HOA NGHIÊM KHÁI LUẬN 
Thích Viên Lý 


HOA NGHIÊM KHÁI LUẬN 
THÍCH VIÊN LÝ 


Bodhi® 
Wisdom 
DN Pubiishing 


Xuất bản lần thứ Nhất, 2023 
Thích Viên Lý ° Copvright 2023 


Dàn trang: Lê Giang Trần 


THÍCH VIÊNLÝ 


Hl\ NúHIÊM KHÁI LUẬN 


MỤC LỤC 


Lời Giới Thiệu * Nhà xuất bản 19 
Lời Nói Đầu ° Thích Viên Lý Và 
Chương Ï 


GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ KINH HOA NGHIÊM -33 


Chương II 
LƯỢC YÊU NỘI DUNG KINH HOA NGHIÊM 
Phẩm I: 
Thế Chủ Diệu Nghiêm (guyển 1-5) 47 
Phẩm 2: 
Như Lai Hiện Tướng (quyển 6) 49 
Phẩm 3: 
Phổ Hiền Tam Muội (phần đầu quyển 7) 53 
Phẩm 4: 
Thế Giới Thành Tựu (phân sau quyển 7) 54 


8 H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN s MỤC LỤC 


Phẩm 5: 
Hoa Tạng Thế Giới (quyển 8-10) 
Phẩm 6: 
Tỳ Lô Giá Na (quyển 11) 
Phẩm 7: 
Như Lai Danh Hiệu (phân đầu quyển 12) 
Phẩm 8: 
Tứ Thánh Đế (phần sau quyển 12) 
Phẩm 9: 
Quang Minh Giác (phân đầu quyển 13) 
Phẩm 10: 
Bồ Tát Vấn Minh (phân sau quyển 13) 
Phẩm 11: 
Tịnh Hạnh (phân đầu quyển 14) 
Phẩm 12: 
Hiền Thủ (phần sau quyển 14 - quyển 15) 
Phẩm 13: 
Thăng Tu Di Sơn Đảnh (phân đầu quyển 16) 
Phẩm 14: 
Tu Di Đảnh Thượng Kệ Tán 
(phần đầu quyển 16 tiếp) 
Phẩm 15: 
Thập Trụ (phân sau quyển 16) 
Phẩm 16: 
Phạm Hạnh (phân đầu quyển 17) 


57 


3° 


62 


65 


70 


71 


74 


80 


82 


84 


S6 


9] 


MỤC LỤC s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 9 


Phẩm I7: 
Sơ Phát Tâm Công Đức (phân sau quyển 17) 94 
Phẩm 18: 
Minh Pháp (quyến 18) 07 
Phẩm 109: 
Thăng Dạ Ma Thiên Cung (phân đầu quyển 19) 98 
Phẩm 20: 
Dạ Ma Cung Kệ Tán (giữa quyển 19) 09 
Phẩm 21: 
Thập Hạnh (phân sau quyển 19 - quyển 20) 101 
Phẩm 22: 
Vô Tận Tạng (quyển 21) 105 
Phẩm 23: 
Thăng Đâu Suất Thiên Cung (quyển 22) 107 
Phẩm 24: 
Đâu Suất Kệ Tán (phần đầu quyển 23) 109 
Phẩm 25: 
Thập Hồi Hướng (phân sau quyển 23 - quyển 33) 112 
Phẩm 26: 
Thập Địa (quyển 34 - quyển 39) 115 
Phẩm 27: 
Thập Định (quyển 40 - quyển 43) 126 
Phẩm 28: 
Thập Thông (phân đầu quyển 44) 132 


10 H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN s MỤC LỤC 


Phẩm 29: 

Thập nhân (phân sau quyển 44) 137 
Phẩm 30: 

A Tăng Kỳ (phân đầu quyển 45) 141 
Phẩm 3!: 

Thọ Lượng (phân giữa quyển 45) 143 
Phẩm 32: 

Chư Bồ Tát Trụ Xứ (phân sau quyển 45) 144 
Phẩm 33: 

Phật Bất Tư Nghì Pháp (guyển 46 - quyển 47) 146 
Phẩm 34: 

Như Lai Thập Thân Tướng Hải (phân đầu Ó 48) 149 
PPhẩm 35: 

Như Lai Tùy Hảo Quang Minh 

Công Đức (phần sau quyển 48) 150 
Phẩm 36: 

Phổ Hiền Hạnh (zuyển 49) l2 
Phẩm 37: 

Như Lai Xuất Hiện (quyển 50-52) 155 
Phẩm 38: 

Ly Thế Gian (quyển 53 - quyển 59) 159 
Phẩm 39: 

Nhập Pháp Giới (quyển 60 - quyển 80) 162 
Phẩm 40: 

Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới 

Phổ Hiền Hạnh Nguyện (quyển 81) 176 


MỤC LỤC s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1. Lễ kính chư Phật 

2. Xưng tán Như Lai 

3. Quảng tu cúng dường 

4. Sám hối nghiệp chướng 
5. Tùy hỷ công đức 

6. Thỉnh chuyền pháp luân 
7. Thỉnh Phật trụ thế 

8. Thường tùy Phật học 

9. Hằng thuận chúng sanh 
10. Phổ giai hồi hướng 


11 


176 
li 
178 
180 
II 
182 
182 
183 
183 
185 


190 
200 


209 
209 


Chương 3 
TOÁT YÊU TƯ TƯỞNG HOA NGHIÊM TÔNG - 180 
L Nhất Tâm Chân Như 
II. Pháp Giới Duyên Khởi 
A. Quá khứ 
B. Hiện tại 
C. Vị lai 


1. Tứ Pháp Giới 

1.1. Sự pháp giới 

1.2. Lý pháp giới 

1.2.1. Hội sắc qui không quán 

1.2.1.1. Sắc bất tức không, dĩ tức không cố 
1.2.1.2 Sắc bất tức không, dĩ tức không cố 
1.2.1.3. Sắc bất tức không, dĩ tức không cố 
1.2.1.4. Sắc tức thị không 


210 


218 
226 
226 
229 
230 
231 
242 
232 


12 H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1.2.2. Minh không tức sắc quán 


1.2.2.1. Không bất tức sắc, dĩ không tức sắc cố 
1.2.2.2. Không bất tức sắc, dĩ không tức sắc cố 
1.2.2.3. Không bất tức sắc, dĩ không tức sắc cố 


1.2.2.4. Không tức thị sắc 
1.2.3. Không sắc vô ngại quán 
1.2.4. Mẫn tuyệt vô ký quán 


1.3. Lý sự vô ngại pháp giới 
1.3.1. Lý biến ư sự môn 
1.3.2. Sự biến ư lý môn 
1.3.3. Y lý thành sự môn 
1.3.4. Sự năng hiển lý môn 
1.3.5. Dĩ lý đoạt sự môn 
1.3.6. Sự năng ẩn lý môn 
1.3.7. Chân lý tức sự môn 
1.3.8. Sự pháp tức lý môn 
1.3.9. Chân lý phi sự môn 
1.3.10. Sự pháp phi lý môn 


1.4. Sự sự vô ngại pháp giới 
1.4.1. Lý như sự môn 

1.4.2. Sự như lý môn 

1.4.3. Sự hàm lý sự vô ngại môn 
1.4.4. Thông cục vô ngại môn 
1.4.5. Quảng hiệp vô ngại môn 
1.4.6. Biến dung vô ngại môn 
1.4.7. Nhiếp nhập vô ngại môn 


s MỤC LỤC 


233 
233 
234 
235 
235 
236 
236 


238 
241 
241 
242 
243 
244 
244 
245 
245 
246 
246 


24i 
256 
256 
256 
256 
257 
Vi 
258 


MỤC LỤC s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1.4.8. Giao thiệp vô ngại môn 
1.4.9. Tương tại vô ngại môn 
1.4.10. Phổ dung vô ngại môn 

2. Thập Huyễn Môn 

Đồng thời cụ túc tương ứng môn 
Quảng hiệp tự tại vô ngại môn 
Nhất đa tương dung bất đồng môn 
Chư pháp tương tức tự tại môn 
Bí mật ẩn hiển câu thành môn 

Vi tế tương dung an lập môn 
Nhân đà la võng cảnh giới môn 
Thác sự hiển pháp sinh giải môn 
Thập thế cách pháp dị thành môn 
Chủ bạn viên minh cụ đức môn 
3. Lục Tướng 


II. Bồ Đề Tâm — Bồ Tát Đạo 


Những bài học của Đồng tử Thiện Tài 


từ năm mươi ba vị thây: 

1. Tỳ kheo Đức Vân 

2. Tỳ kheo Hải Vân. 

3. Tỳ-kheo Thiện trụ. 

4. Đại sĩ DI già 

5. Trưởng giả Giải Thoát 

6. Tỳ-kheo Hải Tràng 

7. Ưu bà di Hưu Xả 

§. Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa. 


13 


259 
259 
260 


262 
266 
267 
267 
268 
268 
268 
269 
269 
270 
270 


2/1 
274 


278 
283 
285 
288 
290 
291 
BÁC) 
P2) h) 
297 


14 H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN s MỤC LỤC 


9. Bà la Môn Thắng Nhiệt 

10. Đồng Nữ Từ Hạnh 

11. Tỳ Kheo Thiện Kiến 

12. Đồng tử Tự Tại Chủ 

13. Ưu bà di Cụ túc 

14. Cư Sĩ Minh Trí 

15. Trưởng giả Pháp Bảo Kế 

16. Trưởng giả Phô Nhãn 

17. Vua Vô Yêm Túc 

18. Vua Đại Quang 

19. Ưu bà di Bất Động 

20. Ngoại đạo Biến Hành 

2l. Trưởng giả Chúc Hương 

22. Thuyền trưởng Bà Thi La 

23. Trưởng giả Vô Thượng Thắng 
24. Tỳ kheo ni Sư Tử Tần Thân) 
25. Bà Tu Mật Đa Nữ, 

26. Cư Sĩ Tì Sắc Chi La 

27. Quán Tự Tại cũng tên là Quán Thế Âm 
28. Bồ tát Chánh Thú 

29. Thần Đại Thiên. 

30. Địa thần An Trụ 

31. Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn Đề 
32. Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang 
33. Hỷ Mục Quan Sát Chúng Sinh 
34. Phổ Cứu Chúng Sinh Diệu Đức 
35. Dạ Thần Tịch Tịnh Âm Hải 


300 
301 
303 
305 
308 
310 
312 
314 
316 
319 
320 
322 
E SA) 
3ái 
331 
333 
sSg 
340 
343 
347 
349 
3532 
354 
356 
358 
360 
362 


MỤC LỤC s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


36. Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành 
37. Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa, 


38. Đại nguyện Tĩnh Tiến Lực cứu hộ Nhất Thiết 


Chúng Sinh 
39. Diệu Đức viên Mãn 
40. Cù Ba 
41. Ma Gia phu nhân 
42. Thiên Chủ Quang 
43. Biến Hữu đồng tử 
44. Thiện Tri Chúng Nghệ 
45. Ưu Bà Di Hiền Thắng 
46. Kiên Cố Giải Thoát 
47. Trưởng giả Diệu Nguyệt 
48. Vô Thắng Quân 
49. Tối Tịch Tĩnh 
50. Đồng tử Đức Sinh và Hữu Đức 
51. Bồ tát Di Lặc 
52. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi 
53. Bồ tát Phổ Hiển, 
1. Những Bài Học Về Thập Trụ 
2. Các Bài Học Về Thập Hạnh 
3. Những Bài Học Về Thập Hôi Hướng 
4. Các Bài Học Về Thập Địa 
IV. Kinh Hoa Nghiêm 

và Pháp môn Tịnh Độ 


T5 


363 
365 


367 
370 
 VÚI 
374 
3/J 
37 
378 
380 
361 
361 
382 
383 
384 
386 
389 
sói 


307 
401 
407 
414 


421 


16 H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN s MỤC LỤC 


Chương 4 
NHẬP PHÁP GIỚI HOA NGHIÊM 
I. Phương Pháp Hành Trì 441 
1. Hiển nhất thể 442 
2. Khởi nhị dụng 442 
2.1. Hải ấn sum la thường trụ dụng 442 
2.2. Pháp giới viên minh tự tại dụng 443 
3. Thị tam biến 444 
3.1. Nhất trần phổ chu pháp giới biến 445 
3.2. Nhất trần xuất sanh vô tận biến 445 
3.3. Nhất trần hàm dung không hữu biến 446 
4. Hành tứ đức 447 
4.1. Tùy duyên diệu dụng vô phương đức 447 
4.2. Oai nghỉ trụ trì hữu tắc đức 448 
4.3. Nhu hòa chất trực nhiếp sanh đức 449 
4.4. Phổ đại chúng sanh thọ khổ đức 450 
5. Nhập ngũ chỉ 451 
5.1. Chiếu pháp thanh hư ly duyên chỉ 4511 
5.2. Quán nhân tịch bạc tuyệt dục chỉ 452 
5.3. Tánh khởi phôn hưng pháp nhĩ chỉ 453 
5.4. Định quang hiển hiện vô niệm chỉ 453 
5.5. Lý sự huyền thông phi tướng chỉ 453 
6. Khởi lục quán 454 


6.1. Nhiếp cảnh qui tâm chân không quán 4% 


MỤC LỤC s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


6.2. Tùng tâm hiện cảnh diệu hữu quán 
6.3. Tâm cảnh bí mật viên dung quán 
6.4. Trí thân ảnh hiện chúng duyên quán 
6.5. Đa thân nhập nhất cảnh tượng quán 
6.6. Chủ bạn hỗ hiện đế võng quán 


H. Quả Vị Tu Chứng 


Chương 5 
TRIẾT LÝ HOA NGHIÊM TÔNG 
DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC 
I. Hoa Nghiêm Tông và Vũ Trụ Học 
II. Hoa Nghiêm Tông Và Siêu Hình Học 
HH. Tịnh Độ Tông qua 
Lăng Kính Khoa Học Thực Nghiệm 


Chương 6 
TỐNG KẾT - 503 
Licg 
Tài Liệu Tham Khảo 
Cùng Tác Giả 


17 


455 
455 
456 
45 
457 


458 


461 
484 


495 


509 
217 


LỜI GIỚI THIỆU 


Có thể nói, tam tạng Kinh điển của Phật 
giáo là một kho tàng tri thức vô cùng đồ sộ mà 
ít có một tôn giáo hay một triết thuyết học thuật 
nào có thể sánh được. Tùy vào từng hạng căn 
cơ khác nhau mà Đức Phật sẽ diễn giảng chân 
lý dưới một hình thức và góc độ khác nhau. Do 
đó mà cùng một nên tảng giáo lý lại chia thành 
Nguyên thủy hay Đại thừa, cũng như là lý do 
giải thích cho sự ra đời của hàng loạt các tông 
phát trong Phật giáo. 

Hoa Nghiêm tông được xem là một trong 
các tông phái lớn của Phật giáo, phát nguồn 
từ Ấn Độ và thực sự phát triển mạnh mẽ khi 
du nhập đến Trung Hoa, mở rộng khi du nhập 
đến Triều Tiên và Nhật Bản... Hoa Nghiêm 
tông được dựa trên nền tảng giáo lý Kinh Hoa 


20 NHÀ XUẤT BẢN GIÓI THIỆU 


Nghiêm, chủ trương muôn hữu vũ trụ đều do 
tâm mà tạo ra, các pháp trong thế gian đều tồn 
tại và gắn kết với nhau qua mắc xích Nhân — 
duyên — quả, không có một pháp nào tôn tại 
độc lập bên ngoài đại thể cũng như không chịu 
sự chi phối của lý tánh Không; nhân và duyên 
đan xen trong nhau, lý và sự nhiếp nhập lẫn 
nhau mà trùng trùng vô tận, trùng trùng duyên 
khởi. 

Đã có không ít học giả viết về Hoa Nghiêm 
và đặt chúng dưới nhiều góc độ nghiên cứu khác 
nhau. Với “Hoa Nghiêm Khái Luận”, Hòa 
thượng Thích Viên Lý đã viết về nó trên nền 
tảng những tư tưởng mang tính cách tính hoa và 
cốt yếu, khái quát và tổng hợp, nêu bật những 
lý luận trọng tâm của cả một bộ Kinh đồ sộ mà 
vẫn bảo đảm ý Kinh không ra ngoài những tri 
nhận thực tại cũng như việc hoàn toàn bám sát 
Kinh văn trong quá trình phân tích giúp người 
đọc dễ dàng thiết lập tư duy trên căn bản của 
một chỉnh thể thống nhất. Cách tiếp cận nghiên 
cứu này giúp người đọc rút ngắn tiến trình thể 
nhập vào biển tuệ của Hoa Nghiêm, dễ dàng 
nắm bắt tinh thần cốt lõi và chủ đạo của cả một 
trường tư tưởng lớn trong Kinh. Ngoài ra, ở 


NHÀ XUẤT BẢN GIÚI THIỆU 21 


chương gần cuối của sách, tác giả đã viết lại 
những “cuộc đối thoại” giữa Hoa Nghiêm tông 
và Khoa học, bao gồm Vũ Trụ học, Siêu hình 
học và Khoa học thực nghiệm, đây là điểm đặc 
biệt ấn tượng khi đưa một hệ tư tưởng lớn như 
Hoa Nghiêm đến gần hơn với đời sống thực tại 
và hàn lâm hóa dưới sự bảo chứng của Khoa 
học. Yếu nghĩa về Tịnh độ cũng đã được tác giả 
quan tâm và mở ra cách tiếp cận mới cho người 
đọc qua lăng kính Khoa học thực nghiệm. Điều 
này giúp cho giáo lý Đại thừa Phật giáo trở nên 
thuyết phục hơn trong giới học giả, đặc biệt là 
giới Khoa học gia Tây phương. 

Hòa Thượng Thích Viên Lý là một học giả, 
nhà lãnh đạo tôn giáo xuất sắc không chỉ trong 
cộng đồng người Việt tại Hải Ngoại mà còn đối 
với cả thế giới. Ngài hiện là Cố Vấn cho Tổ 
Chức Liên Hữu Phật Giáo Thế Giới (WFB) và 
là Ủy viên Hội Đồng Đại Học Phật Giáo Thế 
Giới cũng như tham gia hàng loạt các hoạt động 
thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng Phật giáo 
khác trên trường Quốc tế. Được biết đến không 
những trên cương vị là một nhà hoạt động Phật 
sự tích cực, chở đây bi hạnh nhập thế và dấn 
thân, dù thế, Hòa thượng vẫn chưa bao giờ quên 


22 NHÀ XUẤT BẢN GIÓI THIỆU 


đi trong mình sứ mạng của một học giả vốn đã 
được tiếp nhận tri thức Phật học từ khá sớm để 
giờ đây trở thành một bậc thầy thông tường Phật 
lý xứng tầm trong giới học thuật và nghiên cứu. 
Với thế mạnh là Hán học và Anh ngữ, bên cạnh 
sự tích hợp kiến thức giữa Phật học và Khoa học, 
các tác phẩm và dịch phẩm của Ngài đều mang 
một sắc thái đặc biệt khó có thể nhầm lẫn với bất 
kỳ một cây bút nào khác. Truyền thống mà hiện 
đại, quảng bác mà thâm sâu, hàn lâm mà thực tế, 
gần gũi chính là những từ ngữ khi nói đến những 
tác phẩm được chế tác dưới ngòi bút của Ngài. 
Được biết, Hoa Nghiêm Khái Luận là công 
trình nghiên cứu đã được Hòa Thượng ấp ủ khá 
lâu và bắt đầu nghiên cứu cũng như soạn thảo 
từ đầu những năm 2000, nhưng vì công tác Phật 
sự bận rộn nên mãi đến hôm nay mới thật sự 
hoàn thành viên mãn. Đây là tâm nguyện, ý 
chí của một học — hành giả đã vượt lên mọi 
chướng ngại của ngoại duyên, vì hậu học mà 
xiển dương, truyền nối Chánh pháp. Sự ra đời 
với diện mạo hoàn hảo của tác phẩm trong lúc 
này cũng cho thấy sự cần mẫn và chỉn chu, cẩn 
trọng và chuyên nghiệp của một nhà cầm bút. 
Quả thật, Hoa Nghiêm là một bộ Kinh lớn với 


NHÀ XUẤT BẢN GIÚI THIỆU 23 


hệ thống tư tưởng cực kỳ cao siêu và khó lường, 
không phải ngẫu nhiên mà được cho là bất khả 
tư nghì hay bất khả thuyết. Do đó, việc diễn 
giải Hoa Nghiêm không phải là điều mà kẻ sơ 
học có thể nghĩ tới; cũng như việc diễn giải 
Hoa Nghiêm đã khó song việc diễn giải làm 
sao khiến cho hậu học có thể hiểu được và phổ 
rộng phạm vi tiếp cận đến giới độc giả lại càng 
khó hơn muôn phần. Từ giáo nghĩa vô cùng 
cao mâu của Đại thừa Viên giáo, Hòa Thượng 
Thích Viên Lý đã phương tiện soạn tác thật gần 
gũi và thiết thực với mọi căn cơ tiếp nhận; bậc 
thức giả đọc vào sẽ chứng kiến một tuyệt tác tư 
tưởng chở đây sự thâm áo học thuật, người sơ 
tâm đọc vào sẽ thấy một vùng đất phẳng lặng 
chứa đầy giá trị sống, để rồi đích đến cuối cùng 
đó là không ngoài việc tùy nghi dẫn người đi 
vào biển Tuệ, giong buồm Diệu giác. 

Hoa Nghiêm Khái Luận dựa trên chánh văn 
Kinh Hoa Nghiêm (bản dịch của Hòa Thượng 
Thích Trí Tịnh) mà diễn giải, được tác giả chia 
thành sáu chương, đi từ khái quát tổng thể đến 
phân tích chi tiết. Tác phẩm không những giúp 
người đọc hiểu được ý nghĩa nội dung Kinh văn 
mà còn nắm bắt được những đại cương tư tưởng 


24 NHÀ XUẤT BẢN GIÓI THIỆU 


mang tính tính hoa của cả một tông phái lớn. 
Ngoài việc nêu lên những phương pháp hành trì 
nhằm đạt được vô ngại trong biển khổ sanh tử, 
mở ra Tuệ giác vô lậu; tác phẩm còn như một 
công trình nghiên cứu Khoa học, một áng văn 
Triết học hướng đến con người và thế giới thực 
tại, phá bỏ định kiến cho rằng giáo lý Đại thừa là 
một cái gì đó cao siêu, xa rời thực tế, điển hình 
nhất là qua nhân duyên cầu Đạo của Thiện Tài 
Đồng tử. Việc tĩnh cần học hỏi, khiêm nhường 
cầu tiến, nuôi dưỡng đức hạnh mà phụng sự lợi 
tha chính là đỉnh cao của Triết lý thực tại trong 
Hoa Nghiêm. Từ đây có thể thấy, cảnh giới cao 
nhất mà Đại thừa Phật giáo hướng đến đều bắt 
nguồn từ nơi thế gian, ở trong biển khổ sanh 
tử mà chèo thuyễn đại bi, Bồ Tát đạo chính là 
phải ở trong lục đạo mà được diệu dụng, con 
người phải tìm thấy sự giải thoát và an lạc ngay 
trong thực tại trước khi mong cầu tìm đến một 
cảnh giới tốt đẹp nào khác. Bởi lẽ, “Tự do là 
ung dung trong ràng buộc, hạnh phúc là tự tại 
giữa khổ đau”, và “hiện tại an lạc thì tương lai 
mới Cực lạc”. Tuệ giác của Hoa Nghiêm không 
những phá võ mọi giới hạn về không gian, thời 
gian trong khắp càn khôn vũ trụ mà còn xóa 


NHÀ XUẤT BẢN GIÚI THIỆU 25 


mờ sự ngăn cách cố hữu giữa các giai cấp, tầng 
lớp trong xã hội, sự phân chia giai tầng giữa 
nam - nữ, giàu — nghèo, lợi - độn, và rộng hơn 
là với khắp muôn loài chúng sanh. Sự xóa nhòa 
này thể hiện tính bình đẳng và duy tuệ của Phật 
giáo; duy tuệ là trí tuệ, bình đẳng là từ bi, dùng 
hai điều này làm mãnh lực mà nhập thế hành 
đạo, dấn thân tích cực, nơi đất uế trược Ta Bà 
mà trồng sen Tịnh độ... có như vậy mới thật 
sự là thể nhập biển tánh Hoa Nghiêm, là hành 
giả Hoa Nghiêm và sống trong pháp giới Hoa 
Nghiêm. 

Kinh điển được nói ra bởi Đức Phật, các vị 
Bồ tát lớn và được diễn giảng bởi liệt vị tổ sư; 
sự diễn giảng, hoằng truyển này làm tiếp nối 
mạng mạch Phật pháp, kiến thiết tòa Liên hoa 
Đài tạng ở trong hồng trần, nhân gian. Thiết 
nghĩ “Hoa Nghiêm Khái Luận” đến với chư 
vị cũng không ngoài tâm nguyện này, quyển 
soạn tập trên tay độc giả lúc này ngoài việc như 
một công trình nghiên cứu, nó còn chở đầy tấm 
lòng lợi tha và Bồ Tát hạnh của một sứ giả Như 
Lai, đem Phật Pháp ngày ngày hoằng truyền, 
lưu bố. 


26 NHÀ XUẤT BẢN GIÓI THIỆU 


Xin cảm niệm công đức soạn tập của Hòa 
Thượng cũng như giới thiệu đến quý học — hành 
g1ả công trình nghiên cứu giá trị này. 


Nhà xuất bản 
Bodhi Wisdom DN Publishing 


LỜI NÓI ĐẦU 


Phật giáo là một trong những tôn giáo lớn 
của nhân loại, bên cạnh việc hiện hữu như một 
chốn nương tựa tâm linh cho con người, Đạo 
Phật còn có mặt trên thế gian với tư cách là 
một nền Triết học duy tuệ, nền giáo dục luân 
lý — đạo đức vượt mọi thời — không gian và 
hơn hết là một trường Khoa học vượt trên mọi 
Khoa học. Những giáo nghĩa thâm sâu ấy được 
tuyên thuyết bởi chính kim khẩu của Đức Thế 
Tôn — một bậc viên mãn Toàn giác. Ngay từ 
những buổi đầu bình minh của chứng ngộ, Đức 
Phật đã vì hàng thượng thừa Bồ Tát mà khai thị 
những tinh hoa thâm áo do chính Ngài đã thể 
hội được qua bộ Kinh Hoa Nghiêm, nói đủ là 
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Từ 
việc hướng đến những thính chúng có căn cơ 


28 LỜI NÓI ĐẦU 


cực cao để thuyết giảng những chân lý đầu tiên 
này cho thấy áo nghĩa Hoa Nghiêm thật sự cao 
siêu và huyền nhiệm, chẳng phải chỗ độn căn 
phàm phu có thể lĩnh hội được. Tuy nhiên, với 
một hành giả học Phật đang đi trên đại lộ Đại 
thừa, chúng ta không thể vì thấy khó mà nản 
lòng, nhìn đường lớn mà chùn bước, ôm giữ 
tâm thế tự ti này làm sao có thể dũng mãnh ra 
khỏi Hóa thành để về đến Bảo sở? Huống hồ, 
ngày nay, nhu cầu học Phật của con người ngày 
một lớn, đứng trước những thách đố của thời 
cuộc cũng như những tiến bộ của xã hội đương 
đại, Phật giáo vô hình chung lại trở thành mối 
quan tâm hàng đầu của công chúng, đồng thời 
cũng là tấm gương phản chiếu cho những văn 
minh công nghệ mà con người ngày ngày mong 
muốn chinh phục. 

Thấy được những nhu cầu cấp thiết đó cũng 
như hiểu được sứ mạng của một người mang 
trong mình trọng trách hoằng truyền Phật pháp, 
bút giả đã mạo muội căn cứ trên chánh Kinh, 
đọc lại những sớ sao của chư tổ sư, những bình 
giải của các học giả từ trước đến nay mà viết 
nên cuốn “Hoa Nghiêm Khái Luận” này với 
thiển ý tóm thâu những nội dung cốt lõi của 


LỒI NÓI ĐẦU 29 


Kinh văn để người đọc dễ dàng nắm bắt và hình 
dung, nhấn mạnh những tư tưởng tinh hoa, thâm 
áo mà Thế Tôn đã chỉ dạy cũng như lý giải giáo 
nghĩa Hoa Nghiêm dưới góc nhìn thực tế đời 
sống và Khoa học thực nghiệm để thấy được 
mối tương quan giữa đời và đạo, chân và tục, tự 
nhiên và siêu nhiên... Từ đó những học - hành 
giả có thể tiếp nhận pháp vị cam lồ một cách 
gần gũi và dễ hiểu hơn, ở trong chánh Kinh mà 
thấy được thực tại cuộc sống, ở trong thực tại 
cuộc sống mà quán niệm chánh Kinh, mang 
trên mình những hành trang tính hoa này mà 
đi qua biển khổ sinh tử, ở trong biển khổ sinh 
tử mà triển chuyển tinh hoa thông qua hình ảnh 
Đồng tử Thiện Tài để thành toàn Bồ tát hạnh và 
viên mãn Bồ tát đạo. 

Nội dung của tác phẩm này được phân bổ 
thành sáu chương. Chương I là Giới thiệu sơ 
lược về Kinh Hoa Nghiêm, chương này lược 
nói về bối cảnh ra đời, lịch sử truyền thừa và 
phiên dịch kinh văn... Chương 2 là Lược yếu 
nội dung của Kinh, vì nguyên bản chánh Kinh 
khá dài nên chương này chỉ tóm thâu những nội 
dung căn bản trong từng phẩm Kinh, căn cứ 
trên các sớ sao của chư tổ Hoa Nghiêm tông mà 


30 LỜI NÓI ĐẦU 


lý giải các biểu pháp sâu mầu mà Kinh văn đề 
ra. Chương 3 là Toát yếu tư tưởng Hoa Nghiêm 
tông, chương này nêu lên những tính hoa tư 
tưởng cốt yếu của Hoa Nghiêm, bao gồm lý 
nhất tâm chân như, pháp giới duyên khởi và 
đạo nghiệp Bồ Tát... ở nơi cánh cổng này mà 
bước vào pháp giới Sự sự vô ngại, cũng là pháp 
giới nhất chân. Chương 4 là nhập pháp giới 
Hoa Nghiêm, chương này nêu lên các phương 
pháp quán trong việc hành trì để thể nhập 
biển tánh Hoa Nghiêm, viên mãn quả chứng 
tối thượng thừa. Chương 5 trình bày yếu nghĩa 
Hoa Nghiêm qua lăng kính Khoa học, từ đây 
có thể thấy được tuệ giác siêu việt của đức Thế 
Tôn vượt lên mọi thời, không và lý luận thông 
thường, tự tin đứng vững trước những thách đố 
và khảo chứng của Khoa học hiện đại, là tượng 
đài chân lý bất diệt khiến chúng ta tôn kính và 
ngưỡng vọng và, từ đây cũng cho thấy chỉ có 
thể bằng thực chứng trên con đường tâm linh 
mới thật sự khế nhập với tuệ giác ấy và tường 
tận minh bạch chân tướng của vũ trụ, nhân sinh. 
Chương 6 là kết luận, tổng kết lại hết thảy và 
cũng là chương cuối cùng. 


LỒI NÓI ĐẦU 31 


Như đã nói ở trên, Hoa Nghiêm là một bộ 
Kinh lớn với hệ thống tư tưởng vô cùng uyên áo 
trong tạng Kinh điển Phật giáo, với giáo nghĩa 
cực kỳ thâm sâu và nhiệm mâu, chỉ những bậc 
có căn cơ thượng thừa mới có thể lĩnh hội và tiếp 
nhận được. Do đó, trong lúc soạn tập lời Phật ý 
tổ, chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu 
sót, ngưỡng mong hàng thức giả gần xa đại tâm 
chiếu cố để bản soạn tập ngày một hoàn thiện 
hơn. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho 
hết thảy chúng sanh đồng vào biển tánh nhất 
chân, vạn hạnh như hoa mà trang nghiêm pháp 
giới, trụ đại thể tánh mà phương quảng nghiệp 
dụng, thấu tất cả pháp mà viên thành quả giác... 
như ý nghĩa của đề Kinh “Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm ”. 


Nam mô Đại thừa Viên Giáo, Hoa Nghiêm 
Hải Hội Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát tác đại 
chứng minh. 

Thích Viên Lý 


Phương l 


GIỚI THIỆU 
SƠ LƯỢC VỀ KINH HOA NGHIÊM 


Kinh Hoa Nghiêm, nói đầy đủ là Đại 
Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh (X77 
Jb#Ê£lfzff,), là một trong những bộ kinh thuộc 
tư tưởng Đại thừa Phật giáo rất sâu xa vi diệu, 
có nội hàm thâu nhiếp toàn bộ pháp giới một 
cách viên dung vô ngại bao gồm cả chân đế 
lẫn tục đế, siêu thực lẫn hiện thực. Tiếng Phạn 
là Avatamsaka sutra và chữ Hán là ##8¿#ễ 
(Hoa Nghiêm Kinh). Kinh Hoa Nghiêm là vua 
của các kinh, trọng tâm tư tưởng Hoa Nghiêm 
Kinh đặc biệt nhấn mạnh tất cả mọi hiện hữu 
(pháp) đều do tâm tạo tác “Nhất thiết duy tâm 
tạo”. Tâm vọng thì thấy các pháp trùng trùng 


34 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


sai biệt, vô tận duyên khởi, muôn hình muôn 
sắc; tâm chân thì thấy toàn thể pháp giới không 
ngoài một niệm, vạn pháp đồng nhất thể, dung 
nhiếp vô ngại, tất cả là một, một là tất cả (Nhất 
tức nhất thiết, nhất thiết tức nhất). 

Theo lịch sử, Kinh điển trong suốt một đời 
thuyết pháp của Đức Thế Tôn được chia làm 
5 thời (hay còn gọi là Ngũ thời bát giáo): thời 
Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, 
thời Bát Nhã và thời Pháp Hoa, Niết Bàn. 

“Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật 

A Hàm thập nhị Phương Đẳng bát 

Nhị thập nhị niên Bát Nhã đàm 

Pháp Hoa, Niết Bàn cộng bát niên” 

Trong 21 ngày đầu tiên sau khi thành đạo, 
Đức Phật vì hàng thượng thừa Bồ Tát giảng về 
huyền nghĩa “Nhất Tâm Chân Như, Pháp Giới 
Duyên Khởi”, thuyết minh về sự hình thành 
của muôn pháp vũ trụ qua kinh Hoa Nghiêm. 
12 năm tiếp theo Đức Phật vì hàng Thanh Văn, 
Duyên Giác nhị thừa mà thuyết giảng chân lý 
Tứ đế, Bát chánh đạo, Mười hai nhân duyên... 
đó là bộ A Hàm. Thời Phương Đẳng được nói 
trong 8 năm với những bộ kinh như Lăng Gà, 
Thắng Man, Lăng Nghiêm, Duy Ma Cật..., 


Chương I s Giới Thiệu Sơ Lược Về Kinh Hoa Nghiêm 35 


Đức Phật vì hàng Bồ Tát sơ phát tâm mà phô 
bày yếu nghĩa Như Lai Tạng, Tính không, Diệu 
chân như tính!... Kế đó, trong 22 năm thuyết 
giảng Bát Nhã, Đức Phật đã vì hàng quyền 
thừa Bồ Tát mà dạy lý tánh Không, trở thành 
một trong những con dấu căn bản của Đại thừa 
Phật giáo. Và cuối cùng, 8 năm trước khi thị 
hiện nhập Niết bàn, đức Thế Tôn vì lòng bi 
mẫn chúng sanh trong khắp pháp giới (kể cả 
hàng Nhất xiển đề) thuyết giảng kinh Pháp Hoa 
và Niết bàn, chỉ ra Phật tính có sẵn trong mỗi 
hàm linh và, tất cả chúng sanh đều có khả năng 
thành Phật, phương tiện lợi tha của chư Phật - 
Bồ Tát cũng như pháp thân thường trụ của chư 
Như Lai. 

Riêng nói về Hoa Nghiêm, Giáo kinh Hoa 
Nghiêm được giảng ở 7 địa điểm với 9 pháp hội 
(cửu hội thất xứ) /Xem sơ đồ trang sau] 

Tuy nhiên, trên đây chỉ căn cứ trên bản Lục 
Thập và Bát Thập Hoa Nghiêm mà phân chia 
(sẽ nói rõ hơn ở phần sau). Nếu căn cứ cùng với 
bộ Tứ Thập Hoa Nghiêm thì còn có thêm phẩm 
“Nhập Bất Tư Nghì Cảnh Giới Giải Thoát Phổ 


1 HtThích Đức Nhuận, Khái Luận Triết Lý Kinh Hoa 
Nghiêm, Viện Triệt Lý Việt Nam & Triệt Học Thê Giới, 
California, USA, 2000 


36 


Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Hội | Địa Hội Nội dung Phẩm 
điểm chủ 

1 Bồ đề Phổ rộng nói về | 1. Thế Chủ Diệu Nghiêm, 2. Như Lai 
Đạo Hiền | Chánh báo | Hiện Tướng, 3. Phổ Hiền Tam Muội, 4. 
tràng | Bồ Tát | cũng như Y_ | Thế Giới Thành Tựu, 5. Hoa Tạng Thế 

báo của Như | Giới và 6. Tỳ Lô Giá Na. 
Lai 
3 Phổ Văn | giảng thuyết | 7. Như Lai Danh Hiệu, 8. Tứ Thánh 
Quang | Thù Bồ | pháp môn | Đế, 9. Quang Minh Giác, 10. Bồ Tát 
Minh Tát Thập Tín | Vấn Minh, I1. Tịnh Hạnh và 12. Hiền 
điện Thủ. 

3 Đao Pháp | giảng thuyết | 13. Thăng Tu Di Sơn Đảnh, 14. Tu Di 

Lợi |HuệBồ| pháp môn | Sơn Đảnh Kệ Tán, 15. Thập Trụ, 16. 
thiên Tát Thập Trụ | Phạm Hạnh, 17. Sơ Phát Tâm Công 
cung Đức và 18. Minh Pháp. 

4 Dạ Ma | Công | giảng thuyết | 19. Thăng Dạ Ma Thiên Cung, 20. Dạ 
thiên Đức pháp môn | Ma Cung Kệ Tán, 21. Thập Hạnh và 
cung Lâm Thập Hạnh | 22. Vô Tận Tạng. 

Bồ Tát 

5 Đâu Kim | giảng thuyết | 23. Thăng Đâu Suất Thiên Cung, 24. 
Suất | Cang | phápmôn | Đâu Suất Kệ Tán và 25. Thập Hồi 
thiên | Tràng | ThậpHỏồi | Hướng. 
cung | Bồ Tát Hướng 

6 Tha Kim | giảng thuyết | 26. Thập Địa 
Hoá Cang pháp môn 
thiên Tạng Thập Địa 
cung | Bồ Tát 

7 Phổ Đức giảng về | 27. Thập Định, 28. Thập Thông, 29. 

Quang | Thế pháp môn | Thập Nhẫn, 30. A Tăng Kỳ, 31. Thọ 
Minh Tôn Đẳng giác - | Lượng, 32. Chư Bồ Tát Trụ Xứ, 33. 
điện Diệu giác | Phật Bất Tư Nghị Pháp. 34. Như Lai 


Chương l s Giới Thiệu Sơ Lược Về Kinh Hoa Nghiêm 37 


Thập Thân Tướng Hải, 35. Như Lai 
Tùy Hảo Quang Minh Công Đức, 36. 
Phổ hiền Hạnh và 37. Như Lai Xuất 
Hiện. 


Phổ Phổ | giảng thuyết | 38. Ly Thế Gian 
Quang | Hiền | 2000 hạnh 
Minh | Bồ Tát môn 

điện 


Thệ Đà| Đức | giảng thuyết | 39. Nhập pháp giới 
lâm Thế | về quả pháp 
Tôn giới 

cùng 
chư 
thiện 
hữu 


Hiền Hạnh Nguyện” (gọi tắt là Phổ Hiền Hạnh 
Nguyện), hiện tại cũng chính là phẩm 40 của 
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm kinh. 
Cũng theo phán giáo của Thiên Thai Trí 
Giả Đại sư — người lập ra Ngũ thời Bát giáo 
thì, sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo dưới 
cội Bồ đề, ngài đã vào trong cảnh giới đại định 
“Hải ấn tam muội” thuyết kinh Hoa Nghiêm 
cho hàng thượng thừa Bồ tát trong 21 ngày 
(Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật), sau đó là 
đến vườn Lộc Uyển thuyết pháp cho 5 anh em 
Tôn giả Kiều Trần Như, bắt đầu khởi động 
cho vòng quay pháp bảo ở nhân gian. Kinh 
Hoa Nghiêm về sau được lưu truyền ở Ấn Độ 


38 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


bằng Phạn văn (Sanskrit) và thật sự phát triển 
lên tới đỉnh cao khi được truyền sang Trung 
Hoa và Nhật Bản. 

Hoa Nghiêm tông là một tông phái thuộc 
Đại thừa Phật giáo lấy giáo lý kinh Hoa Nghiêm 
làm nền tảng. Khai tổ của tông này là Bồ tát Mã 
Minh (A$vaghosha) vào khoảng thế kỷ I và Bồ 
tát Long Thọ (Nãgãrjuna) vào khoảng thế kỷ I,II 
ở Ấn Độ. Sau đó tổ Giác Hiền (Buddhabhadra) 
dịch sang Hán văn khoảng đầu thế kỷ V và 
được tổ Đỗ Thuận (‡+ÍlỄ) chính thức truyền bá 
ở Trung Hoa vào thế kỷ VỊI, tiếp đó là tổ Đạo 
Tuyền G78) truyền sang Nhật Bản năm 7361. 

Giáo nghĩa Hoa Nghiêm tuy được ra đời ở 
Thiên Trúc (Ấn Ðộ) song mãi đến khi du nhập 
vào Trung Hoa dưới thời nhà Đường mới thật sự 
đơm hoa kết trái. Hai ngài Đế Tâm Đỗ Thuận 
(7Ù #Llll, 558-642)? và Vân Hoa Trí Nghiễm 
GE fflỗi, 602-668)! được xem là hai vị tổ 
đầu tiên có công sáng lập nên tông chỉ Hoa 
Nghiêm. Nếu tổ Đỗ Thuận chịu ảnh hưởng của 


2 Đoàn Trung Còn, Các Tông Phái Phật Giáo, NXB Tông 
Họp, tr.7l 

3 SA.LA, S Rš X3 8Ñ ñì }Ä lE|, 1972, tr.5 

4 5⁄4EA, Sđd. 


Chương I s Giới Thiệu Sơ Lược Về Kinh Hoa Nghiêm 39 


tư tưởng Bát Nhã và quán chiếu Hoa Nghiêm 
dưới góc nhìn pháp tánh thì ngài Trí Nghiễm 
lại thâm nhập Hoa Nghiêm bằng con đường 
pháp tướng do chịu ảnh hưởng của Duy Thức 
tông. Về sau, tổ Hiền Thủ Pháp Tạng ( 3# 
jBÄ, 644-712)” đã dung nhiếp hai thế mạnh này, 
hoàn chỉnh chúng và chính thức thành lập Hoa 
Nghiêm tông trên nền tảng cấu trúc quy mô đó 
và, trở thành tam tổ của tông phái này, do đó 
người đời sau còn gọi Hoa Nghiêm tông là Hiền 
Thủ tông. Tiếp đến là tứ tổ Thanh Lương Trừng 
Quán (lÏðxïðZ, 739-839) người đã đưa tông 
phong Hoa Nghiêm phát triển đến giai thời cực 
thịnh và ngũ tổ Khuê Phong Tông Mật (=El#ZE 
2, 180-840)7 với sự kết hợp đặc biệt giữa Thiền 
tông và Giáo môn đã tạo nên những ảnh hưởng 
không nhỏ trong giới hành giả Hoa Nghiêm lúc 
bấy giờ. Tuy nhiên vầng dương rực rỡ ấy đã 
theo quy luật biến dịch của thế thời mà bắt đầu 
những chuỗi ngày thăng trầm do pháp nạn. 

Các trường phái Phật giáo đều đánh giá rất 
cao bộ kinh Hoa Nghiêm bởi tư tưởng uyên áo, 


ch 


mì [mị ImỶ 
Ib> 


¬ 


40 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


vi diệu và tuệ giác giải thoát đặc hữu, siêu việt 
của kinh. Thông qua cấu trúc đa dạng và biểu 
tượng đầy màu sắc, bộ kinh chuyển tải nhiều 
giáo lý cốt lõi của Phật giáo cũng như được tri 
nhận qua nhiều lăng kính khác nhau và, mỗi 
một kiến giải đều khả dĩ ở một mức độ nào đó. 
Trong việc phát triển hệ thống kinh điển, tính 
toàn vẹn của Phật giáo nói chung và tính đặc 
thù của việc áp dụng các khía cạnh riêng biệt 
của nó là những điểm tham chiếu hết sức quan 
trọng. 

Về công trình phiên dịch, vào đầu thế kỷ 
thứ V và cuối thế kỷ thứ VII, các bản dịch hoàn 
chỉnh của Kinh Hoa Nghiêm gần như đã được 
hoàn thành. Ban đầu từ Khotan ở Trung Á, 
một trung tâm quan trọng cho việc truyền bá 
Phật giáo sớm nhất vào Trung Quốc, các văn 
bản gốc của các bản dịch khổng lồ này đã được 
mang đến Trung Quốc. Một trung tâm Phật 
giáo truyền thống ở Kashmir, lãnh thổ tự trị 
Duy Ngô Nhĩ Tân Cương (Sinkiang) của Trung 
Quốc hiện bao gồm Khotan, từng là quê hương 
của ngôn ngữ Ẩn-Iran (Indo-lranian language). 
Ngài Buddhabhadra (Phật đà- bạt-đà-la — ĐBỖX 
#XPV#) — một cao tăng Ấn Độ đã hướng dẫn 
bản dịch đầu tiên của Kinh Hoa Nghiêm, trong 


Chương | s Giới Thiệu Sơ Lược Về Kinh Hoa Nghiêm 41 


khi một cao Tăng người Khotan khác tên là 
Shikshananda giám sát bản thứ hai, trong đó bản 
dịch của ngài Buddhabhadra vào thời đại Đông 
Tấn (Effff{t) chia thành 60 quyển (còn gọi 
là Lục Thập Hoa Nghiêm - 7xX-Ƒ##lZ), sồm 
36 phẩm. Đến đời Đường (lŸ), với sự ủng hộ 
của Thiên Hoàng Võ Tắc Thiên (ÄlI|Z, 624- 
705). Kinh Hoa Nghiêm lại được chia thành 80 
quyển (còn gọi là Bát thập Hoa Nghiêm — /\-E 
£JB) dưới sự phiên dịch của ngài Zikwànanda 
(Thật Xoa Nan Đà, fŸ Y ŸfflFƑ, 652-710)%, phân 
thành 39 phẩm. Về sau, ngài Prajñã (Bát Nhã - 
#Z?) dịch thêm phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải 
Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện gồm 
40 quyển hay còn gọi là Tứ Thập Hoa Nghiêm 
(PH-†- #58). Và, ấn bản Hoa Nghiêm mà chúng 
ta hành trì ngày nay là ấn bản với sự kết hợp giữa 
bản dịch của ngài Thật Xoa Nan Đà và bản dịch 
thêm của Đại sư Bát Nhã, tức gồm 81 quyển và 
chia thành 40 phẩm. 

Nếu căn cứ trên ấn bản §1 quyển với 40 
phẩm của Kinh Hoa Nghiêm ngày nay thì II 
quyển đầu tiên (phẩm 1 đến phẩm 6) thuộc 


§ 7RXfE, 3# FHJJ\†ế ($SšRj2@) ñ9JÑÙJR 
RỆ 20ẺHNB, tT.9 
9_3T8)X6T, 714452ãx/@mllã£ - (JU-ƑššRx) ,2018 


42 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


phần Tín (khai mở lòng Tin), 4l quyển tiếp 
theo (phẩm 7 đến phẩm 37) thuộc phần Giải 
(giải thích, lý giải để hiểu rõ), 7 quyển kế tiếp 
(phẩm 38) thuộc phần Hành (phương pháp 
hành trì) và 21 quyển sau cùng (phẩm 39 đến 
phẩm 40) thuộc phần Chứng (quả vị tu chứng). 

Bên cạnh những để mục giáo lý khác nhau, 
trường phái Hoa Nghiêm (#$Šf) của Phật giáo 
Trung Hoa được công nhận là đặc thù nhất. 
Niềm tin vào sự tương tức, thâm nhập lẫn nhau 
của các cõi giới vô hạn, tất cả đều được dung 
chứa trong nhau và dung thông vô ngại. Bên 
cạnh đó, giáo nghĩa Hoa Nghiêm còn tuyên 
bày chân tướng pháp giới trùng trùng duyên 
khởi cũng như tất cả đều xuất phát từ Tâm; 
Phật và chúng sanh đức dụng vốn đủ, thể tánh 
vốn đồng, chính niệm Tâm sai khác mà tạo nên 
sum la vạn tượng, muôn hình vạn trạng. Và đây 
cũng được xem là chủ trương của tông phái 
này. Hành giả Hoa Nghiêm tuệ trí muôn hữu 
vũ trụ hiện hành trên căn bản Sự duyên sinh thì 
đều mang bản chất Lý tánh Không, do đó các 
pháp luôn bao hàm và dung nhiếp lẫn nhau, có 
mặt trong nhau, một trong tất cả — tất cả trong 
một, đời-đạo tương thông, chân-tục không hai, 


Chương I s Giới Thiệu Sơ Lược Về Kinh Hoa Nghiêm 43 


siêu việt nhị nguyên, ly khai đối đãi..., chính 
ngay đó là Nhất chân pháp giới, là chân như 
Hoa Tạng, đồng thời cũng là diệu dụng của 
Tâm. Do đó, Tông này còn được gọi là “Viên 
giáo”, tức giáo-lý viên dung trọn vẹn đầy đủ. 
Cánh cổng này dẫn đến Vương quốc Thực tại 
Siêu việt dành cho những người đã chinh phục 
được khuynh hướng vị kỷ, phá bỏ bức tường 
thành vô minh, tát cạn dòng ngã chấp để thể 
nhập pháp giới vô ngại, khai mở tuệ giác Bồ 
để và trực kiến Phật tánh uyên nguyên của 
mình. Kinh Hoa Nghiêm, Bộ kinh nói về các 
giai đoạn của sự giác ngộ, từ lúc sơ phát tâm, 
hành Thập trụ, Thập hạnh... cho đến viên mãn 
toàn giác (Phật), là một ví dụ rõ ràng về khái 
niệm cấu trúc cốt lõi của kinh, trong đó hiển thị 
các phần của kinh đại diện cho tổng thể rằng 
tất cả các khía cạnh của giáo lý Phật giáo đều 
có trong kinh. Điễu quan trọng cần nhớ là giáo 
dục có thể được thực hiện theo nhiều cách: đột 
ngột (đốn) và dân dân (tiệm), rõ ràng và tiềm 
ẩn. Dần dân và rõ ràng chiếm ưu thế bằng việc 
thông qua trình bày các giai đoạn hướng đến 
giác ngộ rốt ráo. Sự giác ngộ tiến triển qua 
các giai đoạn, bắt đầu bằng sự ngắt kết nối với 


44 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


những vô minh, kiến chấp, sự hấp dẫn tâm linh 
và kết thúc bằng cơn mưa giáo lý cuối cùng từ 
trí tuệ giác ngộ, hoàn thành và khởi động lại 
chu trình giác ngộ của bản thân và người khác. 
Khi trình độ giác ngộ phát triển từ giai đoạn 
này sang giai đoạn khác, hiển nhiên có sự gia 
tăng liên tục về chiểu sâu và nhận thức chính 
xác được nâng cao cũng như khả năng bất động 
trước mọi cảm thọ là một thực tế bất khả phủ 
bác. Thật không dễ dàng để trình bày toàn bộ 
sự thâm áo của kinh trong tác phẩm duy nhất 
này vì Kinh Hoa Nghiêm là một trong những 
bộ kinh vĩ đại nhất, vô cùng thâm sâu vi diệu 
và có nhiều chỉ tiết bao hàm tất cả các kinh điển 
Phật giáo. 

Ngày nay, với yếu nghĩa tuyệt luân, thâm áo 
đó, giáo nghĩa kinh Hoa Nghiêm dần tiếp tục 
được truyền bá rộng rãi khắp Đông Tây. Paul 
Demiéville — một giáo sư, nhà Hán học người 
Pháp chịu trách nhiệm về một số thành phần 
của tuyển tập Hoa Nghiêm mà ông cho là “tràn 
đầy tâm nhìn xa trông rộng” (“overflowing 
visionary visions”) và là "một hình thức của 
đơn nguyên học” (a form of monadology). 
Khái niệm về một sự phát triển tiệm tiến hướng 


Chương I s Giới Thiệu Sơ Lược Về Kinh Hoa Nghiêm 45 


đến giải thoát qua các giai đoạn liên tục cũng 
được trình bày trong kinh này như là những tinh 
cầu rực sáng. Hay theo Alan Fox - một nhà 
Xã hội học Công nghiệp người Anh, thì Pháp 
giới (Dharmadhatu) nhận thức tất cả thực tại là 
rỗng lặng và đan xen vô tận. Vũ trụ mênh mông 
chứa các tập hợp của vô số chúng sinh nhiều 
như hạt bụi xuất hiện trong Kinh Hoa Nghiêm 
và bản chất về sự tôn tại của chúng thì không 
có chúng sinh hữu tình nào có thể hiểu được. 
Paul Williams — một giáo sư người Anh chỉ ra 
rằng Kinh để cập đến các khái niệm Yogacara 
(Du già hành tông) và Madhyamaka (Trung 
quán tông), ông cũng đã căn cứ trên đó để lập 
luận về nguồn gốc của vạn vật. 

Để có được cái nhìn sâu sắc về tâm, kinh 
Hoa Nghiêm nói riêng, Đại thừa Phật giáo nói 
chung đòi hỏi ở mỗi học — hành giả phải có 
sự thực chứng nội tâm thông qua thiền định, 
biết sử dụng năng lực tuệ tri và thấu thị để có 
thể trực nhận được các pháp trong vũ trụ bằng 
chánh tri kiến. Hằng hà sa chư Phật cùng các 
cõi Phật với ánh sáng rực rổ (Phật Quang) được 
tuyên thuyết trong Kinh cung cấp một tầm nhìn 
về thực tại vũ trụ rộng lớn và vô biên. Mọi cõi 


46 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


giới trong khắp càn khôn chính là một phần 
của “vũ trụ Hoa sen”, nơi bắt nguôn tất cả ánh 
sáng và trí tuệ. Và dĩ nhiên, Ta bà hay Tịnh 
độ cũng là một trong những cánh nhỏ của Liên 
hoa đài tạng, mỗi một hàm linh đều là những vị 
lai Phật, vị lai Bồ Tát trang nghiêm pháp giới 
và chỉ có thể thông qua thiền định và tuệ giải 
bất nhị ấy chúng ta mới có thể thực sự thể nhập 
“Hoa Nghiêm hải”, tu “Hoa Nghiêm hạnh” và 
chứng “Hoa Nghiêm tánh”. 


Phương II 


LƯỢC YẾU 
NỘI DUNG KINH HOA NGHIÊM 


Phẩm 1: Thế Chủ Diệu Nghiêm 
(tt3#?iễ, quyền 1 - 5) 

Đây là phẩm đầu tiên của kinh Hoa Nghiêm 
được xem như là phẩm Tựa, mô tả một cuộc tụ 
hội mang tính biểu tượng của vô số chúng hội 
thuộc nhiễu cõi nước tại nơi Đức Phật thành 
đạo. Biểu tướng trang nghiêm này nhằm tuyên 
bày cũng như xưng tán công hạnh giác ngộ viên 
mãn của Đức Thế Tôn. 

Phẩm này bắt đầu bằng những từ như “Như 
vậy, tôi đã nghe”, điều này chứng tỏ rằng những 
gì Tôn giả Ànanda đang nói không phải là lời 


48 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


của chính ngài mà đó là những gì ngài đã nghe 
từ Đức Phật. Vì những lời đó đã được chính 
Đức Phật khai thị, nên về cơ bản không còn gì 
để tranh cãi. 

Bồ Đề Tràng, nơi Đức Phật đã thành tựu 
quả vị đại giác, với tòa Sư tử được trang nghiêm 
bằng vố số bảo vật biểu hiện y báo, chánh báo 
trang nghiêm; trí tuệ, đức hạnh viên mãn. Bằng 
thần lực, Đức Phật đã khiến cho toàn bộ tỏa 
sáng. Thực tế này biểu thị mười thân của đức 
Tỳ Lô Xá Na sáng ngời vô tận. 

Phẩm kinh đầu tiên cũng mô tả sự vân tập 
của bốn mươi mốt loại thính chúng khác nhau, 
mỗi chúng như biển cả, vốn có đủ bốn trí và 
ba thân, vì lòng từ bị thương xót chúng sanh, 
đã phương tiện thị hiện và dùng kệ xưng tán 
Đức Phật để nêu bật ngũ vị môn mà Đức Phật 
đã viên mãn trong thời kỳ tu nhơn. Mọi sự hiện 
diện tại địa điểm giác ngộ của Đức Phật trong 
phẩm này đều đã đạt được trạng thái thanh tịnh, 
tất cả đều hướng về Đức Thế Tôn thành tâm 
kính ngưỡng. Những chúng hội này đã vứt bỏ 
mọi gánh nặng tham ái, ô nhiễm, đã vượt qua 
những ngọn núi ngã chấp và nhìn thấy Đức 
Phật một cách không chướng ngại. Chúng hội 
trong phẩm này tiêu biểu cho các hàng Thập 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 49 


tín, Thập trụ, Thập hạnh, Thập hôi hướng và 
Thập địa. 

Tóm lại, đây là phẩm kinh trình bày quang 
cảnh, hiện tướng vân tập của pháp chúng tại 
tòa sư tử, nơi Phật thành đạo lúc bấy giờ. Đây 
đều là những bậc có túc căn sâu dày, đã từng 
gleo nhân duyên Phật đạo trong vô lượng đời 
quá khứ và là những bậc thượng căn thượng 
trí. Đồng thời tán thán sự trang nghiêm không 
thể nghĩ bàn của Đấng Thế Chủ (Đức Phật). Sự 
vân tập đông đủ, hiển tướng trang nghiêm này 
chính là đề khởi để mở đầu cho pháp hội tuyên 
thuyết Hoa Nghiêm. 


Phẩm 2: Như Lai Hiện Tướng 
(#IZEZä3B, quyền 6) 

Phẩm này của Kinh giải thích sự xuất hiện 
của Đức Phật bằng cách giải thích các trí hạnh 
của Ngài; hải hội đại chúng thưa hỏi và Đức 
Thế Tôn phóng quang hiện tướng trả lời, tướng 
hiện đó chính là năng lực bi trí vô ngại bao 
trùm khắp hư không pháp giới, thể nhập vào 
biển tánh Hoa Nghiêm. Như Lai nghĩa là :“vô 
sở tùng lai, diệc vô sở khứ”', tức: không từ đâu 


I1 Kinh Kim Cang 


50 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đến, cũng không đi về đâu, vắng lặng tịch diệt. 
Như Lai là danh hiệu đầu tiên của Đức Phật. 
“Như” là biểu trưng cho bản thể, là bản chất 
cơ bản của nguyên lý và, “Lai” (đến) là biểu 
trưng cho hiện tượng, là sự gọi tên của cái cụ 
thể cũng như phẩm chất của chúng. Cả nguyên 
tắc và cá biệt không phải là hai điều riêng biệt. 
Kinh Hoa Nghiêm lấy sự hài hòa, dung hội 
giữa các nguyên tắc chung và các thực hành 
cụ thể làm tiền để hướng dẫn. Danh hiệu Như 
Lai là một ví dụ hoàn hảo về cách thể hiện sự 
không chướng ngại của danh và pháp. Trong 
khi “consequently” (chân như) không có vẻ 
ngoài, thì “come” (lai - hiện tướng) là thứ có 
thể nhìn thấy được. Điều này có nghĩa là, tướng 
trạng không ngăn ngại bản thể và, bản thể 
không ngăn ngại tướng trạng. Chúng thể nhập 
vào nhau một cách hoàn hảo mà không hễ có 
trở ngại, tách biệt. 

Phẩm này trả lời ba mươi bảy câu hỏi, trong 
đó có mười tám câu hỏi liên quan đến địa vị của 
chư Phật, cảnh giới của chư Phật, thần lực của 
chư Phật, đại định của Đức Phật v.v... và mười 
chín câu hỏi về thế giới hải bao gồm: chúng 
sanh hải, pháp giới an lập hải, Phật ba la mật 
hải, Phật giải thoát hải, Bồ Tát thệ nguyện hải, 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 51 


Bồ Tát phát thu hải, Bồ Tát trợ đạo hải v.v... 
của các vị Bồ Tát và các vị Thế Gian Chủ. 

Phẩm thứ hai này cũng nói về năng lực trí 
tuệ siêu việt của Đức Phật. Theo Kinh thì, trí tuệ 
vô thượng của Đức Phật rất rộng lớn, không có 
gì bao la hơn, không có gì vĩ đại hơn, không thể 
diễn đạt bằng con số, ngôn từ được. Đức Phật 
có bốn trí vô ngại đó là Pháp vô ngại trí: Trí 
tuệ biết rốt ráo các pháp và diễn giải một cách 
không ngăn ngại. Nghĩa vô ngại trí: Trí tuệ liễu 
triệt nghĩa lý của tất cả pháp và tùy theo mỗi 
pháp mà giảng nghĩa không bị ngăn ngại. Từ 
ngại trí: Trí tuệ thấu triệt các ngôn từ một cách 
không ngăn ngại. Nhạo thuyết vô ngại trí: Trí 
tuệ biết rõ căn tánh mọi chúng sanh và hoan hỷ 
thuyết giảng không bị chướng ngại, cũng như 
những phương tiện để cứu độ từng chúng sinh, 
những việc bình thường được chuyển hóa thành 
Phật sự. Trên nền tảng của Phật địa mà tất cả 
mọi căn cơ đều được dung nhiếp. 

Các hiện tướng của chư Phật cũng được đề 
cập và trả lời trong phẩm này. Chư Phật ở trong 
trạng thái hư không. Nếu hiểu được tánh của 
hư không thì mới có khả năng hiểu được Phật 
cảnh. Không có gì chứa đựng trong không gian, 
và vì vậy, những cảnh giới mà chư Phật an trụ 


52 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


cũng không chứa đựng gì cả. Bất kể chúng ta 
nhìn thế giới như thế nào, địa vị của chư Phật 
tương ứng với quan điểm đó. Cho nên có câu 
nói rằng: “Nếu có người muốn biết cảnh giới 
của chư Phật, thì tâm họ phải thanh tịnh như hư 
không”. Mặc dù nó không sở hữu bất cứ thứ gì, 
nhưng không gian có khả năng chứa đựng bất cứ 
thứ gì. Mặc dù nó dường như không là gì ngoài 
không gian, nhưng nó chứa đựng mọi thứ, kể cả 
núi non, sông ngòi, toàn bộ trái đất, thành phố và 
nhà cửa bao gồm tất cả vô số dải ngân hà mênh 
mông vô tận... Tâm địa của chư Phật siêu việt 
mọi tư duy, phân biệt, một trạng thái phi trạng 
thái và vượt lên trên cụm từ phi trạng thái. Với 
thần lực vi diệu, mười loại ánh sáng rực rỡ diễn 
nói những kệ tụng do Đức Phật phóng ra chiếu 
soi khắp mười phương: tất cả Bồ Tát trong thế 
giới hải đều vân tập để nghe pháp và, vô số ánh 
sáng phát ra từ những lỗ chân lông của các vị Bồ 
tát đều phụng sự vô số cõi Phật và hóa độ vô số 
chúng sanh là biểu hiện cho diệu dụng vô tận và 
vô ngại của bi - trí. Do thần lực của Phật, trong 
mỗi hạt bụi cực nhỏ hiện ra vô số Đức Phật. Vô 
số Bồ tát trong biển thế giới cũng xuất hiện và 
dùng kệ xưng tán Phật, đó là hiện tướng trí cảnh, 
sự vô ngại viên dung của biển thế giới. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 53 


Phẩm 3: Phổ Hiền Tam Muội 
(8 —l#. phần đầu quyền 7) 


Đây là phẩm hiện hạnh cảnh để tổng đáp 
cho các câu hỏi ở các phẩm trên. “Phổ Hiển” 
biểu thị cho hạnh môn trọn khắp. “Tam muội” 
là chánh định, tên tam muội đó là “Nhất thiết 
chư Phật Tỳ Lô Giá Na Như Lai tạng thân”, 
tức là thần lực của Phật gia bị Phổ Hiền, khiến 
cho nhập vào cảnh giới Chánh Định, hiện hạnh 
cảnh. 

Bồ Tát Phổ Hiền là Đại Bồ Tát trong kinh 
Hoa Nghiêm, đã thể nhập vào tự tánh bình 
đẳng của tất cả chư Phật, thị hiện muôn vàn 
ảnh tượng tận hư không khắp pháp giới, vô 
ngại trùm khắp pháp giới hải, là nguồn quang 
minh tuệ giác vô lậu của ba đời chư Phật, tất cả 
các Phật pháp đều từ đây mà sinh ra, đồng thời 
hiển bày các nguyện hải của Như Lai, là pháp 
mà mười phương chư Phật giữ gìn, lưu hành 
viễn tổn ở thế gian. Phẩm kinh này tán thán sức 
chánh định và trí hạnh của Bồ Tát Phổ Hiền, 
cũng là sức công đức của “Như Lai tạng thân”, 
chính từ trong cái “Một” tam muội này mà hiện 


2_ Ht Thích Trí Tịnh dịch, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh, Tập 1, Nxb Tôn Giáo, 2016, tr.220 


51 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


khởi “Vô biên” tam muội, tướng dụng trang 
nghiêm... như trong Kinh nói: “Do vì nguyện 
lực của đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, mà cũng do 
nguyện lực tu tập tất cả Phật hạnh của ông (Phổ 
Hiền Bồ Tát), chính là ông có thể chuyển pháp 
luân của chư Phật, khai hiển biển trí tuệ của 
chư Phật... quán sát tất cả pháp môn, rõ biết 
căn cơ của tất cả chúng sanh, hay thọ trì giáo 
văn của Như Lai”. Chính Tam muội (Định) và 
Phật hạnh (Hạnh) này là tổng đáp cho các cảnh 
giới chư Phật, các tiến hướng của chư Bồ Tái... 
ở các phẩm trên. 


Phẩm 4: Thế Giới Thành Tựu 
(†tZ#PÈ®#i, phần sau quyền 7) 

Phẩm này giải thích các thế giới khác nhau 
ra đời như thế nào. Như kinh đã nói, Đức Phật 
đã đạt được tất cả công đức, đức hạnh, oai lực, 
thần thông biến hóa mà một vị Phật có thể đạt 
được bằng cách lấy Pháp Giới làm thân của 
Ngài do đã giác ngộ viên mãn. Qua Phẩm này, 
Đức Bồ Tát Phổ Hiền đã thừa thần lực của Phật 
và oai thần của tất cả Như Lai mà tuyên thuyết 
đầy đủ rằng “nguyên nhân gì làm cho các vũ 


3. H( Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập 1, tr.221-222 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 5D 


trụ hình thành?” “Làm thế nào chúng tồn tại?”, 
“Tại sao chúng suy thóai, biến dị?” và cuối 
cùng là “Chúng hoại vong như thế nào?”... 
Biển thế giới là một môi trường hỗ trợ cuộc 
sống của tất cả chúng sanh. Theo kinh văn, ta 
biết có vô số thế giới cùng tôn tại, trong mỗi thế 
giới có vô lượng vô biên chúng sanh, chúng sanh 
lại không chỉ có một loại; đúng hơn, có rất nhiều 
loại khác nhau đến nỗi không thể đếm hết được 
mà kinh Hoa Nghiêm gọi đó là “Thế giới hải” và 
“Chúng sanh hải”. Trong thế giới đó, mỗi mỗi 
chúng sinh đều có những nhân duyên, nghiệp 
quả riêng, do đó, hình thành nên những cảnh 
giới sống không đồng nhất với nhau. Tuy nhiên, 
cho dù chánh báo (thân vật lý - tâm sinh lý của 
mỗi chúng sanh) hay y báo (cảnh giới sống của 
mỗi chúng sanh) không tương đồng nhau, song 
về bản chất, tất cả đều có cùng một thể tính giác 
ngộ (Phật tính) như nhau và khoảng cách giữa 
Phật với chúng sanh thật ra chỉ là một “Niệm”. 
Ngoài ra, phẩm này còn nói về 10 sự của Thế 
giới hải gồm nhân duyên khởi, chỗ trụ nương, 
hình trạng, thể tánh, sự trang nghiêm, sự thanh 
tịnh, Phật xuất hiện, kiếp trụ, kiếp chuyển biến 
sai biệt và môn vô sai biệt. Sự hình thành của 


56 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


vô số thế giới chính là vì nghiệp lực của tất 
cả chúng sinh. Nguyện lực và hạnh lực của 
Bồ tát là trang nghiêm, tịnh hóa các cõi nước. 
Các đặc điểm vật lý của thế giới cũng được để 
cập trong phẩm này như: biển thế giới đều có 
những phẩm chất và đặc điểm riêng: Chúng có 
thể có hình tròn hoặc hình vuông, hoặc chẳng 
phải tròn vuông, hình như dòng xoáy nước, 
hình như núi, hình cây cối, hình bông hoa, hình 
cung điện, hình chúng sanh, hình Phật. Những 
biến thể này nhiều như những hạt bụi có thể 
được tìm thấy trong đại dương vũ trụ và tùy 
theo tâm lượng, thức nghiệp của chúng sanh mà 
có những chuyển biến sai biệt, do đó Kinh nói: 
“Vô lượng quốc độ sai khác nhau... tất cả đều 
do nghiệp mà khác”. Tức tất cả chúng sanh ở 
trong mỗi cõi giới tùy theo tâm niệm thanh tịnh 
hay ô nhiễm mà hình thành nên những tướng 
trạng khổ hay lạc khác nhau, nhân đó mà chư 
Phật và chư vị Bồ tát đều khuyến tấn hàm linh 
phát khởi thiện tâm, an trụ thiện niệm hầu nhập 
Như Lai huệ, vào biển Hoa Tạng thế giới. Và 
đây cũng là nhân duyên cho phẩm thứ 5 ở sau - 
phẩm Hoa Tạng Thế Giới. 


4 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd.. tập 1, tr.240-241 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm Để 


Phẩm 5: Hoa Tạng Thế Giới 
(S#i#†EZ#, quyền 8 -10) 

Phẩm này trình bày về cảnh giới trang 
nghiêm, huyễn nhiệm của Đức Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai - thế giới Hoa Tạng, hay thế giới hải 
Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm. Theo kinh văn, 
thế giới Hoa Tạng này nằm trên mười tầng 
phong luân, bên trong một hoa sen lớn tên là 
Quang Minh Nhuy Hương Tràng, trong Hương 
Thủy Hải (tức biển nước thơm). Có vô số Hương 
Thủy Hải cũng như các thế giới chủng. Các 
Thế giới chủng này lại nhiều vô lượng vô số 
hay còn gọi là Thế Giới Võng. Thế giới chủng 
ở giữa gồm hai mươi tầng, mỗi tầng có vô số 
thế giới, cõi Ta Bà của chúng ta nằm ở tầng thứ 
mười ba. Ở mỗi Thế giới chủng đều có núi Kim 
Cang Đại Luân bao bọc, chúng có hình trạng 
và sự trang nghiêm hoàn toàn sai khác. 

Về nhân duyên của thế-giới-hải, trong Táo- 
Bá-Luận nói: “Do sức đại nguyện của chư Phật 
nên cảm hiện ra phong luân nhiệm trì tất cả 
thế-giới. Do tâm từ bi sâu rộng của các đấng 
Như-Lai nên cảm hiện ra biển Hương-thủy và 
do vô biên đại hạnh, nên kết thành diệu báo 
hoa sen. Lại hoa sen cũng do ảnh hưởng của 


58 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


trí thể vô y, cung điện do ảnh hưởng của lòng 
đẹp và cảm thành cây báu mát tươi. Tâm độ 
sanh không chán mỏi hóa ra bảo địa, đức phá 
tà, lập chánh cảm hiện bảo tràng, tiếng pháp 
âm kết quả bảo linh, trí nhiệm mầu hóa hiện 
bảo võng. Lòng tinh tấn nổi lên mây gấm, pháp 
phá mê hiện ánh quang minh, khuôn hương 
lâm bởi thất giác chi, chuỗi anh lạc do tâm tàm 
quý. Sức Tam-muội du hí hóa thành vườn hoa 
tươi đẹp, hạnh Vô trước vô ngại cảm nên dòng 
nước trong thơm. Tất cả hiện cảnh đều có nhân 
duyên không thể kể ra hết được”5. 

Theo kinh Hoa Nghiêm, bên cạnh Thế giới 
Hoa Tạng còn có vô lượng Thế giới hải khác 
song lấy cõi Liên Hoa Tạng Trang Nghiêm làm 
trung ương. Thế giới chủng ở trung tâm biểu thị 
Quả đức giác ngộ của Phật dung nhiếp hết thảy 
vạn hữu, là cái gốc của muôn pháp. Thế giới 
chủng ở vòng ngoài cùng có bốn tầng, mỗi tầng 
có bốn vị Phật, biểu thị Tứ Nhiếp Pháp, dùng 
Tứ Nhiếp Pháp là Bố thí, Ái Ngữ, Lợi Hành và 
Đồng Sự để đối trị ngoại duyên”. 


5 Ht Thích Thiền Tâm, Phái học Tỉnh Yếu, Thiên thứ 2, Nxb 
Tôn Giáo, 2016, tr.138 

6 Tỷ kheo Giới Hoàn (đời Tống), Như Hòa dịch, /oa Nghiêm 
Kinh Yếu Giải. tr24 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 59 


Trên đây là căn cứ trên Sự mà giải thích về 
Hoa Tạng thế giới. Tuy nhiên, Hoa Tạng thế 
giới còn có thể đứng trên góc nhìn Lý tánh mà 
hiểu theo nhiều phương diện khác nhau, như 
trong Thanh Lương sớ, Đại sư Thanh Lương 
có nói thêm: “Hoa sen và Hương Hải, về sự là 
như thế, lý lại có hai nguyên nhân: 1. Ước về 
chúng-sanh thì tạng thức tức là hương hải, vọng 
tưởng là phong luân, tánh đức sẵn có nơi tâm là 
liên hoa, tâm tánh bao hàm quả pháp thế gian 
và xuất thế gian là liên tạng. 2. Ước về chư Phật 
thì đại bi là hương hải, đại nguyện là phong 
luân, vô biên hạnh lành là liên hoa, chân như 
tâm dung nhiếp các quả pháp nhiễm tịnh là liên 
tạng. Do hạnh nghiệp chúng-sanh và chư Phật 
như thế, nên cảm hiện ra tướng trạng của các 
cõi cũng như vậy”. 


Phẩm 6: Tỳ Lô Giá Na 
(ÉirE®#ll, quyền 11) 

Trong phẩm thứ sáu, nói về đức cổ Phật Tỳ 
Lô Gia Na trong quá khứ cũng ở nơi thế giới 
Hoa Tạng giáo hóa chúng sanh, mọi sự giống 
như hiện nay, nhưng chỉ khác Phật hiệu, lý do 
là vì căn cơ sai khác của chúng sanh chứ không 


60 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


phải là có sự sai khác ở Phật, lý do là bởi chư 
Phật chỉ với mục đích hiển thị nhân quả ba 
đời giống nhau vì chỉ có một đạo như nhau. 
Vairochana (Đại Nhật Như Lai hay Phật Tỳ Lô 
Giá Na) chỉ cho Pháp thân trong sáng thanh 
tịnh và đồng lúc hiện diện khắp mọi nơi, “khắp 
nơi” ở đây là một cách diễn đạt tượng trưng 
cho phương tiện quyên biến của chư Phật. Đó 
là sự trong sáng và thuần khiết có thể được nhìn 
thấy trong Pháp giới và những nơi xa nhất của 
không gian. Những nguyên nhân và điều kiện 
dẫn đến sự giác ngộ của Đức Phật Vairochana 
đều được trình bày trong phẩm này. 

Bồ tát Phổ Hiền tiếp tục bài thuyết pháp của 
mình trước đại chúng, đánh dấu sự khởi đầu 
của phẩm hiện tại được gọi là “Vairochana” 
(Tỳ Lô Giá Na). Bồ tát Phổ Hiển còn được gọi 
là Bồ tát của Đại hạnh và Đại nguyện. Ngài 
trình bày với đại chúng đang tụ họp trong Pháp 
Hội về những nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn 
đến sự ra đời của Đức Phật Vairochana. Bồ Tát 
Phổ Hiền nói, tất cả đã bắt đầu từ rất lâu trước 
đây, ngược về quá khứ xa xôi trải qua nhiều 
kiếp nhiều như hạt bụi trôi nổi trong biển các 
hệ thống hành tinh. Để khái niệm hóa sự đồ 
sộ bao la, cao rộng thuộc phạm trù vũ trụ học, 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 61 


Núi Tu-di (đ, Sa. Sumeru, PI. Sineru) được 
xem như trung tâm của vũ trụ hàm tàng cả 
vật lý, siêu hình lẫn tinh thần đã được đề cập. 
Trong biển các hệ thống thế giới có thế giới tên 
“Thắng Âm”, được nâng đỡ bởi một biển lưới 
hoa mani xinh đẹp có rất nhiều (vi trần) núi Tu 
Di bao quanh... Do đây có thể biết hệ thống 
thế giới của chúng ta không phải là thế giới duy 
nhất hiện đang tổn tại. Bên ngoài Thế giới Ta 
bà của chúng ta là vô số các hệ thống thế giới 
khác mà chúng ta không thể nào tính đếm và 
biết hết. Thế giới trong kinh miêu tả là một thế 
giới rộng lớn, tốt lành, trang nghiêm, tất cả hiện 
cảnh đều tùy theo tâm nguyện của mỗi chúng 
sanh trong đó mà hiện ra và, tất cả sự thù thắng 
đó đều nhân nơi thiện niệm và phước đức của 
chúng sanh cảm vời nên. Đại bi hàm dục, lầu 
các do ảnh hưởng của trí phương tiện độ sanh 
mà hiện thành. Tâm thanh tịnh hiện ra báu ma- 
ni; giới trang nghiêm hiện ra núi Đại-Luân-Vì 
bao bọc; muôn hạnh lợi sanh làm nở các thứ 
hoa quí. Ở cuối phẩm, để trở thành đức Như 
Lai, hành giả phải tu hạnh thanh tịnh và kiên 
trì Bồ đề tâm rộng lớn, phát tâm cúng dường vô 
lượng chư Phật v.v... 


62 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phẩm này còn nêu bày những nhân duyên, 
công đức tu tập, pháp chứng cũng như viên mãn 
hạnh độ sanh, nhất là sự tịnh hóa triệt để các 
cõi Phật của Vương tử Đại Oai Quang. Theo 
Đại sư Giới Hoàn trong Hoa Nghiêm Kinh Yếu 
Giải thì kinh văn của phẩm này không có chỗ 
kết thúc vì bản gốc phẩm này chưa được truyền 
đến Trung Hoa đầy đủ và Tổ sư Thanh Lương 
xem Vương tử Đại Oai Quang như là tiền thân 
của Đức Tỳ Lô Giá Na. Ngài còn cho rằng 
sáu phẩm đầu tiên này thuộc về phần Cử Quả 
Khuyến Nhạo Sanh Tín (nêu ra cái quả, khuyên 
ưa thích, sanh lòng tin). 


Phẩm 7: Như Lai Danh Hiệu 
(#325, phần đầu quyền 12) 

Phẩm này giải thích nhiều danh hiệu có thể 
được dùng để chỉ Đức Phật. Tùy vào quốc độ, 
căn cơ của chúng sanh mà Đức Thế Tôn khi 
thị hiện có nhiễu danh hiệu khác nhau. Đây 
chính là biểu pháp cho đại phương tiện của 
Phật. Tuy nhiên, có mười danh hiệu tiêu biểu 
đó là: Như Lai, Úng cúng, Chánh biến tri, 
Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thế gian giải, Vô 
thượng sĩ, Điều ngự trượng phu, Thiên nhân 
sư, Phật Thế tôn. 


Chương lI ° 


` 
1 


t© 
Ù 


G3 
I 


Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 63 


Như Lai (2E, đÑMHIdđ tathãgata) có 
nghĩa là Người đã đến như thế hoặc 
Đấng đã đến từ cảnh giới chân như. Như 
Lai còn có nghĩa: Không từ đâu đến 
cũng không đi về đâu, nên gọi là Như 
Lai (Kính Kim Cang: Vô sở tùng lai, 
diệc vô sở khứ, cố danh Như Lai); 

Ứng cúng (fh[#£Ê⁄5Š*, sa. arhat, pi. arahant) 
có nghĩa “Bậc xứng đáng được cúng 
dường”; 

Chánh biến tri (1E3Zll, sa. samyaksam- 
buddha): Sự thấy biết như thật đối với 
tất cả pháp trong khắp pháp giới; 

Minh hạnh túc (H]ƒT Ẻ, sa. vidyãcarana- 
sampamna): Trí tuệ và Hạnh nguyện độ 
sinh của Đức Phật hoàn toàn viên mãn; 

Thiện thệ (#?3ïï, sa. sugata): Khéo qua 
bờ giải thoát. Khéo an trú, Thiện khứ, 
Thiện giải, Hảo thuyết; 

Thế gian giải (|EilÏlf, sa. lokavid): 
Hiểu biết rốt ráo mọi hiện hữu ở thế 
g1an; 


Vô thượng sĩ (## Í--[:, sa. anuttara- 
purusa): Bậc trí tuệ tối thượng; 


64 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


8- Điều ngự trượng phu (BÑfJK2*Z, sa. 
purusadamyasärathi): Điều phục chế 
ngự mọi phiển não, đấng xứng đáng tôn 
kính; 

9- Thiên nhơn sư ŒK ẨÑl, sa. devamanu- 
syãnãm $ãstr): Bậc Thây tối thắng của 
Trời và người; 

10-Phật Thế Tôn (§|H'ff, sa. buddhalo- 
anatha, buddhalokaJyestha, bhagavan): 
Bậc đại Giác ngộ, tôn quý nhất của thế 
g1an. 

Ngoài ra, ở phẩm này Chư Bồ Tát còn thỉnh 
Phật khai thị về Phật sát (cõi Phật), Phật trụ, Phật 
sát trang nghiêm, Phật pháp tánh, Phật sát thanh 
tịnh, Phật thuyết pháp, Phật sát thể tánh, Phật oai 
đức, Phật sát thành tựu, Phật đại bồ đề. Theo đại 
sư Thanh Lương: “Mười vấn đề này được chia 
thành năm cặp, đều là câu trên hỏi về y báo, câu 
dưới hỏi về chánh báo. Kế đến, lại hỏi về Thập 
Trụ, Thập Hạnh, cho đến sự tối thắng và quang 
minh của Như Lai, kèm thêm Thập Tín, thành 
ra ba mươi câu hỏi. Tính chung là bốn mươi câu 
hỏi”. Bốn mươi câu hỏi của đại chúng ở đây đại 
đồng tiểu dị với ba mươi bảy câu hỏi trong phẩm 
Thế Chủ Diệu Nghiêm. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 65 


Trong phân thỉnh Phật khai thị về Phật sát 
và Phật trụ, chư Bồ Tát đã hỏi về Chánh giác 
và Như Lai thần lực ứng hóa, Thế Tôn đã bảo 
Bồ Tát Văn Thù đáp. Đây cũng là nhân do của 
phẩm kinh này. Cốt yếu của phẩm kinh này 
trình bày cũng như tán thán thân Như Lai quyền 
biến phương tiện hiện ở khắp mọi nơi, mỗi mỗi 
hiệu Phật đều ứng hợp với mỗi căn tánh lớn nhỏ 
của chúng sanh mà diễn bày, khiến cho “linh 
vị tín giả tín” (ai chưa tin được tin), nhận chân 
“tính Phật” trong tự tâm vốn trọn đủ và biến 
mãn thập phương giới, hằng hà sa thế giới nơi 
nơi đều là Phật độ, xứ xứ là Phật trụ, pháp pháp 
đều là Phật hiệu. Nói cách khác chính là “Hoa 
Nghiêm chân quán niệm niệm hiện tiền”. 


Phẩm 8: Tứ Thánh Đề 
(PIi#, phần sau quyền 12) 

Tứ Thánh Đế còn được gọi là Tứ Diệu Đế, 
là chủ đề trình bày trong phẩm này. Khi Đức 
Phật vừa thành đạo, Ngài đã khai thị giáo pháp 
Tứ đế (Khổ, Tập, Diệt, Đạo) cho năm anh em 
Tôn giả Kiều Trần Như. Toàn bộ giáo pháp 
có thể được tìm thấy bên trong Tứ Thánh Đế. 
Chúng ta có thể dựa vào Tứ Thánh Đế hay Tứ 


66 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Diệu Đế như một cách để chứng nhận cho việc 
đã đạt đến sự viên mãn của thánh nhân, đó là lý 
do tại sao giáo pháp được đặt tên là “Thánh”. 
Bằng cách chiêm nghiệm và thực tập những Sự 
thật (đế) này, chúng ta có thể bước vào dòng 
chảy của các bậc thánh nhân và, nhờ đó có thể 
thoát khỏi những ràng buộc, khổ đau của sinh 
tử luân hồi cũng như đạt đến trạng thái hạnh 
phúc, an lạc miên viễn của giải thoát, niết bàn. 

Trong phẩm này, đau khổ không nhằm miêu 
tả một cái nhìn bi quan về thế giới, mà là một 
cái nhìn thực tế chấp nhận thế giới như nó vốn 
có và nỗ lực cải thiện nó. Khái niệm về niềm vui 
không phải bàn cãi, nhưng nó được coi là một 
hiện tượng nhất thời, không thể thỏa mãn cơn 
đói khoái lạc của một người nếu không khơi dậy 
ngọn lửa mong muốn dập tắt mọi khát ái. Mặt 
khác, hạnh phúc không tuân theo logic tương tự. 
Điều duy nhất chúng ta có thể tin tưởng trong 
cuộc sống là cái chết, bệnh tật và tuổi già. Do 
vậy cần có một kế hoạch dự phòng để đối phó 
với những đau khổ mà nhân loại phải đối mặt, 
cho dù đó là thể chất hay tình cảm. Sự thật đầu 
tiên (Khổ đế) đã dạy rằng có rất nhiều nỗi khổ 
đau trên thế giới mà chúng sanh cần phải học bài 
học vượt qua qua mỗi kiếp sống. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm G67 


Sự thật về sự tích tụ nguyên nhân (Tập đế) 
là thực tại thứ hai trong bốn thực tại. Thuật ngữ 
“Tập”: nguyên nhân, sự tích lũy, nhóm hợp 
dùng để chỉ quá trình thu thập hoặc xếp chồng 
lên bất cứ thứ gì; nó ám chỉ sự tích tụ phiền não. 
Tuy nhiên, sự tích lũy là do bản chất của chúng 
ta vẫy gọi và, sự tích lũy tự nhiên thường được 
sử dụng để mô tả hiện tượng này. Nếu có một 
khu vực bẩn, thì rất nhiều ruồi sẽ tụ tập ở đó. 
Tuy nhiên, nếu mọi thứ ngăn nắp, sạch sẽ, lũ 
ruôi sẽ không thèm bén mảng tới. Do đó, mọi 
thứ đều là kết quả của tự thân — chính bạn gọi 
nó vào. Sự thật thứ hai giải thích nguyên nhân 
khiến chúng ta đau khổ. Ham muốn và vô minh 
là nguyên nhân cơ bản của đau khổ trong Phật 
giáo. Kinh Pháp Hoa nói: “Nguyên nhân có 
các khổ, tham dục là cội gốc”. Theo Phật giáo, 
thuật ngữ “tham dục” được sử dụng để mô tả 
những khao khát vô độ của con người đối với 
những thứ như lạc thú, của cải vật chất và sự 
sống vĩnh cửu... Sự thiếu hiểu biết đề cập đến 
việc không nhận ra thế giới như chính nó là. 
Theo giáo lý Phật giáo, tâm trí của một người 
sẽ không được phát triển nếu họ không thể tập 
trung và có được cái nhìn sâu sắc về bản chất cơ 
bản của sự vật. Sự thiếu hiểu biết này dẫn đến 


68 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


những tật xấu như tham lam, ghen tỊ, phẫn nộ và 
giận dữ... Sự thật về Diệt đế là Thánh đế thứ ba 
cần phải được chứng ngộ. Đó là trạng thái bất 
động và tĩnh lặng, tương ứng với vô điều kiện, 
chỉ cho toàn bộ phiền não đã được đoạn trừ. 
Sự thật về Đạo là phần thứ tư và cũng là phần 
cuối cùng của Thánh Đế. Con đường “Trung 
đạo” gồm có tám chi nhánh. Đây là giáo nghĩa 
sâu xa khi Đức Phật tuyên thuyết: Tri nhận khổ 
đau, đoạn trừ nguồn gốc khổ đau, chấm dứt khổ 
đau, phương pháp tu tập để chấm dứt khổ đau. 
Đầu tiên và quan trọng nhất là phải có một sự 
hiểu biết chính xác về những gì đau khổ diễn 
ra. Trong trường hợp này, cần phải chấm dứt sự 
tích tụ phiền não của chính mình. Sự chấm dứt 
những tập khí tham ái, phiền não đều được coi 
là sự thật về chấm dứt khổ đau. Sự giác ngộ tâm 
linh đạt được khi một người chứng Niết bàn, 
một trạng thái siêu việt không còn khổ đau và, 
vòng luân hồi sinh tử đã chấm dứt. 

Bước tiếp theo là tinh cần tu tập để đạt được 
tâm thanh tịnh tĩnh lặng. Con đường giải thoát 
khỏi mọi hình thức thống khổ được vạch ra chi 
tiết trong Chân lý thứ tư. Chánh Kiến là bước 
đầu tiên trên con đường thoát khổ, tiếp theo 
là Chánh tư duy, Chánh ngữ, Chánh Nghiệp, 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 69 


Chánh mạng, Chánh tinh tấn, Chánh niệm 
và Chánh định. Con đường Trung đạo — Bát 
Chánh Đạo nội hàm Tam vô Lậu học: Giới, 
Định và Huệ. Tứ Thánh Đế còn được trình bày 
trong Kinh văn ở mức độ phổ quát hơn. Với vô 
số tên gọi khác nhau mang dụng ý “các pháp do 
đức Phật đã nói đều lấy Tứ Đế, tức Khổ, Tập, 
Diệt, Đạo, làm Thể”. Do Tứ Đế mà nói đủ loại 
pháp. 

“Tam chuyển Pháp luân” là thuật ngữ Phật 
học dùng để biểu đạt về: 

Thánh đế thứ nhất: Khổ đế (dukkha) gồm 
có ba luận điểm quan yếu: Đây là khổ (/hj 
chuyển); Khổ phải được nhận biết (khuyến 
chuyển); Khổ đã được tri nhận (chứng chuyển). 

Thánh đế thứ hai: Tập đế (Sameda Dukkha) 
gồm có ba luận điểm quan yếu: Đây là nguồn 
gốc của khổ, (/hj chuyển); Nguồn gốc của khổ 
phải được đoạn trừ (khuyến chuyển); Nguồn 
gốc của khổ đã đoạn trừ (chứng chuyển). 

Thánh đế thứ ba: Diệt đế (Nirodha Dukkha) 
gồm có ba luận điểm quan yếu: Có sự đoạn tận 
khổ đau (/h¡ chuyển); Sự đoạn tận khổ đau phải 
được tuệ tri (khuyến chuyển); Sự đoạn tận khổ 
đau đã được tuệ tri (chứng chuyển). 


70 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thánh đế thứ tư: Đạo đế (Nirodha Gama- 
dukkha) gồm ba luận điểm quan yếu: Có con 
đường đưa dẫn đến sự chấm dứt khổ đau (/hj 
chuyển); Con đường này phải được tu tập 
(khuyến chuyển); Con đường này đã được tu 
tập một cách viên mãn (chứng chuyển). 


Phẩm 9: Quang Minh Giác 
(%RR'Ä, phần đầu quyền 13) 

Phẩm này trình bày hiện tướng phóng quang 
của Đức Phật, nhân tu Bát nhã mà chứng quả 
Quang minh. Theo kinh văn, Đức Thế Tôn từ 
dưới lòng hai bàn chân phóng ra trăm ức tia 
sáng chiếu khắp đại thiên thế giới, khiến cho 
đại chúng trong pháp hội phát khởi tín tâm, thể 
nhập trí cảnh rộng lớn của chư Phật, tri nhận 
đức bình đẳng không hai giữa Pháp thân trí, 
Hạnh trí của mình với chư Phật trong khắp 
pháp giới, từ đó mà nhập dòng ngũ vị, khai mở 
trí nhãn, chứng quả địa giác. 

Đó cũng là lý do giải thích cho tựa để phẩm 
kinh này —- phẩm Quang Minh Giác. Ngoài ra, 
ánh sáng từ dưới lòng bàn chân tỏa ra còn biểu 
thị ý nghĩa nương vào quả để tu nhân, quả - 
nhân nương nhau mà phát khởi và hễ là từ nhân 
hướng đến quả, ắt trọn đủ bốn pháp Tín, Giải, 


Chương II = Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 71 


Hành, Chứng”. Ánh sáng được đề cập trong 
phẩm này là biểu trưng cho trí tuệ vô thượng, 
tuệ giác siêu việt của các bậc Đại giác. 

Phẩm 10: Bồ Tát Vấn Minh 

(8S fšFEIRR, phần sau quyền 13) 

Ở phẩm này, Bồ Tát Văn Thù cùng chín vị 
Bồ Tát khác cùng nhau vấn đáp để làm sáng tỏ 
các pháp, giúp cho thính chúng vào cửa Thập 
tín. Ví dụ, khi một vị Bồ-tát nêu lên tra vấn về 
một khái niệm nào đó dù trên thực tế đã hiểu 
rõ vấn để, nhưng vì lợi ích chúng sanh, vẫn cố 
ý chất vấn chư vị Bồ tát khác để tạo điều kiện 
nâng cao kiến giải của chúng hội. Phẩm này giải 
thích lý do tại sao có thể thấy nhiều sự phân biệt 
khác nhau giữa các cảnh giới sống của chúng 
sanh; chắng hạn như tái sinh vào những con 
đường tốt hay tái sinh vào những con đường 
xấu, các năng lực hoàn hảo so với các năng lực 
suy kém, hoàn cảnh sinh sống khác nhau, có kẻ 
đẹp người xấu và cả những kinh nghiệm khác 
nhau về hạnh phúc lẫn đau khổ. 

Phẩm thứ mười cũng giải thích về việc chư 
Phật thị hiện đến mọi miền của vô số vũ trụ 


7 Như Hòa dịch, Sđd., tr.32 


r2 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


để giáo hóa chúng sinh. Tùy theo căn cơ của 
chúng sinh, với lòng từ bi rộng lớn, mỗi vị Phật 
phân thân thị hiện trong mọi thế giới mà không 
có bất kỳ ngoại lệ nào. Các Ngài đến những 
thế giới đó bằng trí tuệ, biểu hiện về mặt vật 
chất dưới dạng cơ thể trí tuệ. Tuy nhiên, những 
chúng sinh đó không có khả năng nhận thức 
được thân trí tuệ vô sắc - pháp thân mà Đức 
Phật sở hữu. Trí huệ thân vốn không có hình 
tướng nên phàm phu không thể thấy được chư 
Phật. Họ không thể hiểu tại sao chư Phật có thể 
du hành đến tất cả các thế giới và làm thế nào 
mà các Ngài có thể rời bỏ tất cả các thế giới đó. 

Phẩm này cũng giải thích về cảm giác như 
thế nào khi có trí tuệ của một vị Phật như trạng 
thái hiện hữu của chúng ta. Trong Tam giới, 
không có bất cứ rào cản hay hạn chế nào ngăn 
cản trí tuệ của chư Phật tuôn chảy một cách tự tại 
và an nhiên. Thành sở tác trí, Diệu quan sát trí, 
Bình đẳng tánh trí và Đại viên cảnh trí cũng như 
diệu dụng độ sanh vô ngại vi diệu của tất cả chư 
Phật là không thể nghĩ bàn. Với Phật trí, pháp 
giới và các cõi mà chúng sinh đang hiện hữu đều 
vô phân biệt cũng như đều là vô sai biệt. 

Tâm của Đức Phật, được mô tả giống như 
một tấm gương lớn và không tì vết, có thể phản 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm T3 


chiếu chính xác hình tướng chân thật của tất 
cả các pháp. Tấm gương trong sáng đó không 
chỉ có khả năng phản ảnh một cách như thật 
mọi hiện tượng mà còn có khả năng tịch lặng vì 
không hề bị vướng mắc hay tham luyến lưu giữ 
lại bất kỳ ảnh tượng nào đã phản chiếu trong 
đó. Tịch và chiếu tuy hai mà một, ngay cả cái 
được gọi là một cũng không có lý do hiện hữu 
vì tất cả đều là không tánh. Tịch là vắng lặng, 
chiếu là khả năng tuệ tri muôn hữu vũ trụ. Phật 
tánh vốn sáng suốt rỗng lặng an nhiên... Khi 
một người sử dụng trí tuệ chân chính của mình 
thay vì tư duy phân biệt, định kiến thì ngay đó 
mới có thể khai mở tuệ giác, tường minh vạn 
pháp, đó là lúc Phật tánh hiển lộ. 

Nói chung là giải thích rõ về các pháp tức 
muôn hữu vũ trụ đều vô tánh, nhưng do vọng 
tâm phân biệt nên có sai thù. Từ Duyên khởi 
đến Giáo hóa, Nghiệp quả, Thuyết pháp, Phước 
điển, Chánh pháp, Chánh hạnh, Trợ đạo, Nhất 
đạo, Phật cảnh do mười vị Bồ tát trình bày đều 
nhấn mạnh đến thể tánh thanh tịnh của các 
pháp và, tất cả sự sai biệt của các pháp trong vô 
tận pháp giới chúng sanh nhờ thần lực của Phật 
mà đã hiện rõ. 


74 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phẩm 11: Tịnh Hạnh 
(ST, phần đầu quyền 14) 

Phẩm này cung cấp câu trả lời cho câu hỏi 
làm thế nào những bậc đã giác ngộ có thể đạt 
được sự không lỗi lầm trong hành động của họ, 
cả về thể chất, lời nói và tâm ý. Nó cung cấp câu 
trả lời cho các câu hỏi: Lầm thế nào quý ngài 
có thể được tái sinh trong những môi trường có 
thể chấp nhận được, giữa những người tốt, hoàn 
thiện về thể chất, với đây đủ chánh niệm, tỉnh 
thức, hành vi trọn vẹn, vô úy và an nhiên? Làm 
sao người ta có thể đạt được trí tuệ đặc biệt, 
trí tuệ hàng đầu, trí tuệ vô thượng, trí tuệ vô 
lượng, trí tuệ khôn lường, trí tuệ không thể nghĩ 
bàn, trí tuệ vô song, trí tuệ không thể đo lường, 
trí tuệ không thể diễn tả và, trí tuệ tối thượng? 
Làm sao họ có thể thành tựu được các năng lực 
như năng lực nhân quả, năng lực ý chí, năng 
lực thiện xảo, năng lực của những điều kiện và 
đối tượng thích hợp của sự chú tâm, năng lực 
căn cơ, năng lực quan sát, năng lực làm ngưng 
đọng tâm, năng lực tuệ giác phân tích và, năng 
lực của tư duy chiêm nghiệm? Làm thế nào có 
thể cải thiện kỹ năng phân tích các yếu tố và cơ 
quan tâm sinh lý? Làm thế nào có thể nâng cao 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm T75 


kỹ năng phân tích duyên khởi? Làm thế nào có 
thể nâng cao kỹ năng phân tích các cõi dục, sắc 
và vô sắc? Làm thế nào có thể cải thiện kỹ năng 
hiểu biết về quá khứ, hiện tại và tương lai? Làm 
thế nào mọi người có thể thực hành hiệu quả 
các khía cạnh khác nhau của giác ngộ, chẳng 
hạn như chánh niệm, trí tuệ, tinh tấn, hoan hỷ, 
hạnh phúc, an định và buông xả? 

Bồ Tát Trí Thủ đã nêu một trăm mười câu 
hỏi, Bồ tát Văn Thù đã nói về một trăm bốn 
mươi đại nguyện để trả lời. Một khi đã phát 
khởi lòng tin thanh tịnh, thì cần phải nương vào 
đại nguyện để chuyển hóa nhiễm ô và, ngay 
nơi trần lao ô nhiễm mà đạt được tịnh hạnh... 
Trong những câu trả lời, Bồ tát Văn Thù nói 
rằng, các bậc giác ngộ có khả năng đạt được 
tất cả các phẩm tính tối thượng, có tâm không 
chướng ngại do an trụ Phật đạo mà khi sống 
giữa chúng sinh, hiểu được đặc tính, bản chất 
của vạn vật, đoạn trừ mọi điều ác và viên mãn 
mọi điều thiện. Các vị Bồ tát tùy theo căn cơ 
hóa hiện rất nhiều thân hình và có thể hoàn 
thành tất cả các hạnh nguyện quảng đại của 
mình; Tự tại vô ngại về mọi mặt và, đóng vai 
trò là người hướng dẫn, chỉ đường cho tất cả 


76 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


chúng sinh. Một câu hỏi quan trọng khác đó là, 
làm thế nào các vị Bồ tát có thể sử dụng tâm trí 
của mình theo cách mà quý Ngài đạt được tất 
cả những phẩm chất tối cao và siêu phàm? 

Và để trả lời cho những câu hỏi trên của 
Bồ Tát Trí Thủ, Bồ Tát Văn Thù đã nói về 
phương pháp “khéo dụng tâm” và nêu lên các 
đại nguyện, chúng sanh trong mỗi hoàn cảnh, 
công việc hàng ngày mà tùy thuận phát Bồ đề 
tâm, nguyện vì tha nhân như: Bồ tát khi ở nhà 
nên nguyện cho tất cả những chúng sinh khác 
sẽ nhận ra rằng “nhà” là một khái niệm trống 
rỗng (tánh Không) và tìm cách thoát khỏi ràng 
buộc của nó. 

Trong thời gian phụng dưỡng cha mẹ, nên 
nguyện tất cả chúng sanh phát lòng phụng sự 
chư Phật, hộ dưỡng hết thảy chúng sanh. Họ 
nên phát nguyện rằng đối với tất cả chúng sinh 
khởi tâm bình đẳng, không thiên vị và từ bỏ 
chấp thủ trong suốt phần đời còn lại của họ khi 
họ ở với vợ chồng và con cái. Khi họ đã hoàn 
thành những gì họ dự định làm, họ nên có ước 
nguyện rằng tất cả chúng sinh đều tiêu diệt 
những mũi tên của dục vọng và đạt đến trạng 
thái tâm thức thanh thản tối thượng. 


Chương II = Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm Tỉ 


Trong thời gian hành trì, mọi người nên hy 
vọng rằng tất cả chúng sinh sẽ có thể vui vẻ 
trong sự thật và hiểu rằng niềm vui đó không 
có thật. Họ nên phát nguyện bất cứ khi nào họ ở 
trong một nhóm hay một đám đông rằng tất cả 
chúng sinh buông bỏ các pháp hữu vi và thay 
vào đó đạt được trí tuệ viên mãn. Nếu họ thấy 
mình trong một tình huống nguy hiểm hoặc 
khó khăn, họ nên phát nguyện cầu nguyện rằng 
tất cả chúng sinh được tự tại, an nhiên và không 
bị ngăn cản bất cứ nơi nào họ đi lại. 

Khi từ bỏ đời sống tại gia, nên phát nguyện 
rằng, tất cả chúng sinh được tự do tùy nguyện 
xuất gia không bị chướng ngại và ý nghĩ của 
họ được tự tại, khinh an. Họ nên phát nguyện 
khi vào tu viện rằng tất cả chúng sinh sẽ liễu 
giải nhiều nguyên tắc khác nhau về sự không 
tranh chấp, chung sống trong tỉnh thần hòa 
hợp, tương kính. 

Khi họ đến gặp những người hướng dẫn của 
họ, họ nên có ước muốn rằng tất cả chúng sinh 
sẽ phục vụ những người hướng dẫn của họ một 
cách khéo léo và thực hành theo những nhân 
cách đạo đức thánh thiện. 


78 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Khi một người nào đó đang cố gắng để được 
điểm đạo, họ nên hy vọng rằng tất cả chúng 
sinh có thể đạt đến giai đoạn mà họ không 
bị thối chuyển và rằng tâm trí của họ có thể 
không bị cản trở. Họ nên mong muốn rằng tất 
cả chúng sinh sẽ nuôi dưỡng gốc rễ của lòng tốt 
và từ bỏ ách phạm giới khi họ cởi bỏ chiếc áo 
dối trá của mình. 

Khi cạo đầu, họ nên phát nguyện rằng tất cả 
chúng sinh một ngày nào đó có thể thoát khỏi 
mọi bệnh tật và đạt đến trạng thái an tĩnh tối 
thượng. 

Khi mặc pháp phục giải thoát, cầu nguyện 
cho sự phát huy bản thể thanh tịnh tâm thức của 
tất cả chúng sinh và, làm việc để đạt được các 
mục tiêu đã vạch ra trong con đường của bậc 
Đại giác. 

Khi nào xuất gia nên khuyến thỉnh tất cả 
chúng sanh xuất gia theo Phật để cùng được 
cứu độ. Người quy y Phật phải có tâm nguyện 
vô thượng là mong chúng sinh nối tiếp Phật 
thừa và hồi hướng Phật đạo. Họ nên quy y Pháp 
và cầu nguyện rằng tất cả chúng sinh sẽ hiểu 
sâu, thâm nhập kinh tạng và trí tuệ sâu rộng 
như đại dương. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 79 


Khi quy y Tăng, nên nguyện cho chúng 
sanh thống lý đại chúng, tất cả vô ngại. Tìm 
kiếm sự an toàn trong Cộng đồng, mọi người 
nên hy vọng rằng tất cả chúng sinh sẽ mang lại 
trật tự cho đám đông và kết quả là mọi người sẽ 
trở nên không bị chướng ngại. 

Khi nghe giới luật, họ nên hy vọng rằng tất 
cả chúng sinh sẽ tự chế ngự, kiểm soát tốt và 
không làm điều gì có thể bị coi là có hại. Khi 
đi nhiễu ba vòng quanh điện Phật mong muốn 
rằng tất cả chúng sinh sẽ tuân theo những lời 
dạy của Đức Phật một cách tính tấn và không 
có bất cứ niệm lười biếng, giải đãi nào trong 
tâm trí của họ. Các Ngài nên mong muốn tất 
cả chúng sanh viên mãn các đức hạnh không 
ngừng xưng dương công đức của Đức Phật một 
cách đúng pháp. Họ nên ca ngợi những đặc 
tính, phẩm hạnh khác biệt của Đức Phật và cầu 
nguyện rằng tất cả chúng sinh có thể phát triển 
thân của Đức Phật và trải nghiệm chân lý tánh 
không trong khi thực hành như vậy. 

Khi rửa chân, họ nên phát nguyện rằng tất 
cả chúng sinh, bất kể đang ở đâu, đều có thể tự 
do hoàn thành các điều kiện tiên quyết để có 
thần thông. Họ nên lập một ước nguyện trước 
khi đi ngủ mỗi đêm rằng một ngày nào đó tất 


80 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


cả chúng sinh sẽ có một hình dạng vật chất và 
tâm trí không bị xáo trộn. Và, Nếu các Bồ Tát 
dụng tâm như vậy, các ngài sẽ đạt được tất cả 
những phẩm tính vi diệu vô thượng, công đức 
thù thắng không ai có thể lay động được. 


Phẩm 12: Hiền Thủ 
(, phần sau quyền 14 - quyền 15) 

Bồ tát Hiền Thủ chia sẻ quan điểm của mình 
về cách chế tác đức hạnh và trí tuệ. Khi nương 
vào Thập tín để dụng công tu tập thì đức hạnh và 
công đức sẽ phát triển. Chính đức tin, trong đó có 
lòng tự tin cho phép chúng ta nhận ra tiểễm năng 
của mình và giải quyết các vấn đề của mình cũng 
như giải quyết những vấn đề của người khác, 
điều này cho phép hành giả tăng trưởng Bồ tát 
hạnh và tiến thẳng lên hàng Thập Trụ, trở thành 
những bậc có công đức không thể nghĩ bàn, đạt 
được giải - hạnh tương ưng. Khi các hành giả 
quyết định đi tìm giác ngộ, phát Bồ để tâm, ngay 
đó chính là niềm tin thanh tịnh, vững chắc vào 
tất cả chư Phật, Giáo pháp và Tăng đoàn. Với 
Bồ đề tâm, các hành giả không tìm kiếm bất kỳ 
thoả mãn nào cho bất cứ ham muốn gì từ các đối 
tượng được tiếp xúc hoặc quyễn lực, thú vui cá 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 81 


nhân, sự giàu có v.v... Khát vọng của họ luôn 
nhắm đến mục đích mang lại lợi ích và làm cho 
tất cả chúng sinh được giải thoát, an lạc. Với sự 
tin tưởng tuyệt đối vào Đức Phật và giáo lý của 
Đức Phật, hành giả cũng tin vào các vị Phật sẽ 
thành tựu trong tương lai. 

Niễm tin được xác định bằng con đường 
thoát khổ, là nguồn nhân đức nuôi dưỡng và 
phát triển mọi con đường tốt đẹp. Loại bỏ mạng 
lưới nghi ngờ và thoát khỏi những ý tưởng đam 
mê, ái nhiễm là một thực hành tốt cho những 
đức tính này. Những phẩm tính siêu việt trong 
hàng Thập Tín là vô lượng. Hiểu rõ căn cơ, tâm 
nguyện của chúng sanh, với thần thông tự tại và 
tâm vô chướng ngại, Bồ tát vì chúng sanh ứng 
hiện nhiều thân hình ở nhiều cõi giới để cứu độ 
tất cả. Khi thành tựu Thập tín, thể chứng tánh 
dụng vô tác, đến đi tự tại, tất cả đều bình đẳng 
vô sai biệt vì tâm vô phân biệt. 

Cũng ở phẩm này, nhân nơi thỉnh cầu của 
Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Hiền Thủ vì đại chúng 
trong pháp hội mà diễn bày việc tu hành các 
môn Thập Tín, tin tấn dụng công sẽ mang lại 
công đức không thể nghĩ bàn. Thông qua kệ 
đáp, Bồ Tát Hiền Thủ xác quyết lòng tin cho 
hội chúng, tường thuật minh bạch công đức của 


82 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


việc phát tâm tu hành, nhân không nghĩ bàn 
dẫn đến quả không thể nghĩ bàn và ứng hợp 
với chánh tín mà tăng lên, phụng sự chư Phật, 
lợi ích chúng sanh, xuất - nhập Phương Võng 
tam muội, tâm vô chướng ngại, thần thông tự 
tại, cho đến đồng như Văn Thù, Phổ Hiền và cả 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai... từ Thập Tín mà tiến 
thẳng lên Thập Trụ, tức vào nhà Như Lai, trụ 
Vô sư trí, hằng bất thoái chuyển. 


Phẩm 13: Thăng Tu Di Sơn Đảnh 
(# ZïiffLll, phần đầu quyền 16) 

Phẩm này nói về sự lên núi Tu Di của Đức 
Phật. Cái tên Sumeru (Tu Di) xuất phát từ tiếng 
Phạn và có nghĩa là cao cả tuyệt vời. Việc ngọn 
núi này được mô tả là cao tuyệt vời cho chúng 
ta thấy rằng thật khó để có thể nhìn thấy hay 
suy lường về nó. 

Khi hiểu phẩm này, chúng ta thấy rằng núi 
Tu Di là một phép ẩn dụ cho sự kiêu ngạo của 
mình. Núi Tu Di sẽ biến mất vào lúc chúng ta 
vượt qua được lòng kiêu hãnh, chấp ngã. Đức 
Phật đang cố gắng truyền thông điệp cho tất 
cả chúng ta rằng chúng ta cần phải thay đổi và 
ngừng kiêu căng tự mãn bằng cách lên đỉnh núi 
Tu Di để thuyết Pháp. 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 83 


Khi Đức Phật lần đầu tiên đạt được giác 
ngộ viên mãn, Ngài đã thể hiện một sức mạnh 
tâm linh vô cùng vĩ đại. Lúc bấy giờ, Đức Thế 
Tôn đã lên núi Tu Di mà không hề rời khỏi cội 
cây bổ đề, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn ở 
trong trạng thái và tư thế thiển định. Hình ảnh 
“Bất khởi” của Đức Phật nhằm biểu thị cho ý 
nghĩa “không đến cũng không đi”, Pháp thân 
của Phật dùng Pháp giới làm thực chất lẫn hình 
tướng; do đó, sự đến đi, di chuyển của Phật 
không bao giờ bị ngăn ngại vì Ngài không phải 
di chuyển cơ thể vật lý như con người để đi đến 
các địa điểm khác. Đức Phật có thể có mặt bất 
kỳ địa điểm nào trên thế giới mà không bao giờ 
rời khỏi chỗ ngôi của mình. Khi Đức Phật đến 
cung điện của Đế Thích trên đỉnh núi Tu Di 
trong cõi trời Đao Lợi để nói Pháp, Ngài không 
cần phải rời khỏi cây bô để vì cõi trời Đao Lợi 
nằm trong Pháp Giới. Điều này xác chứng thần 
lực của Đức Phật là không thể nghĩ bàn nhưng 
đồng lúc cũng hiển thị rằng tất cả đều là đồng 
nhất thể. 

Đây cũng là phẩm dùng cảnh để biểu pháp. 
Theo phân tích của Đại sư Giới Hoàn trong #Š 
f6 5Zff (Hoa Nghiêm Kinh Yếu Giải) thì 


84 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phổ Quang Điện trong các phẩm trước thuộc 
nhân gian nhằm biểu thị cho việc phải phát 
khởi tín tâm ngay từ địa vị phàm phu. Còn nay 
ở tại Tu Di sơn (Sumeru) cao xa vời vợi mà nói 
pháp Thập Trụ, nhằm biểu thị Tín đã thăng tấn. 
Ngoài ra, phẩm này còn nhấn mạnh pháp Thập 
Trụ khai mở từ biển Diệu Trí, vượt lên mọi 
cảnh giới hạn lượng của tình thức, không thể 
dùng thức tâm phân biệt, chấp trước mà nắm 
giữ được thông qua hình ảnh bảy ngọn Kim 
Sơn bao bọc quanh núi này trong một biển lớn, 
cao tận chân trời và leo lên đó bằng cách thức 
thông thường được. 

Bên cạnh đó, việc Thế Tôn thăng Tu Di 
Sơn mà thân chẳng rời cội Bồ đề còn mang 
hàm ý pháp thân cũng như ứng thân Phật bao 
trùm khắp hư không pháp giới, chu biến thập 
phương, tùy duyên thị hiện, tự tại vô ngại. 


Phẩm 14: Tu Di Đảnh Thượng Kệ Tán 
(8118 _EfSf##, phần đầu quyền 16 tiếp) 
Phẩm này nói về việc do thần lực của Phật, 
vô số chư đại Bồ tát từ khắp mười phương thế 
giới đều đem theo tùy tùng Bồ tát của mình 
và tập họp tại đây để hoan hỷ xưng tán công 
đức của Đức Phật và trợ thủ Đức Phật chuyển 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 85 


vận bánh xe chánh pháp. Phẩm này được gọi là 
“Những lời ca ngợi trên đỉnh Tu DĨ”. 

Mười vị Bồ-tát lớn gồm có: Pháp Huệ Bồ 
tát, Nhứt Thiết Huệ Bồ tát, Thắng Huệ Bồ tát, 
Công Đức Huệ Bồ tát, Tinh Tấn Huệ Bồ tát, 
Thiện Huệ Bồ tát, Trí Huệ Bồ tát, Chơn Thiệt 
Huệ Bồ tát, Vô Thượng Huệ Bồ tát, Kiên Cố 
Huệ Bồ tát. 

Vị Bồ-tát lớn này đã thâm nhập Phật pháp, 
nên được khai mở trí huệ vô lượng vì thế mà có 
tên là Pháp Huệ. Vị Bồ Tát thứ hai được gọi là 
Bồ Tát Nhất Thiết Huệ. Ngài có thể đạt được 
mọi dạng trí tuệ do sự hiểu biết toàn diện về 
Phật pháp và mọi hiện hữu. VỊ thứ ba là Bồ-tát 
Thắng Huệ, có trí tuệ vô song, tối thắng. Vị thứ 
tư là Bồ-tát Công Đức Huệ, đã tích tập đủ thứ 
công đức và đạt đến trí tuệ chân chính. VỊ Bồ 
tát thứ năm được gọi là Bồ tát Tinh Tấn Huệ, 
đã đạt được trí tuệ thâm sâu nhờ thực hành tinh 
tấn. Vị thứ sáu là Bồ-tát Thiện Huệ, chuyên 
làm các việc thiện và sau khi làm nhiều việc 
thiện thì trí tuệ bừng nở. VỊ thứ bảy là Trí Tuệ 
Bồ tát vì Ngài đã thực hành pháp môn bát nhã 
ba la mật và đạt được trí tuệ thông qua sự tu tập 
của mình. Vị thứ tám là Bồ-tát Chơn Thiệt Huệ, 


86 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


vị Bô-tát này chuyên tâm phát triển Chánh ngữ. 
Ngài tuân thủ nguyên tắc không bao giờ được 
nói dối và có thể đạt đến đỉnh cao của trí tuệ 
vì không bao giờ nói dối bất cứ ai. Vị thứ tám 
là Bồ-tát Vô thượng Huệ vì trình độ trí tuệ của 
ngài không một chúng sinh nào có thể so sánh 
được. Và, vị thứ mười là Bồ Tát Kiên Cố Huệ. 
Sự hiểu biết của Ngài không dao động, kiên 
định và, không có bất kỳ sự không chắc chắn 
nào, giống như kim cương: rắn chắc, sáng sủa 
và sắc bén. Mười vị Bỗổ-tát này đã tu phạm hạnh 
ở nơi mười Đức Phật đều có cùng danh hiệu là 
Nguyệt, việc này hiển thị nhân quả tương ứng 
của môn Thập Trụ. 

Ở phẩm này, bằng việc nêu lên các bài kệ, 
chư Bồ Tát đã tán thán cũng như nêu rõ pháp 
Thập Trụ và khuyến dụ tinh tấn. Bởi Thập Trụ 
lấy Trí làm thể, lấy Huệ làm dụng nên trong 
danh hiệu của mỗi vị Bồ Tát đều có chữ Huệ. 


Phẩm 15: Thập Trụ 
(Tf#, phần sau quyền 16) 

Phẩm này nói đến Mười Quả Vị ở Thập 
Trụ. Lúc bấy giờ, tức là nói xong phẩm thứ 
mười bốn, Bồ-tát Pháp Huệ được oai thần lực 
của mười phương chư Phật, rồi nhập Bồ-tát 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 87 


vô lượng phương tiện tam muội. Sau khi xuất 
định, Pháp Huệ Bồ Tát liền nói về mười bậc trụ 
của Bồ Tát như: Sơ phát tâm trụ, Trị địa trụ, Tu 
hành trụ, Sanh quý trụ, Cụ túc phương tiện trụ, 
Chánh tâm trụ, Bất thoái trụ, Đồng chơn trụ, 
Pháp vương tử trụ và Quán đảnh trụ. 

Trong #Šlz# 5# (Hoa Nghiêm Kinh yếu 
giải) của Đại sư Giới Hoàn có phân tích về 
Thập Trụ như sau: 

1- Phát Tâm Trụ (G#:ù1#, Prathamacittot- 
padika): Khởi đầu nương vào chánh trí, 
phát Bồ Đề tâm. 

2- Trị Địa Trụ (ï81Ù{E, Ädikarmika): Vì 
lợi lạc chúng sanh, mở rộng tâm địa. 

3- Tu Hành Trụ (ẾfTfF, Yogacära): 
Khéo quán các pháp, tăng trưởng chánh 
hạnh. 

4- Sanh Quý Trụ (“=“ff1£, Janmaja): Do 
hạnh tôn quý, sanh trong nhà Phật pháp. 

5- Phương Tiện Cụ Túc Trụ (7i#R RE 
fE, Pũrvayogäsampanna): Mang theo 
Chân tùy thuận Tục, hòa quyện hòng 
giáo hóa thích hợp. 


8 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập I, tr.550 


88 


7-S 


Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Chánh Tâm Trụ (1E:ÙfE, Šuddhãdh- 
yã§aya): Gặp cảnh thiện hay ác, tâm bất 
động. 

Bất Thoái Trụ (†*iEfF, Avivartya): 
Hướng theo chánh diệu đạo, duyên bất 
hoại. 

Đông Chân Trụ( {£,Kumarabhũta): 
Hàm chân bão nhất, trí hạnh chẳng mất. 
Pháp Vương Tử Trụ (-E-££, Yauva- 
rãjya): Đắc pháp của đấng Pháp Vương, 
sẽ nối tiếp địa vị Phật. 


10- Quán Đảnh Trụ (]l£Œ, Abhiseka): 


Thành tựu mười trí, sẽ thành Phật. Như 
Thái Tử của vua phô bày nghi thức quán 
đảnh. 


Bồ Tát muốn thuyết pháp độ sanh thì trước 
phải an trú nơi đại định. Do an trụ chánh định 


9 Đây là một thành ngữ dựa theo thuật ngữ “bão phác hàm 
chân” (fM§š'2: ) trong Đạo gia. Theo nghĩa gốc, “bão 


phác hàm chân 


An”? 


có nghĩa là giữ gìn trọn vẹn tánh thiên 


chân, nguyên sơ, chẳng xen lần hư ngụy, chăng bị ô nhiễm 
bởi những thói hư tật xâu. Ở đây, “hàm chân bão nhât” 


- 


êì ]J—) cũng có ý nghĩa tương tự, giữ trọn vẹn chân 


tánh, giữ được nhất tâm, không xen tạp vọng tình hư ngụy 
cũng như các kiên châp, các tư hoặc. (trích chú thích Hoa 
Nghiêm Kinh Yêu Giải) 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 89 


mà trí tuệ xuất hiện và, chính do nhờ nghiêm 
trì giới luật mà định được phát sinh. Qua đó 
câu hỏi được nêu lên ở đây là, nhập định như 
thế nào để huệ được tăng triển? Đương nhiên 
yếu tố tiên quyết đó là phải tuân theo các quy 
tắc, phải sống với đức hạnh, phải nghiêm trì oai 
nghi giới luật. 

Nhập Vô Lượng Phương Tiện Tam Muội 
của Bồ Tát là bước đầu tiên của Bồ Tát. Phương 
tiện Tam Muội (Samadhn) thiện xảo là kỹ năng 
sử dụng Pháp môn nhiếp hóa chúng sinh và 
diễn đạt Giáo pháp cho họ theo cách thích hợp 
để dẫn dắt tất cả chúng sinh, giúp chúng sinh 
luôn tràn ngập hạnh phúc trong giáo Pháp là 
những ví dụ về những kỹ thuật phương tiện tạm 
thời, khéo léo này. Có nhiều cánh cửa dẫn đến 
Giáo Pháp, chúng không có ranh giới. Cụm từ 
tạm thời để cập đến một cái gì đó chỉ được thực 
hiện trong một thời gian ngắn, trong khi thiện 
xảo đề cập đến một cái gì đó cực kỳ sáng tạo 
mang tính ứng cơ, Pháp Tuệ Bồ tát đã có thể 
nhập định và tận dụng sức mạnh của mình nhờ 
vào định lực. Bồ tát Pháp Huệ nương theo oai 
lực của Phật nhập Bồ Tát vô lượng phương tiện 
Tam ma địa, do thần lực của Tam ma địa (đại 


90 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


định) mà ngoài ngàn cõi Phật, thế giới nhiều 
như số hạt bụi ở mười phương có ngàn cõi Phật 
và vô số Đức Phật, nhiều như hạt bụi đều đồng 
một hiệu là Pháp Huệ, đồng thời hiện đến tán 
thán và bảo Bồ tát Pháp Huệ hãy thừa thần lực 
của Phật mà diễn thuyết pháp Thập Trụ. Có 
danh hiệu là Pháp Huệ vì đã liễu triệt tất cả các 
pháp. Bồ tát Pháp Huệ đã dùng định lực mà tuệ 
tri như thật đó chính là câu trả lời lý do tại sao 
tất cả đều đan kết với nhau trên cùng nền tảng 
của Giới, Định, Huệ, vì thế vô lượng chư Phật 
đều cùng có tên là Pháp Huệ. 

Danh hiệu “Pháp Huệ” của vô lượng chư 
Phật là biểu thị Trí Tuệ Pháp Thân Bồ Tát mở 
rộng cánh cửa để chào đón Phật Trí Tuệ Pháp 
Thân; Bồ tát Pháp Huệ nhìn thấy Phật Trí Tuệ 
Pháp Thân ở khắp mọi nơi, mọi lúc. Trước mặt 
Bồ tát Pháp Huệ, vô số vị Phật đồng hiệu Pháp 
Huệ đều thị hiện. Vô số Đức Phật đồng có tên 
là Pháp Huệ đã tán thán Bồ tát Pháp Huệ rằng: 
“Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ông 
khéo nhập Bồ tát Vô Lượng phương tiện Tam 
ma địa này” và bảo rằng: “Thiện nam tử! Ông 
nên thừa thần lực của Phật mà diễn thuyết pháp 
Thập Trụ”. Bồ tát Pháp Huệ đã nương theo 
thần lực của Phật mà diễn nói pháp Thập Trụ. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 91 


Có thể nhập Vô Lượng Phương Tiện Bồ Tát 
Tam Muội là một việc rất tốt, là một việc cực 
kỳ thánh thiện. Khi đã tập trung vào phương 
tiện thiện xảo vô tận này để giáo hóa chúng 
sanh, đó là điều tốt nhất mà Bồ tát có thể thực 
hiện để nhập và xuất định. Không có gì cao quý 
hơn khi có thể đạt được điều này. 

Ở giai vị Thập Trụ, mỗi Trụ phải thành tựu 
mười pháp, do có đủ hạnh lực mà khi nghe giáo 
pháp liền tự giải ngộ, nếu tương ứng với quán 
hạnh thì biển Phật pháp sẽ hiện tiền, liễu triệt 
tự tánh nơi tâm, thành tựu giới thân huệ mạng, 
vô sư tự chứng. 


Phẩm 16: Phạm Hạnh 
(#1. phần đầu quyền 17) 

Để mở đầu cho Phẩm 16 này, Thiên tử 
Chánh Niệm đã bạch với Pháp Huệ Bồ Tát 
rằng: “Thưa Phật tử! Trong tất cả thế giới, các 
vị Bồ Tát đều y theo giáo pháp của Như Lai mà 
nhuộm y xuất gia, làm thế nào để có được phạm 
hạnh thanh tịnh, từ địa vị Bồ Tát cho đến đạo 
vô thượng bô đề?”!9 


10 HT Thích Trí Tịnh dịch 


92 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phẩm này được gọi là Phạm hạnh, là phẩm 
hướng dẫn cách trau dỗi phạm hạnh thánh khiết 
mà chư Bồ tát đã trau dổi nhưng tâm lúc nào 
cũng buông xả, vô chấp. 

Bồ tát Pháp Huệ nói về cách các vị Bồ-tát 
Ma-ha-tát trau dồi hạnh thanh tịnh. Cái gì trong 
sạch thì không thể là ô uế và, cái gì ô uế thì không 
là trong sạch hiểu theo nghĩa đối đãi của triết lý 
nhị nguyên. Phạm hạnh đòi hỏi sự trong sạch 
của thân, khẩu, ý. Nhiều cá nhân không thể trau 
đồi hạnh trong sạch bởi vì họ bị ảnh hưởng bởi 
những loại bất tịnh khác nhau trong cuộc sống. 

Phẩm này cũng nói rõ rằng phạm hạnh 
không phải chỉ đối với cơ thể, vì cơ thể con 
người vốn đã ô uế, tốt hơn nên nghĩ Phạm hạnh 
như một thực hành tâm linh, hơn là biểu hiện 
vật chất. Cơ thể con người là một hợp chất nhơ 
uế. Phạm hạnh, trái lại, trong suốt như pha lê và 
không có bất kỳ tạp chất nào cả. Một đời sống 
phạm hạnh là một đời sống mà cả ba nghiệp 
đều hoàn toàn thanh tịnh. Chúng ta cần được 
nhắc nhở thường xuyên rằng cơ thể không phải 
là thứ đáng được đánh giá cao để rồi thủ chấp 
vào nó. Phạm hạnh dù đáng trân quý nhưng 
cũng chớ nên thủ chấp vào đó. Vì chưa thật sự 
liễu giải lý tánh không nên vẫn không ít người 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 93 


còn chấp trước vào những ý niệm, khái niệm 
v.v... rằng tôi đang tu Phạm hạnh... 

Trong ánh sáng của tuệ giác siêu việt, chúng 
ta nhận thức rõ Phạm hạnh về bản chất là trống 
rỗng. Không có bất cứ thứ gì trong bất kỳ thời 
gian nào ở ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai 
có cái được mệnh danh là ngã thể. Do liễu đạt 
và an trú trong không tính mà tâm không chấp 
trước vì thế nên không có chướng ngại. Thực 
hành quán chiếu để thể nhập bất nhị môn là ý 
nghĩa tối thượng của Trung đạo. 

Ở Phẩm này, Chánh Niệm thiên tử hỏi 
Pháp Huệ Bồ Tát về phạm hạnh của Bồ Tát 
theo Phật xuất gia để thành tựu đạo quả Bồ 
đề. Bồ Tát Pháp Huệ nhân đây mà trình bày 
mười pháp làm cảnh sở duyên để tác ý quán 
sát, gồm: thân, thân nghiệp, ngữ, ngữ nghiệp, 
ý, ý nghiệp, Phật, Pháp, Tăng và giới'' cũng 
như nói rộng ra cho đến các pháp hữu vi đều 
không phải là phạm hạnh. Do đó, không thể 
chấp thân, giữ tâm, bám víu vào pháp tu, 
ngay cả tên gọi phạm hạnh cũng không, tâm 
vô quái ngại. Đó mới thật sự là phạm hạnh 
thanh tịnh. 


II H( Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập l, tr.576 


94 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Ngoài ra, Pháp Huệ Bồ Tát còn chỉ ra mười 
pháp tu tập, tức mười trí lực của Như Lai để 
hàng Thập trụ tu tập, khởi phát đại bi, hành Vô 
thượng đạo. 


Phẩm 17: Sơ Phát Tâm Công Đức 
(Jšš:ù 1ã, phần sau quyền 17) 

Phẩm này giải thích một người có bao nhiêu 
công đức ngay khi tâm đại Bồ-đề được hiển lộ. 
Ở đây, Thiên Đế Thích! hỏi Pháp Huệ Bồ Tát 
công đức của một Bồ Tát sơ phát Bồ đề tâm và 
Pháp Huệ Bồ Tát đã vì Thiên Đế Thích mà nêu 
lên mười ví dụ để chứng minh rằng công đức 
của việc phát tâm Bồ đề là vô lượng vô biên, 
không thể so sánh. Đức Phật dạy rằng không 
có cách nào để định lượng công đức và điều tốt 
lành. Nguyên tắc này cực kỳ toàn diện và sâu 
sắc. Thật khó để nói thành lời. 

Phẩm này cũng giải thích khái niệm phát 
tâm. Phát tâm Bồ-đề là để bảo đảm cho căn 
tánh của Như Lai không bao giờ mất đi. Phát 
Bồ đề tâm là duy trì tri kiến của chư Phật, khiến 
cho hạt giống Phật khỏi bị cắt đứt. Với tâm 


12_ Hay còn gọi là Šakra (sa: NT Šakra; pa: 14% Sakka), 
chủ nhân thiên đường. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 95 


nguyện làm cho ánh sáng trí tuệ tối thượng tỏa 
khắp mọi nơi và bao trùm hư không pháp giới. 
Người phát tâm Bồ-đểề dùng mọi phương tiện 
thiện xảo để mang giáo lý của Đức Phật đến 
mọi nơi và làm cho có thể được phổ cập rộng 
rãi đến mọi hàm linh với mục đích giải thoát 
mọi chúng sanh khắp mười phương vô lượng 
thế giới thoát khỏi tất cả đau khổ. Vì chư Phật 
muốn tất cả chúng sinh trong tất cả các thế giới 
đều được giải thoát và an trú trong cực lạc. Như 
kinh có dạy: 

“Vì lợi thể gian phát đại tâm 

Tâm đó khắp cùng cả mười phương 

Chúng sanh, quốc độ pháp tam thế 

Phật, Bồ Tát biển tối thắng ””. 

Nhằm mục đích hiểu biết đầy đủ về các quá 
trình dẫn đến sự hình thành và hủy diệt của tất 
cả thế giới hệ. Chư Phật đã nói về tuổi thọ trung 
bình của mỗi thế giới hệ. Mọi thứ trong vũ trụ, 
bao gồm tất cả các hành tinh, ra đời như thế nào, 
chúng tôn tại ở đâu, hủy diệt như thế nào? Sanh, 
trụ, dị diệt vừa biểu thị khái niệm vô thường vừa 
biểu thị khái niệm duyên khởi, liên quan đến các 
điều kiện và yếu tố góp phần vào sự hình thành 


13 H( Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập 1, tr.597-598 


96 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


của các thế giới hệ, nơi chúng trú ngụ và cách 
chúng hủy diệt. Trên bình diện nhân sinh quan 
thì các giai đoạn của cuộc đời mà con người trải 
qua bao gồm sinh, lão, bệnh tử. 

Có được sự hiểu biết đây đủ về tính đúng đắn 
và toàn vẹn của tất cả các sinh vật sống trong 
tất cả các thế giới hệ nhằm mục đích chuyển mê 
khai ngộ, giúp chúng sanh từ sự không trong 
sạch trở về với sự trong sạch. Bản chất vô minh 
làm nảy sinh cảm xúc ham muốn bất thiện, đó 
là phiền não. Bồ tát quan tâm đến việc hiểu rõ 
nguyên nhân và điều kiện của những hành vi 
bất tịnh của chúng sinh, cũng như nguyên nhân 
và điều kiện của những hành vi trong sạch của 
họ. Nếu chúng sanh nào có thể hướng về Phật 
tánh, xa lìa mê lầm quay về giác ngộ, thì đây 
là thanh tịnh. Với mục đích hiểu biết hoàn toàn 
bản chất nguyên sơ của bản thân làm nền tảng 
cho sự hiểu biết toàn diện muôn hữu vũ trụ. 
Chư vị Bồ tát phát tâm Bồ đề để cứu độ chúng 
sanh giúp họ nhận ra bản chất tốt đẹp cơ bản 
của chính mình và của tất cả các thế giới. 

Có được sự hiểu biết đầy đủ về lậu hoặc 
tồn tại trong tâm trí của tất cả chúng sinh, Bồ 
tát hiểu rõ những khát vọng và tham dục chứa 
đựng trong tâm thức của chúng. Đau khổ của 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 97 


chúng sanh là kết quả trực tiếp của lòng tham, 
sân và si... Sẽ không có khổ đau nếu không 
có tham sân si. Chư vị Bồ tát hiểu rõ những 
nguyên nhân dẫn đến việc chúng sinh chết ở 
nơi này và sau đó được tái sinh ở một nơi khác. 
Tất cả Bồ tát đều phải có đủ Bồ đề tâm và đó là 
động cơ cơ bản để ứng thân cứu độ muôn loài. 
Bồ Tát hưng phát tâm Bồ-đề là để thấy được 
gốc rễ đau khổ của mọi chúng sanh, cũng như 
chân tánh, Phật tánh thanh tịnh rỗng lặng của 
muôn loài như là pháp môn hữu hiệu nhất để 
giáo hóa độ sanh. Muốn có được công đức vô 
lượng, muốn cứu độ vô số chúng sanh, cần phải 
phát Bồ đề tâm và thực hành Bồ tát hạnh. 


Phẩm 18: Minh Pháp 
(RR3%, quyền 18) 

Phẩm này giải thích Pháp là những quy luật 
tự nhiên và vĩ đại, khi chúng sinh thực hành 
theo sẽ đạt cứu cánh an lạc. Pháp là quy luật 
đạo đức được kết hợp với sự tôn trọng tinh thần 
và, nó chi phối cuộc sống của một cá nhân. 
Pháp gắn liền với thiện nghiệp và, việc thành 
tựu thiện nghiệp là điều cần thiết nếu một người 
muốn sống một cuộc đời giải thoát. 


98 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Pháp gắn liền với quy luật vũ trụ, nó can 
thiệp vào tương lai liên quan đến nghiệp tích 
lũy. Do đó, hiểu rõ các pháp là điều tối ư cần 
thiết để mang lại tất cả sự tốt đẹp của toàn bộ 
kết quả của nghiệp quá khứ. 

Giáo Pháp nhằm mục đích đạt được sự hợp 
nhất với thực tại siêu việt và, nó cũng đưa ra 
những gợi ý về quy tắc ứng xử nhằm bảo đảm 
niềm vui thế gian và hạnh phúc tối thượng. 
Thực hành Pháp mang đến cho cá nhân một 
trải nghiệm về niễm vui, bình an, sức mạnh và 
sự tĩnh lặng nội tâm; đồng thời trở nên kỷ luật, 
đạo đức trong đời sống xã hội. 

Phẩm này có tên là “Minh Pháp”, nghĩa là 
tường minh, hiểu rõ các pháp. Ở đây, Bồ Tát 
Tinh Tấn Huệ bạch hỏi với Bồ Tát Pháp Huệ 
về những phương tiện thực hành để có thể viên 
mãn đại hạnh thanh tịnh, đại nguyện đủ đầy, 
đại tạng rộng lớn, lợi ích chúng sanh, nối thạnh 
Phật chủng, cũng như các hạnh để tiến lên ở 
mỗi địa vị... của chư Bồ Tát khiến cho những 
ai đang tu tập Đại thừa được tỏ rõ (minh). Do 
đó, phẩm này cũng được xem là khởi đầu cho 
các pháp Thập Hạnh ở phần sau. 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 99 


Phẩm 19: Thăng Dạ Ma Thiên Cung 
(4£, phần đầu quyền 19) 

Dạ Ma thiên (Yàma, {#F#ZK), là tầng trời 
thứ ba trong sáu tầng trời cõi dục. Một ngày 
một đêm ở cõi trời Dạ Ma bằng 200 năm ở nhân 
gian và tuổi của chư thiên Dạ Ma là 144.000.000 
năm', Dạ Ma thiên hay còn gọi là Không Cư 
Thiên (vì tầng trời này nằm vượt ngoài núi Tu 
Di). Đức Phật chọn nơi này để nói pháp Thập 
Hạnh, là hạnh không thủ chấp vì nương vào 
pháp không, nên ứng hợp thời nghi một cách 
hoàn hảo. Phẩm này còn tường thuật quang cảnh 
trang nghiêm mà chư thiên cõi trời Dạ Ma hóa 
hiện ra để nghênh đón Thế Tôn, thỉnh Phật nói 
kệ cũng như ca ngợi công đức của Phật. 


Phẩm 20: Dạ Ma Cung Kệ Tán 
(4l (88, giữa quyền 19) 

Ở phần mở đầu Phẩm 20 có ghi rằng do 
thần lực của Đức Phật, mười phương đều có 
một vị Bồ Tát lớn, mỗi vị đều cùng với các vị 
Bồ tát trong cõi Phật số lượng nhiều như hạt bụi 
nhóm họp (Phật sát vi trần số Bồ Tát câu hội), 


14 Trưởng lão Tịnh Sự dịch, Tạng Vô Tỷ Pháp, Bộ Phán 
Tích Vibhanga, Nxb Tôn Giáo, 2012, tr.344 


100 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


từ các thế giới ngoài một trăm ngàn (mười vạn) 
cõi Phật, cõi nước nhiều như số lượng hạt bụi 
câu hội. 

Phẩm này tường thuật lại cách rất đông các 
vị Bồ Tát khác nhau tập hợp lại và nương theo 
oal lực của Phật mà xưng tán Đức Như Lai cũng 
như tán thán các pháp thuộc địa vị Thập Hạnh ở 
cõi trời Dạ Ma hay Tu Diệm Ma (Suyama). Tên 
của các vị Bồ Tát đó là Công Đức Lâm Bồ Tát, 
Huệ Lâm Bồ Tát, Thắng Lâm Bồ Tát... Các cõi 
nước của các Ngài bao gồm Thân Huệ thế giới, 
Tràng Huệ thế giới, Bửu Huệ thế giới... Mỗi vị 
Bồ Tát đều tu tập hạnh thanh tịnh. Chư Phật 
Thế Tôn nơi thế giới đó gồm có: Thường Trụ 
Nhãn Phật, Vô Thắng Nhãn Phật, Vô Trụ Nhãn 
Phật... Ở đây, ta thấy rằng trong mỗi danh hiệu 
của chư vị Bồ Tát đều có chung một chữ “Lâm” 
hay tên các quốc độ của các ngài đều có chữ 
“Huệ” và đều đến từ chỗ các Đức Phật có chữ 
“Nhãn” trong danh hiệu mang ý nghĩa địa vị 
này (các địa vị trong Thập Hạnh) là từ Huệ mà 
khởi hạnh che chở, nhiếp thọ, hóa độ. Các vị 
Bồ Tát dùng chữ Lâm trong danh hiệu, biểu thị 
diệu hạnh “che phủ rộng rãi”. Địa vị này đã đạt 
được mắt trí huệ của Như Lai, nên Phật dùng 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 101 


chữ Nhãn trong danh hiệu, biểu thị mắt trí huệ 
lợi lạc chúng sanh.!? 

Tất cả chư Phật, trong vô lượng vô số thế 
giới, giữa biển khổ của vô số chủng loại chúng 
sinh, trên căn bản của Đại bị tâm, chư Phật phân 
thân khắp mười phương thế giới để tùy duyên 
hóa độ. Tại cung điện Suyama, rừng công đức, 
tâm đại từ bi, đại trí tuệ, diệu lực thần biến không 
thể nghĩ bàn v.v... của Đức Phật được tất cả các 
vị Bồ tát có tên giống nhau chí thành đảnh lễ 
xưng tán bằng những bài kệ hết sức đặc hữu. 


Phẩm 21: Thập Hạnh 
(TÍT1. phần sau quyền 19 - quyền 20) 
Đây là phẩm chỉ rõ về Thập Hạnh. Theo 
kinh văn, Công Đức Lâm Bồ Tát thừa oai thần 
của Phật mà nhập Thiện Tư Duy Tam Muội, 
thành tựu vô ngại trí, vô trước trí, vô đoạn trí, 
vô sư trí, vô si trí... cho đến vô đoạt trí. Sau đó 
xuất định, vì chư Bồ Tát mà nói ra mười hạnh 
của Bồ Tát (Thập Hạnh) -— là hạnh không thể 
nghĩ bàn, hạnh đồng với pháp giới hư không 
giới. Mười hạnh đó gồm: Hoan hỷ hạnh, Nhiêu 
ích hạnh, Vô vi nghịch hạnh, Vô khuất nhiễu 


15 Như Hòa dịch, Sđd., tr.41 


102 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


hạnh, Vô si loạn hạnh, Thiện hiện hạnh, Vô 
trước hạnh, Nan đắc hạnh, Thiện pháp hạnh, 
Chân thật hạnh.!° 

Thứ nhất là Hoan hỷ hạnh, là hạnh đại thí 
chủ, bình đẳng bố thí, khiến chúng sanh thoát 
khổ được vui. 

Hạnh thứ hai là hạnh làm lợi ích (Nhiêu 
ích hạnh). Việc làm lợi ích liên quan-giới luật. 
Một Bồ Tát Nhiêu ích hạnh luôn hộ trì giới luật 
không nhiễm sáu trần, luôn dùng luật nghi, 
thiện pháp, nhiêu ích mà nhiếp hóa lợi sanh. 

Ba là Vô vi nghịch hạnh (hay Vô vi hạnh), 
là giác ngộ mình và giác ngộ người khác mà 
chắng trái nghịch. Với Vô vi hạnh, các vị Bồ 
Tát luôn khiêm cung, vô hại, giúp tất cả chúng 
sinh thành tựu Phật quả. Mỗi cá nhân cần phải 
mang lại lợi ích cho bản thân và những người 
khác và, không nên ích kỷ hay quan tâm đến lợi 
ích của mình, cũng không nên đố ky với người 
khác mà thay vào đó là hành hạnh nhu hòa, 
nhẫn thuận với tâm lượng vô chấp, tịch lặng. 

Thứ tư là Vô khuất nhiễu hạnh, äó là dút 
đoạn phiền não, chứng đắc Phật trí mà thực hành 
tinh tấn, không tham, sân, si, phú tàng, xan tật, 


16 H( Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 1, tr.o65-667 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 103 


siểm cuống... Một Bồ Tát vô khuất nhiễu hạnh 
luôn dùng phương tiện khiến cho tất cả chúng 
sanh đạt được cứu cánh Vô dư Niết Bàn. 

Thứ năm là Vô sĩ loạn hạnh hay Ly sĩ loạn 
hạnh (hạnh giải thoát khỏi mê lầm). Đây là 
hạnh chánh niệm, không tán loạn, thanh tịnh 
và bất thoái chuyển, định huệ sáng suốt, đoạn 
ly vô minh. 

Thứ sáu là Thiện hiện hạnh. là hạnh thanh 
tịnh ba nghiệp, niệm niệm Bát nhã hiện tiền, xa 
rời mọi hư vọng và hệ phược.- 

Thứ bảy là Vô frước hạnh, là hạnh tùy 
duyên nhập thế, thâm nhập pháp giới, giáo hóa 
chúng sanh mà tâm không đắm trước, bám chấp 
vì hiểu rõ các pháp là như huyễn, vô ngã. 

Thứ tám là Nan đắc hạnh (hạnh khó được). 
Bồ Tát Nan đắc hạnh thành tựu các căn lành 
khó được, căn lành tối thắng, căn lành vô tận, 
bất thoái chuyển nơi đạo Vô thượng bô để và 
chỉ viên mãn đại hạnh khi thành tựu đại nguyện. 

Thứ chín là Thiện pháp hạnh (hành thiện 
pháp). là hạnh dùng mọi phương tiện vô sở 
trước, thiện lực thiện xảo, ứng hợp với căn tánh 
của chúng sanh mà thuyết pháp, nối tiếp Phật 
chủng, làm ao pháp mát mẻ cho tất cả chúng 
sanh.- 


104 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thứ mười là Chân thật hạnh. là hạnh chân 
thật ngữ, chắc thật đệ nhất, nói làm tương ưng, 
thành tựu chân thật trí, thường gần gũi chúng 
sanh mà đều làm cho tỏ ngộ, hoan hỷ thanh tịnh. 

Bồ tát trong hàng Thập Hạnh hướng đến 
việc thành tựu nhiều mục tiêu trong đó có bốn 
mục tiêu quan yếu: Yểm ly các pháp hữu vi; 
Chí cầu đạo vô thượng Bồ để; phát tâm cứu độ 
tất cả chúng sanh; thực chứng pháp chân như. 
Vì sự khổ đau của chúng sanh mà phát Bồ đề 
tâm, vì phát tâm Bồ đề mà tinh cần tu tập, trải 
qua nhiều giai đoạn, cuối cùng thành tựu quả 
vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Có một 
số luận giải cho rằng giai vị Thập Hạnh là một 
trong Tam hiển, là Tư lương vị trong Ngũ vị và 
là Tính chủng trong sáu chủng tính. Tùy thuận 
chúng sanh là một trong mười hạnh của Bồ tát, 
vì tùy thuận chúng sanh là cúng dường tất cả 
chư Phật; nhiêu ích, phụng sự chúng sanh là 
cúng dường chư Phật, vì tất cả chư Phật đều lấy 
tâm đại Bi làm thể. Tất cả chúng sinh là gốc rễ 
của các vị Bồ tát và chư Phật. Bồ tát chính là 
hoa là quả của chúng sanh, lợi ích chúng sinh 
bằng tâm Đại Bi sẽ thể chứng hoa trái trí tuệ 
của chư Phật. Thế nên Thập Hạnh Bồ tát là giai 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 105 


VỊ vô cùng quan trọng trong lộ trình vừa phụng 
sự, vừa tu chứng. 


Phẩm 22: Vô Tận Tạng 
(#7, quyền 21) 

Tín tạng, Giới tạng, Tàm tạng, Quý tạng, 
Văn tạng, Thí tạng, Huệ tạng, Niệm tạng, Trì 
tạng, Biện tạng là mười pháp được thảo luận 
trong phẩm này. Mỗi một tạng vốn tự đầy đủ 
nhưng không phá võ hay trở ngại các tạng 
khác, ngược lại hàm dung lẫn nhau như một 
quy tắc tự nhiên. Trong đó, Tín, Giới, Tàm, 
Quý, Văn, Thí, Huệ còn được gọi là Thất 
thánh tài. Năm pháp đầu tiên y nơi thể mà gọi 
và năm pháp sau cùng là y nơi dụng mà đặt. 
Sở đĩ được gọi là Tạng là vì mười hạnh trên 
mỗi hạnh đều bao trùm pháp giới, đức dụng vô 
tận. Dùng những pháp trên đây để thành tựu 
thập hạnh, làm tăng thượng duyên cho Thập 
Hồi Hướng về sau. 

Theo kinh văn, Công Đức Lâm Bồ Tát đã 
vì toàn thể chư Bồ Tát trong pháp hội mà rộng 
giải về mười pháp Vô Tận Tạng như sau: 

1. Tín tạng là tin vào nhất thiết pháp Không, 
Vô tướng, Vô nguyện... cho đến tin vào trí tuệ 


106 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


bất tư nghì của chư Phật, có thể trì giữ tạng 
pháp. vì chúng sanh mà giải nói. 

2. Giới tạng là thành tựu các giới lợi ích 
khắp cùng, giới chẳng trụ, giới không tham 
cầu, giới không hủy phạm... 

3. Tàm tạng là lòng tự hổ thẹn với mình về 
những điều ác đã làm và nguyện dứt trừ để viên 
chứng Vô thượng bồ đề. 

4. Quý tạng là tự hổ thẹn với người khác về 
những điều ác như tham cầu, phiền não... trong 
quá khứ và phát nguyện đoạn trừ, vì chúng sanh 
mà nói pháp chân thật. 

5. Văn tạng là sự hiểu rõ tường tận các 
pháp, biết rằng cái này có nên cái kia có, cái 
này không nên cái kia không, đâu là hữu ký, 
đâu là vô ký. 

6. Thí tạng là thực hành mười điều bố thí: 
phân giảm thí, kiệt tận thí, nội thí, ngoại thí... 
cho đến cứu cánh thí. 

7. Huệ tạng là đối với các pháp biết đúng 
như thật, là hư giả, là Không, vô tác, chẳng kiên 
cố và rộng thuyết cho chúng sanh thật tri các 
pháp. 

8. Niệm tạng là xa lìa sĩ lầm, đầy đủ niệm 
lực. Niệm tạng gồm mười thứ: Tịch tịnh niệm, 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 107 


Thanh tịnh niệm, Bất trược niệm, Minh triệt 
niệm, Ly trần niệm, Ly chủng chủng trần niệm, 
Ly cấu niệm, Quang diệu niệm, Khả ái nhạo 
niệm và Vô chướng ngại niệm'”. 

9, Trì tạng là thọ trì văn cú, nghĩa lý khế 
kinh cũng như danh hiệu của một hay vô lượng 
đức Phật mà không quên sót. 

10. Biện tạng là rộng vì chúng sanh mà 
diễn thuyết diệu pháp không trái với Kinh điển. 


Phẩm 23: Thăng Đâu Suất Thiên Cung 
(S145, quyển 22) 

Trong phẩm này ghi rằng: “Do thần lực của 
đức Phật, mười phương tất cả thế giới, trong 
cõi Diêm phù đề đều thấy đức Phật ngự dưới 
cây bồ-đề, có Bồ-Tát thừa oai lực của Phật mà 
thuyết pháp, ai cũng thấy đức Phật luôn ở trước 
mặt mình. 

Đức Phật lại dùng thần lực không rời các 
chỗ như cây bồ-đề, đảnh núi Tu-di, Dạ-ma 
thiên cung mà đến Đâu-suất thiên cung...”. 
Trời Đâu Suất (Tusita) hay còn gọi là Đâu-suất 
thiên, Hỷ lạc thiên, là tầng trời thứ tư trong sáu 
tầng trời ở cõi Dục, ở giữa trời Dạ-ma (tầng trời 


17 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 2, Nxb Tôn Giáo, tr.24 


108 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


thứ ba) và trời Hóa lạc (tầng trời thứ năm)'. Sở 
đĩ có tên như vậy là vì cõi trời này nhiễu niềm 
vui, nhiều thích thú, lắm điều thỏa thích hoan 
hỷ. Vua cối trời này là Santussita'”; cũng gọi 
là Tri túc thiên” vì dù ở trong cõi dục nhưng 
chư thiên ở cõi này không bị đắm nhiễm. Thập 
Hồi Hướng nội hàm hồi Lý hướng Sự, hồi Chân 
hướng Tục, hồi Trí hướng Bi, tất cả đều dung 
thông vô ngại. Như đã nói ở trên, Thập Hạnh 
chính là cơ sở cho Thập hướng và, nếu pháp 
Thập hạnh được diễn nói tại cung trời Dạ Ma 
thì pháp Thập Hướng lại được nói ở cung trời 
Đâu Suất (Ế1Z&Z, S. Tusita, P. Tusita). Nội 
viện của Đâu Suất là nơi của Bồ tát Nhất sanh 
Bổ xứ ở, Đâu suất ngoại viện thuộc cõi Dục. 
Cảnh Đâu Suất đà thiên là tốt hơn hết. Dưới 
cảnh ấy, chư Thiên có tâm phóng dật, trên cảnh 
ấy, chư Thiên có căn tánh ám độn. Cho nên 
cảnh ấy là hơn hết.?! Đây chính là một trong 
những điểm ưu thắng của cung trời này. 


18 Từ điển Phật học Huệ Quang, tập II, tr.1474 

19 Ht Giới Nghiêm, Giải về các cõi trời (Sagga katha), Nxb 
Phương Đông, tr.27 

20 Nàgàrjuna, H( Thiện Siêu dịch, Đại Trí Độ Luận, Tập 
1, quyền 9, chương 14, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt 
Nam ấn hành, 1997 

21 Đại Bát Niết Bàn Kinh, phẩm Sư Tử Hồng Bồ Tát thứ 23 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 109 


Khi Đức Phật đến Đâu-suất thiên cung, 
Đâu Suất thiên vương liền trần thiết Ma Ni 
Tạng Sư Tử tòa cùng vô số sự trang nghiêm để 
nghênh đón Phật. “Do thần-lực của Đức Phật 
khiến tâm của Đâu-Suất Thiên-Vương không 
động loạn, thiện-căn thuở trước đều được viên- 
mãn, vô-lượng thiện-pháp càng thêm kiên-cố, 
tăng trưởng lòng tin thanh-tịnh, khởi đại tình- 
tấn, sanh đại hoan-hỷ, chí nguyện thanh-tịnh 
phát bồ-để-tâm, niệm pháp không dứt, tổng-trì 
chắng quên”?. Sau đó, Đâu Suất thiên vương 
nói lên mười bài kệ tán thán danh hiệu của 
mười đức Như Lai đã từng đến điện này nhằm 
nói lên công hạnh hành đạo của chư Phật, xưa 
nay trọn khắp, chẳng có sai khác. 


Phẩm 24: Đâu Suất Kệ Tán 
(I8, phần đầu quyển 23) 

Phẩm này nói về những lời xưng tán khác 
nhau đối với thần lực, công đức... không thể 
nghĩ bàn của Đức Như Lai của mười vị Bồ Tát 
lớn điển hình như: 

Như Lai không xuất thể 

Cũng không nhập Niêt Bàn 


22 Hòa Thượng Thích Trí Tịnh dịch 


110 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Dùng sức bồn nguyện lớn 
Thị hiện pháp tự tại.... 

của Bồ tát Kim Cang Tràng; 
Hay: 


Phật tôi thắng vô tỷ 

Rất sâu không thể nói 

Vượt ngoài đường ngôn ngữ 

Thanh tịnh tựa hư không... 

của Bồ tát Kiên Cố Tràng 

Do thần lực của Đức Phật, mười phương 
ngoài 10 ngàn cõi Phật, thế giới nhiều như số 
hạt bụi nhỏ, mỗi phương đều có một vị Bồ tát 
lớn cùng với 10 ngàn cõi Phật số lượng Bồ tát 
nhiều như hạt bụi từ 10 thế giới của 10 Đức 
Phật câu hội như: Bồ tát Kim Cang Tràng từ thế 
giới Diệu Bửu của Đức Phật Vô Tận Tràng; Bồ 
tát Kiên Cố Tràng từ thế giới Diệu Lạc của Đức 
Phật Phong Tràng; Bồ tát Dũng Mãnh Tràng 
từ thế giới Diệu Ngân của Đức Phật Giải Thoát 
Tràng; Bồ tát Quang Minh Tràng từ thế giới 
Diệu Kim của Đức Phật oai Nghi Tràng; Bồ 
tát Trí Tràng từ thế giới Diệu Ma Ni của Đức 
Phật Minh Tường Tràng; Bồ tát Bửu Tràng từ 
thế giới Diệu Kim Cang của Đức Phật Thường 
Tràng; Bồ tát Tinh Tấn Tràng từ thế giới Diệu 


Chương II = Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 111 


Ba Đầu Ma của Đức Phật Tối Thắng Tràng; 
Bồ tát Ly Cấu Tràng từ thế giới Diệu Ưu Bát 
La của Đức Phật Tự Tại Tràng; Bồ tát Tỉnh Tú 
Tràng từ thế giới Diệu Chiên Đàn của Đức Phật 
Phạm Tràng; Bồ tát Pháp Tràng từ thế giới Diệu 
Hương của Đức Phật Quan Sát Tràng đối với 
các pháp thuộc địa vị của mình (cụ thể ở đây 
là pháp Thập hướng) diễn ra trong cung điện 
cõi trời Tusita. Việc tán thán, hiển thị những 
pháp thuộc địa vị này nhằm khuyến tấn hành 
giả, phá trừ Hoặc nghiệp, phổ lợi quần sanh. 
Do nhờ thần lực của Phật nên tất cả Bồ-tát 
đều có cùng danh hiệu và số lượng giống nhau 
là “Tràng”, các cõi Phật và chư Phật cũng đều 


^„¬+?? 


có cùng danh hiệu giống nhau là “Diệu” và 
“Tràng” ở khắp mười phương đã nhóm họp tại 
Đâu-suất thiên cung. Sau khi đến chỗ chư Phật, 
tất cả chư Bồ Tát đều đảnh lễ dưới chân Phật, 
Chư Bồ Tát này đều đã thành tựu vô lượng 
công đức. 

Cung trời Đâu Suất là nơi hội tụ của chư 
Phật và chư vị Bồ tát. Và từ tất cả cõi nước mà 
quý ngài xuất phát, tất cả danh hiệu của chư 
Phật đều giống nhau, điều này minh thị không 
có bất kỳ sự phân biệt nào nên cũng chắng có 
mảy may sai biệt nào. Niệm thanh tịnh tức là 


112 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tất cả chư Phật đều bình đẳng an trú trong giác 
ngộ vô thượng. Với phương tiện thiện xảo quý 
ngài có thể hóa hiện ở khắp mười phương để 
khai mở trí tuệ cho vô lượng vô số chúng sanh. 

Theo phẩm này thì, vô số quang minh từ hai 
đầu gối của Đức Phật phóng ra chiếu suốt vô 
tận hư không pháp giới và, tất cả Bồ tát ở tất cả 
các cõi đều thấy thần biến của đức Phật và chư 
Phật. Tất cả Bồ tát từ xa xưa, đã cùng với đức 
Tỳ Lô Giá Na Như Lai tu Bồ tát hạnh, ngộ nhập 
giải thoát tự tại, chứng đắc pháp giới thân bình 
đẳng, vào khắp thế giới nhưng vẫn vô trụ. Được 
chư Phật hộ niệm, có đủ thần lực, nhất thiết 
trí nên tự tại đem nhỏ vào lớn, đem lớn vào 
nhỏ một cách vô ngại, có được Phật thân, cùng 
Phật an trụ... thành tựu vô lượng tạng công đức 
không thể nghĩ bàn... 


Phẩm 25: Thập Hồi Hướng (-† EIIEI, 
phần sau quyền 23 - quyền 33) 

Phẩm này ghi lại rằng, Bồ tát Kim Cang 
Tràng nương thân lực của Phật, nhập Bồ tát Trí 
quang tam muội. Vô lượng vô số cõi Phật trong 
vô lượng vô số thế giới có vô lượng vô số Đức 
Phật có đồng một hiệu là hiệu Kim Cang Tràng 
hiện ra trước Bồ tát Kim Cang Tràng tán thán 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 113 


và khuyến thỉnh Bồ tát Kim Cang Tràng giảng 
về pháp Thập Hồi Hướng. Bồ tát Kim Cang 
Tràng đã giảng về Thập Hồi Hướng như sau: 

1. Cứu hộ tất cả chúng sanh ly chúng 
sanh tướng hồi hướng (156 — 1)) Xã SERR ã“E 
RI=l[E]): là Bồ Tát thực hành các pháp lục độ, 
tứ nhiếp, dùng từ bi tâm mà cứu độ hết thảy 
chúng sanh mà tâm không mảy may chấp trước, 
hay nói như trong kinh Kim Cang: Độ hết thảy 
chúng sanh mà tâm không chấp tướng, không 
thấy có người độ, chúng sanh được độ hay pháp 
dùng để độ. 

2. Bất hoại hôi hướng (©*š[b|[B]): Bồ Tát 
thành tựu đức tin kiên cố đối với ba đời chư 
Phật, đem những thiện căn này mà hồi hướng 
cho hết thảy chúng sanh được mọi sự lợi ích. 

3. Đẳng nhất thiết chư Phật hỗi hướng ( 
—ỆJ]šã #[e|[El): Bồ Tát tùy thuận tu học và 
làm theo đạo hồi hướng mà tam thế chư Phật 
đã làm, nhập Như Lai hạnh, an trụ đại nguyện 
Bồ đề. 

4. Chí nhất thiết xứ hôi hướng (®— !J]Rš 
IEl[P]): Bồ Tát tu tập tất cả thiện căn và nguyện 
năng lực thiện căn đó trọn khắp pháp giới, đến 
các nơi chỗ, lợi khắp chúng sanh. 


114 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


5. Vô tận công đức tạng hôi hướng (#R 
se 1) f8 IH|In]): Bồ Tát đem những thiện căn 
công đức tu tập được hồi hướng trang nghiêm 
Phật độ để được vô tận căn lành. 

6. Nhập nhất thiết bình đẳng thiện căn 
hôi hướng (ÀA—J]*ˆS®†RK[Bl[ll), hay còn 
gọi là Tùy thuận kiên cố nhất thiết thiện căn 
hôi hướng (Ñl|B5*[S|—17)S1RIel[B]): Bồ Tát 
ở trong các pháp, “sự lý không trái nhập mà vào 
bình đẳng”?°. Hay nói cách khác, thiện hạnh ở 
nơi pháp tánh bình đẳng kiên cố mà hết thảy 
thiện căn đều được kiên cố. 

7. Đẳng tùy thuận nhất thiết chúng sanh 
hôi hướng (5$ Bồ||R—1J)52*EIel[B]): Bồ Tát tùy 
theo các căn lành mà mình tích tập, dùng tâm 
bình đắng mà tùy duyên rộng lợi ích hết thảy 
chúng sanh. 

8. Chân như tướng hôi hướng (ELIUTREI 
[]): Bồ Tát chánh niệm rõ ràng, không có mê 
lầm, dùng những thiện căn thanh tịnh mà hồi 
hướng cho mình và chúng sanh đồng vào pháp 
tánh Chân như. 


23 Ni trưởng Hải Triều Âm (dịch), Thanh Lương Quốc Sư 
Sở Sao, tr.10 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 115 


9. Vô phược, vô trước giải thoát hôi hướng 
(#8 ft ñ£IIB|[al): Bồ Tát sanh lòng tôn 
trọng đối với tất cả thiện căn mà không bị dính 
mắc, chấp trước, giải thoát tự tại, hành Phổ 
Hiền hạnh, đem sức căn lành này mà hồi hướng 
cho hết thảy quần sanh. 

10. Nhập pháp giới vô lượng hôi hướng (^` 
›X?7T#tBi Ín|[h]): Bồ Tát lấy Pháp thí làm đầu 
khiến phát sanh pháp lành thanh tịnh, nguyện 
tu tập thành tựu tất cả cảnh giới vô ngại mà vào 
pháp giới vô lượng hồi hướng. Sau khi công đức 
tánh thành tựu viên mãn, thì phá tan biên giới 
pháp giới, gọi là pháp giới vô lượng vô biên. 

Pháp Thập hướng lấy nguyện lực làm nền 
tảng, đồng thời làm cơ sở cho quả đức thuộc địa 
vị Thập địa được nói ở phẩm tiếp theo. 


Phẩm 26: Thập Địa 
(-T, quyển 34 - quyển 39) 

Pháp hội này được khai diễn tại cõi Tha 
Hóa Tự Tại, lúc ấy Đức Phật đang ở điện Ma Ni 
Bảo Tạng với sự câu hội của chư đại Bồ tát từ 
nhiễu phương khác đến. Chư Bồ Tát này trong 
tất cả kiếp và tất cả cõi, tinh tấn tu tập hạnh Bồ 
tát, phước trí viên mãn, an trụ trong cảnh giới 


116 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


của Bồ Tát trí, cúng dường phụng sự tất cả chư 
Phật, thành tựu vô lượng công đức, thần biến vi 
diệu, hiện thân khắp nơi để hộ trì Phật pháp và 
giáo hóa chúng sanh đúng thời, tự tại vô ngại. 
Danh hiệu của các Ngài là: Kim Cang Tạng Bồ 
Tát, Bửu Tạng Bồ Tát, Liên Hoa Tạng Bồ Tát, 
Đức Tạng Bồ Tát, Liên Hoa Đức Tạng Bồ Tát, 
Nhựt Tạng Bồ Tát, Tô Lợi Gia Tạng Bồ Tát, 
Vô Cấu Nguyệt Tạng Bồ Tát, Phổ Hiện Trang 
Nghiêm Tạng Bồ Tát, Tỳ Lô Giá Na Trí Tạng 
Bồ Tát, v.v... số nhiều vô lượng. Bấy giờ Bồ 
Tát Kim Cang Tạng, thừa thần lực của Phật, 
nhập Bồ tát Đại trí huệ quang minh tam muội. 
Lúc đó vô số chư Phật từ vô số cõi nước nhiều 
như hạt bụi ở khắp mười phương xuất hiện tán 
thán và khuyến thỉnh Bồ tát Kim Cang Tạng 
thừa nguyện thần lực của đức Tỳ Lô Giá Na 
Như Lai và thắng trí lực của mình mà tuyên 
thuyết Phật pháp. Bồ Tát Kim Cang Tạng xuất 
định và giảng thuyết về pháp Thập Địa. 

Phẩm này mô tả mười cấp độ thực hành của 
Bồ tát cao nhất trong con đường hướng đến Phật 
quả. Tức trình bày về pháp Thập địa của Bồ Tát 
sau khi đã kinh qua pháp Thập hồi hướng. Theo 
kinh văn thì pháp môn Thập đa được nói nơi 
Tha Hóa Thiên. Tha Hóa thiên hay Tha Hóa Tự 


Chương II = Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 117 


Tại thiên (Parinirmita-va§avartin) là tầng trời 
cao nhất trong Dục giới. Cõi trời này lấy những 
việc biến hóa của người khác hóa ra để tự vui, 
hay được hưởng những thú vui trong năm trần 
bởi các việc do người khác hóa hiện ra”, cho 
nên gọi là Tha Hóa Tự Tại. Việc nương vào cõi 
trời này mà nói pháp Thập Địa nhằm biểu thị ý 
nghĩa hạnh Thập địa nương theo chúng sanh để 
ứng hóa, chứ không thể tự mình biến hóa. 

Trong pháp hội diễn nói pháp Thập địa này, 
Bồ Tát Kim Cang Tạng làm thượng thủ, đức 
Thế Tôn ngự ở điện Ma Ni Bửu Tạng cùng chư 
đại Bồ Tát vây quanh. Bồ Tát Kim Cang Tạng 
nương vào thần lực Phật mà nhập Bồ Tát Đại 
Trí Huệ Quang Minh Tam Muội”, vì đại chúng 
diễn nói pháp Thập địa. Thập địa gồm có Hoan 
hỷ địa, Ly cấu địa, Phát quang địa, Diệm huệ 
địa, Nan thắng địa, Hiện tiền địa, Viễn hành 
địa, Bất động địa, Thiện huệ địa và Pháp vân 
địa. Đây là những nền tảng trí tuệ đã được giải 
thích bởi tất cả chư Phật quá khứ, hiện tại và vị 
lai. Theo phẩm này, Bồ tát có thể tiến lên quả 
vị Đẳng giác bằng cách tu tập mười địa. 


24_ Hit Thiện Siêu dịch, Sảd. 
25_ Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 2, tr.392 


118 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1. Hoan Hỷ Địa (ÑtETHÙU): Bồ Tát tu đến 
địa này thời thành tựu nhiều hoan hỷ, nhiều 
tịnh tín, hân khánh. Hay nói cách khác, “đo 
thành tựu hạnh tự lợi, lợi tha vô thượng, bước 
đâu là chứng được cõi Thánh, sinh nhiều vui 
mừng, cho nên gọi là địa Hoan Hỷ ”*9. 

2. Ly Cấu Địa (ÑfZHÙ): Bồ Tát sau khi 
đã tu Sơ địa nếu phát khởi mười thứ thâm tâm 
thì sẽ vào địa thứ hai này””. Luận Duy Thức 
giải thích Bồ Tát Ly Câu Địa là Bồ Tát đã đầy 
đủ Thi-la (giới) thanh tịnh, cho nên lìa xa cấu 
nhiễm thuộc các phạm giới vi tế. Ngoài ra, ở địa 
thứ hai này, Bồ Tát đã đoạn trừ được hai nøu 
và thô nặng của nó: Một là ngu do sai lầm vi tế 
mà phạm, tức là một phần Câu sinh trong này; 
hai là ngu về các loại nghiệp thú, tức là điều đó 
đã khởi lên sai lầm mà phạm vào ba nghiệp; 
hoặc là chỉ khởi nghiệp ngu, không hiểu rõ về 
nghiệp ngu”. Trong bốn Nhiếp pháp, Bồ Tát 
nhị địa thiên về Ái ngữ và trong mười môn Ba 
la mật thì thiên về Trì giới. 

26 Vansubandhu, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh (Việt 
dịch), Luận Thập Địa Kinh, quyên I, Hội Văn Hóa Giáo 

Dục Linh Sơn Đài Bắc xuât bản 


27 mm Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 2, tr.432 
2§ ÿÙƑ'ikffoh #ERWMGfEZZẨU SSL—# 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 119 


$3. Phát Quang Địa (Š3]h): Đây là địa 
dành cho Bồ Tát khi đã thanh tịnh địa thứ hai 
và phát khởi thêm mười thứ thâm tâm”. Bồ 
Tát an trú nơi địa này quán sát các pháp đúng 
với tướng chân thật của nó và đối với hết thảy 
chúng sanh mà khởi lên mười tâm thương xót. 
Trong bốn Nhiếp pháp, Bồ Tát tam địa thiên 
về Lợi hành và trong mười môn Ba la mật thì 
thiên về Nhẫn nhục. 

4. Diệm Huệ Địa (5⁄5EHH): Đây là địa “có 
thể đốt cháy phiên não, dùng ngọn lửa trí tuệ 
tăng thêm ảnh sảng rạng ngời, ta hành Đạo 
phẩm dựa vào xứ sở””°. Địa này dành cho Bồ 
Tát từ Tam địa đã khéo thanh tịnh và tu hành 
thêm mười pháp minh môn°!. Ở địa thứ tư này, 
mọi Ngã kiến mê mờ về lý đều được dứt sạch, 
tất cả sự chấp trước đều được đoạn diệt, bước 
vào cửa xuất thế, thành tựu tâm giới thanh tịnh. 
Bồ Tát địa này thành tựu tinh tắn không ngừng 
nghỉ, thành tựu tỉnh tắn không tạp nhiễm... và 
“mọi tạo tác đều tự tại, tức phá trừ thân kiến 
của các chúng sinh. Trong đó tạo tác là chỗ tạo 


29 HtThích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 2, tr.447 
30 Kinh Kim Quang Minh 
31 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 2, tr.461 


120 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tác, tự tại là năng lực”. Y cứ theo kinh văn, 
trong bốn Nhiếp pháp, Bồ Tát ở địa này thiên 
nhiều về Đồng sự và trong mười môn Ba la mật 
thì lại thiên về Tĩnh tấn. 


5. Nan Thắng Địa (ŠÉl?HÙ): Còn gọi là 
Thắng Huệ Địa, Cực Nan Thắng Địa, “bởi vì 
phương tiện tu tập ngay nơi pháp phân Bồ-đề 
ấy hết sức gian nan ”3. Bồ Tát tam địa cần phải 
dùng mười tâm bình đẳng mới có thể dự bực 
ngũ địa Nan thắng, cũng như vì những chúng 
sanh vô minh mà tu hành trợ đạo phước trí, 
dùng tứ Nhiếp pháp mà lợi ích và an lạc chúng 
sanh. Trong mười môn Ba la mật, Bồ Tát ngũ 
địa thiên về Thiền ba la mật, còn với các môn 
khác thì tùy phần tùy sức. 

6. Hiện Tiền Địa (ĐMRÍHH): Gọi địa này là 
Hiện Tiền Địa là vì Bồ Tát ở địa này “y chỉ 
trí của mười hai duyên sinh, khiến cho Bát 
nhã Ba la mật trụ hiện tiên ””5. Bồ Tát ngũ địa 


32_ Vansubandhu, Sđd., quyền 6. 

33. Kinh Nhân Vương 

34_ Kinh Giải Thâm Mật 

35 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 2, tr.472 

36 Asanga, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh (Việt dịch), 
Nhiếp Đại Thừa Luận, số 1593, quyền 3, Hội Văn Hóa 
Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, tr.543. 


Chương II = Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 121 


muốn tiến lên đệ lục địa thì phải quán sát mười 
pháp bình đăng”, Trong phần vị này, Bồ Tát 
thiên nhiều về quán vô tướng nên gần như đã 
đoạn lìa các chướng ngại hữu tướng, chỉ còn 
lại những phiền não, tập khí vi tế*°. Bồ Tát ở 
địa này lấy đại bi làm đầu, tùy thuận quán sát 
các tướng duyên khởi, lìa tướng ngã, tác giả, 
tướng thọ giả và hữu vô, viên mãn pháp Bồ 
đề phần, tăng thượng huệ hạnh, tùy thuận các 
tướng như thật của vạn pháp mà không sanh 
tâm chấp trụ hữu vi, dùng thiện căn này mà dập 
tắt lửa phiền não. Trong mười môn Ba la mật, 
Bồ Tát địa này thiên về Trí tuệ, còn lại tùy sức 
tùy phần tu tập, mọi công hạnh lợi sanh đều 
không rời niệm Phật nhẫn đến chăng rời niệm 
đầy đủ Nhất thiết chủng trí. 

7.Viễn Hành Địa G5ƒ ï7H) Còn được gọi 
là Viễn Đạt Địa). Địa này “có thể từ xa chứng 
nhập Vô tướng không thiếu sót — không giản 
đoạn, tác ÿ và Địa thanh tịnh cùng tiếp cận với 
nhau, cho nên gọi là Viễn Hành ^°. Bồ Tát đệ 
lục địa muốn tiến đến thất địa thì phải tu mười 


37 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 2, tr.486 

38 È)Ƒfÿjjft, 458tfÊJ£ ⁄~ñL, 5 1L — 1, Sđd. 
39 Kinh Nhân Vương, Sđd. 

40_ Kinh Giải Thâm Mật, Sđd. 


122 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đạo thù thắng*!. Bồ Tát ở địa này mỗi niệm đều 
đầy đủ mười Ba la mật, bốn Nhiếp pháp, ba 
Giải thoát môn, lẫy đại bi tâm làm trước đề tu 
hành cầu Phật trí, đầy đủ các pháp Bồ đề phân, 
phương tiện trí lực, siêu quá mọi phiền não, 
mỗi niệm đều có thê nhập diệt định... Và theo 
Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký của ngài 
Pháp Tạng thì từ địa thứ bảy này trở đi là hoàn 
toàn quán về Vô tướng, cũng là cánh cửa dẫn 
vào Vô sanh pháp nhẫn. 


8. Bất Động Địa (TŠJ!H): Gọi là Bất Động 
Địa là vì “#ất cả tướng và công dụng của tác ÿ 
không có thể lay động được ”®. Đại Bồ Tát thất 
địa muốn tiến lên bát địa này thì phải khéo tu 
tập phương tiện huệ, khéo thanh tịnh các đạo... 
cho đến lìa tất cả tưởng phân biệt tâm ý thức, 
không chỗ chấp lấy dường như hư không, vào 
tất cả pháp như tánh hư không®. Bồ Tát ở địa 
này đã hoàn toàn diệt trừ được những phiền não 
vi tế“, đoạn lìa các tướng, siêu vượt nhị thừa, 
tịch diệt hiện tiền, ngồi thuyền Đại thừa mà 


4I Ht Thích Trí Tịnh dịch (2016), Sđd., Tập 2, tr.503-504 
42_ Asanga, Sđd. 

43. Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 2, tr.521-522 

44. Kinh Giải Thâm Mật, Sảd. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 1253 


vào biển Bồ Tát hạnh, dùng đại phương tiện trí, 
vô công dụng trí mà nhập cảnh giới Nhất thiết 
chủng trí, tùy chúng sanh tâm mà hiện thân, ly 
sai biệt tướng, trú chỉ bình đẳng, được mười tự 
tại, tam nghiệp dung thông tất cả pháp. Ngoài 
ra, trí địa của bậc Bồ Tát này còn gọi là địa Bất 
chuyền, vì trí tuệ không thối chuyển; gọi là địa 
Nan đắc, vì tất cả thế gian khó nhận biết; gọi 
là địa Sinh, vì tùy ý tự tại; gọi là địa Thành, vì 
không còn tạo tác nữa; gọi là địa Cứu cánh, vì trí 
tuệ khéo phân biệt; gọi là địa Niết-bàn, vì khéo 
phát khởi nguyện lực lớn“. Và trong mười môn 
ba la mật, Bồ Tát này thiên về Nguyện Ba la 
mật, các môn khác tùy sức tùy phần mà tu tập. 
Mọi công hạnh đều không rời niệm Phật, niệm 
Nhất thiết chủng trí. 

9. Thiện Huệ Địa (T?SEHH): Còn gọi là Tuệ 
Quang Địa” hay Thiện Tướng Địa. Gọi là 
Thiện Huệ Địa là vì Bồ Tát ở địa này tự tại thuyết 
pháp với tất cả chủng loại chúng sanh, thành tựu 


45 10 tự tại: Mạng tự tại, Tâm tự tại, Tài tự tại, Nghiệp tự 
tại, Sanh tự tại, Nguyện tự tại, Giả tự tại, Như ý tự tại, Trí 
tự tại và Pháp tự tại. 

46 Vansubandhu, Sđd., quyên 10. 

47 Kinh Nhân Vương, Sđd. 

48 Ht Thiện Siêu dịch, Sđd., tập 3, tr. 182 


124 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


trí tuệ rộng lớn vô ngại”. Đại Bồ Tát bát địa 
nhân nơi tư duy quán sát tu tập Như Lai trí huệ, 
nhập đà la mi tam muội Như Lai, đủ thần thông 
quảng đại vào thế giới sai biệt, tu tập Thập lực, 
Vô uý, Bất cộng, hưng khởi đại bi đại nguyện 
nhập hạnh chuyên pháp luân của chư Phật mà 
được vào cửu địa"'. Phần thuyết về địa này gồm 
có bốn phân: Một là thành tựu phương tiện của 
Pháp Sư, địa này khởi lên biện tài thuyết pháp 
nên gọi là Địa của Pháp Sư; lập hạnh hướng 
đến quả Địa gọi là thành tựu phương tiện. Hai 
là thành tựu về Trí, vì nhận biết thành tựu về Trí 
thuộc pháp. Ba là thành tựu nhập hạnh, vì nhận 
biết về căn khí đã giáo hóa. Bốn là thành tựu 
về thuyết giảng, vì phù hợp căn khí chính thức 
thuyết giảng"!. Bồ Tát ở địa này thật tri về các 
pháp, thật tri về tâm niệm của chúng sanh, tùy 
thuận trí tuệ đó giáo hóa điều phục hết thảy. Bồ 
tát trú trong địa thứ chín này đầy đủ mười hai 
pháp, lãnh thọ phần hóa độ trong vô biên thế 
giới, Bồ tát có được nguyện như vậy thời biết 
tiếng nÓI CỦa trỜI, rồng, Dạ xoa, Càn thát bà mà 
vì họ thuyết pháp, ở trong thai thành tựu; sinh 


49. Kinh Giải Thâm Mật, Sđd. 
50 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 2, tr.542 
sI #2[ÈSbìR, 4EBWfƒ£^nL, 25 | P2, Sđd. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 125 


thành tựu; nhà thành tựu; họ thành tựu; quyến 
thuộc thành tựu; xuất sinh thành tựu; xuất gia 
thành tựu; hết thảy các công đức lành đầy đủ 
thành tựu”?. Ở địa này, Bồ Tát thiên về Lực Ba la 
mật hơn trong mười môn Ba la mật, những công 
hạnh lợi tha khác đều chẳng rời Phật trí. 

10. Pháp Vân Địa (SH): Còn được 
gọi là Quán đánh”. Địa này nhân nơi duyên 
mà thông với cảnh, biết tất cả pháp, tất cả Đà 
la ni và Tam ma đề môn để chứa giữ, ví như 
mây có thê che thô chướng của hư không, có 
thể viên mãn pháp thân mà được gọi là Pháp 
Vân Địa”. Nội dung đệ Thập địa chia thành 
tám phần, gồm: Phương tiện đầy đủ của địa, 
viên mãn tam muội, tiếp nhận quả vị, tiền vào 
Đại tận, giải thích tên địa, thần thông lực Vô 
thượng và Hữu thượng, ảnh tượng của địa và 
lợi ích của địa°°. Bồ Tát ở địa này khéo tư duy 
tu tập, đủ các thiện pháp, thành tựu viên mãn trí 
giác, dùng Nhất thiết trí mà biết các tập, nhập 
Như Lai bí mật xứ, được các môn giải thoát, 
tùy thuận Bồ đề mà thành tựu thiện xảo niệm 


52_ Ht Thiện Siêu dịch, Sđd., tr.180 
33. Kinh Nhân Vương, Sđd. 

54_ Asanga, Sđd. 

55_ Vansubandhu, Sđd., quyên 12. 


126 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


lực, an thọ nhiếp trì các pháp, dùng thiện căn 
và đại nguyện để nhiếp hóa chúng sanh... cho 
đến có thể khiến cho các chúng sanh vào Nhất 
thiết chủng trí. Trong mười môn Ba la mật, Bồ 
Tát ở điạ này tăng thượng nơi Trí Ba la mật, các 
môn khác thì tùy sức tùy phần, mọi công hạnh 
lợi sanh đều chăng rời viên mãn Đại giác. 


Phẩm 27: Thập Định 
(T7, quyền 40 - quyền 43) 

Phẩm này nói về mười định và những diệu 
dụng của chúng. Sau khi đã kinh qua Thập địa 
thì Thập định (hay Thập tam muội) là lộ trình 
tiếp theo của Đại Bồ Tát. Theo kinh văn, Đức 
Thế Tôn ở nơi điện Phổ Quang Minh, nước 
Ma Kiệt Đà mà nhập tam muội tên Sát Na Tế 
Chư Phật, cùng vô số đại Bồ Tát Quán Đảnh 
(Thập địa) câu hội. Trong phẩm này, Đức Phật 
là người trực tiếp nêu lên danh xưng của Thập 
Định và Phổ Hiền Bồ Tát là người trình bày 
ý nghĩa cũng như diệu dụng của nó, điều này 
nhằm biểu thị “Phật là trí thể căn bản, Phổ Hiền 
là tác dụng của Sai Biệt Trí. Hai đằng giúp lẫn 
nhau, Tịch và Dụng bèn có thể tự tại”5. Tuy 


56 Như Hòa dịch, Sđd., tr.ŠI 


Chương II = Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 127 


nhiên, theo cách giải thích khác, việc Đức Thế 
Tôn để Bồ Tát Phổ Hiển nói lên mười ý nghĩa 
của Thập định mang biểu pháp Bồ Tát Thập 
địa phải nhập địa vị Phổ Hiền để thăng tiến lên 
Thập định tức phải tiến thêm một bước nữa là 
Thập nhất địa””, thành tựu Phổ Hiễn tịch dụng 
tự tại môn, thường ở nơi Nhất thiết trí vương mà 
không ha chủng chủng hạnh phương tiện của 
Bồ Tát, tùy thuận mong muốn của chúng sanh 
mà dẫn dắt khiến chúng an lạc”. Hay cũng 
có thể hiểu “phẩm này (Thập định) dùng tam 
muội của Phổ Hiển, tự tại vô ngại với đại Dụng 
vô biên mà làm Tông - Thú”””. 

Sau khi phát đại nguyện thì chư Bồ Tát 
trong pháp hội lúc bấy giờ mới có thể diện 
kiến được Bồ Tát Phổ Hiền. Đức Thế Tôn 
lúc này liền nói lên mười thứ tam muội gồm: 
57 Thập nhất địa hay địa vị Đăng giác, vượt lên 10 địa 

trước, lìa hắn các khổ, thường trú pháp lạc. Địa này được 

nóI ở Tam thiền thiên - 

58“ HHìmBEl<f CA, qERWPí£TiHZS, LHIếng Í ĐH 

bu @, 2021, EÍ66 

539 Thanh Lương Trừng Quán, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng 
Kinh (Việt dịch), Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, quyên 73, Đại tạng Kinh 


(ĐTK) số 1736, Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc 
xuất bản, tr.341 


Mm- 


128 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phổ quang đại tam muội, Diệu quang đại tam 
muội, Thứ đệ biến vãng chư Phật quốc độ đại 
tam muội, Thanh tịnh thâm tâm hành đại tam 
muội, Tri quá khứ trang nghiêm tạng đại tam 
muội, Trí quang minh tạng đại tam muội, Liễu 
tri nhất thiết thế giới Phật trang nghiêm đại 
tam muội, Chúng sinh sai biệt thân đại tam 
muội, Pháp giới tự tại đại tam muội, Vô ngại 
luân đại tam muội. Bồ-tát dùng các đại tam- 
muội để thâm nhập các pháp tướng, giác ngộ 
và mở ra cánh cửa trí tuệ. Bồ-tát ở trong các 
tam-muội này liền được vào khắp pháp giới, 
có thể đi khắp hư không mà không bị chướng 
ngại. Sở dĩ có được trí tuệ hiểu biết Pháp giới 
là vì vị ấy an trú trong sự vắng lặng (Tịch), 
thành tựu chân tánh thanh tịnh, được sinh vào 
nhà Như Lai, tức đồng hạnh với Đức Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai không khác. 

Tiếp đến, Bồ Tát Phổ Hiền thừa giáo huấn 
của Như Lai mà vì chư Bồ Tát giảng rộng pháp 
Thập Định hay Thập tam muội: 

1. Phổ quang đại tam muội: Túc nghiệp 
dụng thân tâm rộng khắp (phổ) và soi chiếu tự 
tại (quang). Bồ Tát ở định này có mười pháp 


60_ Thanh Lương Trừng Quán, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 129 


môn vô tận, mười môn vô biên tâm, mười môn 
nhập tam muội sai biệt trí, mười môn trí thiện 
xảo nhập đại tam muội”!, vượt trên thế gian, dứt 
trừ mê loạn, không còn chướng ngại. 


2. Diệu quang đại tam muội: Túc Thân Trí 
chiếu soi khắp nơi (quang), Dụng thù thắng 
biến chiếu qua lại (diệu)”. Định này lấy trí căn 
bản làm thể, trí huyễn ảo là dụng, có thể dung 
nhiếp vô số cảnh giới, mỗi cảnh giới hiện vô số 
thân hình song hoàn toàn vô trụ, vô chấp vì biết 
rõ các pháp thế gian đều là huyễn hóa®. 

3. Thứ đệ biến vãng chư Phật quốc độ đại 
tam muội: Bồ Tát ở định này có thể khởi dụng 
thần thông, qua lại vô số thế giới tự tại cùng 
khắp tựa như dụng của Trí như mà chẳng sanh 
lòng phân biệt, nhiễm trước. 


Kinh (Việt dịch), Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh sớ, quyền 45, ĐTK số 1735, Hội Văn Hóa Giáo 
Dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, tr.795 

61 H( Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 3, tr.21-23 

62_ Thanh Lương Trùng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh sở, Sảd., 

63 Lý Thông Huyền, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
(Việt dịch), Tản Hoa Nghiêm Kinh Luận, quyền 30, ĐTK 
số 1739, Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuất 
bản, tr.368-369 

64_ Thanh Lương Trừng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh sớ, Sảd. 


130 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


4. Thanh tịnh thâm tâm hành đại tam 
muội: Ở định này, Bồ Tát tu trì lý Không, 
nương trí thiện xảo, thông suốt các pháp bản 
lai thanh tịnh, khởi đại dụng mà cúng dường vô 
số Phật, thỉnh Phật thuyết pháp, nhập vô lượng 
nghĩa... và đối với các tướng xuất thế - nhập 
diệt đều vô sở đắc. 

5. Tri quá khứ trang nghiêm tạng đại tam 
muội: Tức Bồ Tát trang nghiêm hai trí qua việc 
thông tường pháp của chư Phật quá khứ, lấy trí 
căn bản là thể, trí biết rõ kiếp số là dụng". Bồ 
Tát ở định này không đắm ba luân“, ghi nhớ 
giáo pháp, vì chúng thuyết giảng. 

6. Trí quang mỉnh tạng đại tam muội: Bồ 
Tát trụ tam muội này biết rõ vị lai chư Phật và 
Phật pháp, nhập mười thứ trí môn, trụ các bất 
khả thuyết, khiến chúng sanh được mười thứ 
bất không. 

7. Liễu tri nhất thiết thế giới Phật trang 
nghiêm đại tam muội: Bồ Tát trụ tam muội 
này hay qua lại mười phương các cõi Phật, 
cúng dường nghe pháp, thành tựu mười thứ 
mau chóng, mười thứ pháp ấn, mười môn trí 


65_ Lý Thông Huyền, Sđd., tr.371 
66 Ba luân: Thần thông, tâm ghi nhớ, giáo pháp chơn chánh 
(Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận) 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 131 


tạng quảng đại, mười thứ thân oai đức, mười 
thứ viên mãn, mười thứ Phật sự”. 

6. Chúng sinh sai biệt thân đại tam muội: 
Theo kinh văn, Bồ Tát trụ tam muội này thành 
tựu mười thứ vô sở trước, mười pháp xưng tán 
chỗ ngợi khen, mười thứ quang minh chói sáng, 
mười thứ vô sở tác, đến mười thứ thần thông bỉ 
ngạn và hiện vô số thân vì chúng sanh thuyết 
pháp. 

9. Pháp giới tự tại đại tam muội: Bồ Tát 
nơi định này “tự nhãn xứ nhẫn đến tự ý xứ nhập 
tam muội nên gọi là pháp giới tự tại”53. Bồ Tát 
biết rõ các pháp và pháp giới, phát khởi đại tâm 
mà tu Bồ Tát hạnh, được mười thứ hải, mười thứ 
thù thắng, mười thứ lực, biết rõ vô số tam muội, 
dùng hạnh Phổ Hiền mà nhập biển Đại trí. 

10. Vô ngại luân đại tam muội: Gọi Vô 
ngại luân là vì “ba luân thâu nhiếp giáo hóa 
đều tự tại, lại đạt được quả Phật đầy đủ mười 
vô ngại”. Bồ Tát trụ tam muội này hằng ở nơi 
vô ngại, được hạnh trí hạnh nguyện vô ngại của 


67 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 3, tr.49-54 

68 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 3, tr.66 

69_ Thanh Lương Trừng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh sở, Sảd., tr.796 


132 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phổ Hiền, thường trụ nơi mười pháp tạng lớn”, 
được mười pháp đồng với tam thế chư Phật!. 


Phẩm 28: Thập Thông 
(3Š, phần đầu quyền 44) 

Phẩm này Bồ Tát Phổ Hiển lại vì chúng hội 
Bồ Tát mà giảng lược về Thập thông”, gồm: 

1. Tha tâm trí thông (Tha tâm thông): 
Bồ-tát Ma-ha-tát có thể nhận biết các tâm khác 
nhau của chúng sinh qua tam thiên đại thiên 
thế giới. Chúng bao gồm tâm thiện, tâm ác, tâm 
rộng, tâm nông, tâm lớn, tâm nhỏ, tâm sinh tử, 
tâm bất tử, tâm thanh văn, tâm tu tập của bậc 
Độc Giác, tâm Dạ xoa, tâm Càn thát bà, tâm 
chư thiên, tâm rồng, tâm người, tâm phi nhân, 
tâm súc sinh, tâm ngạ quỷ. Thần thông thứ nhất 
mà đại Bồổ-tát sở hữu là khả năng phân biệt 
được vô lượng và nhiều loại tâm khác nhau của 
chúng sinh trong cùng một thế giới. 

2. Thiên nhãn thanh tịnh vô ngại thông 
(Thiên nhãn thông): Bồ-tát Ma-ha-tát có thể 


70_ Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 3, tr. 105-106 

71 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Tập 3, tr.I 11-112 

72 Thông là thần thông. Diệu dụng khó suy lường gọi là 
Thân, tự tại không có ngăn che là Thông (Hoa Nghiêm 
Kinh Sở) 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 133 


quán vô số chúng sinh trong thế gian, nhiều 
như vô số hạt bụi, có thể nhìn thấy những 
chúng sinh khác nhau chết ở một vùng cụ thể 
và được sinh ra ở một nơi khác, các tướng tội 
phước, lành dữ. Tầm nhìn không bị cản trở, có 
thể phân biệt các loại chúng sinh khác nhau, 
có thể thấy chúng sinh một cách toàn diện và 
không sai lầm bằng cách đề cập đến sự tích lũy 
nghiệp của họ, trải nghiệm của họ về cả hạnh 
phúc và đau khổ, tâm trí của họ và sự phân biệt 
đối xử mà họ phải đối diện. 

3. Túc trụ tùy niệm trí thông (Túc mạng 
thông): là năng lực hay biết về những kiếp quá 
khứ. Bồ-tát Ma-ha-tát biết được tiền kiếp của 
chính mình và của chúng sinh trong thế gian, 
kể cả nơi họ sinh ra, tên tuổi, sinh hoạt ăn 
uống..., dân tộc của họ, nỗi đau họ đã trải qua 
và niềm vui, cùng nhiễu điều khác. VỊ ấy nhận 
thức được một số vấn đề, chẳng hạn như các 
loại cấp bậc khác nhau của chúng sinh, nghiệp 
chướng, hình tướng, tư tưởng và ràng buộc của 
họ v.v... Vị ấy cũng có thể nhớ rằng chư Phật 
nhiễu giống như những hạt bụi trong tất cả các 
cõi Phật. Lại có thể nhớ danh hiệu chư Phật 
nhiều như số vi trần trong vô lượng bất khả 
thuyết các cõi Phật. 


134 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


4. Trí thần thông: là nhận thức về thời 
gian trong tương lai. Bồ-tát Ma-ha-tát biết tất 
cả a-tăng-kỳ kiếp trong cõi Phật nhiều vô kể. 
Trong mỗi kiếp, Bồ tát đều biết chúng sinh tiếp 
tục chết và tái sinh trong các cấp độ hiện hữu 
như thế nào. Ngài biết khi nào nghiệp nhân và 
quả báo là trọn vẹn hay không trọn vẹn, dứt 
khoát hay thiếu quyết định. Ngài có thể phân 
biệt sự sai đúng của chúng sanh, các phiền não 
có theo thiện căn của họ hay không và liệu các 
căn tốt nhất của họ có thể tập hợp được hay 
không, cũng biết về tuổi thọ của các Đức Phật 
và năng lực chuyển hóa tâm linh của chư Phật, 
cùng nhiều sự thật khác. 

5. Thanh tịnh vô ngại thiên nhĩ viên mãn 
thông: Bồ-tát Ma-ha-tát có thể nghe mọi thứ 
ngôn ngữ, âm thanh mà không bị chướng ngại. 
Có khả năng hộ trì và ghi nhớ Giáo pháp gồm 
cả ý nghĩa và văn tự. Có thể giải thích Giáo 
pháp cho những người khác, điễểu này sẽ khiến 
họ hiểu và không quên bất kỳ một câu hay một 
từ nào của G1áo pháp, tự tại vô ngại như vậy 
cho đến khắp mười phương. 

6. Vô thểtánh thân thông: Thần thông thứ 
sáu dựa trên trí tuệ là thần thông không có vật 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 155 


chất và có thể tự tại di chuyển, quyền biến đến 
khắp cùng tất cả các cõi Phật. Bồ-tát Ma-ha-tát 
có khả năng nghe danh hiệu của chư Phật từ rất 
xa, xuyên qua vô lượng vô số thế giới nhiều như 
hạt bụi và đồng thấy mình ở chỗ Phật, học hỏi 
giáo pháp, thành tựu các hạnh, mãi không thoái 
chuyển. 

7. Thiện phân biệt ngôn âm thông: Ngôn 
ngữ và âm thanh của chúng sinh Bồ-tát Ma-ha- 
tát có thể hiểu được những lời nói khác nhau 
của các bậc thánh trong thế gian. Có khả năng 
hiểu được ngôn ngữ của các chúng sinh không 
thể diễn tả bằng lời, cũng như hiểu được tất cả 
các biểu hiện của các cá nhân và sự khác biệt 
của họ. Trong mỗi thế giới mà Bồ-tát Ma-ha- 
tát bước vào, đều có khả năng phân biệt được 
những căn tính và những mong muốn mà tất cả 
chúng sinh ở đó có, có thể giao tiếp theo các 
khuynh hướng của chúng sinh và nhu cầu của 
họ để họ có thể hiểu được mà không có nghi 
lầm. Hành động của Bồ tát giống như ánh sáng 
mặt trời chiếu rọi mọi hình tướng, khiến cho 
người có mắt thấy rõ, kẻ có trí có thể hiểu. 

8. Sắc thân trí thông: Năng lực thần thông 
thứ tám là sự hóa hiện của vô số thân hình để cứu 


136 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


độ chúng sinh. Bồ-tát vào pháp giới là thị hiện 
làm cho sắc thân được biến hóa. Các hình tướng 
có thể là vô hạn, vô biên, thuần khiết, trang 
nghiêm, đáng tôn kính, không thể so sánh. Bồ- 
tát hiện thân dưới nhiều hình tướng như vậy để 
khiến cho những ai muốn chuyển hóa đều thấy 
và khởi tâm nghĩ đến, thuyết pháp thù ứng với 
thời gian và đặc tính của họ, khiến họ đến gần 
Bồ-tát và được giác ngộ. Bồ tát sử dụng các sức 
mạnh thần thông khác nhau để thể hiện sự tự 
do, an lạc và thể hiện khả năng đa dạng đối với 
những chúng sanh đang được giáo hóa. 

9. Nhất thiết pháp trí thần thông: Thần 
thông thứ chín là khả năng biết tất cả các pháp 
của những vị Bồ-tát lớn các ngài biết rằng các 
pháp không có tên gọi, chỉ là giả danh, không 
có chủng tử, không đi, không đến, không tự 
hữu, không thể so sánh v.v... Bồ tát không trụ 
vào tục đế, cũng chẳng trụ chân đế, chắng phân 
biệt, cũng không lìa nguyện, tùy thuận xối mưa 
pháp. Dù ý thức rằng chân tướng vượt trên lời 
nói, mà vẫn khéo dùng phương tiện biện tài tùy 
nghĩa diễn thuyết. Đó là bởi vì vị ấy khéo biết 
tất cả Pháp đều nhân nơi thiện xảo mà nói ra, 
ở trong các pháp ngoài văn tự mà nói văn tự, 
pháp - nghĩa chẳng trái, đều là duyên khởi. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm q57 


10. Định diệt trí thông: Thần thông thứ 
mười là Định diệt tất cả pháp. Sau khi Bồ-tát 
Ma-ha-tát vào Tam muội đoạn tận các pháp, thật 
tri các pháp vốn Không nhưng vẫn không quên 
chí nguyện lợi tha, không ngừng giáo hóa chúng 
sinh và không ngừng phụng sự cúng dường chư 
Phật. Bồ tát biết rằng tất cả các pháp đều do 
nhân duyên mà có, không có tự tánh; luôn dùng 
thần thông biến hóa để làm lợi ích cho tất cả 
chúng sinh, có thể hiện thân ở bất cứ đâu, nơi lý 
vô trụ mà phương tiện nói pháp, viên mãn Bồ 
Tát hạnh. 


Phẩm 29: Thập nhẫn 
(T8. phần sau quyền 44) 

Ở phẩm này, Bồ-tát Phổ Hiền nói với tất 
cả các vị Bồ-tát về mười loại nhẫn nhục khác 
nhau, nhân nơi Thập thông mà thành tựu Thập 
nhẫn”. Sau khi có được những nhẫn nhục này, 
sẽ đạt được Vô ngại nhẫn địa của các vị Bồ Tát 
và vô lượng Phật pháp vô ngại, vô tận. Mười 
nhẫn nhục bao gồm: 


73 Nhãn là nhẫn nại, hiểu rõ, chứng minh và thừa nhận; tức 
trí soi chiếu quán sát thông suốt, nương vào trọn vẹn hiền 
bày là Thập (Hoa Nghiêm Kinh Sở) 


138 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1. Âm thanh nhẫn: là nghe Pháp âm của chư 
Phật mà không hoảng hốt hay sợ hãi, ngược lại 
còn sinh tâm ưa thích, tín giải, ghi nhớ và tu tập. 

2. Thuận nhẫn: là ở trong Phật pháp thực 
hành quán chiếu bình đẳng, tùy thuận mà biết 
rõ làm cho tâm thanh tịnh, nơi chánh trụ mà tu 
tập khiến cho thành tựu. 

3. Vô sanh pháp nhẫn: là hiểu rõ các pháp 
vô sanh, vô diệt, vô tận, ly cấu, vô sai biệt, vô 
xứ sở... cho đến vô khứ vô lai. 

4. Như huyễn nhẫn: Bồ-tát Ma-ha-tát nhận 
thức được tất cả các hiện tượng thế gian giống 
như ảo ảnh do nhân duyên sinh ra. Trong một 
pháp, vị ấy biết nhiều pháp và, trong nhiễu 
pháp. vị ấy quán một pháp. Sau khi Bồ-tát biết 
tất cả các pháp đều như huyễn, bèn bắt đầu quán 
các cõi nước, chúng sanh và các pháp giới, hiểu 
rõ các pháp vốn bình đẳng, vô sai biệt. 

5. Như diệm nhẫn: Bồ Tát biết rõ tất cả 
thế gian giống như bóng chớp, chẳng có vị trí, 
chẳng có bên ngoài và bên trong..., chỉ thuận 
theo thế gian mà hiển thị. Bằng cách này, Bồ- 
tát quán chiếu như thật, hiểu được tất cả các 
Pháp tại một thời điểm cụ thể, khiến đạt được 
sự an nhẫn viên mãn. 

6. Như mộng nhẫn: Bồ-tát Ma-ha-tát biết rõ 
mọi hiện tượng xảy ra trong thế gian đều giống 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 139 


như giấc mộng và không thuộc thế gian cũng 
chẳng phải khác thế gian; hiểu tất cả mọi thứ 
trên thế giới tương tự như những giấc mộng, các 
pháp luôn biến dịch thay đổi; như mộng, mộng 
chấp trước, mộng tưởng phân biệt.... Tất cả đều 
có những đặc điểm giống như giấc mộng, không 
có bất kỳ ngã thể nào trong chuỗi điều kiện 
(nhân duyên) tạo ra chúng. Với bản chất mộng 
huyển, tất cả sự biểu lộ và tư duy phân biệt về 
chúng đều cũng chỉ là mộng, không thật. 

7. Như hưởng nhẫn: Bồ-tát Ma-ha-tát lắng 
nghe lời nói của chư Phật, suy nghĩ về bản chất 
của tất cả các Pháp, hoàn thiện sự tu học của 
mình và, biết rằng tất cả các âm thanh đều giống 
như tiếng vang bởi vì chúng không đến cũng 
không đi mà chỉ hiển thị như vậy, không bắt 
nguồn từ bên trong cũng không phải bên ngoài. 
Giống như tiếng vang trong thung lũng, âm 
thanh đến từ các duyên mà không lìa pháp tánh. 
Bồ tát Như hưởng nhẫn ở nơi vô sai biệt mà sử 
dụng mọi phương tiện thiện xảo để chuyển vận 
pháp luân, âm thanh vô ngại vang khắp các cõi 
nước khiến chúng sanh tùy nghi tin hiểu. 

8. Như ảnh nhẫn: Bồ Tát hiểu được hết thảy 
Pháp chẳng có cũng chẳng không. Nó tương tự 
như mặt trời, mặt trăng, núi và nhà... được phản 


140 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


chiếu trong gương, dưới nước, như ảnh như hóa 
nên thực hành Vô trụ, Vô nhị. Vị ấy không trôi 
lăn trong dòng chảy thế gian hay dòng chảy các 
pháp. Bồ-tát Ma-ha-tát hiểu rằng tất cả các pháp 
thế gian đều từ điên đảo mộng tưởng, phân biệt 
sanh khởi, vì thế mà như một hóa sĩ luôn an trụ 
chân tâm vô phân biệt mà dùng mọi thiện xảo 
phương tiện để lợi ích chúng sanh. 

9. Như hóa nhẫn: Tất cả các pháp trên thế 
gian đều huyễn hóa, do vậy Bồ tát chẳng thủ 
chẳng xả, vượt lên trên sự có và không. 

10. Như không nhẫn: Bồ Tát biết tất cả 
pháp vốn rỗng lặng, thanh tịnh, bất sinh bất diệt 
mà an trụ tâm bình đẳng, vô thủ xả, đồng với 
tam nghiệp rộng lớn như hư không, dung nhiếp 
hết thảy pháp. 


Phẩm 30: A Tăng Kỳ” 
(Eil{#3f, phần đầu quyền 45) 

Do sự thưa hỏi của Bồ tát Tâm Vương mà 
Đức Phật đã thuyết giảng về những con số 
lượng như: Một trăm lạc xoa bằng một câu chị, 
câu chỉ câu chi (câu chi lũy thừa 2) bằng một a 


74 _ A Tăng Kỳ (sa. 3tq3, pa. Asamkhyeya; zh. f*[{f†#: 
*A” là vô, “Tăng kỳ” là sô. Tên gọi này hoàn toản dựa 
trên Đi số (Hoa Nghiêm Kinh Sớ). 


Chương II = Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 141 


giu đa, a giu đa a giu đa bằng một na do tha, na 
do tha na do tha bằng một tần bà la, tần bà la 
tần bà la bằng một căn yết la v.v... 

Phẩm này nói về những con số lớn vô lượng, 
vô số không thể so sánh, không thể đếm, không 
thể nghĩ bàn, không thể tính toán, không thể 
kể xiết. Phẩm A Tăng Kỳ dùng “số để hiển 
bày phạm vi giới hạn của đức” làm Tông, giúp 
cho hành nhân “nhận biết về Phổ Hiền và chư 
Phật lìa xa số lượng và trùng trùng vô tận” làm 
Thú”. Đây cũng là một trong những phẩm kinh 
do chính Đức Phật tuyên thuyết, mang ý nghĩa 
phô bày Phật đức, pháp này rộng lón, các địa 
khác khó có thể hiểu được, chỉ Phật cùng Phật 
mới có thể thấu đạt rốt ráo được”5. 

Ở phẩm này, Bồ Tát Tâm Vương thưa hỏi 
Phật về ý nghĩa của a tăng kỳ và bất khả thuyết. 
Đức Phật chỉ ra rằng thật tốt khi thỉnh cầu như 
vậy để chúng sinh trên thế giới có thể hiểu được 
nghĩa số lượng mà chỉ Đức Phật mới biết. Phẩm 
này do Tâm Vương Bồ Tát thưa hỏi mang biểu 
ý từ đây cho đến Phật quả cần phải phát khởi 
nghiệp tâm rộng lớn, đức tự tại như vua. 


75_ Thanh Lương Trùng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh sở, Sảđd., quyên 47, tr.916 
76 Lý Thông Huyên, Sđd., quyên 30, tr.375 


142 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Qua phẩm này ta hiểu được vô số cõi Phật 
cực lớn rộng từ vô lượng kiếp có mặt trong vô 
số hạt hạ nguyên tử cực nhỏ trong từng sát na 
cực ngắn thế nhưng không trở ngại nhau cho 
thấy tính đồng nhất thể của muôn hữu vũ trụ. 
Lý tính tuyệt đối và thế giới tương đối hữu 
thể tương tức tương tại, dung thông vô ngại vì 
rằng chơn không nhưng diệu hữu. Thời gian và 
không gian đều vô ngã, vì vô ngã nên không 
có bất cứ trở ngại nào, vì vô ngã nên bình đẳng 
tuyệt đối, vì vô ngã, thanh tịnh nên tuệ giác 
lúc nào cũng tỏa sáng dù nơi cảnh giới niết 
bàn hay ở thế gian tràn đầy ô nhiễm. 

Giáo nghĩa trùng trùng duyên khởi đã giải 
thích rõ mối tương quan vô tận của muôn hữu 
vũ trụ trên căn bản của lý Nhất Tâm Chân 
Như, Pháp Giới Duyên khởi, cũng qua lời dạy 
của Đức Phật trong phẩm này thì, quốc độ chư 
Phật thì quá nhiều không thể nói hết, cõi nước 
của chư Phật và cõi nước của chúng sanh thể 
tánh sai biệt... cũng không thể nói hết, tuy 
nhiên chư vị Bồ tát có thể thấy rõ. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 143 


Phẩm 31: Thọ Lượng 
(SS”, phần giữa quyền 45) 

Ở phẩm này, Bồ Tát Tâm Vương vì chúng 
Bồ Tát mà nói lên Thật báo ở địa vị Phật. Ngài 
nói một kiếp ở thế giới Ta Bà của Phật Thích 
Ca Mâu Ni bằng một ngày một đêm ở thế giới 
Cực Lạc của Phật A Di Đà. Một kiếp ở thế giới 
Cực Lạc bằng một ngày đêm ở thế giới Ca Sa 
Tràng... cho đến trăm vạn A tăng kỳ thế giới 
và cứ mỗi một ngày một đêm trong thế giới sau 
lại bằng một kiếp trong thế giới trước. Đến cõi 
nước cuối cùng, cõi Thắng Liên Hoa của Phật 
Hiền Thắng, nơi đây có Bồ Tát Phổ Hiền và 
chư đại Bồ Tát đồng hạnh nhiều vô số. 


Hai chữ “Thọ lượng” ở phẩm này trình bày 
về số kiếp dài ngắn của một cõi nước, đồng thời 
cũng là biểu thị “thọ lượng tự tại của Phật””. 
Phâm này cũng do chính Tâm Vương Bồ Tát 


77 Trong Hoa Nghiêm Du Ký và Hoa Nghiêm Kinh Thám 
Huyền Ký ghi là “Thọ Mạng”. Tân Hoa Nghiêm Kinh 
Luận ghi là “Như Lai Thọ Lượng”. Còn trong bảng dịch 
của HI. Thích Trí Tịnh cùng với các bản Sớ sao của 
Đại sư Thanh Lương thì ghi là “Thọ Lượng”. “Thọ” là 
mạng của chánh báo, “Lượng” là phạm vi giới hạn. (Hoa 
Nghiêm Kinh Sở) 

78 Thanh Lương Trùng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh sớ, Sảd., quyên 47, tr.925 


144 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


trình bày mang ý nghĩa thể của thọ mạng Như 
Lai chính là chân tâm, là sự tự tại, không thể Suy 
lường đong đếm được và tùy theo căn cơ, nhận 
thức của chúng sanh mà thấy có sai biệt, dài 
ngắn”. Và trên thực tế là, Như Lai thọ lượng là 
vô tận, vô hạn và vô lượng thọ, không có trường 
đoản, đó cũng chính là căn bản trí (bản giác) 
thường hằng, bắt biến trong mỗi chúng sanh (#Ä 


EfAI2&#:Eđñn ° 4II2KñSấn II), 


Phẩm 32: Chư Bồ Tát Trụ Xứ 
(ã#ï£{‡FE , phần sau quyển 45) 

Đại Bồ tát Tâm Vương đã bảo với chư Bồ 
tát rằng: Phương Đông có nơi tên là Tiên Nhơn 
Sơn, xưa nay chúng Bổ Tát thường ở đó và, 
hiện có Bồ tát Kim Cang Thắng và ba trăm vị 
Bồ Tát quyến thuộc, đang ở đó để thuyết pháp. 
Phương Nam có nơi tên là Thắng Phong Sơn, 
xưa nay chúng Bồ Tát đã ở đó và, hiện nay 
Bồ tát Pháp Huệ cùng với năm trăm vị Bồ Tát 
quyến thuộc ở đó để thuyết pháp v.v... 

Phẩm này trình bày về những trú xứ ở các 
phương của chư Bồ Tát. Ở các phương Đông, 
Nam, Tây, Bắc, Đông Nam, Tây Nam... và 


79 Lý Thông Huyền, Sđd., quyền 30, tr.376 
80 HH0? Eñj 2z, Sđd., E68 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 145 


các biển, các nước, các thành... nhiếp thọ cùng 
khắp, giáo hóa cùng khắp, chắng bỏ thế gian. 
Phẩm này cũng do Tâm Vương Bồ Tát nói ra 
mang biểu ý Tâm làm gốc muôn pháp, là gốc 
của mạng nghiệp và hạnh nghiệp. Mạng nghiệp 
càng rộng lớn, tự tại bao nhiêu thì hạnh nghiệp 
càng rộng lớn, tự tại bấy nhiêu. Hay, tùy theo 
Vương thâu nhiếp mà tự tại, Tâm theo trí an 
trú mà được vô ngạiŸ!. Bồ Tát trụ nơi tâm đại 
bị vô quái ngại vì chúng sanh mà thị hiện cùng 
khắp, diễn thuyết cùng khắp nhưng không có 
mảy may bám chấp, đấy là nói trụ trong vô trụ, 
sinh trong vô sinh, như vậy mới thật là trú xứ 
của Bồ Tát. 


Phẩm 33: Phật Bắt Tư Nghì Pháp 
(0Ffä4iã)2 , quyền 46 - quyền 47) 
Phẩm này nói về quả pháp, trí đức ở địa vị 
Phật rất cao xa, huyền nhiệm, không thể dùng 
thức tâm phân biệt mà có thể suy lường được, 
nên gọi là bất tư nghì: Bổn nguyện của chư 
Phật không thể nghĩ bàn; Chủng tánh của chư 
Phật không thể nghĩ bàn; Chư Phật xuất hiện 


8§I Thanh Lương Trừng Quán, Đại Phương Quảng Phật 
Hoa Nghiêm Kinh sở, Sảđd., quyên 47, tr.927 


146 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


không thể nghĩ bàn; Thân của chư Phật không 
thể nghĩ bàn; Âm thanh của chư Phật không thể 
nghĩ bàn; Trí huệ của chư Phật không thể nhĩ 
bàn; Tự tại của chư Phật không thể nghĩ bàn; 
Vô ngại của chư Phật không thể nghĩ bàn; Giải 
thoát của chư Phật không thể nghĩ bàn. 

Theo kinh văn, Bồ Tát Thanh Liên Hoa 
Tạng thừa thần lực Phật mà an trụ trong vô 
uý, vào Phật pháp giới, đầy đủ các hạnh nói 
với Liên Hoa Tạng Bồ Tát về vô lượng trụ của 
chư Phật như: Thường trụ đại bi, trụ nhiều loại 
thân để làm nhiễu những Phật sự, trụ tâm bình 
đẳng để chuyển tịnh pháp luân, trụ tứ biện tài 
để thuyết vô lượng pháp...; Mười thứ pháp biến 
khắp vô lượng vô biên pháp giới; Mười thứ 
niệm niệm xuất sanh trí; Mười điều không lỗi 
thời; Mười thứ cảnh giới vô tỷ không thể nghĩ 
bàn; Xuất sinh mười thứ trí: Mười thứ pháp phổ 
nhập; Mười pháp rộng lớn khó tin thọ; Mười 
công đức lớn, không lầm lỗi, hoàn toàn thanh 
tịnh; Mười điều rốt ráo thanh tịnh; Nơi tất cả thế 
giới, tất cả thế gian có mười thứ Phật sự; Mười 
thứ pháp trí hải vô tận; Mười thứ thường pháp; 
Mười môn diễn thuyết vô lượng v.v... cho đến 
có Mười vô ngại giải thoát. Thanh Liên Hoa 


Chương II = Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 147 


biểu thị cho Chân trí, Thanh Liên Hoa Tạng 
là Tùy tục trí, dùng hai trí này mà nói ba loại 
nghiệp dụng (thân, khẩu, ý của Như Lai) rộng 
lớn tự tại không thể nghĩ bàn”. Hay nói cách 
khác, “Thanh Liên Hoa Tạng biểu thị bốn trí 
chắng nhiễm, có Sai biệt trí. Liên Hoa Tạng 
biểu thị Bổn trí và Biệt trí, hai đằng thành tựu 
lẫn nhau hiển thị diệu dụng chắng thể nghĩ bàn 
của vị Phật trong tâm, cũng là sự tự tại rộng lớn 
của hai trf”33. Cũng có sớ văn giải thích rằng, 
việc Bồ Tát Thanh Liên Hoa tuyên thuyết pháp 
này biểu thị quả không tự mình sáng tỏ, phải 
nhờ vào nhân mà hiển bày hoa, vì Thanh Liên 
Hoa là thù thắng. Liên Hoa Tạng tiếp nhận 
biểu thị nếu không nhờ vào tạng thanh tịnh thì 
không thể thâu nhiếp quả thù thắng đó*!. 

Tất cả chư Phật đều có tịnh độ vô tận quang 
minh trang nghiêm không thể nghĩ bàn, hiện 
ra cảnh giới của chư Phật tùy theo tâm nguyện 
của chúng sinh mà không dính mắc. Các ngài 


§2  HHiẪmlZl<f lim“, sđd. 

83 Như Hòa dịch, Sđd.. tr.57 

84_ Sa môn Hồ Cát Tạng, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
(Việt dịch), #oa Nghiêm Du Ký, quyên 4 (phần1), ĐTK số 
1732, Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản, 
tr.536 


148 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


luôn ứng hợp thời cơ để thành tựu giác ngộ vô 
thượng cho tất cả chúng sinh và thọ ký chư vị 
Bồ tát. Tất cả chư Phật đều có nhiều mười năng 
lực vô song không thể hiểu được. Chư Phật có 
oai lực thị hiện khắp vũ trụ, có khả năng nhận 
thức tất cả các Pháp mà không bị ngăn ngại... 
Trong một khoảnh khắc, có thể ứng hiện khắp 
mười phương, nhận biết tâm của tất cả chúng 
sinh và tất cả chư Phật ba thời. Chư Phật liễu 
triệt tất cả pháp bất nhị, đều không có tự tánh 
và dùng trí tuệ để điều phục chúng sinh; 

Để có thể giáo hóa thành tựu chúng sinh, tất 
cả chư Phật có thể du hành qua vô số thế giới 
và hóa độ tất cả chúng sinh không ngừng nghỉ. 
Các ngài đối với chúng sanh chỉ thuần một tâm 
thanh tịnh, từ bi và bình đẳng, giảng dạy giáo 
pháp vô thượng của Chư Phật quá khứ, hiện tại 
và vị lai, khiến cho chúng sanh tin hiểu, tu trì 
Và giác ngộ. 

Chư Phật có nhiều thần thông diệu dụng 
khác nhau; liễu triệt vạn pháp vượt ngoài triết 
lý hư vô, biết vạn pháp như mộng huyễn, biết 
tất cả các tướng không chút mê lầm, chư Phật 
an trú trong thực tại tịch lặng; hành mà vô 
hành, biết tất cả các thời điểm trong một thời 
điểm, biết rằng bản chất của vạn vật là không... 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 149 


Chư Phật có mười tám pháp bất cộng không thể 
nghĩ bàn và, tất cả những ai chưa thành Phật 
đều không thể hiểu được. 


Phẩm 34: Như Lai Thập Thân Tướng 
Hải (#IIZE-† 83Rï5, phần đầu quyển 48) 

Phẩm này lấy vô biên tướng của quả Phật 
làm tông. Thập thân tướng hải chính là Hoa 
tạng thế giới hải vi trần số đại nhơn tướng, mười 
thân của Như Lai gồm: Bồ Đề thân, nguyện 
thân, hóa thân, lực trì thân, tướng hảo thân, oai 
thế thân, ý sanh thân, phước đức thân, trí thân, 
và pháp thân. 

Theo kinh văn, Phổ Hiền Bồ Tát vì chư 
Bồ Tát mà diễn nói chín mươi bảy tướng đại 
nhân Như Lai như: Đỉnh đầu Phật có ba mươi 
hai bảo trang nghiêm đại nhơn tướng. Trong 
các tướng đó có một tướng lớn tên là ánh sáng 
chiếu khắp các phương và phóng ra vô lượng 
mạng quang minh lớn. Thứ hai là Phật nhãn 
quang minh vân. Thứ ba là Sung mãn pháp giới 
vân. Kế đến là Thị hiện phổ chiếu vân, Phóng 
bửu quang minh vân... cho đến Hiện nhất thiết 
Phật thần biến vân và, mỗi thân phần của Như 
Lai đều dùng những tướng vi diệu báu đẹp để 
trang nghiêm. 


150 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Nếu ở phẩm trước nói về dụng của tam 
nghiệp nhị trí thì phẩm này lại trình bày về 
quả của tam nghiệp nhị trí, tức là trí báo, nhờ 
vào quả trí bất tư nghì mà thành tựu tướng đại 
nhân. Bồ tát Phổ Hiển còn nói rằng, Đức Tỳ 
Lô Giá Na Như Lai có đại nhân tướng nhiều 
như số lượng hạt bụi cực nhỏ trong hoa tạng thế 
giới hải... rất vi diệu, trang nghiêm. 


Phẩm 35: Như Lai Tùy Hảo Quang 
Minh Công Đức (#[IZ£Bã#ƒ 3⁄RH171%, 
phần sau quyển 48) 

Đức Phật đã bảo Bồ tát Bảo Thủ rằng: Như 
Lai Ứng Đẳng Chánh Giác có tùy hảo gọi là 
Viên Mãn Vương. Trong tùy hảo đó phóng ra 
đại quang minh tên là Xí thạnh, có đến bảy trăm 
vạn a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc. 
Phẩm trên nói về Tướng, tức là hình trạng, 
phẩm này trình bày về hảo, tức là vẻ đẹp của 
tướng. Như Lai cùng với hằng hà sa tướng lại 
có theo hằng hà sa hảo (tùy hảo), mỗi hảo đều 
có quang minh công đức thanh tịnh cảm ứng 
nhiếp thọ lợi ích chúng sanh. Phẩm này lấy đức 
thù thắng của hảo làm Tông, khiến chúng sanh 


§5 HHiml£E<7 mm, sđd. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 151 


cung kính và được nhiễu lợi ích làm Thú". Và, 
trước là nêu lên dụng (vẻ đẹp) của quả, sau là 
thuyết về dụng của nhân. 

Theo kinh văn, Như Lai có tùy hảo tên Viên 
Mãn Vương, nơi đây phóng đại quang minh tên 
là Xí Thạnh cùng vô lượng quang minh khác. 
Lúc còn là Bồ Tát, Thế Tôn thường phóng 
Quang Tràng Vương quang minh khiến các 
chúng sanh lìa khổ được vui, xa lìa các chướng, 
sanh cảnh giới lành... đó cũng chính là diệu 
dụng lợi ích của đức tướng Như Lai. Sở dĩ Phật 
nói cho Bồ Tát Bảo Thủ là vì tánh quang của 
Pháp thân tùy thuận hạnh mà tiếp dẫn. Tuy 
nhiên, theo Đại sư Thanh Lương thì “Thủ” ở 
đây là vẻ đẹp tùy theo, là chủ của môn này hay 
khiến cho ở nơi “Bảo” phát khởi niềm tin lại 
với “Thủ”. 

36. Phẩm 36: Phổ Hiền Hạnh 
5111, quyển 49) 

Ở phẩm này, Bồ Tát Phổ Hiền vì chúng hội 
Bồ Tát mà nói biển hạnh của chư Phật, vì muốn 
phá mê khai ngộ cho chúng sanh mà thị hiện 
ra nơi đời. Ngoài ra còn nói trăm ức chướng 
§6_ Thanh Lương Trừng Quán, Đại Phương Quảng Phật 

Hoa Nghiêm Kinh sớ, Sđd., quyên 48, tr.985 


152 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


khi một Bồ tát khởi lên những tư tưởng giận dữ 
đối với các vị Bồ tát khác như chướng chẳng 
thấy Bồ-để, chướng ngại khiến người nghe 
chánh pháp, chướng ngại sanh vào chỗ bất tịnh, 
chướng ngại sanh vào đường ác thú, chướng 
nhiều bệnh tật, là đối tượng của nhiều lời phỉ 
báng, những chướng ngại phá hoại sự chánh 
niệm lâu dài và đúng đắn; chướng ngại thiếu 
trí tuệ. Các chướng ngại không tin bậc đại đức, 
xa lìa lời Phật dạy, đọa vào cõi ma, khó trồng 
thiện căn và tăng trưởng pháp bất thiện. Các sự 
ngăn trở bởi thân phận thấp hèn, sanh nơi biên 
địa, sanh trong nhà có ác nhân, sanh trong ác 
ma, không ưa Phật pháp... 

Các đệ tử của Đức Phật được khuyên không 
nên liên hệ vào bất kỳ pháp hành sân hận nào 
đối với các vị Bồ Tát khác vì nó sẽ tạo ra vô số 
cửa chướng, tội lớn và lỗi lầm. Như vậy, một 
vị Bồ-tát muốn thành tựu viên mãn tất cả hạnh 
Bồ-tát thì nhanh chóng tinh tấn tu mười pháp, 
mười loại thanh tịnh, mười thứ trí quảng đại, 
mười thứ phổ nhập, mười tâm thắng diệu, mười 
thứ Phật pháp thiện xảo trí. Kinh văn nói, “Chư 
Phật Tử! Nếu Bồ tát đối với Bồ tát mà sanh một 
tâm sân thời thành tựu trăm vạn chướng môn 
như vậy. Tôi chẳng thấy có một pháp nào lỗi 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 153 


ác lớn như chư Bồ tát sanh lòng sân với Bồ tát 
khác. Vì thế nên chư Đại Bồ tát muốn mau đây 
đủ hạnh Bồ tát phải siêng tu mười pháp: 
I- Một là tâm chẳng xa bỏ tất cả chúng 
sanh. 
2- Hai là đối với chư Bồ tát xem như Phật. 
3- Ba là trọn chẳng hủy báng tất cả Phật 


pháp. 

4- Bốn là biết các quốc độ không có cùng 
tận. 

5- Năm là rất có lòng tin mến nơi Bồ tát 
hạnh. 

6-_ Sáu là chẳng bỏ tâm bình đẳng hư không 
Pháp giới Bồ Đề. 


7-. Bảy là quán sát Bồ Đề nhập Như Lai lực. 

8-_ Tám là siêng năng tu tập vô ngại biện tài. 

9- Chín là giáo hóa chúng sanh không 

nhàm mỏi. 

10-Mười là trụ nơi tất cả thế giới không tâm 

nhiễm trước.”#? 

Đây cũng là phẩm rộng nói về lợi hạnh — 
hạnh lợi ích chúng sanh, viên mãn hạnh của 
Bồ Tát Phổ Hiền. Hành rộng khắp pháp giới là 
Phổ, thể thuận theo hòa và thiện là Hiền, hạnh 


87 Kinh Hoa Nghiêm, HT Thích Tịnh dịch 


154 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


thì trình bày về nhân. Cũng có thể nói, đức 
trùm khắp pháp giới là Phổ, dụng duyên thuận 
theo thiện là Hiền, nhân thâu nhiếp đức là Bồ 
Tát, duyên thành tựu về tu là hạnh?®°. 

Kinh văn còn ghi rằng, bấy giờ, nhờ thần 
lực của Phật có mười cõi vi trần số đại Bồ Tát 
đồng hiệu Phổ Hiền đến từ thế giới Phổ Thắng 
nơi đức Phổ Tràng Tự Tại Như Lai cùng đến 
vân tập mà chứng minh, tán thán. Hình ảnh này 
biểu thị “thể và dụng nơi Phổ Hiền hạnh của 
chư Phật, ứng xử khiêm nhu là Phổ Thắng, dẹp 
tan tự lẫn tha là Phổ Tràng, lý trí bi nguyện trọn 
đủ tùy duyên là tự tại... hạnh Phổ Hiển ấy trọn 
khắp hết thảy mọi nơi, mười phương cùng một 
đạo, chẳng hai, vô tận”, 


§§ Sa môn Hồ Cát Tạng, Sđd., quyền 4 (phần 2), tr.553 

8§9_ Sa môn Pháp Tạng thuật, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng 
Kinh (Việt dịch), /oa Nghiêm Kinh Thám Huyễn Ký, 
quyền 16, ĐTK số 1733, Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh 
Sơn Đài Bắc xuất bản, tr.868 

90_ Như Hòa dịch, Sđd., tr.59 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 155 


Phẩm 37: Như Lai Xuất Hiện”! 
(#I3£H7R, quyển 50 - 52) 

Phẩm này trình bày về quả viên mãn, tương 
xứng với các nhân ngũ vị đã trình bày ở những 
phẩm trước, tức từ lúc sơ phát tâm cho đến trải 
qua các địa của hàng Bồ Tát để đến rốt ráo Phật 
địa. Phẩm này lấy sự bình đẳng xuất hiện làm 
Tông và dung thông với các sai biệt quả làm 
Thú””. Đây là hội nói pháp được đức Như Lai 
phóng quang gia trì, sự thưa thỉnh của hai vị Bồ 
Tát cùng phần giảng giải pháp môn Như Lai 
xuất hiện dưới sự lắng nghe và chứng minh của 
chư Đại Bồ Tát. 

Theo kinh văn, lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn từ 
nơi tướng lông trắng giữa chặng mày mà phóng 
đại quang minh tên là Như Lai Xuất Hiện, 
những tia sáng này là biểu hiện của nhận thức về 
Chân như, trung đạo. Quang minh đó nhập vào 
đảnh của Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức Bồ Tát. 
Tiếp đó, Thế Tôn lại từ miệng phóng Vô Ngại 
Vô Úy quang minh và quang minh đó nhập vào 


91 Trong Hoa Nghiêm Du Ký và Hoa Nghiêm Kinh Thám 
Huyền Ký nó còn được gọi là Bảo Vương Như Lai Tánh 
Khởi 

92 Thanh Lương Trùng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh sớ, Sđd., quyên 49, tr.1027 


156 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


miệng của Bồ Tát Phổ Hiền. Theo Hoa Nghiêm 
Kinh Yếu Giải của ngài Giới Hoàn cũng như 
các số luận kinh Hoa Nghiêm thì Như Lai Tánh 
Khởi Diệu Đức Bồ Tát là danh hiệu khác của 
Bồ Tát Văn Thù vị Bồ Tát đứng đầu về Tín. 
Bồ Tát Văn Thù đã hỏi Bồ Tát Phổ Hiền về 
những thoại tướng phóng quang của Như Lai 
cũng như cách để biết pháp xuất hiện của chư 
Phật Như Lai. Phổ Hiền Bồ Tát vì Văn Thù Bồ 
Tát cùng chúng hội Bồ Tát nói về pháp môn 
xuất hiện của Như Lai như mười sự xuất hiện 
vi diệu, mười tướng thân, mười tướng ngôn âm, 
mười tướng tâm ý, cảnh giới của Như Lai, hạnh 
đã làm, sự thành đạo, con đường chuyển pháp 
luân, nhập Niết bàn và sự thấy nghe thân cận 
được sanh thiện căn. 

Sau khi Phổ Hiền Bồ Tát nói xong về pháp 
môn Như Lai xuất hiện thì ở khắp mười phương 
thế giới có tám mươi bất khả thuyết trăm ngàn 
ức na do tha Phật sát vi trần số Như Lai đồng 
hiệu Phổ Hiển hiện ra tán thán, hộ trì, cùng 
nói pháp này và thọ ký cho chư Bồ Tát hiện 
tiền một đời thành Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác, những chúng sanh phát tâm Bồ đề 
thành Phật hiệu là Phật Thù Thắng Cảnh Giới. 
Nhờ thần lực của mười phương chư Phật cùng 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 157 


nguyện lực của Tỳ Lô Giá Na Như Lai mà chư 
Bồ Tát trong mười phương đồng hiệu Phổ Hiền 
đến từ thế giới Phổ Quang Minh, chỗ của đức 
Như Lai Phổ Tràng Tự Tại cùng bốn châu thiên 
hạ đều đến vân tập tán thán, chứng minh cho 
Phổ Hiền Bồ Tát nói pháp xuất hiện bất hoại 
của Như Lai. 

Ở đây, Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức Bồ 
Tát là người thỉnh hỏi về pháp xuất hiện của 
Như Lai biểu thị từ Thập tín nương trí mà tấn tu 
hầu viên mãn bi - trí hạnh cả thế gian lẫn xuất 
thế gian. Tức bản giác, bản trí Như Lai từ nơi tự 
tánh mà dấy khởi, hiểu theo cách này thì Như 
Lai ở đây chính là pháp thân thường trụ bất sinh 
bất diệt và nếu y nơi Báo thân mà luận về pháp 
thân thì Thanh Lương Đại sư gọi đây là “Chân 
như xuất triển” hay “Pháp thân xuất hiện””. 
Ngoài ra còn có luận giải rằng, sở dĩ Như Lai 
Tánh Khởi Diệu Đức Bồ Tát hỏi và Bồ Tát Phổ 
Hiền đáp là vì để hiển bày những căn khí thiện 
pháp thù thắng trùm khắp pháp giới”!. 


93. Thanh Lương Trừng Quán, Đại Phương Quảng Phật 
Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, Sảd., quyên 
79, tr.577-578 

94_ Sa môn Hồ Cát Tạng, Sđd., quyền 4 (phần 2), tr.561 


158 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Theo Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận được 
soạn vào đời Đường thì Bồ Tát Văn Thù tượng 
trưng cho trí căn bản pháp thân Phật, Phổ Hiền 
Bồ Tát tượng trưng cho trí sai biệt tinh tấn tu 
hành. Quang minh của Thế Tôn chiếu đến đảnh 
ngài Văn Thù mang ý nghĩa trí thù thắng của 
Phật khuyên Bồ tát Văn Thù hỏi về quả địa 
Phật, ánh sáng từ kim khẩu Thế Tôn chiếu đến 
kim khẩu Bồ tát Phổ Hiền và Thế Tôn hoàn 
toàn im lặng mang ý nghĩa thể tánh Phật dung 
nhiếp cả hai trí và không thể dùng ngôn ngữ 
văn tự để diễn bày, chỉ có thể dùng trí sai biệt 
mà tạm nói, nương đây mà nói hạnh nguyện 
tương ưng với công đức Phật. Bồ tát Văn Thù 
và Bồ tát Phổ Hiền đại diện cho lý trí và hạnh 
quả của Phật, cũng nhân đây mà thỉnh vấn về 
pháp môn xuất hiện của Như Lai nhằm biểu 
thị đây là hai đại hạnh cho những aI phát tâm 
tu hành mở cửa tự tánh, hiển lộ pháp thân hay 
“Như Lai xuất hiện”. 

Chư Phật đồng hiệu Phổ Hiển là biểu thị 
nơi Căn bản trí Như Lai mà hành hạnh Phổ 
Hiền, tức biết tất cả chúng sanh đồng chung thể 
tánh giác ngộ như Phật mà hành sai biệt trí — rõ 
thấu căn cơ, phương tiện nhập thế - xuất thế 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 159 


độ sanh, nơi vi diệu trí Văn Thù mà soi chiếu 
muôn hạnh Phổ Hiền. Đây là pháp môn bất khả 
tư nghì được chư Phật, chư Bồ Tát trong mười 
phương chứng minh, tán thán, được nguyện lực 
của ba đời chư Phật gia trì (Tỳ Lô Giá Na Phật), 
cũng là biểu pháp của hình ảnh chư Như Lai, 
Đại sĩ vân tập tán thán ở cuối pháp hội. 


Phẩm 38: Ly Thế Gian 
(Ñ#†EfE], quyển 53 — quyển 59) 

Phẩm này nói về công hạnh vào đời độ 
sanh của chư Phật, Bồ Tát, tuy ở trong thế gian 
mà chẳng đắm nhiễm thế gian. Một vị Bồ-tát 
khi đã trải qua sự tu tập viên mãn đạo Bồ-tát 
với sự tích tập công đức vô lượng và sự phát 
triển trí tuệ vô biên thì vị ấy chỉ nhắm đến 
việc đạt được giác ngộ viên mãn và mang lại 
sự giác ngộ viên mãn cho tất cả chúng sanh. 
Đạt được giác ngộ viên mãn có nghĩa là hành 
giả phải nhận ra thật tướng và thật tánh của 
các pháp bao gồm cả pháp thế gian và xuất thế 
gian và điều này không có nghĩa là phải la bỏ 
thế gian. Đó là công hạnh Bồ Tát đạo giúp các 
ngài có thể làm lợi ích cho chúng sinh và tiếp 
tục làm điều đó ngay cả sau khi đã đạt được 
Phật quả. 


160 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Theo kinh văn, lúc này, Thế Tôn đang ở 
Magadha (Ma Kiệt Đà), trong điện Phổ Quang 
Minh, ngôi trên tòa sư tử Liên Hoa Tạng, đã 
đoạn trừ mọi phiền não và chứng được chân 
lý vô tướng, an trụ nơi Phật an trụ, được Phật 
bình đẳng, đạt đến chỗ không chướng ngại... 
thấy khắp ba đời, thân thường hằng đầy khắp 
tất cả quốc độ, trí hằng sáng thấu tất cả pháp... 
Bấy giờ sau khi xuất định, Bồ Tát Phổ Hiền vì 
Bồ Tát Phổ Huệ cùng chư đại Bồ Tát, từ các 
cõi nước khác đến, có đủ trí tuệ phương tiện, là 
những bậc một đời sẽ được vô thượng Bồ để mà 
nói về mười chỗ y chỉ của đại Bồ Tát: Lấy bồ 
đề tâm làm y chỉ, lấy thiện tri thức làm y chỉ, 
lấy thiện căn làm y chỉ, lấy ba la mật làm y chỉ, 
lấy nhứt thiết pháp làm y chỉ, lấy đại nguyện 
làm y chỉ, lấy các hạnh làm y chỉ, lấy tất cả Bồ 
Tát làm y chỉ, lấy cúng dường chư Phật làm y 
chỉ, lấy tất cả Như Lai làm y chỉ. Nhờ an trụ nơi 
pháp y chỉ này mà được là chỗ sở y đại trí vô 
thượng của Phật. 

Ngoài ra Bồ tát Phổ Hiển cũng tuyên thuyết 
về Mười thứ tưởng kỳ đặc, Mười thứ hạnh, Mười 
bậc thiện tri thức, Mười sự tinh tấn, Mười thứ tâm 
được an ổn, Mười phương pháp thành tựu chúng 
sanh, Mười giới không bỏ tâm Bồ đề, Mười pháp 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 161 


thọ ký tự biết thọ ký, Mười pháp nhập Bồ Tát, 
Mười thứ nhập kiếp, Mười pháp nói tam thế (Đời 
quá khứ thế nói đời quá khứ, đời quá khứ nói 
đời vị lai, đời quá khứ nói đời hiện tại, đời vị lai 
nói đời quá khứ, đời vị lai nói vô tận, đời vị lai 
nói đời hiện tại, đời hiện tại nói đời quá khứ, đời 
hiện tại nói đời vị lai, đời hiện tại nói bình đẳng 
và đời hiện tại nói ba đời tức một niệm), Mười 
pháp biết tam thế, Mười thứ tâm không cực nhọc 
nhàm chán, Mười thứ sai biệt trí, Mười thứ đà la 
ni... có Mười nhơn duyên phát bồ đề tâm... cho 
đến Mười nghĩa đức Như Lai quán sát mà thị 
hiện nhập Niết bàn. 

Khi Bồ tát Phổ Hiễn nói bài pháp này xong, 
do thần lực của Phật và vì pháp giáo hóa của 
pháp môn mà vô lượng vô biên vô số thế giới 
đều đại chấn động, ánh sáng huy hoàng chiếu 
khắp thế gian. Lúc bấy giờ, mười phương chư 
Phật đều hiện ra tùy hỷ và tán thán. Nói tóm lại, 
đây là phẩm kinh trình bày công hạnh lợi tha 
của Bồ Tát, duyên cảnh duyên của thế gian mà 
hành Bi - Trí hạnh, dùng bi để nhập thế độ sanh 
nhưng không bị thế gian chi phối nhờ trí hạnh 
siêu việt, qua lại tự tại. Đó cũng là căn nguyên, 
ý nghĩa của sự đối đáp giữa Bồ Tát Phổ Huệ (trí 
hạnh) và Bồ Tát Phổ Hiền (bi hạnh). 


162 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phẩm 39: Nhập Pháp Giới 
(A3455, quyển 60 - quyển 80) 

Đây là phẩm nói về cuộc du hành cầu học 
đạo của Đồng tử Thiện Tài (Sudhana) ở 53 trú 
xứ, tượng trưng cho 53 giai vị từ Thập Tín, 
Thập Trụ, Thập Hạnh, Thập Hồi Hướng, Thập 
Địa đến Đẳng Giác, Diệu Giác và Phật quả. 

Sau khi cầu học đạo với Bồ tát Văn Thù Sư 
Lợi, Đồng tử Thiện Tài đã lặn lội trải qua 110 
thành ấp và cầu học với 53 vị thầy như sau: 

1. Meghaš§rT-bhiksu (Tỳ kheo Đức Vân, 
f5 H.r), học về Pháp môn Niệm Phật - Úc 
niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí huệ quang 
minh phổ kiến pháp môn ([8⁄Â:—Jšãlib#57* 
#I$Sf2V-HH tí h.3*Ï'']), Thiện Tài đã chứng được 
Phát Tâm Trụ (#2): 

2. Sägaramegha (Tỳ kheo Hải Vân, 8 
Lừ..z) học về pháp môn Chư Phật Bồ tát Hành 
Quang minh Phổ nhãn (ñã8??ÙZ1T 36H 3ƒIK 
Èš), Thiện Tài được Trị Địa Trụ (SE): 

3. Supratishthita (Tỳ-kheo Thiện trụ, #Ê 
{£lE) học về pháp môn Phổ tốc tật cúng 
dường chư Phật thành tựu chúng sinh vô ngại 
giải thoát (#f?RJXI#fil ñiÐhkjjL⁄-“Eftllfit 
lê['']), Thiện Tài đắc được Tu Hành Trụ (ÍẾ 
111} 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 163 


4. Megha-dramida (Đại sĩ Di già, 7ïIJIlZt 
') học về pháp môn Diệu âm đà la ni quang 
minh (f/#ễjE36EJ}*Ƒ”), Thiện Tài đắc 
Sanh Quý Trụ (2:#{t); 

5. Muktaka (Trưởng giả Giải Thoát, ##£llft 
+) học về pháp môn Như lai vô ngại trang 
nghiêm giải thoát (/Il2K#flflElzfftfti' ]), 
Thiện Tài đắc được Phương Tiện Trụ (71 ñR{E): 

6. Saradhvaja (Tỳ-kheo Hải Tràng, ï#jl L[. 
'#) học về pháp môn Bát nhã ba la mật tam muội 
quang minh (lXšZ:)#£ —EX}6RR), Thiện Tài 
chứng được Chánh Tâm Trụ (1E); 

7. Asha (Ưu bà di Hưu Xả, {§j2fZ3⁄5Š) 
học về pháp môn Ly ưu An ổn tràng giải thoát 
(ÉZ ZIEMãfi#lt[']), Thiện Tài chứng được 
Bất Thối Trụ (T*3šEIE): 

8. Bhishmottaranirghosha (Tiên nhơn Tỳ 
Mục Cù Sa, W H EÊ?*{Il| ^) tại nước Nalayur 
(Na La Tố) học môn Vô thắng tràng giải thoát 
(t#4lšlÊ£H⁄ì), Thiện Tài chứng được 
Đồng Chân Trụ (# 5#): 

9. Jayoshmayatana (Bà la Môn Thắng 
Nhiệt, JZ*#Sš#Ƒ']) học về môn Vô Tận Luân 
Giải Thoát (#fZã#f#ÈMiƒ”]), Thiện Tài đạt 
được Vương Tử Trụ (##): 


164 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


10. Maitryani (Đồng Nữ Từ Hạnh, 3⁄ƒT 
tá 4) học về pháp môn Bát nhã ba la mật phổ 
trang nghiêm (#Z?W#&#Z4*ƒ¡t£ẤzƑ']), Thiện 
Tài được Quán Đảnh Trụ (XãÏB1E): 

11. Sudarshana (Tỳ Kheo Thiện Kiến, 
#£ hE,E-) học về pháp môn Bồ tát tùy thuận 
đăng giải thoát (2flNBJlÉfếf#£lt[”]), Thiện 
Tài đắc Hoan Hỷ Hạnh (S11): 

12. Indriyeshvara (Đồng tử Tự Tại Chủ, 
Hff#ã# 7ƒ) học về Nhất Thiết Công Xảo 
Thần Thông Trí Pháp Môn (—J'L77#tš§£f 
F'), Thiện Tài đắc Nhiêu Ích Hạnh (3411); 

13. Prahùtà (Ưu bà di Cụ túc, ELA#f#3š 
3) học về pháp môn Vô tận phúc đức tạng 
giải thoát (fttS5:fhf28KfffPlftl 1), Thiện Tài đạt 
được Vô Nghịch Hạnh (8t311)); 

14. Vidvan (Cư Sĩ Minh Trí, ñJ#/-L) 
học về pháp môn Tùy ý xuất sinh phúc đức tạng 
giải thoát (BBÃHEfmfS/HẰ[' ]), Thiện 
Tài được Vô Khuất Hạnh (#‡JfÍ1); 

15. Radnachada (Trưởng giả Pháp Bảo 
Kế, }*'® 52K 1) học về môn Vô lượng phước 
đức tạng giải thoát môn (ft š fRtf5j8‡#£Mt["')), 
Thiện Tài đắc Ly Sỉ Hạnh (t££{T): 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 165 


16. Samantanetra (Trưởng giả Phổ Nhãn, 
T?HR/<1) học về pháp môn Linh nhất thiết 
chúng sanh phổ kiến chư Phật hoan hỷ (—— ĐJ 
AE? hã8 DĐẾLE£ỨI| |) Thiện Tài đắc Thiện 
Hiện Hạnh (S11): 

17. Anala (vua Vô Yểm Túc, ##JÊ# +) 
học về pháp môn Bồ tát như huyễn giải thoát 
(M£ZII“Jf#£llt), Thiện Tài đắc Vô Trước 
Hạnh (511): 

18. Mahaprabha (vua Đại Quang, 
-E) học về được ở vị vua này pháp môn Đại 
Từ Tràng Hành giải thoát môn (K#¿l§Í{Tñ£ 
lft[']). Thiện Tài đắc Tôn Trọng Hạnh (tì 
fT); 

19. Achala (Ưu bà di Bất Động, *ŠJ#⁄Š 
2) học về môn Bồ Tát Nan Tôi Phục Trí Huệ 
Tạng Giải Thoát Môn (ZfSÃ†f£{X #SÃmÑffft 
lft[']), Thiện Tài được Thiện Pháp Hạnh (? 
TT): 

20. Sarvagamin (ngoại đạo Biến Hành, li 
f†Ø3l) học về pháp môn Chí Nhất Thiết Xứ 
Bồ Tát Hạnh (—-JJj##fðấƒ7) và đạt được 
Chơn Thật Hạnh (ELŠ111); 

21. Utpalabhuti (Trưởng giả Chúc Hương, 
(SE) học về pháp môn Điều Hòa Nhất 


166 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thiết Hương Pháp (8ÏI—lJJ#‡*Ƒ?]), Thiện 
Tài đắc được Cứu Hộ Chúng Sinh Ly Chúng 
Sinh Tướng Hồi Hướng GIñŠ——J)J⁄*ERff7“ 
“THMMH); 

22. Vaira (Thuyễn trưởng Bà Thi La, #š‡⁄¿ 
#<&fIHIll, học về Đại Bi Tràng môn (XÄ3Êl{T 
F'). Thiện Tài đắc Bất Hoại Hồi Hướng (T 
#ãH[R]); 

23. Jayottama (Trưởng giả Vô Thượng 
Thắng, #t_-Ï3⁄ŠZ học về về pháp môn Chí 
Nhất Thiết Xứ Tịnh Bồ Tát Hạnh (—1Jj#:X 
#t1112Í 1), Thiện Tài đắc Đẳng Nhất Thiết 
Chư Phật Hồi Hướng (SỆ—— 7JÄễ i3 [P]); 

24. Sinhavijurmbhita (Tỳ kheo ni Sư Tử 
Tần Thân, ñ-ƒ#'FRI{F:J£), Kalingavana 
(thành Ca Lăng Ca Lam) thuộc Shronaparanta 
(Thâu Na) học về pháp môn Thành Tựu Nhất 
Thiết Trí Giải Thoát. (PÈj——-J#f##fƑ')), 
Thiện Tài đắc Chí Nhất Thiết Xứ Hồi Hướng 
(#— ĐJjR§ïH lñỊ); 

25. Vasumitrà (Bà Tu Mật Đa Nữ, 32 
Z2) Durga (nước Hiểm Nạn), thành Bửu 
Trang Nghiêm học về pháp môn Ly Tham dục 
tế Giải Thoát (ÑÈïãX#£|lt[”]), Thiện Tài 
đắc Vô Tận Công Đức Tạng Hồi Hướng (ft 
au:J7J15/BÄ TP [R] ); 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 167 


26. Veshthila (Cư Sĩ Tì Sắc Chỉ La còn gọi 
Trưởng giả An Trụ #Zf##P - E7), 
tại Shubhaparamgama (thành Thiện Độ) học về 
pháp môn Bất niết bàn tế giải thoát môn (` 
Kì8ãÿ#f@l#ƒƑ'']), Thiện Tài được Nhất thiết 
thiện căn hôi hướng (——1J]*5#®S†R3Hlln]); 

27. Avalokitesvara (Quán Tự Tại cũng 
còn có tên là Quán Thế Âm, fÖEI fE££-i 

TH #) ở núi Potalaka (Bổ đà lạc ca) học 
về pháp môn Đại Bi Hạnh Giải Thoát Môn (X 
ÄF{T##£llftƑ']), Thiện Tài đắc Đẳng Tùy Thuận 
Nhất Thiết Chúng Sanh Hồi Hướng (S£§5llB 
—PJ*#.®#iM[i]); 

28. Ananayagamin (Bồ tát Chánh Thú, 
1EiW*#£#) học về Phổ Môn Tốc Tật Hành giải 
thoát môn (#ƒƑ3#JX{rffữ£Mùƒ”]), Thiện Tài 
đắc được Chơn Như Tướng Hồi Hướng (1l 
†Hill li); 

29. Mahadeva (Thần Đại Thiên, XZX 
#J) ở thành Dvaravati (Đọa La Bát Để) học về 
pháp Môn Vân Võng giải thoát (Zifl##£ẰƑ'), 
Thiện Tài đắc Vô Phược Vô Trước Giải Thoát 
Hồi Hướng (1ttfftt“Zr f£lft TH [ñ]); 

30. Sthavara (Địa thần An Trụ, †E!), 
nước Ma Kiết Đề, học về pháp môn Bất Khả Hoại 


168 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Trí Huệ Tạng Giải Thoát ({*HJ##£S‡j###£M+ 
F5). Thiện Tài đắc Nhập Pháp Giới Vô Lượng 
Hồi Hướng (À3EX7*t5STHÍjñ]); 31. Vasanti 
(Dạ Sơn Thân Bà San Bà Diễn Để, IjJ## JE 
-E#& #l - #Ñll:Efš) tại thành Kapilavastu (Ca 
t la) nước Ma yết đà tham vấn pháp môn Bồ tát 
phá nhất thiết chúng sanh ám pháp quang minh 
giải thoát (£lE1#——]AÈElf}X20HHf#£UtE 
F') đắc Hoan H Địa (EU): 

32. Samanftagamambrirashrivimalapra- 
bha (Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang, ??ƒš 
+17), ở Bồ đề tràng, nước Ma kiệt đà 
để tham vấn Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang về 
pháp môn, Bồ tát tịch tịnh thiền định nhạo phổ 
du bộ giải thoát (7⁄2 % Tf)M?7Ƒ ft 
‡‡Ƒl]) đắc Ly Cấu Địa (1:1): 

33. Pramuditanayanajagadvirocana (Hỷ 
Mục Quan Sát Chúng Sinh, #HiãđiZš⁄“E 
1X), ở phía bên phải Bồ đề tràng để tham 
vấn pháp môn Đại thế lực phổ hỷ tràng giải 
thoát (X#3#7Jj#fElfflftX†”]) đắc Phát 
Quang Địa (Š*2-); 

34. Saman(asa(tvatranojahshri (Phổ 
Cứu Chúng Sinh Diệu Đức, ?ƒ‡⁄* 1ƒ 
=E14 #) tham vấn về môn Phổ hiện nhất thiết 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 169 


thế gian điều phục chúng sanh giải thoát (### 
——ÿJIHiBlãlJ{“*“-“Ef###lt5Ƒ"]) đắc Diệm Huệ 
Địa (5š); 

35. Prashantarutasagaravati (Dạ Thần 
Tịch Tịnh Âm Hải, #(Ä#fï# {14 #l) học về 
pháp môn Niệm niệm xuất sanh quảng đại hỷ 
trang nghiêm giải thoát (2:⁄9:tH“#lf k‡fLllt 
f;Mn)*Ƒ*) đắc Nan Thống Địa (ŠSÉlB?HH); 

36. Sarvagararakshasambhavatejahshri 
(Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành, Tăng 
Trưởng Oai Lực, “fñŠ——17]Jÿ&“fX⁄#) học về 
pháp môn Thậm thâm tự tại diệu âm giải thoát 
(S#XHf£l?t#ÈMútXÍ) đắc Hiện Tiền Địa 
CHÍNH); 

37.. Sarvavrikshapraphullanasukhasam- 
vasa (Dạ thần Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa, 
BliU—-1Jö]4E-E1X#), tham vấn về môn Bồ 
tát xuất sanh quảng đại hỷ quang minh giải 
thoát (fBš LH “-lãf K£‡2£HNfffitnl[ 1) đắc Viễn 
Hành Địa (ð5{T1Ù); 

38.  Sarvajagadrakshapranidhanavirya- 
prabha (Đại nguyện Tỉnh Tiến Lực cứu hộ 
Nhất Thiết Chúng Sinh (XÄ#ÃX67) ãZễ——- 
Đ]2kS:-E1XH), học về pháp môn pháp môn 
Bồ tát Giáo hóa chúng sinh linh sanh thiện căn 


170 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


giải thoát (l£#(1UA*ˆE®##fWWÈHF") 
đắc Bất Động Địa (1X8!RH): 

39. Sufejomandalaratishri (Diệu Đức 
viên Mãn lâm thần, 2ƒŠ|BllW‡ff!) tại vườn 
Lumbini (Lâm-tỳ-ni) học về môn ƯỬ vô lượng 
kiếp biến nhất thiết xứ thị hiện thọ sanh tự tại 
giải thoát (J‡#tJfñ—JR§/nÐZ 2E HỨE 
f£lftR) đắc Thiện Huệ Địa (S£ŠÊHl); 

40. Gopà (Cù Ba, fjýZZ), ở thành 
Kapllavastu (Ca-tỳ-la) tham vấn pháp môn 


Quán sát nhất thiết Bồ tát tam muội hải giải 
thoát (m5 —1]£bE —MEÌRWffHt|' ]) đắc Pháp 
Vân Địa (*55š1-Dharmameghà-Bhùmi; 

41. Maya (Ma Gia phu nhân, £R2E A) 
học được môn Đại Nguyện Trí Huyễn Giải 
Thoát (R15 JÑÈMMƑ”): 

42. Surendràbhà (Thiên nữ Thiên Chủ 
Quang, XE=3⁄X 4) học được pháp môn Vô 
Ngại niệm thanh tịnh trang nghiêm giải thoát 
027 2-)-IETIN-/7.10)010MM)} 

43. Vishwamitra (Biến Hữu đồng tử sư, 3B 
2® ƒ NI) tại thành Kapilavastu (Ca-tỳ-la), vị 
này không nói gì và chỉ giới thiệu Thiện Tài 
đến với vị khác; 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 171 


44. Shilpabhijna (Đồng tử Thiện Tri 
Chúng Nghệ, ETÄ|| Â ĐA BE [ ) học về pháp 
môn bốn mươi hai mẫu tự (U-†- ——*BEƑ*) 
và môn Thiện tri chúng nghệ Bồ tát giải thoát 
(Ef NIAP S3 tí bã HP HE); 

45. Bhadrottamà (Ưu Bà Di Hiền Thắng, 
FI1E3# 5) tại thành Bà đát na nước Ma kiệt 
đà và học về pháp môn Vô y xứ đạo tràng giải 
thoát (ttkbš3BfMtY5T"]): 

46. Muktasara (Trưởng giả Kiên Cố Giải 
Thoát, E%|ñ|ff£Mt <1), ở thành Bharukaccha 
(Ốc Điền) học pháp môn Vô Trước niệm thanh 
tịnh trang nghiêm giải thoát (ft'3ïÄ 1E 
lấx HP HT T1); 

47. Suchandra (trưởng giả Diệu Nguyệt, 
HE) học học pháp môn Tịnh Trí quang 
mình giải thoát (f2RHffltiEƑ*]); 

48. Ajitasena (Trưởng giả Vô Thắng 
Quân, ##l# E7), tại thành Roruka (Xuất 
Sinh) học pháp môn Vô fận tướng giải thoát ( 
#5 HfữffMI ]); 

49. Shivaragra (Bà la môn Tối Tịch Tĩnh, 
Rx/ĐHJ EXfÊI |) học được pháp môn Thành 
nguyện ngữ giải thoát (RR5EÑ£f\Ƒ"]); 


172 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


50. Shrisambhava và Shrimati (Đồng tử 
Đức Sinh và Đồng nữ Hữu Đức, {Š“E1fZ-#- 
fifãMiZ2), ở thành Sumanamukha (Diệu Ý 
Hoa Môn) học về môn Bồ fát huyễn trụ giải 
thoát (E55 ]Efffllfi) ; 

51. Maitreya (Bồ tát Di Lặc, 7ŠJ?Š), 
ở Samudrakaccha (nước Hải Tạng) học được 
pháp môn Nhập Tam Thế Nhất Thiết Cảnh 
Giới Bất Vọng Niệm Trí Trang Nghiêm Giải 
Thoát Môn (À —=†E:—Jãä7*+1*⁄3#rRf 
141/2/TIME 

52. Manjushri (Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, 
ZE?£Mã) học được Bồ tát Vô biên tế đà la ni ( 
# bê dit 2D DU XEJE.), Vô biên tế nguyện(EìŠ 
#Zƒl), Vô biên tế tam muội (#35 —l£), Vô 
biên tế thần thông (#tt‡ŠJ: Hi), Vô biên tế trí 
giải thoát (#35 ?¡#£llft) liên được pháp môn 
Thành tựu a tăng kỳ (BÈ7fh|{#'†IÃ:;5XF), đầy 
đủ vô lượng đại quang minh, nhập được Phổ 
Hiền hạnh Đạo tràng; 

53. Samantabhadra (Bồ tát Phổ Hiên, ?ƒ 
Ết r2) học về Mười hạnh nguyện lớn (-Ƒ§# 
lƒ X{Tj), Thiện Tài được môn Nhất thiết 
Phật sát vi trần số tam muội (—ÈJ]libÄt|f7IEE 
Ñ — IẸT”]). 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 173 


Đây là phẩm kinh thuộc Đệ Cửu Hội, trình 
bày lại nhân quả của ngũ vị. Mở đầu phẩm này 
là hình ảnh Đức Phật ở thành Thất La Phiệt, 
giảng đường Trùng Cát Đại Trang Nghiêm, 
rừng Thệ Đa, vườn ông Cấp Cô Độc cùng chư 
đại Bồ Tát vây quanh, Bồ Tát Văn Thù và Bồ 
Tát Phổ Hiền làm thượng thủ. Theo kinh văn, 
Thế Tôn nhập Sư Tử Tần Thân tam muội diễn 
bày cảnh giới cùng sức thần thông tự tại của chư 
Phật. Bồ Tát Phổ Hiền cũng quán sát khắp đại 
chúng, nơi phương tiện đồng pháp giới, đồng 
tam thế... mà diễn thuyết Sư Tử Tần Thân tam 
muội. Bồ Tát Văn Thù từ Thiện Trụ lâu các đi 
qua phương Nam vào trong nhân gian, ngài Xá 
Lợi Phất cùng sáu ngàn Tỷ Kheo đồng đến chỗ 
Bồ Tát Văn Thù, dưới sự tán thán và khuyến 
dụ của ngài Xá Lợi Phất, chư Tỷ Kheo liền đến 
chỗ của Bồ Tát Văn Thù đảnh lễ và cầu thỉnh 
Ngài dạy phương pháp tu hành thành tựu Bồ 
Tát hạnh. 

Ở quyển 62, Bồ Tát Văn Thù ở tại nước 
Phước Thành, rừng Thệ Đa (Jetavana) vì các 
chúng mà nói khế kinh Phổ Chiếu Pháp Giới 
hóa độ vô số chúng sanh. Cũng ở tại pháp hội 
này, Thiện Tài Đồng tử đã cúng dường, học hỏi 


174 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


giáo pháp cũng như phát nguyện đi theo Ngài 
Văn Thù. Bồ Tát Văn Thù đã hướng dẫn cho 
Đồng tử Thiện Tài những công đức của chư 
Phật và dạy Thiện Tài muốn viên mãn Nhất 
Thiết Chủng Trí phải cần cầu học hỏi, gần gũi 
với Thiện tri thức. Và xuyên suốt phẩm Nhập 
Pháp Giới này chính là nói về việc Đồng tử 
Thiện Tài vượt qua 110 thành ấp, tụ lạc, từ 
tham vấn với Đức Bồ Tát Văn Thù cho đến 
du phương cầu học lần lượt với 53 vị Thiện tri 
thức (Thiện Tài Đồng tử ngũ thập tam tham) 
như: Tỷ kheo Đức Vân, Tỷ kheo Hải Vân, Tỷ 
kheo Thiện Trụ, đại sĩ Di Già... trong đó có 
bốn vị Bồ Tát: Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ tát 
Quán Thế Âm, Bồ tát Di Lặc và Bồ tát Phổ 
Hiền. Thiện Tài Đồng tử tham học với 53 vị 
Thiện tri thức cũng tức tham học 53 giai đoạn 
tu hành từ: Thập Tín, Thập Trụ, Thập Hạnh, 
Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác, Diệu 
Giác đến Phật Quả, hay nói cách khác là từ khi 
sơ phát tâm Bồ đề cho đến lúc thành tựu quả 
vị Phật. 

Đây là phẩm kinh chuyên sâu về sự hành 
trì, sự thực hành những pháp môn đã được diễn 
bày ở các phẩm trước, khiến cho công hạnh ở 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 175 


Ngũ vị được hoàn toàn viên mãn, lý - sự viên 
dung vô ngại mà vào Nhất chân pháp giới, nhập 
biển Phật pháp tạng. Sở dĩ phẩm này được nói 
ở trong nhân gian, rừng Thệ Đa, vườn ông Cấp 
Cô Độc là biểu thị chẳng rời nhân gian chính 
là pháp giới, hay “trọn vẹn quả vị hạnh độ sanh 
trong cõi đời sau khi thành Phật” và ở Trùng 
Cát giảng đường vì mang ý nghĩa “tâm bi trở lại 
sinh trưởng trên chánh trf””°. Phổ Hiền và Văn 
Thù là biểu trưng của Trí hạnh và Bi hạnh (như 
phẩm Ly Thế Gian). Cũng có thể hiểu, Văn 
Thù là Trí Căn bản của pháp thân, Phổ Hiền là 
hạnh của Sai biệt trí, ở nơi hai trí này mà thành 
tựu Trí Vô sở trụ tức gọi là Phật” (Nhất thiết 
chủng trí). 

Pháp giới (X7 - Dharmadhatu) xưa nay 
vốn vô sở trụ, vô sở tại nhưng không có chỗ nào 
là không phải pháp giới, vậy thì làm thế nào để 
có thể vào và ra tức nhập và xuất? Và, tại sao 
lại có phẩm tên là Nhập Pháp Giới? Đây chính 
là tra vấn khiến hành giả phải hành trì và liễu 
triệt về Bất Nhị môn như ở phần Sự Sự Vô Ngại 
Pháp Giới trình bày. 

95 Lý Thông Huyền, Sđd., quyền 32, tr.403 


96 _ Sa môn Hồ Cát Tạng, Sđd., quyền 5 (phân 1), tr.623 
97 EHiml‡<fE“Ÿffffjz, sđd., E70 


176 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phẩm 40: Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát 
Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện 
(Aãiãftln l5 7T BH Bí {1 HH, quyền 81) 


Ở phẩm này, Phổ Hiền Bồ Tát vì chư Bồ Tát 
cùng Thiện Tài Đồng tử mà tán thán công đức 
thù thắng, bất khả tư nghì của Như Lai cũng như 
dẫn đạo Hoa Nghiêm hải hội về Tây phương 
Tịnh độ, cõi nước của Đức Phật A Di Đà. Thâu 
nhiếp cả ba căn, viên dung cả đốn tiệm, kiên 
vững đạo Bồ đề bằng việc khuyến tấn chúng hội 
tu tập mười đại hạnh nguyện để trọn nên công 
đức thù thắng đó. Mười hạnh đó là: 

1. Lễ kính chư Phật (f5) 


Thiện Tài thưa thỉnh thế nào là Lễ kính chư 
Phật? , Bồ Tát Phổ Hiền bảo Thiện Tài rằng: 
“Này thiện nam tử! Nói “LỄ kính chư Phật” là 
như vây: Có bao nhiêu đức Phật nhiễu như số 
hạt bụi nhỏ trong cõi Phật khắp mười phương 
ba đời pháp giới, hư không giới, con do nơi 
hạnh nguyện Phổ Hiển thâm tâm tin hiểu như 
đối trước mắt, thảy đều dùng ba nghiệp thân, 
khẩu, ý thanh tịnh thường tu hạnh lễ kính. Nơi 
mỗi đức Phật đều hóa hiện thân nhiều như số 
hạt bụi cực nhỏ trong các cõi phật không thể 


Chương II = Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 177 


nói bàn. Mỗi thân đều lễ kính khắp các đức 
Phật nhiều như số hạt bụi cực nhỏ trong các 
cõi Phật không thể nói hết. Cõi hư không hết, 
thì sự lễ kính của con mới hết. Nhưng vì cõi hư 
không là vô cùng tận nên sự lễ kính của con 
cũng không cùng tận. Nhẫn đến các cõi chúng 
sanh hết, nghiệp chướng chúng sanh hết, phiền 
não chúng sanh hết thì sự lễ kính của con mới 
kết thúc. Tuy nhiên, cõi chúng sanh... cho 
đến phiền não không hết, nên sự lễ kính của 
con cũng không cùng tận, niệm niệm nối luôn 
không dứt, ba nghiệp thân, khẩu, ý không hề 
mệt mỏi nhàm chán. 

2. Xưng tán Như Lai (#1112) 

Dùng vô tận âm thanh cùng sức biện tài mà 
khen ngợi biển công đức của Như Lai trong khắp 
hư không pháp giới, tất cả ba đời mười phương 
chư Phật nhiều như số hạt bụi cực nhỏ trong tất 
cả thế gian, nơi mỗi đức Phật đều có vô số Bồ 
tát vây quanh, nhưng con nguyện dùng tất cả 
sức thậm thâm thắng giải tri kiến hiện tiền, dùng 
lưỡi vi diệu hơn cả Thiên nữ Biện Tài. Mỗi lưỡi 
phát ra biển âm thanh vô tận. Mỗi âm thanh phát 
ra tất cả biển ngôn từ, khen ngợi các biển công 
đức của tất cả Như Lai, ca ngợi liên lỉ đến tột 


178 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đời vị lai, khắp cả pháp giới, không chỗ nào sót. 
Như thế dẫu cho hư không giới, chúng sanh giới, 
chúng sanh nghiệp, chúng sanh phiền não đều 
kết thúc, thì sự khen ngợi công đức chư Phật của 
con đây mới kết thúc. 

Chỉ có thể xưng tán biển công đức không 
thể nghĩ bàn của các Đức Như Lai khi ba nghiệp 
của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, vì thế xưng 
tán Như Lai cũng hàm nghĩa tinh cần tu tập để 
thanh tịnh hóa tự thân và tịnh Phật quốc độ. 
Các Đức Như Lai không cần chúng ta xưng tán, 
nhưng công đức xưng tán Như Lai rất lớn, vì sẽ 
làm tăng trưởng trí tuệ và thể nhập pháp thân. 
Vì thế Bồ tát Phổ Hiền phát nguyện xưng tán 
Như Lai với tất cả sự tôn kính, biết ơn và năng 
lực thanh tịnh. 

3. Quảng tu cúng dường (J*š{@ÿ‡®Ê) 

Quảng tu cúng dường có nghĩa là có bao 
nhiêu cõi Phật nhiều như số hạt bụi cực nhỏ 
trong khắp hư không pháp giới, mười phương 
ba đời, trong mỗi cõi Phật đều có vô số chư 
Phật và nơi mỗi đức Phật đều có vô số Bồ Tát 
vân tập. Con dùng sức hạnh nguyện của Bồ tát 
Phổ Hiền, khởi lòng tín giải rất sâu và hiện tiền 
tri kiến, đem phẩm vật thượng diệu cúng dường 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 179 


pháp hội của chư Phật. Các lễ vật tối diệu để 
cúng dường nhiều và lớn như núi Tu di, rộng 
như đại dương. Như là mây hoa, mây tràng hoa, 
mây âm nhạc cõi trời, mây tàn lọng cõi trời, 
mây y phục cối trời, các thứ hương trời: hương 
xoa, hương đốt, hương bột... Các thứ mây trên 
đây thảy đều nhiều lớn như núi Tu Di. Lại thắp 
các thứ đèn, đèn tô lạc, đèn dầu, các thứ đèn 
dầu thơm mỗi tim đèn lớn như núi Tu Di, dầu 
trong đèn như nước bể cả. Đem các thứ đồ cúng 
dường như trên để thường cúng dường. 

Tất cả những sự cúng dường đều là tối 
thượng và, chúng bao gồm việc cung cấp sự tu 
tập về mặt giáo dục vì lợi ích cho chúng sinh, 
cung cấp sự hỗ trợ cho tất cả những chúng sinh 
đang trải qua những điều kiện khó khăn, cung 
cấp những thuận duyên cho việc tỉnh tấn tu 
tập các điều thiện, đầu tư thì giờ và năng lực 
để thực hành hạnh Bồ tát vì phụng sự chúng 
sanh là cúng dường chư Phật. Trong tất cả sự 
cúng dường, Pháp là sự cúng đường tối thượng 
nhất. Pháp cúng dường chính là: Tinh tấn tu 
hành đúng theo lời Phật dạy, làm lợi ích cho 
tất cả chúng sanh, thay thế chúng sanh chịu 
khổ, nhiếp thọ chúng sanh, tinh cần tu tập căn 
lành, không bỏ hạnh Bồ Tát, chẳng rời tâm Bồ 


180 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Đề, tất cả những nỗ lực ấy chính là cúng dường 
Pháp, công đức so với những thứ khác thì vô 
lượng vô biên. Và, cúng dường như thế không 
bao giờ kết thúc, không bao giờ mệt mỏi. 

4. Sám hối nghiệp chướng (#šZl#) 

Phải tự xét rằng, từ vô thi kiếp về qúa khứ, 
do vô minh, phiền não mà thân, khẩu ý tạo ra 
vô lượng vô biên ác nghiệp. Con nguyện đem 
ba nghiệp thanh tịnh đối trước vô số chư Phật 
và chư Bồ Tát trong khắp pháp giới thành tâm 
sám hối, nguyện không tái phạm; thường an trú 
nơi giới pháp thanh tịnh đầy đủ thiện công đức. 
Sám hối tinh tấn trong mỗi niệm một cách bất 
tận không nhàm chán. 

Tịnh hóa ba nghiệp bằng các phương pháp 
sám hối thù thắng như Hồng danh sám hối, Thủ 
tướng sám hối, Vô sanh Sám hối v.v... với tất 
cả năng lực thành tịnh của ba nghiệp. 

5. Tùy hỷ công đức (BÊ £7)) 

Tất cả căn lành, tất cả hạnh lớn khó thực 
hiện, tất công đức thù thắng không thể nghĩ 
bàn của ba đời mười phương vô số chư Phật từ 
lúc mới phát tâm vì muốn chúng sanh thành 
tựu nhất thiết trí mà xả thí thân mạng tỉnh 
tấn tu tập các căn lành, đây đủ các ba la mật, 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 181 


chứng nhập trí địa của Bồ tát, viên mãn quả 
vị vô thượng Bồ đề cho đến thị hiện nhập niết 
bàn và phân bố xá lợi, công đức dù nhỏ hay 
lớn con đều tùy thuận hoan hỷ và tùy hỷ một 
cách vô tận. 

Tùy hỷ công đức không chỉ đối với tất cả 
chư Phật, chư đại Bồ tát, Duyên giác, Thanh 
văn Vô học, Hữu học... mà còn bao gồm hết 
thảy chúng sanh trong ba đời mười phương thế 
giới đã, đang và sẽ thành tựu những công đức, 
chắng những thế mà còn nâng đỡ, hỗ trợ tối 
đa trong khả năng có thể cũng như cung cấp 
mọi điều kiện và tạo mọi cơ hội, thuận duyên 
để mỗi chúng sanh trong khả năng tốt nhất 
mà họ có thể thành tựu viên mãn những thiện 
căn công đức mà họ phát tâm vun trồng giống 
như chư Phật đã thành tựu trải qua nhiều kiếp 
không thể nghĩ bàn. 

6. Thỉnh chuyển pháp luân (šŠ##}*#A) 

Trong mọi nơi và mọi lúc, khát ngưỡng, 
thiết tha thỉnh cầu chư Phật, chư đại Bồ tát và 
chư hiển thánh tăng số nhiều vô lượng trong 
khắp ba đời mười phương hư không pháp giới 
chuyển vận bánh xe chánh pháp, tức thuyết 
pháp để giáo hóa độ sanh; đồng thời tinh cần 


182 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tu học để vừa tự thanh tịnh hóa, vừa nâng 
cao kiến giải nhằm góp phần hoằng pháp lợi 
sanh... Trong từng mỗi niệm, một cách không 
dừng nghỉ, một cách không cùng tận, đem cả 
ba nghiệp và mọi phương tiện, thành tâm thỉnh 
cầu chư Phật thuyết pháp độ sanh. 


7. Thỉnh Phật trụ thế (#*{E{f) 


Một cách không cùng tận, vì muốn lợi lạc 
cho hết thảy chúng sanh, con chí thành thỉnh 
cầu ba đời mười phương vô lượng chư Phật, Bồ 
tát, Duyên giác, Thanh văn và các bậc thiện tri 
thức không thị hiện niết bàn mà thường trú ở 
đời để cứu khổ độ sanh; đồng thời tinh tấn tu 
học và khuyến thỉnh tất cả chúng sanh tinh tấn 
tu học để tự mình nhận chân và hiển lộ Phật 
tánh đang hiện hữu hằng hữu trong chính tâm 
thức của mình. 

8. Thường tùy Phật học (29) 

Luôn hy hiến thân mạng để tôn trọng, bảo 
vệ chánh pháp. Có thể lột da làm giấy, vót 
xương làm bút, lấy máu làm mực để biên chép 
vô số kinh điển. Và, tất cả công hạnh, thần lực 
của chư Phật, chư đại Bồ tát, Thanh văn, Duyên 
giác v.v... nơi vô số đạo tràng ở khắp các cõi, 
trong vô lượng kiếp, tùy theo căn cơ chúng 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 183 


sanh, phương tiện diễn xuất diệu âm, thuyết 
pháp giáo hóa chúng sanh, trong mỗi một niệm 
con đều chí thành tinh cần học hỏi và, dù cho hư 
không có biến mất nhưng hạnh nguyện thường 
theo học Phật này vẫn chẳng mảy may biến đổi 
chắng khác nào hạnh nguyện của đức Tỳ lô Giá 
Na Như Lai. 

9. Hằng thuận chúng sanh ({Bl|lÑZ£“) 


Tất cả mọi loài chúng sanh trong tất cả các 
cối trong mười phương pháp giới, hư không 
giới,dù có tên hay không tên, có hình hay vô 
hình, có sắc hay vô sắc, muôn ngàn sai khác, 
đủ thứ chủng loại con đều tùy thuận và kính thờ 
bình đẳng chẳng khác nào như cha mẹ, thầy, 
A La Hán hay đức Như Lai. Đối với các loài 
chúng sanh nếu bịnh thì con vì họ làm lương y, 
nếu bị lạc đường thì vì họ chỉ cho chánh đạo, 
trong đêm tối thì vì họ làm đuốc soi đường, 
nghèo thiếu thì khiến được của báu. Phát tâm 
tùy thuận chúng sanh vì tùy thuận chúng sanh 
là tùy thuận cúng dường chư Phật. Phụng sự 
chúng sanh là tôn trọng cúng dường chư Phật. 
Giúp chúng sanh hoan hỷ là làm cho chư Phật 
hoan hỷ vì tất cả các đức Như Lai đều lấy tâm 
đại bi làm thể, vì chúng sanh mà sanh tâm đại 


184 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


bi, do tâm đại bi mà phát tâm Bồ đề, do tâm Bồ 
đề mà thành Phật. Ví như ở giữa sa mạc có cây 
lớn thọ vương, do gốc cây được thấm nhuần 
nước nên cành lá hoa quả đều tươi tốt. 

Cũng giống như thế, cây thọ vương Bồ đề 
ở giữa sa mạc sanh tử bao la thì tất cả chúng 
sinh là gốc rễ, Bồ Tát là hoa, Phật là quả. Dùng 
nước đại bi tưới thấm gốc rễ chúng sanh thì sẽ 
nở hoa Bồ Tát và trí huệ kết thành quả Phật. Vì 
Bồ Tát dùng nước đại bi làm lợi ích chúng sanh 
nên thành tựu quả Phật. Do vậy quả Phật thuộc 
về chúng sanh, vì nếu không có chúng sanh thì 
tất cả Bồ Tát đều không thể thành Phật. Tâm 
bình đẳng đối với tất cả chúng sanh thì lòng 
đại bi có thể phát sanh hoàn hảo. Đem tâm đại 
bị tùy thuận chúng sanh thì đó chính là cúng 
dường chư Phật, luôn tùy thuận sở nguyện của 
tất cả chúng sanh. Với đại bi tâm và lòng lợi 
tha vô ngã, tùy căn cơ của chúng sanh mà thị 
thiết các phương tiện thiện xảo để cứu hộ tất cả 
chúng sanh một cách bình đẳng vô phân biệt. 
Vì chúng sanh mà phát tâm Bồ-đề, vì chúng 
sanh mà thực hành lý tưởng Bồ tát đạo. Và vì 
chúng sanh mà tùy thuận một cách không mệt 
mỏi, không cùng tận. 


Chương II ° Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 185 


10. Phố giai hồi hướng (?##š | IR]) 

Bao nhiêu công đức gặt hái được từ hạnh đầu 
tiên là Lễ kính chư Phật đến hạnh thứ chín là 
Tùy thuận chúng sanh đều đem hồi hướng cho 
tất cả chúng sinh trong khắp hư không pháp giới, 
đồng thời nguyện cho tất cả chúng sanh không 
bị bệnh khổ, thường được an lạc, thất bại những 
nghiệp ác, thành tựu các nghiệp lành, đóng cửa 
ác thú, mở đường niết bàn, thay thế chúng sanh 
chịu tất cả khổ, giúp họ thành tựu viên mãn quả 
vị giải thoát giác ngộ. Dẫu cho hư không biến 
mất, chúng sanh, nghiệp chướng và phiền não 
không còn nhưng hạnh nguyện hồi hướng của 
con luôn luôn kiên vững và chẳng bao giờ kết 
thúc. Đó là mười hạnh nguyện viên mãn của đại 
Bồ Tát. Tu tập mười hạnh nguyện lớn này thì 
có thể thuần phục hết thảy chúng sanh, có thể 
tùy thuận đạo Vô Thượng Chánh Đắng Giác, đủ 
hạnh nguyện hải của Bồ tát Phổ Hiền. 

Đối với mọi công đức thì công đức của 
người nghe, giảng thuyết, biên chép, thọ trì mười 
hạnh nguyện này là tối thắng. Nếu vững tin vào 
mười hạnh nguyện này thì có thể đoạn trừ mọi 
khổ não, thân bệnh, tâm bệnh, năm nghiệp vô 
gián và tất cả các ác nghiệp; tất cả quân ma, quỷ 


186 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


thần hung ác... đều lánh xa, hoặc phát tâm theo 
hộ trì. Người trì tụng mười hạnh nguyện này thì 
ở giữa thế gian không bị chướng ngại, như mặt 
trăng sáng, được chư Phật, Bồ tát ngợi khen, 
đáng được tất cả trời người đều lễ kính, chúng 
sanh cúng dường. Có được thân người, đầy đủ 
công đức của Phổ Hiển, chóng thành tựu sắc 
thân vi diệu, có đủ ba mươi hai tướng đại trượng 
phu, nếu sanh trong cõi người hay cõi trời thì 
sanh trong dòng họ cao quý, phá trừ các đường 
ác, xa lìa tất cả bạn ác, chế phục tất cả ngoại đạo, 
giải thoát tất cả phiển não, xứng đáng thọ nhận 
sự cúng dường của tất cả chúng sanh. Phút cuối 
lâm chung, thân thể biến hoại, tất cả tài sản, địa 
vị, quyến thuộc bạn bè đều không thể mang theo 
ngoại trừ mười nguyện lớn này. 

Do mười nguyện lớn này mà chỉ trong 
khoảnh khắc sanh về cõi Cực Lạc, thấy đức 
Phật A Di Đà và các vị Bồ Tát Văn Thù Sư 
Lợi, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Quán Thế Âm, 
Bồ Tát Di Lặc, v.v... có đủ sắc tướng đoan 
nghiêm, công đức viên mãn vây quanh. Người 
có đủ mười nguyện lớn này tự thấy từ hoa sen 
báu hóa sanh, được đức Phật xoa đầu thọ ký. 
Trải qua vô số kiếp, ở khắp vô số cõi, tùy theo 
tâm của chúng sanh, dùng sức trí tuệ tạo nên 


Chương II s Lược Yêu Nội Dung Kinh Hoa Nghiêm 187 


những lợi ích. Sẽ chóng ngôi nơi đạo tràng 
Bồ Đề, hàng phục ma quân, thành Phật và vì 
chúng sanh trong vô số cõi, nhiều vô lượng 
kiếp, thuyết giảng giáo pháp vi diệu khiến vô 
số chúng sanh đều được thành thục và lợi ích 
không thể cùng tận. 

AI nghe, tin, thọ trì, đọc, tụng, biên chép, 
giảng thuyết mười nguyện vương này thì chỉ 
Phật mới biết hết công đức của họ. Do vậy chớ 
có nghi ngờ mà hãy tinh tấn hành trì. Người thọ 
trì mười nguyện lớn này chỉ trong một niệm, 
thành tựu tất cả hạnh nguyện, phước đức vô 
lượng vô biên, có thể ở trong biển phiền não 
sinh tử khổ đau mà cứu độ chúng sanh, khiến 
chúng sanh được giải thoát, được vãng sanh về 
thế giới Cực Lạc của đức Phật A Di Đà. 


Chương 3 


TOÁT YÊU 
TƯ TƯỞNG HOA NGHIÊM TÔNG 


Kính Hoa Nghiêm là bộ Kinh thuộc Đại 
thừa Viên giáo, trình bày về sự vận hành của 
tâm thức cũng như nguồn gốc của vũ trụ vạn 
hữu hay nói cách khác là pháp giới và sự thực 
tập các pháp môn để thể nhập pháp giới Nhất 
chân. Hoa Nghiêm tông cho rằng vạn pháp đều 
được sinh ra từ tâm thức, cái tâm ấy vốn tròn 
sáng, thường hằng (Nhất tâm chân như) nhưng 
bởi phiển não vô minh che lấp mà sinh ra muôn 
vàn vọng tưởng điên đảo; do các nhân duyên, 
tất cả các pháp tức mọi hiện hữu nương nhau 
khởi sinh, trùng trùng vô tận (Pháp giới duyên 
khởi). Vì tự tánh của mọi hiện hữu đều rỗng lặng 


190 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


(Không) nên chúng trùng trùng duyên nhau nên 
muôn sự muôn vật đều hàm dung, nhiếp nhập 
lẫn nhau, không có chướng ngại. Ở trong tự tánh 
vô ngại này mà quyền biến lợi sanh, hành Bồ 
Tát đạo, thành tựu trí - hạnh trang nghiêm cũng 
tức thể nhập pháp giới nhất chân, là thế giới Phật 
- chúng sanh đồng nhất, Tịnh - uế không hai, 
đồng quy pháp tánh Tỳ Lô Xá Na, vào biển tuệ 
Hoa Nghiêm thâm sâu bao la vô tận. 


I. Nhất Tâm Chân Như 

Nhất tâm chân như hay còn gọi là Chân 
như, Nhất tâm hay Chân tâm, là tâm “đệ nhất 
tịch diệt, không có pháp để phô trương, không 
có đạo để kiến lập..., nói theo chánh lý thì chỉ 
là trở về nhất tâm Phật thừa, không còn việc øì 
khác”. Tâm này chính là Phật tâm, bản giác 
uyên nguyên thường tôn trong mỗi chúng sanh, 
đặc tính của nó là chẳng sinh cũng chẳng diệt, 
chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng một 
cũng chẳng khác, chẳng đến cũng chẳng đi “` 
®7Rt, +j7RTiẾI, 1© —7R+*, f'2K7R 
“PHI” (Bất sinh diệc bất diệt, Bất thường diệt 
bất đoạn, Bất nhất diệc bất dị, Bất lai diệc bất 


1 Thiền sư Diên Thọ, Tông Cảnh Lục 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 191 


xuất). Phật - Tâm - Chúng sanh đồng nhất thể. 
Tuy nhiên, chúng sanh vì bị phiền não vọng 
niệm che lấp bản tánh nên nghiệp thức mê hoặc, 
khởi lên những điên đảo, vọng tưởng nhận giả 
làm chân, chấp hư là thật, từ đó mà hoạt hiện 
muôn vàn các pháp sai biệt. Như bóng trăng 
hiện dưới nước, kẻ trí biết chẳng phải thật nên 
tùy duyên tự tại, kẻ mê chấp nhầm cho là thật 
có mà khởi lên muôn sự phân biệt; kẻ trí nhân 
bóng mà thấy hình, nơi vọng mà kiến chân, kẻ 
mê thấy bóng cho là hình, chấp vọng là chân 
từ đó làm nhân trôi lăn trong sanh tử, đều từ vô 
minh (vô minh duyên hành, hành duyên thức, 
thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, 
lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên 
ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên 
sanh, sanh duyên lão, tử). Nếu vô minh diệt 
thì hành diệt ... cho đến lão tử diệt. Nên nói, 
Phật do tâm mà phàm phu cũng do tâm, sanh 
tử do tâm mà Niết bàn cũng do tâm... đây cũng 
chính là chân lý “Nhất thiết duy tâm tạo” mà 
kinh Hoa Nghiêm chủ xướng. 


Trong Bát Thập Hoa Nghiêm (/\-ƑF##lZ) 
quyển 19, phẩm thứ 20: Dạ Ma Cung Trung Kệ 


2 Nãgãrjuna, Trung Luận (tHäñ - Madhyamaka-Sãstra) 


192 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Tán (F£mrH{đifnh), Bồ tát Giác Lâm (Ÿ 


BE HE) đã tuyên thuy 


2Â 8Ä X Z1 ù 
=l- !JJf# 
fEiSN)S2r + ` 
—ỲJJ]IÊ:ù35 
(Nhược nhân dục liễu tri 
Tam thế nhất thiết Phật 
Ưng quán pháp giới tánh 
Nhất thiết duy tâm tạo.) 

Nghĩa là: Nếu người nào muốn hiểu rõ ba 
đời mười phương Chư Phật, nên quán chiếu để 
thấy rõ tánh của pháp giới, tất cả đều do tâm 
tạo tác. 

Hay trong phẩm Dạ Ma Thiên Cung Bồ Tát 
Thuyết Kệ (1⁄FÊ 2K E4 Z£bEñm 3n) nói: 


/ù#I_L S1 - 

Em nhÊ ; 
—1/JJttzq : 
##)2xIIIz© 3Š 

(Tâm như công họa sử 
Họa chúng chủng ngũ ấm 
Nhất thiết thế giới trung 
Vô pháp nhỉ bất tạo) 


Nghĩa là: 


),B 
7# SMb 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 193 


Tâm như vị họa sư 

Vẽ các thứ ngũ ấm 

Mọi sự trong thế giới 
Không pháp gì chẳng tạo. 

Hai bài kệ trên đã tổng quát hết thảy yếu 
nghĩa về Tâm hàm dung tất cả các pháp thế 
lẫn xuất thế gian, tục đế lẫn chân đế, pháp giới 
tướng lẫn pháp pháp giới tánh. Tâm chân là 
tâm thanh tịnh, bình đẳng, quán sát muôn pháp 
tịch diệt, như thị; Tâm vọng thì điên đảo, vọng 
động, nhìn thấy vạn tượng sai biệt, hình hình 
sắc sắc. Hay nói theo luận Đại Thừa Khởi Tín 
là Tâm chân như và tâm sanh diệt. Tuy nhiên, 
dù là Chân (bất sinh bất diệt) hay Vọng (sinh 
diệt) thì chúng vẫn luôn tương ưng bất nhị, 
chắng phải một cũng chẳng phải khác. 

Trên góc độ pháp giới tướng mà nói thì hiện 
thực vật lý các pháp trên thế gian đều từ nơi 
tâm mà tạo tác ra tất cả, như nhà hoạ sư vẽ nên 
bức tranh đầy màu sắc. Ví dụ, thế giới chúng 
ta ngược về 100 năm về trước so với hiện tại 
quả thật khác xa rất nhiều. Thế giới ngày nay 
với những tòa nhà chọc trời, những trang thiết 
bị hiện đại, những phương tiện giao thông di 
chuyển trên không thậm chí là những con tàu 


194 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


phóng tầm ra khỏi Trái đất để khám phá sự bao 
la vô tận của vũ trụ ngoài kia... điều mà cách 
đây 100 năm chúng ta có thể xem là những thứ 
viễn vong, chỉ nằm trong tưởng tượng. Thử hỏi, 
sự cải tiến, thay đổi diện mạo đó từ đâu phát 
sanh? Phải chăng đều hoàn toàn được tạo ra bởi 
con người? Nói chính xác là tâm tưởng của con 
người? Một sản phẩm vật chất trước khi ra đời 
trước tiên nó phải nằm trong tư duy, tưởng tượng 
sáng tạo (Tâm) của con người, thêm vào đó là sự 
hỗ trợ của nhiều yếu tố khác mà Phật giáo gọi 
là nhân duyên để những ý tưởng đó được hiện 
thực hóa. Ñgay cả với tướng trạng của chính con 
người, chúng ta cũng thường nghe nói ““[ướng 
tùng tâm sanh”. Vì vậy có thể nói, tâm là hoạ sư 
vẽ ra tất cả các pháp, vẽ ra các cảnh tượng, hiện 
trạng muôn màu muôn vẻ, tùy nơi tâm thanh 
tịnh hay nhiễm ô, chân hay vọng mà thế giới 
hiện ra thanh tịnh hay nhiễm ô, an lạc hay đau 
khổ, thế giới hòa bình hay chiến tranh, an toàn 
hay tệ nạn, ổn định hay bất ổn... cũng do nơi 
tâm của con người tạo ra. Vì thế trong phẩm Thế 
Giới Thành Tựu, Bồ Tát Phổ Hiền có nói: 
“Những chúng sanh nhiễm ô 
Nghiệp phiền não đáng sợ 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 195 


Tâm họ khiến quốc độ 
Tất cả thành nhiễm ô” 
Và: 
“Vô lượng số chúng sanh 
Đều phát Bồ đề tâm 
Tâm họ khiến quốc độ 
Trụ kiếp thường thanh tịnh”. 


Qua đây có thể thấy, tâm niệm của chúng 
sanh khác nhau chỉ ở một sát na chân hay vọng 
mà tạo ra muôn vàn sai biệt, từ nơi vọng tưởng 
phân biệt mà mọi vật được tưởng tượng ra". 

Bên cạnh đó, cùng một vấn đề mà tùy theo 
căn cơ, trình độ, môi trường sống, sự tiếp nhận 
giáo dục... khác nhau mà mỗi người lại có cách 
nhìn và lý giải khác nhau và do đó, dưới sự khác 
biệt trong ý thức và suy niệm (Tâm) mà bản chất 
các pháp vốn là “như thị” lại thành có pháp tốt, 
pháp xấu, pháp cao, pháp thấp... Như câu chuyện 
của hai vị tăng thời Lục tổ Huệ Năng tranh luận 
về “gió động hay phướn động”, thật ra chẳng 
phải gió động hay phướn động mà là tâm người 
động5. Bởi tâm động mà thấy có muôn vàn các 


3 Ht Thích Trí Tịnh dịch 
4 Ht Thiện Siêu dịch, Thành Duy Thức luận 
5_ Pháp Bảo Đàn Kinh, Säd. 


196 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


pháp vọng động sai biệt. Nên nói: “Tất cả thân, 
sự nghiệp, khí thế gian... đều là bóng dáng của 
tạng thức, hai tướng năng thủ và sở thủ hiện ra, 
bởi người ngu sa vào hai kiến chấp sinh diệt nên 
trong hư vọng khởi phân biệt hữu vô”. Hay như 
ngài Tông Mật (đệ ngũ tổ Hoa Nghiêm tông) 
cũng cho rằng, ngoài tâm thể nhất chân sáng suốt 
ra thì tất cả đều hư vọng, do mê lầm mà hư vọng 
nương gá nơi chân tâm mà sanh khởi, nếu biết 
dùng Trí bối vọng hiệp chân, đoạn ác tu thiện thì 
Pháp thân Phật hiện tiền”. Pháp thân Phật ở đây 
chính là bản thể viên minh của vũ trụ, là chân 
tâm bản giác uyên nguyên trong mỗi chúng sanh 
mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là Nhất tâm (phẩm 
Thập Địa), Pháp giới Nhất chân (Hoa Nghiêm 
Kinh Sớ Sao) hay Pháp thân Đức Tỳ Lô Giá Na 
(phẩm Tỳ Lô Giá Na), Pháp Bảo Đàn Kinh gọi 
là Tự tánh thanh tịnh - năng sinh vạn pháp, Kinh 
Pháp Hoa gọi là Phật Tánh, Kinh Niết Bàn gọi là 
Ngã hay Pháp Thân Thường Trụ, Kinh Bát Nhã 
gọi là Tánh Không, Kinh Lăng Già gọi là Đạo 
hay Như Lai Tạng, Kinh Lăng Nghiêm gọi là 
Tánh Giác Diệu Minh hay Diệu tánh Chân Như, 


6_ Kinh Lăng Già 
7 GS. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai, Tánh Khởi Và Duyên 
Khởi, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, 2003, tr.69-70 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 197 


Nhiếp Đại Thừa Luận gọi là Chân như và Trung 
Quán Luận gọi là Trung đạo... 

Pháp giới tánh là thể tánh, bản thể, bản chất 
của pháp giới, xét cho cùng là sự tròn đầy khắp 
mười phươngŠ. Bản chất ấy cũng do tâm tạo ra, 
Ta bà hay Tịnh độ, khổ đau hay giải thoát, sinh 
tử hay niết bàn, chúng sanh hay Phật... cũng 
không ra ngoài một niệm tâm, bởi lẽ “căn bản 
của sanh tử luân hồi là Vọng Tâm, căn bản của 
bổ để niết bàn là Chân Tâm”?. Nên nói, Viên 
mãn toàn giác, muôn đức trang nghiêm là pháp 
giới chư Phật; tấn tu lục độ, hành hạnh lợi tha là 
pháp giới Bồ Tát; chấp pháp nhân duyên, vào 
lý Thiên không là pháp giới Duyên Giác; tu tập 
tứ đế, chứng nhập tứ quả là pháp giới của Thanh 
văn; tu thập thiện nghiệp, thích quả hữu lậu là 
pháp giới của chúng trời; siêng tu ngũ giới, ái 
nhiễm chưa đoạn là pháp giới của cõi người; 
sân tâm đấu tranh, kiêu mạn hiếu thắng là pháp 
giới A tu la; tạo các ác nghiệp, thọ báo khổ hình 
là pháp giới của Địa ngục; tham lam bỏn xẻn, ái 
kiến chấp trước là pháp giới NÑgạ quỷ; mê đắm 
tham dục, ngu sĩ tà kiến là pháp giới Súc sanh. 


8 Kinh Viên Giác 
9_ Kinh Thủ Lăng Nghiêm 


198 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Tất cả đều chịu sự chi phối của nghiệp quả, mà 
nghiệp tạo ra cũng từ tâm. Pháp tướng tông nói: 
““Fam giới duy tâm, vạn pháp duy thức”, thức 
là cách nói khác của vọng tâm, những cảnh sở 
duyên trên do các thức biến hiện, tức đều từ nơi 
tâm chúng sanh mà hoạt hiện ra hết thảy các 
cảnh giới, kiếp sống khác nhau: 

“Trước từ một niệm sau thành kiếp 

Sanh ra đều do tâm chúng sanh”. 

(phẩm Thế Giới Thành Tựu) 

Cũng có nghĩa: Ba cõi chỉ là Nhất tâm, ba đời 
chỉ là Nhất niệm (phẩm Thập Địa) hay “Trong 
muôn sự, tâm dẫn đâu, tâm làm chủ, tâm tạo tác 
tất cả”!° và, vì do tâm sinh ra thì cũng từ nơi tâm 
mà diệt. Nên nói, “phàm phu tức là Phật, phiền 
não tức Bồ để”, “không lìa sanh tử, riêng có 
Niết bàn”, giữa Tâm, Phật và chúng sanh cả ba 
vốn không có sai khác (phẩm Dạ Ma Cung Kệ 
Tán), thường ở nơi uế trược mà tự tại vô ngại, 
hành hạnh lợi tha, ở trong sáu trần mà vào cảnh 
Chánh định, như Kinh văn nói: 


10 Kính Pháp Cú 
II Kính Pháp Bảo Đàn, Sđd. 
12 Nãgaãrjuna, Sđd. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 199 


“Ở trong nhãn căn nhập chánh định 
Nơi trong sắc trần từ định xuất” 
(phẩm Hiền Thủ) 


Cũng như: “dùng sắc thân để thành tựu 
chúng sanh... dùng không nhiễm trước để 
thành tựu chúng sanh” (phẩm Ly Thế Gian). 

Tuy nhiên, chân lý duy tâm của Phật giáo 
khác hoàn toàn với lý luận tư tưởng thuộc trường 
phái Duy tâm (đối nghịch với Duy vật) của pháp 
học thế gian. Phật giáo Đại thừa, đặc biệt là Hoa 
Nghiêm tông chủ trương Tâm làm chủ vạn pháp, 
hay “do tự tâm chấp trước, tâm hiện tợ cảnh bên 
ngoài, cảnh được thấy đó chẳng phải có thật 13, 
từ tâm sinh cũng từ tâm mà diệt, song Phật giáo 
không hề phủ nhận thực tại khách quan hiện hữu 
bên ngoài (khác với trường phái Duy tâm cho 
rằng mọi thứ chỉ tổn tại bên trong tinh thần thuộc 
hệ tầng ý thức) mà công nhận chúng dưới góc 
nhìn “thật trí” (Hoa Nghiêm tông) và “như thị” 
(Thiên Thai tông) thông qua “Nguyên lý duyên 
sinh” hay “duyên khởi”. 


13 Kinh Lăng Già, Sđd. 


200 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


H. Pháp Giới Duyên Khởi 

Một trong những giáo lý cơ bản và độc đáo 
nhất của Phật giáo là khái nệm Duyên khởi 
(ZZÄ#E, P: Paticca-samuppäda, S: Pratitya- 
samutpäda). Đức Phật đã tuyên bố trong một số 
đoạn thuộc hệ Kinh điển Pali như một quy luật 
tự nhiên, sự tổn tại của mọi hiện hữu dựa vào 
sự tương tác tổng hợp của nhiều yếu tố và điều 
kiện khác nhau. Mọi thứ đều đan xen và phụ 
thuộc lẫn nhau. Mỗi hành động đều tác động 
đến mọi hành động khác. Mọi thứ tổn tại là do 
sự tôn tại của những thứ khác. Những gì đang 
xảy ra ngay bây giờ là sự tiếp nối của những øì 
đã xảy ra trong quá khứ và, nó là sự tiếp nối của 
những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Đây là giáo 
lý về Duyên khởi ở dạng cơ bản nhất: Thập Nhị 
Nhân Duyên) (-†— Ñ#ế,P: Dvãdasanidänäni, 
S:Dvada$anidanänmi). Giáo lý này có nhiễu tên 
gọi khác nhau, bao gồm Duyên Khởi, Tánh 
Không, Trung Đạo, Giả Danh, Khởi Nguyên 
Có Điều Kiện và, Mối Quan Hệ Nhân Quả 
v.v... Pratitya-Samut Pada là từ tiếng Phạn 
của Duyên khởi. Panicca-samuppada, Paticca- 
samuppada, và Patichcha-samuppada (Thập 
Nhị Nhân Duyên) đều là những cách viết có thể 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 201 


có của từ Pali liên quan. Dù chúng ta muốn gọi 
nó là gì thì, Duyên khởi cũng chính là một khái 
niệm cơ bản của tất cả các trường phái Phật 
giáo, bao gồm cả truyền thống Nguyên Thủy, 
Đại thừa và Kim Cang Thừa. 

Chỉ mất vài phút tự suy ngẫm để thấy khái 
niệm về bản thân thực sự dễ uốn nắn như thế 
nào. Bản thân là một người khác khi ở nơi làm 
việc so với khi ở cùng gia đình, khi ở cùng bạn 
bè hoặc khi ở cùng vợ chồng, con cháu v.v... 
ngay cả khi chỉ ở một mình. Con người của ta 
hôm nay có thể không phải là con người của ta 
ngày mai, khi tâm trạng ta thay đổi, từ việc bị 
đau đâu, bị mất việc hoặc được trúng xổ số... 
Không có cái tôi đơn lẻ nào được phát hiện ở 
bất cứ đâu - chỉ có vô số tập hợp xảy ra trong 
hiện tại và bị ảnh hưởng bởi vô số sự kiện khác. 
Anicca (vô thường) và, vô ngã (anatta) mô tả 
mọi hiện tượng trong vũ trụ của chúng ta, bao 
gồm cả con người, không có ngã thể, hoàn toàn 
vô ngã. Dukkha (khổ) là do chúng ta không thể 
nắm bắt được thực tại tối hậu. Nói cách khác, 
Ta giống như những con sóng trong nước, ở chỗ 
ta là một hiện tượng của chính ta. Đại dương 
là sóng. Đại dương và những con sóng của nó 
không thể tách rời, mặc dù thực tế rằng sóng là 


202 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


những hiện tượng riêng biệt. Không có gì bị lấy 
đi khỏi đại dương khi gió hoặc thủy triều tạo ra 
sóng. Mọi thứ trong đại dương vẫn giữ nguyên 
như trước khi chuyển động của sóng dừng lại. 
Trong khoảnh khắc hiện tại, nó xuất hiện và 
sau đó biến mất do một số lý do. 

Về cơ bản, Đức Đạt Lai Lạt Ma nói thêm 
rằng giáo lý Duyên khởi loại trừ hai khả năng: 
“ý tưởng rằng mọi thứ có thể bắt nguồn từ hư 
không, không có nguyên nhân và hoàn cảnh, và 
khả năng mọi thứ có thể phát sinh nhân danh 
một nhà thiết kế hoặc người sáng tạo siêu việt.” 
Cả hai lựa chọn thay thế này đã bị loại trừ. Có 
rất nhiều mối liên hệ giữa khái niệm Duyên 
khởi và các giáo lý khác, bao gồm cả những 
giáo lý về nghiệp và tái sinh. Kết quả là hiểu 
được Duyên khởi là điều cốt yếu để hiểu gần 
như mọi khía cạnh của tư tưởng và thực hành 
Phật giáo. Giáo nghĩa Duyên khởi đã được Hoa 
Nghiêm tông khai dụng đúng mức. Ở cấp độ 
tối hậu, tất cả những øì tôn tại là Không tính 
hay bản chất thuần khiết không phân biệt; tuy 
nhiên, ở mức độ quy ước hay tương đối, tất cả 
những øì tổn tại đều phụ thuộc và bắt nguồn từ 
nhau. Trong giáo lý về Mười hai Nhân duyên, 
sự phụ thuộc lẫn nhau từ một đời sống hữu hạn 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 203 


cho đến muôn hữu vũ trụ vô hạn đã xác chứng 
nguồn gốc của vạn vật được sinh khởi như thế 
nào và hủy diệt ra làm sao. Kết quả là, chúng 
được gọi là Duyên khởi, liên quan đến tất cả thế 
giới hiện hữu ở mọi trạng thái và cấp độ như 
chúng ta đã biết và chưa biết. Mặc dù giáo nghĩa 
Hoa Nghiêm nói với chúng ta rằng mọi thứ đều 
có bản chất thanh tịnh, rỗng lặng và hoàn toàn 
vô ngã; tuy nhiên qua những trải nghiệm hàng 
ngày của chúng ta về nội ngã và thế giới xung 
quanh thì tất cả chỉ là một vũ trụ tương đối, 
một vũ trụ của sự xuất hiện tương thuộc. Lý do 
ở đây không gì khác hơn chính là bởi tâm thức 
của chúng ta đang vẫn còn mông muội nên mọi 
thứ xuất hiện từ nội tâm đến ngoại cảnh đều 
ngàn sai muôn biệt, muôn vẻ muôn màu. 

Sự phụ thuộc vào nguyên nhân và điều kiện, 
sự phụ thuộc vào các thành phân và ý thức dán 
nhãn là tất cả các ví dụ về Duyên khởi trong 
kinh điển Phật giáo. Ngược lại, Trường phái 
Trung Quán Cụ Duyên (Hi EH##) còn gọi 
là Trung Quán Úng Thành Tông (THẩữŸ£p* 
2K, sa. prãsangikamadhyamika) tập trung vào 
ý nghĩa thứ hai, Trung Quán Ứng Thành Tông 
hay Quy Mậu Luận Chứng Phái (iZZãfữãIÈ, S. 
Prasanga) do các ngài Phật Hộ (Buddhapalita), 


204 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thánh Thiên (S. Àryadeva), Nguyệt Xứng 
(HÍ., Chandrakirti) và Tịch Thiên (E, sa. 
Sãntideva,) là một luận sư Phật giáo kiêm thị 
hào Ân Độ sống vào khoảng thế kỷ thứ VII - 
VIII chủ xướng. Trường phái này cho rằng Pháp 
giới và Tâm giới bao gồm cả tục đế lẫn chân đế 
đều hoàn toàn không có tự tính trong khi Trường 
phái Trung Quán Y Tự Khởi Tông (THf{4 BH ÈB 
2E, S. Svãtantrika-madhyamika) do ngài Thanh 
Biện ( ïÑ##f, S. Bhãvaviveka, thế kỷ thứ VI)) 
khai sáng tập trung vào ý nghĩa thứ ba cho rằng 
Pháp giới có tự tính mang tính tục đế. 

Chính giáo nghĩa Duyên khởi đã giải thích 
lập trường Phật giáo một cách rõ ràng và đã 
được tất cả những người theo đạo Phật hành 
trì và lưu bố trong suốt quá trình lịch sử tuyên 
dương chánh pháp. Nhân quả là một tiến trình 
tương hỗ của vô số điều kiện. Nhân quả nghiệp 
báo mô tả cách những tác ý và hành vi hiện tại 
của chúng ta sẽ định hình tương lai của chính 
mình. Mười hai mắc xích duyên khởi (Thập nhị 
Nhân duyên) tương thuộc và tương sinh nhưng 
cũng tương diệt và tương hủy. Cả niềm tin rằng 
một thế lực bên ngoài nào đó, chẳng hạn như 
một vị thần sáng tạo hay niềm tin rằng niềm 
vui và nỗi buồn của con người không øì khác 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 205 


hơn là kết quả của sự kết hợp và tương tác của 
các phần tử, bị chi phối bởi nhân quả bên ngoài, 
đều bị khước từ trong tư tưởng độc đáo của 
Hoa Nghiêm. Khi nói đến triết học Phật giáo, 
đặc biệt là tuệ giác Hoa Nghiêm là nói đến sự 
đốt nghich với lập luận cho rằng cảm giác vui 
sướng và đau khổ của chúng ta là do những thứ 
bên ngoài tâm thức của chúng ta gây ra. Không, 
tất cả hạnh phúc và khổ đau đều do tâm tạo tác. 
Tất cả chúng ta đều muốn hạnh phúc và xa lánh 
đau khổ và, trong nhiễu trường hợp, chúng ta 
muốn giúp người khác làm điều tương tự. Ngay 
cả những nỗ lực có chủ ý tốt nhất để giảm thiểu 
đau khổ cũng chỉ có thể có tác động hạn chế 
nếu chúng ta không biết rõ nguyên nhân nào 
gây ra khổ đau. Điều cần nhớ thật kỹ và thật rõ, 
tất cả đều xuất phát từ tâm của chúng ta. 

Giáo lý của Đức Phật khai thị mối liên hệ 
giữa thế giới bên ngoài và bản thân chúng ta. 
Khi chúng ta tiếp xúc với một đối tượng hay 
một vật thể nào đó, chúng ta thường dành thời 
gian để tìm hiểu về hình dáng bên ngoài của 
chúng, như thế thì, chúng ta sẽ không thể hiểu 
chúng một cách đích thực như chính chúng đang 
là vì thế chúng ta dẽ dàng bị chúng chi phối và 
sai khiến. Con người chúng ta còn nhiễu điều 


206 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tốt hơn như là những gì chúng ta ghi công cho 
nó. Khả năng nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau 
bên trong của chính chúng ta là điều quan trọng 
nhất cho sự phát triển của chính chúng ta. Hiểu 
cách thức hoạt động của sự phụ thuộc lẫn nhau 
trong tâm trí của mình cho phép chúng ta hiểu 
cách thức mà mỗi mối liên hệ trong số mười 
hai mối liên hệ nhân quả tuần tự tạo ra một mối 
liên hệ khác. Một kết nối được thiết lập giữa cái 
này và một cái khác và, chúng ta biết rằng cái 
khác này là hạt giống mà từ đó tác động của cái 
đó sẽ tạo nên sự phát triển. Kết quả là, chúng ta 
hiểu rõ hơn về cách trải nghiệm bên trong của 
chúng ta được xây dựng thông qua sự liên kết 
dần dần của nhiều khía cạnh. Tiến trình mắc 
xích tạo luân hồi và trình tự tháo gỡ, phá bỏ quy 
trình này để dẫn đến con đường giải thoát giác 
ngộ có thể được tìm thấy ngay trong giáo lý về 
sự phụ thuộc lẫn nhau. 

Có nhiều bộ Kinh ghi rõ giáo nghĩa Duyên 
khởi được thuyết giảng bởi Đức Phật nhưng có 
hai thể loại chính liên quan đến khái niệm về sự 
xuất hiện tương thuộc đó là loại xác định nguyên 
tắc chung và loại mô tả chỉ tiết các thành phần 
riêng lẻ được kết nối với nhau thành một chuỗi 
xích. Nguyên tắc hay quy luật chung để lý giải 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 207 


về sự hình thành và hủy diệt của mọi hiện hữu 
bằng bốn câu kệ như trong các Kinh số: 292-299 
và 348-350 trong Kinh Tạp A Hàm hay trong 
Tiểu Bộ Kinh (Khuddaka Nikaya), ở bản Kinh 
Phật Tự Thuyết (Udàna) Đức Phật đã dạy: 
“Imasmim safi Idam hoti 
Imasmimasafi Idamna hofi 
Imassuppãdã idam uppajjati 
Imassa nidrdhãidam nirujjhatiˆ 
It#1M7R (Thứ hữu có bỉ hữu) 
It#t#\{Â 2E (Thứ sanh cố bí sanh) 
It###4\{# ## (Thứ vô cố bí vô) 
I3 # ft ĐÃ (Thứ diệt có bỉ diệt) 
Có nghĩa là: 
Cái này có nên cái kia có 
Cái này sinh nên cái kia sinh 
Cái này không nên cái kia không 
Cái này diệt nên cái kia diệt. 

Về quy luật chi tiết cũng đã được nhiều 
bộ Kinh ghi rõ trong đó có Trung Bộ Kinh 
(Majjhima Nikaya), Kinh số 115. Bahudhàtuka 
sutta (Kinh Đa Giới), Đức Phật dạy: “... Ở đây, 
này Ananda, Tỷ-kheo biết như sau: Nếu cái này 
có, cái kia có; do cái này sanh, cái kia sanh. 
Nếu cái này không có, cái kia không có; do cái 


208 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


này diệt, cái kia diệt. Tức là vô minh duyên 
hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, 
danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, 
xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ 
duyên hữu; hữu duyên sanh; do duyên sanh lão 
tử, sầu, bi, khổ, ưu, não sanh khởi. Như vậy, này 
Ananda, là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. 
Nhưng do sự diệt trừ, sự ly tham hoàn toàn của 
chính vô minhnày, các hành diệt; do các hành 
diệt, danh sắc diệt; do danh sắcdiệt, lục nhập 
diệt; do lục nhập diệt, xúc diệt; do xúc diệt, 
thọ diệt; do thọ diệt, ái diệt; do ái diệt, thủ diệt, 
do thủ diệt, hữu diệt; do hữu diệt, sanh diệt, do 
sanh diệt, lão tử, sâu, bi, khổ, ưu, não đoạn diệt. 
Như vậy là sự đoạn diệt hoàn toàn của khổ uẩn 
này. Cho đến như vậy, này Ananda, là vừa đủ 
để nói: '““Tỷ-kheo thiện xảo về duyên khởi”.!4 
Từ một khuôn khổ, nguyên tắc chung, định 
dạng trước thường được sử dụng để lý giải cho 
định dạng sau và, định dạng sau thì phổ biến 
hơn và thường được biểu thị đơn lẻ, chi tiết 
nhưng không mất đi tính nối kết, tương thuộc 
mà ngược lại. Để giải thích về lý Duyên khởi, 
Nhất Thiết Hữu Bộ (ấhÈ——7JÊïđB, Sarvästiväda, 
S.. sarvästiväadin) gọi tắc là Hữu Bộ, một bộ 


14 Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 209 


phái cho rằng tất cả pháp đều tồn hữu (nhất 
thiết hữu, sarvam asti) và “Ngã vô pháp hữu” 
đã chủ xướng học thuyết 6 nhân (sad-hetavah) 
gồm: Câu hữu nhân, Đồng loại nhân, Biến hành 
nhân, Tương ưng nhân, DỊ thục nhân, Năng tác 
nhân và, 4 duyên (catvärah pratyayäh) gồm: 
Nhân duyên([Ñ#4), Đẳng vô gián duyên (SÈ## 
lBl##š), Sở duyên duyên (T8), Tăng thượng 
duyên (}*{ L.#&). Trung Quán Luận cũng đề cập 
đến 4 duyên: Nhân duyên (#4), Thứ đệ duyên 
(2XZ8‡ˆ), Duyên duyên (#&#&) và Tăng thượng 
duyên (lá Ít). 

Trong giáo lý Thập Nhị Nhân Duyên thì 
Mười Hai Nhân Duyên được chia thành ba thời 
như sau: 


A. Quá khứ: 
I. Vô minh (HH, S. avidyäã, P. avIjjä): 
Không hiểu rõ bản chất của mọi hiện hữu 
2. Hành (ƒT, S. samskãra, P. sankhara): 
Động lực tạo tác 
5 nhân: 1, 2, §, 9, 10 
B. Hiện tại 
3. Thức (ñỗù, S. vijñãna, P. viãñãna): Sự thấy 
biết, thức tái sanh 


210 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


4. Danh sắc (#4, S., P. nãmarũpa): Tâm 
và vật 


5. Lục nhập (SỈ, S. sadãyatana, P. 
salayatana): Sáu căn, sáu giác quan 
6. Xúc (ấu, S. sparsa, P. phassa): Sự tiếp 


xúc giữa lục căn và lục trần 
. Thọ (ý, S, P. vedanä): Cảm thọ 
5 quả: 3, 4, 5, 6, 7 
§. Ái (Z, S. trsnã, P. tanhã): Ham muốn 
9. Thủ (lW, S, P. upädãna): Sự chấp thủ 
10. Hữu (E, S, P. bhava): Sự có mặt, tồn 
tại, nghiệp quả gồm Dục hữu, Sắc Hữu và 
Vô sắc hữu, Nghiệp hữu (kamma-bhava) 
5 nhân: I1, 2, 8, 9, 10 
Œ. Vị lai: 
11. Sinh (, S., P. jãti): Thọ sanh, khởi 
sanh... 
12. Lão tử (Z2ZE, S., P. Jaramarana): Già, 
chết 
5 quả: 3, 4, 5, 6, 7 
Sự tương tục của tính liên kết và tương quan 
được thể hiện bởi nguyên lý Duyên khởi minh 
họa cho sự phụ thuộc lẫn nhau. Mọi thứ được 
kết nối, phụ thuộc và tỐn tại trong mối quan hệ 
với nhau, chúng được tạo thành từ nhiễu yếu tố 


¬ 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 211 


khác nhau, do thế tất cả mọi thứ tôn tại đều vô 
thường và không có thực thể nội tại; tất cả mọi 
thứ đều không có nguyên nhân đầu tiên. 
Trong phẩm Nhân Duyên của Trung Luận 

ngài Long Thọ đã nói: 

“j)*^» H1 

7RNRi#£1th% 

+44 

Xi XI” 


“Chư pháp bất tự sinh, 
Diệc bất tùng tha sinh, 
Bất cộng bất vô nhân, 
Thị cố tri vô sinh”. 

Nghĩa là: 

“Các pháp chẳng tự sinh 
Cũng chẳng từ tha sinh 
Chẳng cộng không vô nhân 
Nên đều biết vô sinh”. 

Trên bình diện lịch sử, trải qua quá trình 
phát triển giáo nghĩa Duyên khởi được chia 
thành 5Š loại căn bản như sau: 

I- Nghiệp cảm Duyên khởi (ŠŠJ&#&q#t) 

trong thời kỳ Bộ phái Phật giáo; 

2- Tánh không Duyên khởi (fEZE#&4#) 

của học phái Trung Quán; 


212 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


3-_A lại đa Duyên khởi (fh[ÑRl§#&#) của 
Du già hành phái; 

4- Như Lai tạng Duyên khởi (/12K#&#Z 
##) còn gọi là Chân như Duyên khởi 
(1£) 

5-. Pháp giới Duyên khởi (ÈZ7##&##Ö) trong 
“Kinh Hoa Nghiêm. 

Ý nghĩa của Pháp giới (7©) rất rộng và 
bao gồm nhiều loại pháp giới, chỉ cho muôn 
hữu vũ trụ như Thập pháp giới của Lục phàm, 
Tứ thánh... 

Pháp Giới Duyên Khởi trong Kính Hoa 
Nghiêm có nghĩa là vạn vật trong vũ trụ đều 
khởi sinh từ Như Lai Tạng, bản tâm thanh tịnh 
của tự tánh. Do vậy dù là “một” (toàn thể) hay 
“nhiều” (bộ phận) hay dù là bản thể hay hiện 
tượng, tất cả các pháp đều phát xuất từ quy luật 
Tương tức (JRRll), Tương nhập (JR.A,). Ví dụ, 
mỗi chúng sanh không tổn tại biệt lập trong 
Tam giới, Lục đạo mà tất cả chúng sinh được 
liên kết với nhau để thành tựu; giống như các 
chuỗi hạt trên lưới Indra (Nhân đà-la-võng, 
Ư##£ïÄ), chúng phản chiếu trùng trùng vô tận 
và có độ sáng rực rổ vô hạn. Do đó, Pháp Giới 
Duyên Khởi được hiểu là “Viên dung vô ngại” 
([Ellfflif), Trùng trùng vô tận (RE) 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 213 


và, “Tương tức tương nhập” (JHRIJRA,). Có 
thể nói Pháp Giới Duyên Khởi đã đạt đến đỉnh 
cao của tư tưởng Phật giáo. 

Dưới góc nhìn Hoa Nghiêm, mọi sự vật, 
hiện tượng đều được liên kết với nhau qua mắc 
xích Nhân - Duyên - Quả. Tâm làm chủ các 
pháp (nhân), dưới sự hỗ trợ của duyên (tác 
nhân) mà quả được thành (thực tại khách quan). 
Theo cách hiểu này thì bản thân nhân cũng là 
một duyên và duyên cũng là một nhân; “cái 
này có cái kia có, cái này sinh cái kia sinh, cái 
này diệt cái kia diệt”'? cũng tức nói “Pháp giới 
duyên khởi” hay “Pháp giới trùng trùng duyên 
khởi”. Nếu nói “nhất tâm chân như” là phần 
“nh” của chân như hay chân tâm thì “pháp 
giới duyên khởi” chính là phần “động”. Và vì 
các pháp đều phát xuất từ tâm, nhờ duyên hòa 
hợp mà thành nên không có tự tánh, không có 
chủ thể, vô tướng, bất sanh bất diệt và vô công 
dụng hạnh (phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm). 
Chẳng hạn như một ngôi nhà muốn thành hình 
trước hết nó phải nằm trong tâm của con người, 
dưới tác động của các duyên ngoại lai như nhân 
lực, cát, đá, nước, xi măng... mà ngôi nhà được 


15_ Kinh Phật Tự Thuyết (Tiêu Bộ Kinh I) 


214 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tạo ra, trở thành thực tại hiện hữu. Chính bởi 
ngôi nhà thực sự đang có mặt, có thể dùng 
giác quan để cảm nhận được nên hiện tượng ta 
thấy Có (Diệu hữu) nhưng bản chất ngôi nhà 
là Không, không có tính riêng cố định, không 
thường hằng bất biến (Chân không). Ta không 
thể gọi ngôi nhà là cát hay xi măng... được vì 
chúng là tổng hòa của các duyên, cứ như vậy 
mà truy nguyên đến cùng các thành tố trong 
từng yếu tố cũng không có một tự tánh nào cả, 
do đó nói thực tại vạn pháp hiện tượng là Có, 
do duyên hòa hợp mà thành; bản chất là tánh 
Không, không có tự tánh, không thường hằng 
vĩnh cửu. Như kinh nói: 

“Tất cả các pháp vô sở hữu 

Diễn thuyết các pháp không, vô chủ 

Như huyễn, như diệm, trăng dưới nước 

Cũng như giấc mơ cùng bóng tượng”. 

(phẩm Hiền Thủ) 

Chân không là thể tánh tuyệt đối của chân 
như, ly ngôn luận, ha đối đãi, bất khả tư nghì. 
Diệu hữu là sự có mặt như thật của muôn pháp, 
còn gọi là Như Lai Tạng hay Nhất tâm'°. Từ nơi 


16 Asvaphosha, Tỷ kheo Thích Giác Quả dịch, Luận Khởi 
Tín Đại Thừa, Nxb Thuận Hóa - Huế, 2012, tr.18 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 215 


Thể Chân không và Tướng Diệu hữu mà ứng 
hoạt nghiệp Dụng trùm khắp pháp giới. Song, 
Có và Không tuy hai mà một, Hữu - Không bất 
tương ly, nhờ Có và Không mà các pháp được 
tương sinh, tương thành (dĩ hữu không nghĩa 
cố, nhất thiết pháp đắc thành)”. 

Tôn tại (existence) theo Phật giáo là sự có 
mặt trong mối tương quan giữa vạn pháp. Nhất 
tâm chân như, pháp giới duyên khởi là chân lý 
hợp tạo nên sự tôn tại đó, cấu thành nên vũ trụ 
vạn hữu và vũ trụ vạn hữu không ngoài chân 
tâm. Duy Thức luận lấy ví dụ tâm như nước và 
pháp giới là sóng, bản chất của sóng là nước, có 
nước mới có sóng như tâm tạo ra pháp giới. Tuy 
nhiên, sóng với nước không hai, sóng ngừng 
động lại hòa với nước làm một; tâm và pháp 
giới vốn chẳng khác, một niệm tâm mà sinh 
ra pháp giới, rồi cả pháp giới sau cùng lại quy 
về một niệm tâm, nên Kinh nói: “Trong tất 
cả biết một, trong một biết tất cả”!8 (phẩm Sơ 
Phát Tâm Công Đức), “Pháp giới trên đầu sợi 
lông” (phẩm Phật Bất Tư Nghị Pháp) hay “cả 


17 Nãgãrjuna, Trung Quán Luận, Sđd. 

18 Về sau trở thành công án nỗi tiếng của Thiền tông: “Vạn 
pháp quy Nhất, Nhất quy hà xứ?” (Muôn pháp về Một, 
Một đi về đâu?) 


216 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đại địa nằm trong hạt cải”', tương tức tương 
nhập, dung thông vô ngại, vô cùng vô tận, đó là 
nguyên lý Pháp giới duyên khởi, Vô tận duyên 
khởi hay Thập huyền duyên khởi”. Kẻ trí ở nơi 
chân tâm quan sát các pháp thấy rõ như vậy 
nên không sinh tâm chấp trước, phân biệt, sự 
sự vô ngại, “tức sự nhi chân”?! (nơi huyễn mà 
biết chân); kẻ mê dùng vọng tâm cho là thật 
có, không biết là như huyễn do duyên, chấp có 
ngã và ngã sở mà sinh tâm bám víu, phân biệt 
mà chiêu cảm phiền não khổ đau. Nên nói Phật 
và chúng sanh, mê và ngộ chỉ khác nhau ở một 
niệm, thật tri các pháp từ tâm tưởng sanh, do 
duyên mà thành, lìa xa vọng tưởng chấp trước 
thì ngay đó là đại tánh Viên giác, bởi lẽ: “Muôn 
pháp không thật, do duyên gặp mà sinh ra, pháp 
sinh ra vốn không, hết thảy chỉ có biết, biết như 
huyễn mộng, chỉ là nhất tâm, tâm lặng mà biết, 
mắt thấy là Viên Giác” ()3X/lfã › Z8Iñ0 
# -› #344 › —WJlÉẰš - #1 ZJS - {E 
Z— lò › b3 › H~Z BI)? hay nói 
như Kinh văn: Nếu ai chứng hiểu lý duyên khởi 
19_ Kinh Pháp Hoa 

20_ hffps://quangduc.com/a57053/phap-gioI 


21 Kinh Đại Nhật 
22. Tông Mật tô sư, W?ên Giác Kinh Lược Sở Tự Chú 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 217 


sẽ được trí huệ và tam muội, cũng tức là thành 
tựu Phật quả” (phẩm Hiền Thủ). 

Dùng trí này mà thể nhập Chân tâm, Thiền 
tông gọi là tìm thấy Bản lai diện mục, Mật tông 
nói Tức thân thành Phật, Tịnh độ tông gọi là Tự 
tánh Di Đà, duy tâm Tịnh độ và Hoa Nghiêm 
tông gọi là thể nhập Nhất chân pháp giới - thể 
của các pháp môn đại tổng tướng, không sanh 
không diệt, không hình không tướng, trùm 
khắp hết thảy, không thể nghĩ bàn””, là Thật 
Báo Trang Nghiêm Độ của chư Phật Như Lai”. 
Đây được xem là căn cốt của triết học về Tâm, 
nguyên lý duyên sinh của Hoa Nghiêm Tông, 
cũng là một trong những tư tưởng tĩnh hoa của 
Đại thừa Phật giáo. 

Từ giáo nghĩa pháp giới duyên khởi này mà 
chư tổ sư lại lập ra thành tam quán - tứ pháp 
giới, lấy đây làm y cứ diễn giải pháp giới trong 
Hoa Nghiêm, trình bày muôn pháp trùng trùng 
duyên nhau mà thành, nên cũng có thể nói pháp 
giới duyên khởi của tông Hoa Nghiêm cũng 


23 Trần Hoàng Hùng, “7m” Trong Kinh Điển Phật Giáo 
Bắc Truyên, Nghiên cứu Tôn giáo số 7&8 (157), 2016, 
tr.49 

24 Pháp sư Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa, 
tập 122 


218 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tức là hình thức quy nạp của bốn pháp giới và, 
cũng từ đây mà khai triển thành lục tướng, thập 
huyền môn v.v... 


1. Tứ pháp giới 
(UH‡E#*, Four Dharmadhätu) 

Bốn pháp giới của tư tưởng triết học Hoa 
Nghiêm gồm hai thực tại tương đối mang tính 
quy ước đó là Sự pháp giới, Lý pháp giới và hai 
thực tại siêu việt tuyệt đối đó là Lý sự vô ngại 
pháp giới và Sự Sự vô ngại pháp giới. 

Dharmadähtu (Pháp giới - 3*7*) là một 
thuật ngữ được sử dụng trong Phật giáo Đại 
thừa để chỉ về lãnh vực của hiện tượng và lãnh 
vực của bản thể. 

Pháp giới là thế giới vạn pháp, tức mọi hiện 
hữu trong vũ trụ. Pháp giới gồm có nhiều nghĩa: 

« Tên gọi của các sự vật khi nói về Lý và 
Sự. 

« Giáo nghĩa Duyên khởi mô tả về sự sinh 
khởi của muôn hữu vũ trụ trong đó có 18 
pháp giới... 

° Theo Trung Quán, Pháp giới có nghĩa là 
Chân như, Thực tại hay Niết-bàn. Chữ 
giới có nghĩa là bản thể hay bản chất tối 
hậu nội tỒn trong mỗi con người. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 219 


° Pháp giới cũng có nghĩa là xá lợi Phật 

°Ò Trong Mật giáo thì Pháp giới bao gồm 
Thai Tạng giới (Garbhadhatu: vật chất) 
và Kim Cang giới (Vajradhatu: bất hoại). 

° Trong Pháp giới hay thế giới hiện tượng, 
có ba cõi là Dục giới, Sắc giới và Vô sắc 
giỚI. 

Trong triết học Phật giáo Đại thừa, nó 
được gọi bằng một số từ ngữ liên quan, bao 
gồm Tathata (Thực tại như-là), tính không... 
Dharmadahtu là tiếng Phạn có nghĩa là Pháp 
giới... Dharma có thể chỉ cho sự vật, các pháp, 
nguyên tắc, sự thật, thực tại tuyệt đối; Dhàtu có 
thể chỉ cho thế giới hoặc vương quốc (realm), 
cảnh giới, khu vực... 

Thuật ngữ pháp giới cũng có thể ám chỉ đến 
Pháp thân (#, S. Dharmakãya) hay Chân 
như hay Phật tánh. Đây là một cấp độ ý thức 
cao hơn so với cấp độ trước đó. Đức Phật là 
pháp giới vô tận trong Kinh Đại Bát Niết Bàn, 
có nghĩa là pháp thân vô biên. Trong trường 
hợp này, Đức Phật đại diện cho tổng thể của 
tất cả mọi hiện hữu. Dharmadahtu là tâm thanh 
tịnh trong trạng thái tự nhiên của nó, không có 
che chướng, đó là trạng thái của tâm chân như, 
chân tâm. Được tiếp cận qua dòng tâm thức, nó 


220 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


là chất lượng cốt lõi hay bản chất của tư tưởng, 
nên tảng cơ bản của nhận thức, là chất lượng 
cốt lõi hay bản chất của ý thức vì Giới có nghĩa 
là bản chất tối hậu, thâm sâu nhất. 

Dharmadahtu (S. Dharmaksetra) có nghĩa 
là pháp tính, thật tướng, chân như... Pháp giới 
cũng có nghĩa là cảnh giới của lý tắc, là sự 
tướng của hết thảy sự tướng, là Như Lai Tạng, 
là chân như, là thực tại, là niết bàn... 

Ngoài ra, trường phái Hoa Nghiêm đã phát 
triển thêm như sau: Trong Kinh Hoa Nghiêm, 
khái niệm pháp giới duyên khởi lần đầu tiên 
được giới thiệu và, nó được trường phái Hoa 
Nghiêm phát triển thêm thành một hệ thống có 
cấu trúc, hệ thống giảng dạy phù hợp với kiến 
giải trí thức Trung Quốc. Tổ Đỗ Thuận (‡tÏll, 
557-640) được ghi nhận là người đã thiết lập 
nền tảng của học thuyết pháp giới và được tổ 
Trí Nghiễm (#flli, 602-668) phát triển thêm. 
Tổ Pháp Tạng (È*šj#, 643-712) hệ thống hóa 
và, tổ Thanh Lương Trừng Quán ml lỗi, 
khoảng 737-831), tổ Tông Mật (ZZ, 780- 
841) xây dựng. Dharmadhtustava (Ca ngợi 
Pháp giới), một chuyên luận về pháp giới được 
cho là của tổ Nãgãrjuna (Long Thọ, *TIIv[*1, 
ñEf]), trong khi quyển tác giả của nó vẫn còn 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 221 


cần truy cứu. Theo lời dạy của Đức Phật, Pháp 
giới là nền tảng để đạt được niết bàn mà pháp 
giới chính là niết bàn. 

Nó được trình bày chi tiết về Pháp giới 
Hoa Nghiêm và những bình luận kèm theo về 
lý thuyết Tứ Pháp Giới. Khái niệm này đóng 
vai trò nên tảng cho khuôn khổ thiển định của 
truyền thống Hoa Nghiêm. Pháp giới là mục tiêu 
tối hậu của sự thực hành của một vị Bồ tát; đó là 
bản chất rốt ráo của thực tại mà hành giả phải thể 
nhập. Bốn pháp giới có thể được mô tả như bốn 
cách tiếp cận nhận thức về thế giới, bốn cách 
nhận thức thực tại. Tóm lại, bốn pháp giới là căn 
bản, là bốn nhận thức tiếp cận thực tại siêu việt. 
Bốn Pháp giới là bốn trụ cột của Hoa Nghiêm. 

Như đã nói ở trên, lý thuyết về Tứ pháp giới 
đầu tiên được nêu ra bởi Sơ tổ Hoa Nghiêm 
tông - Đỗ Thuận pháp sư”, được viết trong 
cuốn “Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn”(Š 
lu} 7 KHÌ"])?5, sau được đệ nhị tổ Trí Nghiễm 


25 đ{ĐlX,lẾM (IÍNH K7.) < LH HE 
Ù | §=§Ú | {EXšflbfERK-+-E#(— #HJšlñm, ZcE 
Z:Eti xf, H 441-460 (W7 2010 #)#4tTfi3 

X1, tr441 

26 Đến nay đã bị thất lạc, chánh văn chỉ còn thấy trong các 
bản chú sớ của đệ tứ tô và đệ ngũ tô... 


lj 
sa 


li 


4M 


ID 


222 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


và đệ tam tổ Pháp tạng diễn thuyết rộng rãi, cho 
đến thời của Trừng Quán đệ tứ tổ thì tư tưởng 
này mới thật sự đồng nhất với triết lý Hoa 
Nghiêm”. Quan điểm về Bốn pháp giới của tổ 
Đỗ Thuận được chú sớ khá rõ trong cuốn “Hoa 
Nghiêm Pháp Giới Huyễn Kính” (#Šll 33 7# 
?) của tổ Trừng Quán và “Chú Hoa Nghiêm 
Pháp Giới Quán Môn” ()###l£* 7#illJ) của đệ 
ngũ tổ Tông Mật. 

Pháp giới hay Pháp giới duyên khởi là một 
trong những tư tưởng trọng tâm của kinh Hoa 
Nghiêm. Về định nghĩa, Tông Mật tổ sư cho 
rằng Pháp giới là bản thể thân tâm của tất cả 
chúng sanh, từ xưa đến nay, rõ ràng thấu suốt, 
bao la trùm khắp, là trạng thái thực sự duy nhất, 
không có hình thức, giới hạn và được hàm dung 
trong một niệm tâm”. Nói cách khác, pháp giới 
chính là tâm của chúng sanh, tâm ấy năng sinh 
các pháp thế gian lẫn xuất thế gian, từ sắc giới 
cho đến thân tướng hảo Như Lai”. Pháp giới 
cũng là một trong mười tám giới, tức cảnh giới 


27_ Gs. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai, Bốn Pháp Giới, 
2009, tr.4 

28 l2, hi | RI|SRZEƒRKXÌ, ÿEEllfÌ⁄7f-BM| ], ACIEXT 
lãkIEð#f#ếŠ, Vol. 45, No. 1884, 2006, tr. 

29 Vasubandhu, Vãng Sanh Luận Chú, quyên thượng 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 223 


mà ý thức nương dựa vào; cũng là pháp trần, 
một trong lục trần; trong đó bao gồm các pháp 
hữu vi, vô vi và tất cả đều là sở duyên của ý 
thức”. Tóm lại, pháp giới nói rộng ra chính 
là sum la vạn tượng trùng trùng vô tận, chung 
quy lại chính là tâm thức nhất niệm của mỗi 
chúng sanh, tâm hàm nhiếp muôn hữu, muôn 
hữu khởi do tâm. 

Sơ tổ Đỗ Thuận y cứ trên chánh văn Hoa 
Nghiêm mà lập ra pháp quán Hoa Nghiêm, 
gồm Chân không quán, Lý sự vô ngại quán và 
Châu biến hàm dung quán°!. Từ tam quán này 
mà phân tích thành tứ pháp giới: Sự pháp giới, 
Lý pháp giới, Lý sự vô ngại pháp giới và Sự sự 
vô ngại pháp giới. Tuy nhiên, theo một số tác 
phẩm của tổ Trừng Quán và tổ Tông Mật thì 
Sự pháp giới đã bị lược đi, chỉ còn lại Lý pháp 
giới, Lý sự vô ngại pháp giới và Sự sự vô ngại 
pháp giới, tương ứng với Chân không quán, Lý 
sự vô ngại quán và Châu biến hàm dung quán. 
Điển hình như trong Chú Hoa Nghiêm Pháp 
Giới Quán Môn, tổ Tông Mật nói: “Lược có 
ba loại, trừ Sự pháp giới, vì sự không độc lập, 


30 Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nguyện Kinh, quyền thượng 
31 EliðfỦH sEftìk7£- xxx, CBETA, T45, p.672, a, tr.l 


224 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


nên không có pháp trong tông pháp giới. Nếu 
quán riêng, tức là cảnh của chấp tình, chấp sự, 
vì chẳng phải là cảnh của trí quán. Nếu là môn 
phân tích nghĩa, thì sẽ có bốn”. Hay trong một 
nghiên cứu về Pháp Giới Huyền Kính của tổ 
Trừng Quán, tác giả Chu Tuệ Định (2S) 
của Hoa Nghiêm Chuyên Tông Học viện đã 
thiết lập sơ đồ pháp giới tam quán như sau: 


SƠ ĐÔ PHÁP GIỚI TAM QUÁN 


SE)XZT 
(Sự pháp giới) 
ajñ REẤ - HìXZ 
(Pháp giới (Chân không quán) (Lý pháp giới) 
huyền kính) 
UH)X7T-EN 
(Tứ pháp giới quán) 
HHSEfMHUDIEH - HS EƒmEH)X7R 
Lý sự vô ngại quán) (Lý sự vô ngại 
pháp giới) 
(85) 
(Tam quán) 


m='-= `. =-=.. `... 
(Châu biến _ (Sự sự vô ngại pháp giới) 
hàm dung quán) 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 225 


Vì theo tổ Trừng Quán: “Tướng của pháp 
giới cốt yếu chỉ có ba, nhưng lại đủ bốn loại: 
Sự pháp giới, Lý pháp giới, Lý sự vô ngại pháp 
giới, Sự sự vô ngại pháp giới. Ở đây chỉ trình 
bày ba loại sau, còn Sự pháp giới thì cách biệt, 
không dung thông, rất khó trình bày. Hơn nữa 
mỗi mỗi sự tướng đều có thể thành cảnh quán, 
cho nên không nói đến, cũng đều là thể sở y 
của ba pháp quán”3?. Tuy nhiên, theo tổ Pháp 
Tạng thì pháp giới là một trú xứ rộng lớn và thù 
thắng, gồm đủ cả bốn nghĩa: Sự pháp giới, Lý 
pháp giới, Lý sự vô ngại pháp giới, Sự sự vô 
ngại pháp giới 3. Từ những cách lý giải trên có 
thể thấy, pháp giới theo Hoa Nghiêm tông được 
phân tích trên bốn phương diện: Sự pháp giới, 
Lý pháp giới, Lý sự vô ngại pháp giới, Sự sự vô 
ngại pháp giới; tuy nhiên trên mặt trí quán pháp 
giới thì chỉ có ba (trừ Sự pháp giới), ba pháp 
giới này tương ưng với ba pháp quán của sơ tổ 
Đỗ Thuận. Và trong tác phẩm này, bút giả sẽ 
nghiên cứu cả Tam quán và Tứ pháp giới trong 
mối quan hệ tương tức, tương nhập với nhau, 


32 Đại sư Thanh Lương, Thích Nguyên Chơn dịch, Hoa 
Nghiêm Pháp Giới Huyễn Cánh, 2016, quyên thượng (t.1) 

33 Pháp Tạng tổ sư, Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký, 
Sđd., q.18, No.1735, tr.952-953 


226 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đặt dưới góc nhìn Hoa Nghiêm tông và y cứ 
trên chánh văn kinh Hoa Nghiêm. 
1.1. Sự pháp giới: 

Sự là chủ sở hữu của các trường ngữ nghĩa 
“vật chất”, “hiện tượng” và “sự kiện”. Có 
thể coi đó là “lãnh địa” mà mọi sự vật, hiện 
tượng đều tổn tại, là hiện thực các pháp trong 
thế gian, sự sai biệt trong các pháp sắc và tâm 
chúng sanh và chịu sự phân cách, giới hạn của 
không gian và thời gian”. Chúng là những 
tướng trạng, hiện tượng, đời sống hiện thực, các 
sự vât, sự việc mà giác quan con người có thể 
thấy và cảm nhận được. Những quy ước, ước 
định mang tính tương đối ở thế gian cũng thuộc 
Sự pháp giới. Hay nói cách khác, Sự pháp giới 
là cảnh giới của Thế đế, là “phần sanh diệt môn 
của Như Lai tạng”. 

1.2. Lý pháp giới: 

Pháp giới của Lý có nghĩa là “nguyên tắc”, 
“quy luật” và “bản thể”. Lý (nguyên tắc) là một 
thuật ngữ thường đề cập đến trật tự siêu hình cơ 
bản làm nền tảng cho các sự kiện cũng như các 
34 Duy Tắc Thiền sư, Ht. Duy Lực dịch, Yí éu Chỉ Đại 


Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 2009, tr.3 
35 Ht.Thích Thiền Tâm, Sđd. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 227 


nguyên tắc lý luận giải thích trật tự đó. Giáo lý 
Phật giáo thường sử dụng thuật ngữ Lý như một 
từ đồng nghĩa với khái niệm về tánh Không. 
Ngài Wonhyo, một cao tăng của Hàn Quốc là 
người đầu tiên đã tiến hành phân tích dựa trên 
mối quan hệ giữa lý và sự, điều này đã tác động 
đến các học giả Hoa Nghiêm ở thời kỳ đầu. 
Trong khi ở trong thế giới của lý, có thể nhận 
thức được các nguyên tắc liên kết sự với nhau, 
các nguyên tắc này quan trọng hơn bản thân 
các sự kiện cụ thể. Wang Yangming, một triết 
gia không đồng ý với những lời dạy của Zhu 
Xi, vì cảm thấy rằng nguồn gốc của Lý có thể 
không nằm ở thế giới mà nằm ở chính bản thân 
mỗi người. Do đó, Wang Yangming là một nhà 
tư tưởng duy tâm hơn, người đã áp dụng một 
cách tiếp cận nhận thức luận khác biệt. Tuy 
nhiên, hai nguyên tắc triết học này không được 
coi là loại trừ lẫn nhau trong thực hành y học cổ 
truyền Trung Quốc, nơi cả hai cách giải thích 
nội sinh và ngoại sinh của những ý tưởng này 
đều được chấp nhận. 

Nói một cách dễ hiểu hơn, Lý pháp giới là 
thế giới của chân lý tuyệt đối, bản thể tối hậu, là 
chánh niệm về chân như, sự hiển hiện của Nhất 
tâm, bản chất đồng nhất trong thể tánh của các 


228 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


chúng sanh trên những pháp sắc và tâm khác 
nhau; thể tánh ấy bất sinh bất diệt, không có 
ngăn ngại, cũng tức là tánh Không, Phật tánh, 
Pháp thân, Như Lai tạng*5. Chẳng hạn bằng mắt 
thường ta có thể thấy hiện tượng muôn vàn các 
pháp sai biệt như nhà cửa, xe cộ, trắng đen, phải 
trái... đây là Sự pháp giới. Tuy nhiên, khi xét 
đến cùng bản chất của mỗi pháp ta sẽ không 
thể tìm thấy một chủ thể hay tự tánh nào cả, 
cũng tức là bản chất của tất cả các pháp đó đều 
là Không tính. Hiện tượng các pháp vô tận sai 
biệt nhưng thể tánh của chúng lại chỉ có một (vô 
tận sự pháp, đồng nhất tánh cố), đồng nhất tính 
này chính là Lý pháp giới. Nói cách khác, Lý 
pháp giới là bản chất tánh Không của vạn pháp, 
là “phần Chân như môn của Như Lai tạng”. 
Và, từ Sự muốn thấy Lý phải dùng Chân không 
quán, nên trong các sớ luận chú giải của chư tổ 
sư, Chân không quán cũng tức là Lý pháp giới”, 
dựa trên Lý pháp giới. 

Chân không tức là nhị như (Tùy duyên 
chân như và Bất biến chân như) trong Lý pháp 


36 Nguyễn Thế Đăng, Đi Vào Kinh Hoa Nghiêm, Nxb 
Thiện tri thức, 2015, tr.63 

37 Ht.Thích Thiền Tâm, Sđd. 

38 S6lẪy )k7fF 3X? & ƑESSBUÌX7FENE | 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 229 


giới. Dùng Chân không quán để thấy thật lý 
của các pháp, chẳng phải là đoạn diệt không, 
không có gì cả, cũng chắng ly sắc không, mà 
là hữu minh không (trí tuệ thấy rõ thật tướng 
không)”. Ngay cả khái niệm “Không” cũng 
không vì đó chỉ khái niệm, chỉ là giả danh. 
Hay trong Chú Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán 
Môn, tổ Tông Mật giải thích: Chân không là 
thể của pháp giới, cũng tức là bản tâm, vì phân 
biệt chẳng phải hư vọng lo nghĩ luống dối mà 
gọi Chân, chẳng phải sắc tướng làm trở ngại 
mà nói không (giản phi hư vọng niệm lự cố 
vân Chân, giản phi hình ngại sắc tướng cố 
vân Không dã). Theo chánh văn Hoa Nghiêm 
Pháp Giới Quán Môn (#Êlf)X7f. BÚƒ]) của 
tổ Đỗ Thuận thì từ Chân không quán lại lập 
thành “Tứ cú thập môn” (bốn câu và mười 
môn). Trong đó, hai pháp quán đầu, mỗi pháp 
gồm bốn môn, hiệp chung với hai pháp sau 
cùng mà thành lập Thập môn quán. 
1.2.1. Hội sắc qui không quán (® fh:R7=) 
Nghĩa là quán hội sắc về không, quán sắc 
tức không, gồm có bốn môn. Ba môn đầu có 
tên giống nhau nhưng giải thích khác nhau, đều 


39 Thích Nguyên Chơn dịch, Sđd. 


230 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


dùng pháp để loại trừ tình chấp; môn thứ tư 
chính thức hiển bày, biểu thị rõ lý. 


1.2.1.1. Sắc bất tức không. dĩ tức không cố 
(f FRIZEJIHIZE16): 

Nghĩa là sắc chẳng là không, vì tức không. 
Bởi lẽ sắc chẳng đoạn diệt không, hiện tượng 
sắc khác bản thể không nên nói “sắc chẳng là 
không” (sắc khác không). Tuy nhiên, thể tánh 
của sắc vốn là không, là nhất tâm chân như, 
hòa hợp với sinh diệt... đều không có tự thể vì 
đã quy không ở chân tâm, nên cũng nói “vì tức 
không” (sắc là không). Nói theo tâm kinh Bát 
Nhã là “sắc bất dị không... sắc tức thị không”. 
Và vì là chân không nên chẳng có pháp hay 
cái không để đoạn, y cứ theo nghĩa không này 
nên nói “sắc chẳng là không”. Pháp quán này 
chỉ rõ lìa sắc để hiển không và đoạn không, 
“không” nằm ngoài sắc (như chỗ bức tường thì 
chẳng không, ngoài bức tường là không) cũng 
như loại trừ hai diệt sắc để hiển rõ không (như 
đào giếng, lấy đất đi chỉ còn khoảng không, 
đó cũng là nghĩa diệt sắc)'°. 


40 RfïfmlliK#lli<rỳ)[liễEfù,sE8r;7 4ð, tt L, 
IE#flEZkIEjfff#, Vol. 45, No.1883, 2006, tr.2-3 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 231 


1.2.1.2 Sắc bất tức không. dĩ tức không cố 
( RIIZEJHIIZZ10): 

Theo Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán Môn 
(Éì* ZHẪ), tổ Đỗ Thuận giải thích: Các 
tướng xanh, vàng chẳng phải là lý chân không 
nên “bất tức không” (khác không); nhưng bản 
chất xanh, vàng vốn là vô thể nên “là không” 
(tức không). Phép quán này nhằm loại trừ loạn 
ý, vọng tâm. Một là phá trừ vọng tâm cho rằng 
“sắc tướng là chân không” mà không biết rằng 
“không” ở đây là tánh không (toàn tức); hai là 
niệm chấp “lìa tướng mà thấy tánh”. Mặt khác 
cũng phá loạn ý cho rằng có một vật là thể của 
không (loạn ý không) bằng cách “dùng hữu 
loại trừ đoạn diệt không, dùng bất nhị loại trừ 
dị sắc không hay lìa sắc không và dùng bất tận 
loại trừ “lấy không làm hữu”. 

Tổ Tông Mật lấy ví dụ tánh không cũng 
giống như nước bao dung mọi vật thể nhập vào 
trong nó, tùy vào phân lượng lớn nhỏ của vật 
mà nước bao dung hết thảy, vì tánh của nước 
vốn mềm mại, không trở ngại lưu chuyển. 


232 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1.2.1.3. Sắc bất tức không. dĩ tức không cố 
( TRIIZEĐIHIIZEi4): 

Nghĩa là trong “không” không có sắc nên 
“bất tức không” (sắc khác không), ngược lại, 
vì hội sắc thì vô thể nên “tức không” (sắc là 
không). Môn này loại trừ cả “tức” và “ly”. Bởi 
lẽ tìm trong “không” không thấy sắc nên sắc 
khác không (đoạn tức) và nếu hội quy tất cả thể 
sắc thì lại về không nên sắc chẳng khác không 
(đoạn ly); khi đã đoạn tức và đoạn ly viên mãn, 
ngay đó chính là chân không (bất tức bất ly 
phương vi chân không). Phần cuối của môn này 
cũng là câu tổng kết cho các môn trên, nghĩa 
là đây là những môn dùng pháp mà phân biệt, 
phá trừ tình chấp (chấp sắc — không, hữu — vô). 
Phá trừ vọng tâm, loạn ý cho rằng ngoài sắc có 
“không”, ngoài “không” có sắc cũng như phá 
trừ hình sắc - hiển sắc. 
1.2.1.4. Sắc tức thị không (f&R[|Rš”E): 

Nghĩa là sắc tức là không. Sơ tổ Đỗ Thuận 
giải thích sở dĩ nói sắc tức là không là vì hễ 
có sắc pháp thì tuyệt nhiên chẳng khác chân 
không bởi sắc pháp vô tánh và tất cả các pháp 
đều không ra ngoài quy luật này. Như đã nói ở 
trên, tất cả các pháp nói là vô tánh vì do duyên 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 233 


sinh mà có, bản thân duyên (y tha khởi) cũng 
không có tự tánh nên các pháp viên thành (chân 
lý vô tánh của muôn hữu). 

Sắc đứng đầu trong ngũ uẩn, là đại diện 
cho pháp tướng, ở đây dùng sắc để y cứ mà 
nói nghĩa không, các pháp khác cũng tương tự 
như vậy, từ tam giới, lục đạo cho đến nhị thừa, 
Bồ Tát... cũng không ra ngoài yếu nghĩa “tức 
không” này. Đây cũng chính là dùng lý để làm 
sáng tỏ “sắc tức không” của pháp quán này. 
1.2.2. Minh không tức sắc quán 
(HZ=HII triển) 

Đây là pháp quán quán không tức sắc, cũng 
gồm có bốn môn. Nhưng tướng quán của chúng 
ngược lại với bốn môn trước, thế văn trái nhau 
để phá chấp lẫn nhau. Ba môn đầu có tên giống 
nhau và đều dùng pháp để phá trừ tình chấp, 
môn sau cùng biểu thị lý phá chấp. 


1.2.2.1. Không bất tức sắc. dĩ không tức sắc 
cố (FRIlfi PI\Z=RIIEif) 

Nghĩa là không chẳng là sắc vì không tức là 
sắc. Nói “không chẳng là sắc” vì đoạn không 
chẳng phải là chân sắc; ngược lại, chân không 
vốn không khác sắc nên cũng nói “không tức 


234 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


là sắc”. Từ nơi “chân không là sắc” mà đoạn 
“không chẳng là sắc”. Sự lập luận này cũng 
không ngoài hàm nghĩa đoạn tức và đoạn ly 
như đã nói ở các môn quán trên, nhằm phá trừ 
vọng tưởng, tình chấp và loạn ý, lấy “loại trừ 
đoạn không chẳng phải thật sắc để sánh với 
nghĩa thật sắc chẳng phải đoạn không trong 
môn Hội sắc qui không quán”*!. 


1.2.2.2. Không bất tức sắc, dĩ không tức sắc 
cố(7=T*HIIft 12=RIIff 

Môn quán này đối lại với môn quán thứ hai, 
lấy “lý không chẳng phải là xanh, vàng” để đối 
lại với “xanh, vàng chẳng phải là lý không”. 
Vì “lý không chẳng phải là xanh, vàng” nên 
nói “không chẳng phải là sắc”, đồng thời “chân 
không cũng chẳng khác xanh, vàng” nên nói 
“không tức là sắc”. Và chính hàm nghĩa “chẳng 
khác” cũng “chẳng tức” này mà nói chân không 
“tức là sắc” cũng “chẳng tức là sắc”. Môn quán 
này nhằm phá trừ tình chấp “chân không là sắc 
tướng” cũng như loạn ý cho rằng “không là 
hữu” của hàng phàm phu và nhị thừa. 


41 Thích Nguyên Chơn dịch, Sđd. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 235 


1.2.2.3. Không bất tức sắc, dĩ không tức sắc 
cố (ZZ-RlI#.ĐI)ZERIIfthif) 

Môn quán này giải thích “không chẳng tức 
sắc” vì không là sở y chứ không phải là năng 
y, đồng thời “chân không làm sở y cho năng y” 
nên cũng nói “không tức là sắc”. Do đó, “không 
chẳng tức sắc” và “không tức là sắc”. Ở đây, đệ 
ngũ tổ Tông Mật đã lấy ví dụ cho môn quán 
này như sau: Thứ nhất, ở trong “không” không 
có sắc nên “không” là đối tượng nương tựa của 
sắc, như ánh sáng trong gương không có ảnh 
tượng nên mới làm chỗ sở y cho ảnh tượng, 
nên “không” cũng là ảnh. Thứ hai, ở trong sắc 
không có “không”, như trong hạt châu ma ni 
chẳng có màu đen, xanh, trắng... nhưng những 
màu sắc đó vẫn ánh lên từ hạt châu. 
1.2.2.4. Không tức thị sắc (”=H[lR“fñ) 

Đây là môn thứ tư của pháp quán thứ hai: 
Không tức là sắc. Trong Hoa Nghiêm Pháp 
Giới Quán Môn, sơ tổ Đỗ Thuận giải thích: 
chân không vốn chẳng khác sắc vì pháp này vô 
ngã (khác đoạn diệt không) nên nói “không tức 
là sắc”. Lấy “không” và “sắc” làm biểu ý cho 
môn quán này và các pháp khác cũng không ra 
ngoài quy luật đó. 


236 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1.2.3. Không sắc vô ngại quán (7Z##tfEñ) 

Nghĩa là quán sắc — không vô ngại. Đây là 
môn quán bao quát tám môn quán trước, quán 
sắc — không để thấy sự tương dung, vô ngại giữa 
chúng; bởi lẽ “sắc là huyễn nên chẳng trở ngại 
không, “không” là chân không nên chẳng ngại 
sắc”. Nên Bồ Tát ở nơi sắc mà thấy “không”, 
quán trong “không” mà thấy sắc, không có mê 
vọng, chấp trước, tự tại vô ngại, thuần một vị 
pháp. Đây chính là dụng lực tự tại của môn 
quán “không sắc vô ngại”. 


1.2.4. Mẫn tuyệt vô ký quán (1&fZ#tt# i8) 
Đây là pháp quán cuối cùng nhằm dứt bặt 
mọi tình chấp, gá nương. Chân không là đối 
tượng quán ở môn này, rằng “chân không chẳng 
phải là sắc”, cũng “chẳng khác sắc” hay “chẳng 
phải là không” cũng chẳng “tức không”. Hay 
nói như sơ tổ Đỗ Thuận: “Nhất thiết pháp giai 
bất khả, bất khả diệc bất khả” (Tất cả pháp đều 
chắng thể, chẳng thể cũng chẳng thể), không còn 
mảy may chấp trước, gá nương, “Pháp thượng 
ưng xả hà huống phi pháp”? (Chánh pháp còn 
bỏ huống hồ phi Pháp), đây cũng là nhất niệm 


42 Kinh Kim Cang, Sảd. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 237 


bất khả tư nghì, bất sanh bất diệt, không thể luận 
bàn, chẳng thể tri giải, “vô trí diệc vô đắc”%®, 
cũng gọi là “hành cảnh” bởi lẽ “vừa sanh tâm 
động niệm thì liền trái pháp thể, mất chánh 
niệm” (Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh). 

Theo phân tích của tổ Trừng Quán trong 
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Kính (#Šl# ÿ* 
?#+.~?#) thì pháp quán đầu tiên “Hội sắc qui 
không quán” nhằm “hiển tục tức chân”, “Minh 
không tức sắc quán”; thứ hai nhằm “hiển chân 
tức tục”, “Không sắc vô ngại quán”; thứ ba với 
mục đích “hiển nhị đế đồng thời hiện” và “Mẫn 
tuyệt vô ký quán”; thứ tư nhằm hiển bày “Nhị 
đế đều bặt”. Nếu y cứ trên Tam đế thì pháp 
quán đầu tiên thuộc chân đế, thứ hai thuộc tục 
đế, thứ ba và thứ tư thuộc trung đạo đệ nhất 
nghĩa đế. Còn nếu y cứ trên Tam quán mà nói 
thì pháp quán đầu tiên thuộc Không quán, thứ 
hai thuộc Giả quán, thứ ba và thứ tư thuộc trung 
đạo quán. Trong đó, pháp quán thứ ba thuộc 
song chiếu quán (thành lập cả Không lẫn Hữu) 
và pháp quán thứ tư thuộc song già quán (phá 
bỏ cả không lẫn Hữu) cùng để biểu thị một 
pháp trung đạo. 


43 Bát Nhã Tâm Kinh 


238 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Tóm lại, mười môn quán này thuộc Lý sự 
vô ngại quán hay Lý pháp giới — một trong tứ 
pháp giới của kinh Hoa Nghiêm. Dùng mười 
môn quán này để thấy rõ lý chân không của 
pháp giới, bản thể Không tánh bất sanh bất diệt 
của vạn pháp, từ đó mà nhận chân “lý vô tánh 
duyên khởi” vốn là một trong những tư tưởng 
cốt yếu của Hoa Nghiêm tông. 

1.3. Lý sự vô ngại pháp giới 

Pháp môn không chướng ngại của Lý trước 
sự cản trở của Sự. Bản dịch tiếng Anh của khái 
niệm này là “lĩnh vực trong đó không có trở ngại 
giữa nguyên tắc và biểu hiện.” Một điểm khác 
biệt quan trọng khác do các tổ sư Hoa Nghiêm 
thực hiện là sự tương phản giữa lý và sự, bản 
thể và hiện tượng, được minh họa thông qua 
việc sử dụng các ẩn dụ như vàng và sư tử, hoặc 
nước và sóng. Trước hết, bản thể và hiện tượng 
gắn bó chặt chẽ với nhau và theo một nghĩa nào 
đó đồng nhất với nhau, không có xung đột giữa 
chúng. Cái này không phủ nhận cái kia theo 
bất kỳ cách nào. Thứ hai, bởi vì mọi sự vật phát 
sinh một cách phụ thuộc lẫn nhau theo Trung 
quán luận và, bởi vì các mối liên kết của sự phụ 
thuộc lẫn nhau trải rộng khắp toàn pháp giới và 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 239 


xuyên suốt thời gian, quá khứ, hiện tại, tương 
lai đều phụ thuộc vào nhau, nghĩa là toàn bộ 
pháp giới phát sinh đồng thời, tất cả các hiện 
tượng đều thâm nhập lẫn nhau và đồng nhất 
trong tổng thể phụ thuộc lẫn nhau. Tuy nhiên, 
thay vì tập trung vào các sự kiện trong khi vẫn 
không để ý đến các nguyên tắc, hoặc tập trung 
vào các nguyên tắc trong khi vẫn không để ý 
đến các sự kiện, các sự kiện trong lĩnh vực này 
được coi là sự thể hiện của các nguyên tắc và 
các nguyên tắc không gì khác hơn là thứ tự của 
các sự kiện. 

Lý sự vô ngại pháp giới cũng chính là Lý 
sự vô ngại quán. Trong pháp giới hay pháp 
quán này, lý nhân nơi sự mà được hiển bày, sự 
nhờ lý mà thành tựu, lý - sự cả hai dung thông 
lẫn nhau nên gọi là “Lý sự vô ngại pháp giới”, 
cũng có thể nói, vì lý - sự dung thông mà pháp 
giới vô ngại. Lý - sự cả hai vô ngại, dung thông 
với nhau vì cả hai đều vô tự tánh, không có tự 
thể để ngăn ngại, lý và sự là bản chất và hiện 
tượng của các pháp, ngoài hiện tượng không 
thể tìm thấy bản chất và ngược lại, lý - sự đồng 
nhất, bất nhị, tương dung tương nhiếp, tương 
tức tương nhập, vượt ngoài không gian và thời 


240 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


gian, từ một lý mà thấy tất cả sự, tất cả sự quy 
về một lý. Như Kinh nói: 

“Tất cả cõi nước vào thân tôi 

Chỗ chư Phật ngự cũng như vậy 

Chúng nên xem các chân lông tôi 

Nay tôi hiện bày cảnh giới Phật”. 

(phẩm Thế Giới Thành Tựu) 

Đây là nói lý - sự vô ngại trên mặt không 
gian. Hay về mặt thời gian, Kinh có chép: 

“Những kiếp đời vị lai 

Cõi nước bất khả thuyết 

Một niệm đều biết rõ 

Nơi đó không phân biệt”. 

(phẩm Phổ Hiền Hạnh) 

Cũng nói: 

“Một niệm quán khắp vô lượng kiếp 

Vô khứ vô lai cũng vô trụ 

Như vậy rõ biết việc ba thời”. 

(phẩm Quang Minh Giác) 

Do đây cũng có thể nói “sự lý đồng nhất 
thể” chính là Như Lai tạng duyên khởi hay 
Tánh khởi, thực tướng “duyên sinh” và “tánh 
Không” không những không mâu thuẫn mà 
còn tương hỗ cho nhau. Tuy nhiên, Pháp Tướng 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 241 


tông và Tam Luận tông lại cho rằng lý - sự tách 
biệt nhau. 

Theo Hoa Nghiêm Pháp Giới Quán (S7 
S7 EM), sơ tổ Đỗ Thuận chia Lý - sự vô ngại 
thành mười môn: 

1.3.1. Lý biến ư sự môn (883B]SRF”) 

Nghĩa là lý biến khắp trong sự. Lý tánh là 
năng biến không có phần hạn, sự là sở biến có 
phần vị sai khác. Ở trong mỗi sự, lý tánh Không 
đều bao trùm cùng khắp, toàn biến trong sự, 
không có hạn lượng, phân chia, trong mỗi mỗi 
vi trần đều thị hiện tròn đủ. Chẳng hạn như 
trong sự là ngôi nhà có lý tánh Không hiện diện 
cùng khắp, không thể nói lý tánh là cái cột hay 
cái mái nhà được. Do đó, Kinh nói: “Bất khả 
thuyết thế giới vào trong một thế giới” (phẩm 
Sơ Phát Tâm Công Đức) hay “trên đầu một 
sợi lông chứa đựng mười phương quốc độ” (Ư 
nhất mao đoan, biến năng hàm thọ thập phương 
quốc độ)*+... chính là biểu thị cho ý này. 


1.3.2. Sự biến ư lý môn (S#38ä]*#8Ƒ*]) 


Nghĩa là sự biến khắp trong lý. Ngược lại 
với nghĩa ở trên, sự là năng biến có hạn lượng, 


44 Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Sđd. 


242 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


lý là sở biến không có hạn lượng; tuy nhiên, 
chúng hoàn toàn đồng nhau, chẳng phải đồng 
một phần. Sự tuy có biên tế, lý thì không nhưng 
chúng hoàn toàn dung nhiếp trong nhau, nhìn 
thấy lý trong một sự là thấy lý trong muôn 
sự, chư tướng mà vô tướng, bởi bản chất cuối 
cùng của sự là Không, đồng nhất với lý, cũng 
là “đương thể tức không”*5 hay “trong một hạt 
bụi, Phật Lô Xá Na thị hiện thế giới Thập Phật” 
(phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện). Sơ tổ Hoa 
Nghiêm tông cũng dùng hình ảnh của biển lớn 
và sóng nhỏ để biểu thị lý sự vô ngại, vì chúng 
đồng nhất thể, biến nhập trong nhau, lý tánh 
dung hòa. 

1.3.3. Y lý thành sự môn ({X8ähšS§Ï”) 

Đây là môn nương nơi lý mà thành sự. Sự 
nhờ duyên mà lập, duyên đó không tự tánh nên 
sự không thể riêng biệt, tách rời lý. Cũng như 
nương Như Lai Tạng mà xuất sanh hết thảy 
pháp, xuất sanh hết thảy sự, “nương vào Như 
Lai tạng mà có sanh tử, nương vào Như Lai 
tạng mà có chân như”* hay “pháp tánh vốn vô 
sanh mà thị hiện có sanh” (phẩm Bồ Tát Vấn 


45_ Nagarjuna, Sđd. 
46 Kinh Thắng Man 


Chương III = Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 243 


Minh). Nhờ có tánh Không mà các sự pháp mới 
được thành nên nói y lý thành sự môn. 
1.3.4. Sự năng hiển lý môn (SEEXfT"]) 

Nghĩa là sự có thể hiển lý. Từ trong sự hư 
giả mà thấy lý chân thật, như lìa nước thì không 
có sóng, ảnh tượng biểu thị ánh sáng của gương, 
thức - trí biểu thị cho bản tánh. Cũng như chỉ ở 
trong vô thường, tạm bợ mới thấy tính giả hữu 
của vạn pháp, ở trong sanh tử mà chứng đắc Bồ 
để, không thể ở ngoài các uẩn mà thấy được 
Không tánh, ở ngoài thế gian mà thành tựu Phật 
đạo, như Kinh nói: 

“Sao gọi là các uẩn 

Các uẩn có tánh gì 

Tánh uẩn chẳng diệt được 

Vì vậy nói vô sanh”. 

(phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán) 

Bởi lẽ: 

“Ngộ tự tánh các pháp 

Hoàn toàn vô sở hữu”. 

(phẩm Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 

Thấy được vô sở hữu cũng tức là thấy được 
Pháp thân Tỳ Lô Xá Na thường trụ bất diệt. 


244 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1.3.5. Dĩ lý đoạt sự môn (ĐI#8fš*RƑ”]) 

Thứ năm là dùng lý đoạt sự. Môn này lấy lý 
mà đối với sự, lý làm sự, dùng trí quán Không 
mà nhìn nhận các pháp thì thấy tất cả pháp đều 
là vô tướng, vô thường, quy về lý tánh Không, 
nhất tâm, bình đẳng. Bởi ngoài lý không tìm 
thấy sự nên nói là đoạn tất cả sự, do đây mà 
chúng sanh và Phật dữ đồng, đều là vô ngã, 
chân Không. Như Kinh nói: “Dù tất cả chúng 
sanh đều thành chánh giác trong một niệm thì 
cũng chẳng khác không thành chánh giác. Vì 
sao? Vì Bồ đề vô tướng cũng chẳng phải vô 
tướng” (phẩm Như Lai Xuất Hiện). 

1.3.6. Sự năng ẩn lý môn (SÄfElZEƑ”) 

Tức sự có thể làm ẩn lý (ngược lại với môn 
trên), dùng sự mà đối lý, sự làm lý. Tổ Trừng 
Quán giải thích: Sự thì có hình tướng, lý không 
có hình tướng nên sự che lấp lý, nhưng sự đã 
trái ngược với lý nên lý ẩn. Vì các pháp sự làm 
che lấp lý tánh nên chúng sanh chấp có pháp 
hằng hữu, xa rời chân như, không thể chứng 
đắc. Như Kinh nói: “Không có một pháp nào 
được nhập pháp tánh” (phẩm Bồ Tát Vấn 
Minh) hay như luận Đại Thừa Khởi Tín nói: 
“Tất cả chúng sanh chẳng được gọi là giác, vì 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 245 


từ xưa đến nay, niệm niệm nối tiếp nhau chưa 
từng lìa nệm”. 
1.3.7. Chân lý tức sự môn (CfR[IEEF”]) 

Tức lý đồng nhất với sự, lý không nằm 
ngoài sự, sự nương lý vô ngã mà thành. Vì lý 
là rỗng không nên toàn thể lý chính là sự, đây 
mới thật là chân lý. Như sóng chính là nước nên 
cũng đồng tánh ướt như sóng, do đó nói nước 
là sóng. 

1.3.8. Sự pháp tức lý môn (SE35R[lERF”]) 

Đối lại với nghĩa trên, ở đây nói sự đồng 
nhất với lý. Sự do duyên sinh nên không có 
tự tánh, do đó mà hợp quy chân không, muôn 
vật cùng một pháp ấn, thanh tịnh và tịch diệt, 
bản chất vốn là như vậy, chẳng phải loại bỏ 
giả danh mà nói thật tướng, như sóng với nước, 
khi sóng chuyển động, nước và sóng không hai. 
Kinh chép: 

“Như vàng và màu vàng 

Xoay vần không sai biệt 

Pháp, phi pháp cũng vậy 

Thể tánh không khác nhau”. 

(phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


246 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Hay: “Tất cả chúng sanh tức tướng chân 
như ”'”, 
1.3.9. Chân lý phi sự môn (ELfE2JESR†”) 

Môn này biểu thị chân lý chẳng phải sự, bởi 
chân - vọng khác nhau, năng - sở đối nhau, như 
nước là sóng mà chẳng phải sóng. Cũng như: 

“Trong đại chủng không sắc 

Trong sắc không đại chúng” 

(phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán) 


1.3.10. Sự pháp phi lý môn (SE-53E®ƒ"]) 

Ngược lại, sự cũng chẳng phải là lý, bởi 
tánh - tướng khác nhau, vọng tưởng điên đảo 
chắng phải là Bồ đề. Nên Kinh nói: 

“Phàm phu thấy các pháp 

Chỉ chuyển theo tướng giả 

Chắng rõ pháp vô tướng 

Do đây chẳng thấy Phật”. 

(phẩm Tu Di Đảnh Kệ Tán) 

Mười môn trên thuộc lý - sự vô ngại quán, 
cũng là mười môn của lý - sự vô ngại pháp 
giới, chỉ ra mối tương giao tương hỗ, tương 
dung tương nhiếp lẫn nhau giữa sự và lý. Sự 


47 Kinh Tịnh Danh 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 247 


là lý, lý là sự, sự chẳng phải lý, lý chẳng phải 
sự, “chân không chẳng ngoài diệu hữu, chân lý 
chắng ngoài huyễn sự”*°... chính là bản tánh 
viên dung vô ngại của muôn hữu. Và theo đệ 
tam tổ Thanh Lương thì, quán sự là tục quán, 
quán lý là chân quán, lý sự vô ngại là trung đạo 
quán; quán sự là bi, quán lý là trí. Ở nơi nhị 
quán vô ngại mà thành tựu vô trụ, không - giả 
trung đạo quán. 

1.4. Sự sự vô ngại pháp giới 

Pháp giới thứ tư và cũng là pháp giới cuối 
cùng mô tả sự tương tức, tương nhập và không 
chướng ngại của mọi sự kiện. Sự sự vô ngại 
pháp giới là đỉnh cao của ba pháp giới trước. 
Lĩnh vực này được đặc trưng bởi mọi thứ đều 
có quan hệ nhân quả với mọi thứ khác. Với 
hình ảnh lưới trời Đế Thích, là một mạng lưới 
khổng lồ bao gồm toàn bộ vũ trụ, Hoa Nghiêm 
đã đặc biệt nhấn mạnh quan điểm này. 

Mặc dù thuyết bất nhị không phải là thuyết 
nhất nguyên, nhưng nó được phân biệt bởi thực 
tế là sự sự vô ngại không loại bỏ sự khác biệt 
giữa các sự vật, mà lập luận rằng mọi thứ được 
kết nối với nhau trong khi vẫn duy trì bản sắc 


48 Ht.Thích Thiền Tâm, Sđd. 


248 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


của nó. Các khái niệm về bản sắc và sự khác 
biệt về cơ bản là hai mặt của cùng một đồng 
tiễn; tuy nhiên, dù là một đồng xu, nó có hai 
mặt khác nhau, cũng không nên nhầm lẫn với 
nhau. Sự thâm nhập lẫn nhau xảy ra ở cả cấp 
độ thời gian và không gian; quá khứ, hiện tại 
và tương lai đều được thâm nhập vào nhau. Kết 
quả là, theo Hoa Nghiêm, bước vào con đường 
dẫn đến giác ngộ cuối cùng tương đương với 
việc đã đến đích đó một cách đáng kể. 

Khái niệm dung thông không chướng ngại 
theo Hoa Nghiêm tông và Thiền tông thì không 
có giới hạn cố định nào. Mặc dù sự kết nối không 
đề cập đến sự tổn tại của các bản thân riêng 
biệt, nhưng nó đề cập đến sự xuất hiện của các 
nút nhận thức duy nhất trong mối quan hệ của 
các lực lượng và mối quan hệ hình thành. Hành 
trì giáo nghĩa Hoa Nghiêm, sẽ trị nhận tính 
liên kết vô hạn của vũ trụ và thể chứng thực tại 
tuyệt đối điều mà thuộc về những gì trước đây 
chỉ được xem là lý thuyết. Thực tập buông bỏ 
các cấu trúc hình tướng dẫn đến nhận thức tỷ lệ 
thuận với toàn thể vũ trụ mà bản thể vốn thanh 
tịnh rỗng lặng thì rõ ràng đó chính là tâm Phật. 
Giải thoát chúng ta ra khỏi khung nhận thức bị 
hạn chế, khép kín và tuyệt đối hóa của cái tôi 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 249 


nhỏ bé thông qua Sự sự vô ngại chính là đoạn 
tận mọi trói buộc của thời gian, không gian, 
bản ngã, tham ái, thủ chấp... và đạt được tự tại 
an lạc không thể nghĩ bàn. 

Theo Hoa Nghiêm, một là tất cả, tất cả là 
một. Giáo nghĩa này không chỉ liên kết với nhau 
về mặt lịch sử và ngôn ngữ; chúng cũng là hai 
tâm chứa đựng lẫn nhau và khúc xạ lẫn nhau. 
Tâm trí con người nhỏ bé có thể thâm nhập và 
hiểu biết lẫn nhau vì họ không bao giờ hoàn toàn 
có thể thu nhỏ lại cho riêng mình trong tầm nhìn 
vũ trụ tuyệt vời về vô số thế giới bao trùm vô số 
thế giới. Thế giới nhỏ hàm dung thế giới lớn và 
thế giới khổng lỗ chứa đựng thế giới nhỏ, cho 
thấy rằng mỗi tâm nhỏ hay điểm nhận thức hiện 
tượng là cốt lõi của tâm lớn nhận thức vũ trụ vô 
tận hay tâm Phật. Như vậy, mỗi người đều có 
tánh giác thâm nhập vô biên. Sẽ là một sai lầm 
về mặt khái niệm nếu lý tưởng hóa tâm Phật và 
nâng nó lên địa vị của một nên tảng thần linh, 
bởi vì làm như vậy sẽ che giấu sự thật rằng nhận 
thức bản chất không tổn tại bên ngoài sự vật. 

Hai khuynh hướng quan niệm này, lý 
tưởng hóa hay xóa nhòa tâm Phật, bắt nguồn 
từ những sai lầm trong thực hành về cách sống. 


250 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Tuy nhiên, chỉ trong bối cảnh của sự tốn tại 
được định vị về một hiện tượng, người ta mới 
có thể hiểu được trải nghiệm bất nhị của một 
tầm thức phi định vị là vô biên. Mặt khác, sự 
thôi thúc hòa nhập với vũ trụ dẫn đến một sự 
lý tưởng hóa kỳ ảo xóa sạch sự thật của cuộc 
sống hiện tượng để ủng hộ một lý tưởng hóa 
kỳ ảo. An trú trong biển đại Định thì nhận ra 
nhận thức phi vị trí vô biên từ bên trong một 
ý thức hiện tượng và hiện thân bị giới hạn. 
Chứng ngộ tâm Phật không giống như hòa vào 
một đại dương nhất nguyên bao la của tánh 
giác vô biên và đánh mất ý thức về sự tổn tại 
cụ thể của mình, mà giống như việc làm tan 
biến ảo tưởng về ranh giới rõ ràng giữa bên 
trong và bên ngoài và, không còn là hiện hữu, 
được xác định bởi sự liên tục đơn thuần của 
một tập hợp các trạng thái tinh thần và tình 
cảm quen thuộc vốn dựng lên những ranh giới 
giả tạo giữa mình và người. 

Có thể nhận thức vượt qua những hạn chế 
của một quan điểm hiện thân và cố hữu khi tâm 
Phật được hiển lộ toàn diện. Trong trạng thái 
định tĩnh, những ký ức tinh thần và cảm xúc 
không còn bị giới hạn bởi một ý tưởng liên tục 
và tương đối cố định về bản thân, nhưng chúng 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 251 


cũng được giải phóng khỏi cách giải thích được 
lựa chọn ban đầu và có giới hạn cao mà một câu 
chuyện lịch sử về bản thân gán cho chúng là kết 
quả của sự phân ly này. Vì vậy, Tâm Kinh có 
nói rằng ngay cả cảm giác, nhận thức, hành uẩn 
và ý thức đều rỗng lặng. Khi bắt đầu cuộc hành 
trình vào bản thể thanh tịnh của thực tại tuyệt 
đối các tương tác giữa người với người thường 
không được nhìn nhận dưới dạng mối quan hệ 
liên chủ thể nhận thức và đối tượng bị nhận 
thức trên căn bản của triết lý nhị nguyên hay 
ý thức phân biệt. Từ góc độ của chấp thủ, mỗi 
tâm trí nhỏ bé phóng chiếu lên tấm gương của 
tâm trí khác, nhưng lại xem cả mình và người 
khác như luôn được chứa bên trong chân trời 
thế giới được phóng chiếu của tâm trí nhỏ bé 
đó. Khi hai quan điểm đối lập được kết hợp với 
nhau trong diễn ngôn thông qua các dự đoán tự 
neo như vậy, một người có thể điều chỉnh sự 
hiểu biết cá nhân, điều chỉnh tầm nhìn, mở rộng 
tâm lý cảm xúc và thực hiện các bước nhỏ để 
sửa chữa định kiến, trong số những điều khác. 
Trong phạm vi mà một khái niệm về cái tôi 
giới hạn và chứa đựng quan điểm, những bất 
đồng sẽ tái củng cố xung quanh sự tắc nghẽn 
cứng đầu của sự gắn bó ở giới hạn ngoài cùng 


252 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


của mỗi chân trời cá nhân, những thành kiến 
theo thói quen sẽ không bị loại bỏ tận gốc và 
sự khúc xạ sẽ không tổn tại một cách tự do theo 
mức độ thực sự mà nó tiết lộ cho chúng ta thấy 
chính chúng ta từ hư ảo, nghĩa là từ những mô 
hình kiến tạo bản ngã và thế giới quen thuộc sai 
lầm của chúng ta. 

Hoa Nghiêm khẳng định rằng không có 
chướng ngại nội tại giữa các hiện tượng, điều 
này trái ngược với sự hiểu biết thông thường. 
Tuyên bố này có vẻ phản thực tế dưới ánh sáng 
của thực tế được thể hiện dày đặc của sự tỔn tại 
về giới tính, phân biệt chủng tộc, lịch sử, văn 
hóa, tôn giáo, ngôn ngữ... Nó phá bỏ niềm tin 
giới hạn rằng tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu 
được những quan điểm mà tôi thấy ghê tởm. 
Thậm chí rõ ràng hơn, sự không cản trở của các 
hiện tượng ngụ ý rằng tôi có khả năng tham gia, 
mặc dù ở các mức độ khác nhau, một số thái 
độ và niềm tin mà tôi coi thường hoặc bác bỏ 
trong sự thay đổi, mặc dù quan điểm lớn hơn 
của tôi dường như trái ngược 180 độ đến người 
khác. Thực tế là tâm trí chứa đựng lẫn nhau lập 
luận rằng không có thứ gọi là sự đối lập hoàn 
toàn và, đơn giản bởi vì các cá nhân mỗi người 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 253 


khi được nhìn theo ba chiều, không bao giờ 
bị quy giản thành những thái độ lộn xộn hoặc 
những sự tuyệt đối hóa tổng thể mà chúng thể 
hiện như là chân trời của cuộc sống. Mặc dù 
trực giác đúng đắn, hạt giống của cái nhìn sâu 
sắc hợp lệ hoặc sự thiếu hiểu biết đúng đắn có 
thể là cơ sở cho những sai lầm của chúng ta và 
thế giới méo mó mà chúng ta tạo ra từ chúng, 
nhưng việc cụ thể hóa quan điểm về cái tôi cục 
bộ ngăn cản người ta nhìn thấy sự không khác 
biệt và chia cắt thế giới. 

Sự sự vô ngại pháp giới cũng chính là Châu 
biến hàm dung quán — phép quán thứ ba trong 
tam quán. Sự sự vô ngại pháp giới là “tất cả 
giới hạn, phân cách của sự vật xứng với tánh 
dung thông, một tức nhiều, nhiễu tức một, lớn 
vào nhỏ, nhỏ vào lớn, trùng trùng vô tận”””, sự 
tương quan tương hỗ giữa hiện tượng và hiện 
tượng, tướng và tướng, trần trần vô ngại, hay 
còn gọi là thực tại bất nhị. Và có thể nói, sự sự 
vô ngại pháp giới chính là đỉnh cao của tư tưởng 
Hoa Nghiêm, là pháp quán rốt ráo để thể nhập 
thế giới nhất chân —- căn cứ thuyết minh cho 
sự thành tựu thế giới sum la vạn tượng, những 


49 Thích Nguyên Chơn dịch, Sđd. 


254 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


hạnh nguyện Ba la mật viên minh tự tại”?, viên 
thành thể tánh của Đức Tỳ Lô Xá Na, vượt khỏi 
mọi tư duy, lý luận của thức phân biệt, bất khả 
tư nghì và, chỉ đạt được khi ở trong trạng thái 
thiển định rốt ráo. Tư tưởng này được thể hiện 
xuyên suốt trong hầu hết các phẩm Kinh, rõ 
nhất ở phẩm Nhập Pháp Giới: 

“Hoặc có thấy trong một vi trần 

Có đủ hằng sa Phật quốc độ 

Vô lượng Bồ Tát đều sung mãn 

Bất khả thuyết kiếp tu các hạnh”. 

Hay: 

“Phật trí thông đạt tịnh vô ngại 

Một niệm biết khắp pháp tam thế 

Đầu từ tâm thức, nhân duyên sanh 

Sanh diệt vô thường không tự tánh”. 

Cũng như: 


“Vô lượng Phật trong tất cả sự 

Số đồng chúng sanh khắp thế gian 
Vì khiến điễu phục hiện thần thông 
Dùng đây trang nghiêm thế giới hải”. 
(phẩm Thế Giới Thành Tựu) 


50_ Trừng Quán Đại sư, Hoa Nghiêm Kinh Hành Nguyện 
Phẩm Sở. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 255 


Chỉ khi ở trong thiển quán sâu mầu, quán 
xét thật tánh rốt ráo của các pháp là Không, 
duy tâm và duyên sinh, đều là sanh diệt, vô 
thường, vô ngã mới thật sự thể nhập pháp giới 
sự sự vô ngại, pháp giới nhất chân hay Phật trí, 
vô ngại trí. Trí tuệ đó biết rõ lý - sự không hai, 
sự - sự cũng chẳng khác, trùng trùng duyên 
khởi, đều từ nhất tâm; giống như thể tánh của 
ánh sáng: hỗn giao mà không ngăn ngại, đồng 
thời phản chiếu chính nó và tất cả những ánh 
sáng khác, “mỗi một thực tại cá biệt ngoài 
tánh cách nó là nó, còn phản chiếu trong nó 
một tổng thể nào đó và đồng thời, nó chính là 
nó vì có những cá thể khác nó”°!, quan điểm 
này tương đồng với quan điểm của triết gia 
phương Tây Hégel và, đây cũng chính là lý 
nghĩa viên dung vô ngại của sự sự pháp giới 
trong Hoa Nghiêm tông. 

Căn cứ trên tánh cách hàm dung, châu biến, 
tương nhiếp vô ngại, sự sự tự tại này mà sơ tổ 
Hoa Nghiêm tông đã chỉ ra mười môn để luận 
giải như sau: 


51 Daisetz Teitaro Suzuki, Trúc Thiên dịch, Thiền Luận, 
quyên hạ, Nxb Phật học viện Quốc tê, 1989, tr.673 


256 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1.4.1. Lý như sự môn (#87IISET”]) 

Môn thứ nhất là lý như sự. Tức sự trống 
rỗng, dứt hết thảy tướng; nhưng thể tánh (lý) 
thì chân thật, bất biến nên thể tánh đó hiện hữu 
mọi nơi, trong khắp các sự. Từ đây mà thấy sự 
quán lý, toàn lý là sự, đồng thời sự chẳng là lý, 
xa lìa nhị biên, đó là Bồ Tát. 

1.4.2. Sự như lý môn (SE/IIERF*]) 

Môn thứ hai là sự như lý. Tức sự tùy theo 
lý mà viên, biến; toàn thể pháp giới cho đến vi 
trần đều nằm trong lý tánh thường trụ, vạn pháp 
đồng nhau. 


1.4.3. Sự hàm lý sự vô ngại môn (S#Ô #äSR§ 
ttlỗF"]) 


Môn thứ ba là sự bao gôm lý, sự. Túc một 
sự mà bao gồm hết thảy, như một hạt bụi mà 
dung chứa hết thảy pháp giới. Lý sự dung thông 
chẳng một cũng chẳng khác, gồm: Một trong 
một, một trong tất cả, tất cả trong một và tất cả 
trong tất cả. 


1.4.4. Thông cục vô ngại môn (3JE)‡#tflf[""]) 
Thứ tư là môn biến - frụ vô ngại. Môn này 

giải thích thêm cho môn thứ hai khi cho rằng tất 

cả đều biến; môn này nói chắng hoại tướng, tức 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 257 


bao gồm cả nghĩa biến. Các pháp lý - sự chẳng 
một (cục) cũng chắng khác (thông), châu biến 
thập phương mà chẳng xa chắng gần, như hạt 
bụi không rời một chỗ mà trùm khắp trong hết 
thảy bụi ở mười phương, không có chướng ngại. 


1.4.5. Quảng hiệp vô ngại môn (l#3J#‡ftlf#†']) 


Thứ năm là môn rộng - hẹp vô ngại. Môn 
này giải thích cho môn thứ ba cho rằng “sự 
bao gồm lý, sự”. Tức nói do sự cùng lý chẳng 
một cũng chẳng khác nên không hoại tướng 
mà vẫn hàm dung rộng lón, như hạt bụi chứa 
đựng pháp giới mười phương mà tướng hạt bụi 
vẫn không thay đổi. Nên nói sự là hạt bụi vừa 
rộng vì chẳng phải khác (quảng) lại vừa hẹp vì 
chắng phải một (hiệp), lớn - nhỏ tự tại, không 
có chướng ngại. 


1.4.6. Biến dung vô ngại môn (38 #tÄF”) 


Thứ sáu là môn dung chứa khắp vô ngại. 
gồm có hai vế: khắp là chứa đựng và chứa 
đựng là khắp, hay nói cách khác là biến - dung; 
giống như hạt bụi, hạt bụi so với tất cả là biến 
(khắp), tất cả so với hạt bụi là dung (chứa), tự 
biến khắp tha, tha nhiếp trong tự, hay dung 
hay nhập, biến - nhiếp đồng thời nên nói vô 


258 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


ngại. Hay trong Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền 
Kính, tổ Thanh Lương có lấy ví dụ khi một 
tấm gương chiếu soi chín tấm gương khác, tức 
thời thâu nhiếp chín tấm gương kia vào tự thân 
(đây là nghĩa biến tức dung). Ngược lại, khi 
một tấm gương dung nhiếp nhiều tấm gương, 
tức thời một tấm gương hay dung nhiếp đó 
lại trở lại biến khắp trong ảnh của nhiều tấm 
gương được dung nhiếp (đây là nghĩa dung tức 
biến). Nên nói biến khắp trong hết thảy các 
pháp sai biệt dung chứa nơi tự thân chính là ý 
nghĩa của biến dung vô ngại. 
1.4.7. Nhiếp nhập vô ngại môn (1 ^_t£fšÏ'Ä) 
Thứ bảy là nhiếp nhập vô ngại. Tất cả so 
với một, một nhập trong tha gọi là thâu nhiếp 
tha, là năng nhiếp (nhiếp); ngược lại, khi tất cả 
vào trong một khiến một kia trở lại (nhập) ở 
trong tất cả. Cũng có nghĩa một pháp ở trong 
tất cả pháp, tất cả pháp hằng tại một pháp, một 
cách đồng thời, nhiếp nhập không có chướng 
ngại. 


1.4.8. Giao thiệp vô ngại môn (5ŠÿP1tffÄf') 
Thứ tám là giao xen lẫn nhau không có 
chướng ngại. Y cứ trên mối tương quan giữa 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 259 


một và tất cả, lấy một đối sánh với tất cả mà 
phân thành năng nhiếp - sở nhiếp, năng nhập - 
sở nhập. Từ đây mà chia ra bốn câu — hai cặp 
phạm trù lớn: 
‹ . Một nhiếp tất cả - một nhập trong tất cả 
‹© Tất cả nhiếp một - tất cả nhập trong một 
‹ . Một nhiếp một - một nhập trong một 
«Tất cả nhiếp tất cả — tất cả nhập trong tất 
cả 
Các cặp phạm trù này đan xen đồng thời, 
nhiếp nhập vô ngại, nên gọi là Giao thiệp vô 
ngại môn. 
1.4.9. Tương tại vô ngại môn (JÄ(EfEffF"]) 
Thứ chín là tương tại vô ngại môn. Môn này 
cũng y cứ trên mối tương quan giữa một và tất 
cả nhưng lại lấy tất cả đối sánh với một, cũng 
gồm bốn câu: 
- . Nhiếp một nhập trong một 
- - Nhiếp tất cả nhập trong một 
- . Nhiếp một nhập trong tất cả 
- - Nhiếp tất cả nhập trong một 
Và giữa chúng cũng có đặc tính đan xen 
đồng thời, nhiếp nhập vô ngại nên gọi là Tương 
tại vô ngại môn. 


260 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1.1.4.10. Phổ dung vô ngại môn (?iIftfÉ 
F) 

Cuối cùng là Phổ dung vô ngại môn (môn 
dung thông vô ngại), là tổng thâu nhiếp của 
chín môn trước. Nghĩa là một và tất cả vừa rốt 
ráo đồng thời lại vừa đối lập nhau, một là tất cả, 
tất cả là một, một khác tất cả, tất cả khác một, 
một nhiếp tất cả, tất cả nhiếp một, trùng trùng 
vô tận... dung thông vô ngại. Như Kinh nói, tất 
cả thế giới vào một lỗ chân lông, một lỗ chân 
lông vào tất cả thế giới... tất cả Phật pháp vào 
một pháp, một pháp vào tất cả pháp (phẩm Phổ 
Hiền Hạnh). Cũng như từ một vi trần cho đến 
mười phương thế giới, từ một niệm cho đến ba 
thời, không đâu là là không có Phật; tâm - Phật 
- chúng sanh trùng trùng nhiếp nhập vô ngại. 

“Trong vi trần của tất cả cõi 

Đầu thấy Như Lai hiện trong đó” 

Hay: 

“Phật thân cùng khắp tất cả cõi 

Vô số Bồ Tát đều đầy khắp 

Như Lai tự tại không gì sánh 

Hóa độ tất cả các hàm thức”. 

(phẩm Hoa Tạng Thế Giới) 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 261 


Tổ Trừng Quán nói, hàng sơ phát tâm cũng 
như lúc đạt đến rốt ráo, thâu nhiều kiếp thành 
một niệm, tín trọn đạo thành, cũng tức một 
niệm bao trùm Phật địa (Hoa Nghiêm Pháp 
Giới Huyền Cảnh). 

Và như đã nói ở trên, nghĩa lý của pháp giới 
duyên khởi vô cùng thâm sâu, chẳng phải hàng 
phàm phu có thể dễ dàng tỏ bày được. Nên trên 
lộ trình hoằng hóa pháp môn này của mình, tổ 
Pháp Tạng đã phương tiện dùng con sư tử bằng 
vàng để làm hình ảnh tượng trưng lý giải cho 
thế giới lý tưởng Sự sự vô ngại này, gồm có 
mười điều: Minh duyên khởi, Biện sắc không, 
Ước tam tánh, Hiển vô tướng, Thuyết vô sanh, 
Luận ngũ giáo, Lặc thập huyền, Quát lục tướng, 
Thành Bồ để và Nhập Niết bàn”. Trong đó, 
Lặc thập huyền và Quát lục tướng được xem là 
hai nội dung trung tâm cấu thành nên pháp giới 
duyên khởi, cùng với Tứ pháp giới trở thành tư 
tưởng nông cốt của Hoa Nghiêm tông. 

2. Thập huyền môn (-F<*) 


Thập huyển môn còn gọi là Thập huyền 
duyên khởi vô ngại môn, Hoa Nghiêm nhất 
thừa thập huyền môn, Nhất thừa thập huyền 


52 _[ilil, t5 Mlƒ- 5 


262 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


môn, Thập huyền duyên khởi hay gọi tắt là 
Thập huyền®, chỉ cho mười môn mầu nhiệm 
nhằm biểu thị tướng của Sự sự vô ngại pháp 
giới, giải thích Sự sự vô ngại pháp giới, tương 
tức tương nhập, tương dung vô ngại cũng như 
đặc tính vô sai biệt của vạn pháp trong vũ trụ, 
từ đây mà dẫn vào biển tuệ Hoa Nghiêm. 

Về nguồn gốc, có thuyết cho rằng giáo lý 
Thập huyền môn được tô Trí Nghiễm sáng lập”*. 
Bên cạnh đó, có thuyết lại cho rằng pháp Thập 
huyền này lần đầu được tô Đỗ Thuận giảng 
thuyết, tổ Trí Nghiễm biên soạn với tác phâm 
tựa đề “Hoa Nghiêm Thập Huyền Chương” 
(8| x<*®#)°° nên tổ Đỗ Thuận được xem là 
người đã lập ra môn này. Hoặc nếu căn cứ trên 
các tác phâm mà chư tổ để lại thì có ý kiến cho 
rằng sơ tô Đỗ Thuận đã viết cuốn “Hoa Nghiêm 
Nhất Thừa Thập Huyền Môn” (#Šly——5Jš-Ƒ-X“ 
F'°°, mở đường cho pháp Thập huyền này. 
Tuy nhiên quan điểm này cũng không đúng 


53 Tiến sĩ Lâm Như Tạng, Nghiên cứu kinh Hoa Nghiêm 

54_ Pháp sư Nhất Như (triều Minh), Lê Hồng Sơn dịch, 7zn 
Tạng Pháp Số, Nxb Phương Đông, 201 1, tr.754 

55“ HXSfIBHlŒHXIEHH, ##llf£2ZZđúỦñ}ƒ|NEH?Z, XK1IE#Tlã 
XIEjfffS, Vol. 55, No. 2177, 2002, E{3 

56 Nhân tử Nguyễn Văn Thọ, Phát học chỉ nam, chương 15, 
California, USA, 2015 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 263 


lắm, vì căn cứ trên nguyên tác Hán văn của 
“Hoa Nghiêm nhất thừa thập huyền môn” thì 
thấy rằng tô Trí Nghiễm là người soạn ra trên 
sự giảng thuyết của sơ tô Đỗ Thuận (KRffế 
Bí K—LI*ETH>Sf fổ ?: lãi 7E ‡L]IEI lí đến ). 
Từ những phân tích trên có thể kết luận rằng, 
pháp môn Thập huyền được sáng lập bởi tô Đỗ 
Thuận và, cho đến tổ Trí Nghiễm thì mới bước 
đầu được quảng diễn. 

Như đã nói ở trên, Thập huyễn môn lần 
đầu tiên được nói bởi sơ tổ, gọi là Nhất thừa 
thập huyền môn, sau vào đời nhà Đường, tổ 
Trí Nghiễm soạn lại và được đưa vào Đại 
chính tạng tập 45, dựa theo Như Lai hải ấn 
tam muội mà nói thành mười môn”” hay thập 
huyền chương, gọi là Cổ thập huyễn. Về sau, 
tổ Pháp Tạng đã soạn ra cuốn “Hoa Nghiêm 
Ngũ Giáo Chương” (SSãyhŸ/ñZ) để diễn 
giải thuyết này của nhị tổ. Theo đó, Cổ thập 
Huyền gồm: 


I- Đồng thời cụ túc tương ứng môn (ÏJE|lEf 


R#HIiRIb 
2-_ Nhân đà la võng cảnh giới môn ([X|ỗÈš#É 
II? POIM) 


57 Phật Quang đại từ điển 


264 


58 


7~ 


S- 


0- 


Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Bí mật ẩn hiển câu thành môn (4È 
&HIHhkÏf”]) 

Vi tế tương dung an lập môn (1# ‡H2š 
41/1) 

Thập thế cách pháp dị thành môn (-†-†E 
Bá šZšDkƒ']) 

Chư tạng thuần tạp cụ đức môn (85/8#“Ì 
AE LÊN 1) 

Nhất đa tương dung bất đồng môn (——ZZ 
JHZTRlfF'b 

Chư pháp tương tức tự tại môn (55*‡R 
RIH##f) 


Duy tâm hồi chuyển thiện thành môn 


(IÉ£:Ù›3EIff#£bk[]) 


10-Thác sự hiển pháp sinh giải môn (5ã 


NHỊP “EIEẾT 1) 


Mười môn này mỗi môn có đủ mười hội: 
Giáo nghĩa, lý sự, giải hành, nhân quả, nhân 
pháp, phân tễ cảnh vị, pháp trí sư đệ, chủ bạn 
y chánh, nghịch thuận thể dụng và tùy sinh 
căn dục tính”3 hợp lại một trăm môn, giải thích 


UEH Z| 


E2 


x II /ƒLƑLIURXNIÌMI ft, 2hiẾU 2E} ZXL ), CBETA TẾ 


-ft#:flJÈ Version 2021. Q1, No.1868, tr.5-6 


Chương II = Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 265 


giáo nghĩa trùng trùng vô tận của kinh Hoa 
Nghiêm. Tuy nhiên, giáo nghĩa Thập huyền 
lúc này vẫn chưa thật sự được xác định để làm 
khuôn mẫu”. 

Tổ Pháp Tạng sau đó đã viết khá nhiều 
về Thập huyền môn và có không ít thay đổi 
cho đến khi hoàn thiện. Từ “Hoa Nghiêm nhất 
thừa giáo nghĩa phân tễ chương” (#Šl[—Z#1 
32)7/1#), “Hoa Nghiêm kim Sư tử chương” 
(đS.-4>lll-ƒ £:) cho đến “Hoa Nghiêm Kinh 
thám huyền ký” (#Ê8##”ƒ##⁄⁄3ä1) thì pháp 
Thập Wu hệt D TP được hoàn thiện và 
phổ biến rộng rãi, gọi là Tân thập huyền®9. 
Đến tổ Trừng Quán, ngài đã căn cứ trên pháp 
Thập huyền được nói trong “Hoa Nghiêm 
Kinh thám huyền ký” của tổ Pháp Tạng mà 
trình bày lại và, cũng chủ trương Tân thập 
huyển môn, nói rõ trong cuốn “Hoa Nghiêm 
Kinh sớ sao huyền đàm” hay “Hoa Nghiêm 
huyền đàm” (SÊl“ñ#), “Hoa Nghiêm Kinh 
tùy sớ diễn nghĩa sao” (z4 BI 3e?)), 
Hoa Nghiêm Kinh sớ (#ŠIllx##Øï). Và có thể 


59 #Slr.ãZ,LH-} ⁄<Ƒ 9# ftif*š6Btt X7 JHEE/ÙJR 
#l, IH7#ZEZ1⁄#-T|19, 199-232, Graduate Institute of 
Religious Studies, Nanhua University, 2012, tr.210 

60 77, GSlf®NHI-ƒ 22), 219-20EÍ 


266 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


nói, pháp Thập huyền đã được khởi xướng vào 
thời sơ tổ nhưng mãi đến tổ Pháp Tạng và tổ 
Thanh Lương thì mới thật sự hoàn thiện và lập 
môn. Tân thập huyễn (trích trong Hoa Nghiêm 
Kinh sớ) gồm: 


e Đồng thời cụ túc tương ưng môn ([l]#El 

X HIỆP”): 

Tất cả các pháp đồng thời tương ưng, đồng 
lúc đầy đủ, vạn vật đồng hiện khởi và viên 
dung vô ngại. Cũng như theo ngài Pháp Tạng, 
đây cũng là nghĩa “tất cả mười huyền môn 
nương nhau, kết hợp thành niềm tương ứng, 
tạo thành một pháp giới duyên khởi không 
phân biệt giữa quá khứ và vị lai, khởi thủy và 
chung cánh”. Bởi lẽ, tất cả pháp đều không 
ngoài Hải ấn tam muội, đều f hội ở một pháp 
trong đạo tràng. 


e Quảng hiệp tự tại vô ngại môn (l7 H ý: 
#llf["]) 

Rộng - hẹp không ngăn ngại nhau, rộng chứa 
trong hẹp, vạn pháp chứa trong tâm và ngược lại. 
Tâm sinh vạn pháp là quảng, vạn pháp quy nhất 
tâm là hiệp, quảng - hiệp dung thông như “trên 
đầu sợi lông dung nạp tất cả thế giới” (phẩm Thế 


Chương III = Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 267 


Chủ Diệu Nghiêm) cũng như lấy tiểu thế giới 
làm thành đại thiên thế giới và ngược lại. 


e Nhất đa tương dung bất đồng môn (—Z 
JH2-TtRIF1) 

Một và nhiều tuy đồng mà chẳng đồng, 
chắng đồng mà đồng, lý chẳng phải sự nhưng 
lý cũng là sự, tương dung tương nhiếp vô ngại 
lẫn nhau. Như Kinh nói, lấy mười phương 
cõi Phật vào trong một cõi, “sát trần Phật ở 
trong một trần” (phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải 
Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện). 
Tuy nhiên, nhất - đa cũng chẳng đồng, rõ ràng 
phân minh: 

““Irong đây không có hai 
Cũng lại không có một”. 
(phẩm Tu Di Sơn Đảnh Kệ Tán) 


e Chư pháp tương tức tự tại môn (5ã**X‡H 
RIHZ#EfT) 

Chư pháp nhất thể hóa, đan xen lẫn nhau, 
một tức nhiều, nhiều tức một, tương tức vô ngại 
vì cùng do tâm tạo tác. Cũng như con Sư tử 
được làm bằng vàng thì mỗi mỗi bộ phận của 
nó đều là vàng, không có ngoại trừ. 


268 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


e Bí mật ấn hiển câu thành môn (%È?£[š§ñ 


(RntF3) 

Ấn - hiện đồng thời, không hai không khác, 
cho đến ngôn giáo của Như Lai dù ẩn hay hiện 
đều vì muốn thành tựu chúng sanh. Các pháp 
sự - lý nhiếp nhập lẫn nhau, sự ẩn thì lý hiện 
và ngược lại, tùy nhiên chúng không hề mất đi, 
ẩn hay hiện đều do nơi vọng thức phân biệt của 
chúng sanh mà thôi; vì không có trở ngại, trước 
sau nên nói là bí mật. Như hình dáng sư tử và 
bản chất vàng của nó, ẩn - hiện tương tức tương 
hỗ mà thành sư tử vàng nhất thể hóa. 


e_ Vi tế tương dung an lập môn (#ŸÄZš 
A11) 

Đây là nói về sự tương tức tương hỗ giữa 
hai mặt bản chất và hiện tượng, lý và sự, nhất 
và đa một cách vi tế nhất, dù khó nhận ra như 
vô hình tướng nhưng chúng luôn tương nhiếp 
vô ngại lẫn nhau mà thành nhất thể, đồng 
thời có mặt mà không hề có mâu thuẫn, trở 
ngại. Một bao hàm nhiều là tương dung, nhiều 
không lẫn lộn một là an lập, như ánh sáng của 
những ngọn đèn được thắp lên cùng lúc, dù 
chùm chùm tương giao nhưng không hề ngăn 
ngại lẫn nhau. 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 269 


j—L„ ELTT 


e Nhân đà la võng cảnh giới môn (ÄñÈ## 
UIE-EDING)) 

Nhân Đà-La-Võng là “lưới báu của Đế 
Thích, mỗi mắt lưới đều dùng châu ngọc giao 
kết nhau để dụ cho vạn pháp giao kết lẫn nhau, 
trùng trùng vô tận”“!. Như kinh nói “Chư Phật 
biết tất cả thế giới, giống như thế giới trong tấm 
lưới xâu vô số hạt minh châu của trời Đế thích” 
(phẩm Hoa Tạng Thế Giới), chính là biểu trưng 
cho ý này. 


e Thác sự hiển pháp sinh giải môn (É*š#ã 
#1) 

Là mượn những thí dụ, giả thuyết hay một 
sự vật, hiện tượng nào đó nhằm hiển bày chánh 
pháp khiến chúng sanh phát khởi tín giải. Như 
từ hình dáng sư tử mà thấy được bản chất vàng 
ròng của nó, hay như trong “Hoa Nghiêm Kinh 
tùy sớ diễn nghĩa sao”, tổ Thanh Lương lấy “lầu 
các Di Lặc là tượng trưng cho cửa pháp, Bà la 
môn Thắng nhiệt, núi Hỏa tụ đao là Bát nhã” 
(phẩm Nhập Pháp Giới) cũng như trong Kinh 
Lăng Già, Đức Phật đã lấy hình ảnh “ngón tay 
chỉ trăng” để minh hoạ cho mối tương quan giữa 


61 Ht.Thích Duy Lực dịch, Sđd. 


“440, Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


chứng ngộ và ngôn thuyết... tất cả mọi sự hiển 
bày đều là phương tiện dẫn đến lý chân như. 


e Thập thế cách pháp dị thành môn (-Ƒ†# 
BhảiS3šbkƑ) 

Đây là ý chỉ nói mười thời"? tuy cách biệt 
nhưng luôn tương tức, tương tại, hiển bày đồng 
thời, mỗi thời đầy đủ cho đến nhiếp nhập trong 
một thời. Nói vô số kiếp đều ở trong một niệm 
cũng chính là biểu thị cho ý này. 


e Chủ bạn viên mỉnh cụ đức môn (-E†£lBl 
HHHÍfSŸ']) 

Tất cả các pháp duyên khởi hợp thành đại 
duyên khởi, nếu lấy bất kỳ một pháp nào làm 
chủ thì đồng thời các pháp khác là bạn, xoay 
vần như thế mà làm chủ bạn lẫn nhau, mỗi pháp 
đều viên minh tròn đủ mọi công đức. Hay trong 
Yếu chỉ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm 
Kinh của Duy Tắc thiền sư có giải thích: “Dù 
lập năng sở mà viên tròn sáng tỏ, siêu việt năng 
sở, tất cả công đức vốn tự đầy đủ” nên cũng gọi 
là Năng sở viên minh cụ đức môn. Ngoài ra, 


62_ Quá khứ - hiện tại - vị lai, mỗi thời chứa đựng ba thời 
thành chín thời; cộng thêm một thời do chín thời họp 
chung lại thành mười thời. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 271 


cũng có nghĩa mười phương chư Phật, Bồ Tát 
thường làm chủ bạn cho nhau mà nói pháp môn 
Viên giáo, pháp môn được nói đều được luận 
bàn cùng cực về lý tánh, công đức viên mãn. 
3. Lục tướng (7S) 

Lục tướng hay lục tướng viên dung là sáu 
tướng biểu thị nguyên lý duyên khởi của vô tận 
pháp giới°3, thể của nhất chân pháp giới”' cũng 
như tướng trạng của pháp giới duyên khởi”, sự 
tương quan hài hòa, vô ngại giữa đồng nhất và 
dị biệt, sinh và diệt ở cả thể - tướng - dụng; từ 
đó thấy được tính đại đồng nhất của muôn hữu 
vũ frụ. 

Thuyết lục tướng này do Bồ Tát Thế Thân 
(Vasubandhu) dựa theo Kinh Hoa Nghiêm mà 
lập ra, được trình bày trong Thập Địa Kinh 
Luận (-†-H#fãm), sau được ngài Tuệ Viễn chú 
giải trong Thập Địa Luận Số hay Thập Địa 
Kinh Luận Nghĩa Ký (†-fŠã03Sñ0) và được 
thu vào Vạn tục tạng tập 71. Tuy nhiên, trong 
giai đoạn này, thuyết lục tướng chỉ được mới 


63. ÊÊhd3L, 3587 xIH|B|RHfEXZRffEiliiOEE. fEñJ, lR 3É 
0ZEHJ†7ZVUPT—1EWN, tr.4 
64 Tam Tạng pháp số, Sđd.. tr.474 

65 ệHHšZ, 3t vJHRRJE.ĐỊ2E, 


|H 
H 


EXH/\-E+2E1. 


272 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đề cập đến thể và lý của pháp giới mà chưa 
bàn đến tướng và sự. Đến đời Đường, tổ Trí 
Nghiễm mới bắt đầu kiến lập, tương truyễển tác 
phẩm “Lục tướng” (75H) được viết bởi nhị tổ, 
còn được gọi là lục tướng viên dung (7XTHIBI 
Ml), đến tổ Pháp Tạng và tổ Thanh Lương thì 
hoàn toàn đại thành, được thể hiện qua Hoa 
Nghiêm Kinh Thám Huyền Ký (#lzƒ£*“ät), 
Hoa Nghiêm Nhất Thừa Giáo Nghĩa Phân Tễ 
Chương (SŠlf——Z£#13S2}77 #.), Hoa Nghiêm 
Kim Sư Tử Chương (##lz2>*Ïl'ƒ #2), Hoa 
Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao (8z 
BWÑ0t⁄ä#¿?))... Lục tướng gồm: 


1- Tổng tướng (#8) 

Tổng tướng là tướng chung của toàn thể, như 
toàn thân sư tử chứa các bộ phận của nó, thân sư 
tử gọi là tổng tướng. Tổng tướng cũng còn gọi là 
“nhất hàm đa đức”“°, như thể của pháp giới chứa 
đầy đủ nghĩa và, quy về một nghĩa. 

2- Biệt tướng (7I‡B) 

Biệt tướng là tướng riêng biệt của mỗi mỗi 
pháp sai biệt tạo thành một thể, như thân sư tử 
chỉ có một nhưng các bộ phận của nó thì lại 


66 Ht.Thích Duy Lực dịch, Sđd. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 273 


nhiều và mỗi mỗi sai khác, những bộ phận đó 
gọi là biệt tướng. 

3- Đông tướng (EI†R) 

Đồng tướng sự đồng đẳng, đồng đều của 
các pháp sai biệt hợp thành một thể, như các bộ 
phận của sư tử mỗi mỗi khác nhau song, tính 
vàng là đồng đẳng chỉ có một. 

4- Dị tướng (S†R) 

DỊ tướng là tướng sai biệt, riêng khác của 
các pháp; như các bộ phận của sư tử, tuy cùng 
một thể nhưng chúng lại có vị trí, hình dáng, 
công dụng... khác nhau. 


5- Thành tướng (FÈ‡) 

Thành tướng là tướng thành tựu của các 
pháp, nhờ duyên khởi mà hợp thành một thể; 
như các bộ phận của sư tử hòa hợp mà tạo thành 
tổng thể sư tử. 


6- Hoại tướng (Eš‡B) 

Hoại tướng là tướng không thật của tổng 
tướng; như các bộ phận riêng biệt của sư tử hợp 
thành tổng tướng sư tử, nhưng khi mỗi bộ phận 
ấy trở về đúng vị trí, ý nghĩa của tự thể chính nó 
thì tướng sư tử không còn, vì mắt, tai, đuôi... sư 
tử chẳng phải là sư tử. 


274 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Lục tướng này dưới con mắt của phàm phu 
thì thấy có khác biệt, tổng chẳng phải biệt, dị 
chắng phải đồng... nhưng dưới con mắt của 
người giác ngộ thì thấy không có sai khác, 
trong một tướng chứa năm tướng còn lại và, 
đồng thời có mặt trong nhau, không có trở ngại. 
Sự tương tức tương nhập đồng thời vô ngại này 
nên gọi là lục tướng viên dung, “vì lục tướng 
viên dung nên các pháp tức là nhất chân pháp 
giới vô tận duyên khởi”. Do đó mà nói Lục 
tướng — Thập huyềễn là lý luận trọng yếu giải 
thích và chứng minh cho pháp giới duyên khởi 
của tông Hoa Nghiêm. 


HI. Bồ Đề Tâm - Bồ Tát Đạo 


Bồ đề tâm - Bồ Tát đạo là một trong những 
tư tưởng cốt yếu của Đại thừa Phật giáo, là một 
trong những điều kiện tiên quyết của hành giả 
trên lộ trình tiến nhập Phật vị. Bồ để tâm là 
nhân hạnh của Bồ Tát đạo, chính trực tâm - 
thâm tâm - Bồ đề tâm là đạo tràng của Bồ Tát, 
là tinh tuý của đại lộ giác ngộ và giải thoát; nhờ 
tam tâm này mà Bồ Tát mới có thể thừa nguyện 


67 Ht.Thích Duy Lực dịch, Sđd. 
68 Kinh Duy Ma Cật 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 275 


vào đời, vì chúng sanh mà mở bày pháp môn 
chánh lý, khiến chúng minh tâm kiến tánh. Như 
trong Kinh Pháp Hoa, Đức Phật có dạy: “Chư 
Phật Thế Tôn ra đời chỉ vì một đại sự nhân 
duyên lón đó là khai thị chúng sanh ngộ nhập 
Phật tri kiến” hay trong Kinh tạng nguyên thủy, 
Ngài cũng dạy rằng: “Này các Tỷ Kheo, hãy du 
hành, vì hạnh phúc cho quần sanh, vì an lạc cho 
quần sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi 
ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư Thiên và 
loài người””. Do đó nói: 

“Tâm Bồ đề chính là 

Rường cột của Đại thừa 

Là căn bản, nền tảng 

Của pháp tu vĩ đạt””?. 

Chính tư tưởng Bồ Tát đạo này mà Phật 
giáo còn được hiểu là một nền giáo dục toàn 
diện, Toàn giác; một nên triết học luân lý đạo 
đức siêu việt và, một nền là Nhân học căn bản 
và chân chính. 

Kinh Hoa Nghiêm là một bộ Kinh lớn thuộc 
hệ thống Đại thừa, do đó tư tưởng Bồ đề tâm 


69 TươngUngltrl28 
70_ Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hồng Như dịch, Lamriưmn Đại Luận 
Toát Yếu, 2010, tr.58 


276 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


- Bồ Tát đạo gần như được xem là tư tưởng 
xuyên suốt và thống nhất trong hầu hết các 
phẩm Kinh. Con đường Bồ Tát đạo trong Hoa 
Nghiêm tông là con đường nhập thế và ly thế, 
giáo lý Nhất tâm chân như —- Pháp giới duyên 
khởi của Kinh chỉ rõ Phật — chúng sanh không 
hai, đời đạo đồng nhất vì vạn pháp quy nhất 
thể. Bồ Tát sau khi giác ngộ thật tánh của các 
pháp sẽ dùng Trí và Hạnh mà nhập thế lợi sanh, 
ở trong thế cuộc mà tùy duyên vô ngại, pháp 
âm bất tuyệt mà phương tiện giáo hóa khiến hết 
thảy chúng sanh thật tri các pháp không ngoài 
lý tánh chân như, vô tận duyên khởi, đồng nhập 
Tỳ Lô tánh hải. Bồ Tát Văn Thù là đại diện 
của Trí tuệ và Bồ Tát Phổ Hiền là đại diện cho 
Hạnh nguyện, đây cũng là hai vị Bồ Tát lớn 
thường trực trong pháp hội Hoa Nghiêm, tỏ rõ 
thắng hạnh của Bồ Tát đại thừa. 

Như đã nói ở trên, tư tưởng lợi tha của Bồ Tát 
là sợi chỉ “bi - trí” xuyên suốt trong hầu hết các 
phẩm kinh và, phẩm Tỳ Lô Giá Na nói rằng: 

“Vô lượng vô biên đại chúng hải 

Trong các pháp hội Phật đều hiện 

Khắp chuyển vô tận diệu pháp luân 

Tất cả chúng sanh được điều phục”. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 277 


Dù ở nơi vô lượng chúng sanh, điều phục 
hết thảy nhưng không có mảy may dính mắc, ở 
nơi các sắc trần mà bình đẳng không phân biệt: 

“Bao nhiêu Phật pháp đều rõ ràng 

Thường quán tam thế không nhàm mỏi 

Dầu duyên cảnh giới không phân biệt 

Đấy phương tiện của bậc Nan tư”. 

(phẩm Quang Minh Giác) 

Hay: 

“Nguyện hạnh thanh tịnh đều đầy đủ 

Và được tạng trí huệ rộng lớn 

Thường hay thuyết pháp độ chúng sanh 

Mà tâm vô y và vô trước”. 

(phẩm Minh Pháp) 

Vì an trụ trong chân tâm rỗng lặng như hư 
không nên mỗi mỗi bi nguyện và hạnh nguyện 
đều tương ưng với pháp tánh, thật tế: 

“Vì lợi thế gian phát đại tâm 

Tâm đó khắp cùng cả mười phương 

Chúng sanh, quốc độ, pháp tam thế 

Phật và Bồ tát biển tối thắng”. 

(phẩm Sơ Phát Tâm Công Đúc) 

Tuy nhiên, tư tưởng Bồ đề tâm - Bồ Tát 
đạo trong Kinh Hoa Nghiêm lại được thể hiện 


278 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


rõ nhất qua phẩm Nhập pháp giới với sự vân 
du cầu học của Thiện Tài Đồng tử với 53 vị 
thiện tri thức. Ngoài việc chỉ ra lộ trình tu học 
từ sơ phát tâm đến viên mãn quả Phật, hình ảnh 
Thiện Tài Đồng tử còn mang tính giáo dục sâu 
sắc cho những phẩm hạnh tự lợi - lợi tha cần có 
ở một vị Bồ Tát, qua đó nêu rõ ý nghĩa của việc 
phát tâm Bồ đề cũng như hành Bồ Tát đạo trên 
lộ trình thể nhập pháp giới nhất chân. 

Những bài học của Sudhana (Đồng tử 
Thiện Tài) từ năm mươi ba vị thầy. 

Sudhana (đồng tử Thiện Tài, #†#ƒ.,) 
với khát vọng giải thoát khổ đau cho mình và 
cho người, trong cuộc hành trình tìm kiếm sự 
giác ngộ, Thiện Tài đã đến cầu học với năm 
mươi ba vị thầy lớn. Thiện Tài đã cố gắng trở 
thành bình đẳng với chư Phật trong một đời 
sông duy nhất và đó chính là động lực tối thắng 
thúc đây Thiện Tài, một đồng tử trẻ tuôi nhưng 
luôn không ngừng tỉnh cần tu học và sẵn sảng 
chấp nhận mọi gian lao nguy khốn kề cả những 
thách đồ có thể tước đi mạng sống của mình. 
Đồng tử được sinh ra từ một gia đình thương 
g1a, chủ của ngân hàng giàu có và, tài sản, châu 
báu đã tăng trưởng từ lúc Đồng tử Thiện Tài 


Chương III = Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 279 


đang trong bảo thai của mẹ. Điều này đã mang 
lại cho Đồng tử cái tên Sudhana (Thiện Tài). 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đồng tử Thiện 
Tài được miêu tả như một nhân vật hết sức ấn 
tượng. Chuyến hành hương đầy gian nan trải 
qua 110 thành ấp trên hành trình tìm kiếm sự 
giác ngộ là một tấm gương sáng lớn đối với nỗ 
lực phi thường nhưng đồng thời cũng là một bài 
học giá trị cho chí nguyện cầu đạo sắc son, cho 
Bồ đề tâm bất thối mà không có bất cứ trở lực 
nào có thể tạo nên sự đổi thay dao động. Giác 
ngộ là nguồn cảm hứng mãnh liệt đã tác động 
và thôi thúc Đồng tử Thiện Tài tìm đến với năm 
mươi ba vị thầy để cầu học hạnh Bồ tát. Cứu 
cánh tối hậu mà Đồng tử Thiện Tài hướng đến 
đó là sự giác ngộ và mục đích của sự giác ngộ 
chính là để giải thoát muôn loài chúng sanh ra 
khỏi biển khổ đau ách nạn. 

Phẩm Nhập Pháp Giới tập trung vào kinh 
nghiệm và thể chứng của Đồng tử Thiện Tài 
trong hành trình cầu pháp với năm mươi ba vị 
thầy đã chỉ rõ phương pháp giải thoát của Bồ 
tát cũng như từng giai đoạn chứng ngộ theo 
trình tự từ thấp lên cao một cách sinh động và 
vi điệu. 


280 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Lần đầu tiên Thiện Tài ký thác và phát triển 
niềm tin vào Phật pháp và muốn bằng vào nền 
tảng quan yếu này để tìm hiểu thấu đáo về bản 
thân nhằm thâm nhập vào trí tuệ tối thượng, với 
mục đích giác ngộ tất cả chúng sinh. Vì vậy, 
Thiện Tài đã phát tâm Bồ đề trước Bồ tát Văn 
Thù Sư Lợi, bậc tượng trưng cho đại trí tuệ. Bồ 
đề tâm là yếu tố quyết định cho hạnh nguyện 
vô ngã vị tha, đây là niềm tin cơ bản của Đại 
thừa Bồ tát, đây cũng là nhân tố chủ yếu để 
thành tựu lý tưởng Bồ tát đạo. 

Vì lý do gì Bồ-tát Văn Thù, bậc đại trí trong 
hàng Bồ tát, đã không tự mình chỉ dạy những 
pháp cần chỉ dạy cho Đồng tử Thiện Tài mà 
lại hướng dẫn Thiện Tài đi khắp đó đây để cầu 
học? Vì kinh nghiệm sống không thể thay thế 
bằng lời nói. Trong quá trình học hỏi, hãy nỗ 
lực hành trì và mở rộng tâm hồn để trân trọng 
cuộc sống; ngoài việc học hỏi các pháp môn 
khác nhau, phong thái, cách ứng xử, kỹ năng và 
phương pháp truyền đạt của những vị thầy lỗi 
lạc, nơi mỗi vị thầy đều có những điểm đặc thù, 
rất đáng để chúng ta tham vấn. 

Những bậc thầy mà Thiện Tài đến cầu học 
bao gồm những nhân vật hàng đầu thuộc mọi 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 281 


tầng lớp xã hội, điều này cho thấy nhiều người 
thực sự đạt được thành công trong sự nghiệp 
thường có những hiểu biết và hành động phù 
hợp với Phật giáo và đáng để học hỏi. Bất cứ 
ai có khả năng phát triển một lãnh giới đặc hữu 
đều phải có một chất tố xuất chúng. 

Những vị thầy tâm linh này không có quan 
điểm về giáo phái, khi biết Thiện Tài đã phát 
bổ đề tâm, họ đều ân cần dạy cho Thiện Tài 
những phương pháp và kinh nghiệm thực hành 
hạnh Bồ tát đồng thời giới thiệu Thiện Tài tìm 
đến những thiện tri thức khác để tiếp tục học tập. 
Trong suốt năm mươi ba chặn dừng chân cầu 
học, Thiện Tài đã trải qua đủ loại tình huống từ 
nóng đến lạnh, từ thấp đến cao, từ khó đến dễ, tất 
cả các loại thử thách đó đã giúp Thiện Tài loại 
bỏ những chướng ngại sâu xa và học cách cứu độ 
chúng sanh bằng nhiều phương tiện thiện xảo, 
đặc biệt phải biết rằng nên tự đặt mình vào vị 
trí của người khác, thay thế người khác thọ nhận 
những khổ đau, bất hạnh thì lúc ấy con đường 
Bồ tát mới có thể tiến xa và thành tựu. 

Đồng tử Thiện Tài (ÊÄJ†f-ƒˆ) đã phát tâm 
khi tham kiến Bồ tát Văn Thù Sư Lợi X7? 
jễ) sau đó cần phải liễu giải được làm thế nào 


282 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


để có thể an trụ nơi sự phát tâm. Trước hết là 
phải học pháp Thập Trụ, chủ yếu là phải vượt 
qua những quan điểm thế tục, là điều kiện khiến 
chủng tử Bồ đề có thể đâm rễ và nẩy mầm. Vâng 
theo lời dạy của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Thiện 
Tài đã lần lược đến cầu học với 53 vị thầy, hiện 
là những nhân vật hàng đầu trong xã hội. 

Pháp môn của năm mươi ba vị thây vĩ đại mà 
Đồng tử Thiện Tài đã cầu học có thể được phân 
loại thành những giai vị như sau: Mười pháp trụ, 
mười pháp hạnh, mười pháp hồi hướng, mười 
pháp địa, mười đẳng giác pháp và ba Diệu giác 
pháp. Qua sự hướng dẫn, dạy bảo của Bồ tát Văn 
Thù Sư Lợi, Đồng tử Thiện Tài đã lên đường cầu 
học với 53 bậc thầy với năm mươi ba pháp môn 
giải thoát được tóm tắt giản lược như sau: 

1. Meghaá§rT-bhiksu (Tỳ kheo Đức Vân, fŠ 
⁄W.E). 

Để bắt đầu cho cuộc hành trình cầu đạo giải 
thoát, Đồng tử Thiện Tài đã đến núi Diệu Phong 
ở nước Thắng Lạc, suốt bảy ngày dù không tìm 
thấy Tỳ kheo Đức Vân, tuy nhiên Thiện Tài vẫn 
kiên trì không bỏ cuộc. Cuối cùng Thiện Tài đã 
nhìn thấy một thầy Tỳ kheo đang từng bước 
nhẹ nhàng chậm rãi kinh hành trên đỉnh núi và 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 283 


toát ra oai nghi đức hạnh hết sức khả kính như 
một đỉnh núi cao đã tạo nên nguồn cảm hứng 
bất tận cho Đồng tử Thiện Tài, qua đó Đồng 
tử ý thức rõ việc đi tu là việc chấm dứt mọi 
nóng vội, hấp tấp, gát lại mọi lập luận có quan 
điểm thủ trước, hý luận. Một khi đã đình chỉ 
mọi vọng động thì các nguyên tắc chưa thể xác 
định, các phương hướng chưa được định hình 
sẽ trở nên rõ ràng cụ thể. Thiện Tài leo lên đỉnh 
núi cao và cố gắng tìm kiếm Tỳ kheo Đức Vân 
hàm ý đại diện cho sự nỗ lực tinh tấn và cho 
việc khai dụng sức mạnh nội tại để quán chiếu 
mọi hiện tượng với năng lực định tĩnh nhằm có 
thể liễu triệt bản chất của mọi hiện tượng một 
cách như thật, đồng lúc phát huy bản thể thanh 
tịnh nhằm thắp sáng trí giác tối thượng. 

Những bước đi chậm rãi của Tỳ kheo Đức 
Vân, thể hiện tâm an nhiên tự tại vượt lên trên 
mọi ràng buộc chi phối. Trong cuộc tham vấn, 
Thiện Tài đã thỉnh vấn về việc học và hành đạo 
Bồ tát như thế nào để chóng được thành tựu viên 
mãn, Tỳ kheo Đức Vân dạy Thiện Tài pháp môn 
Ức niệm nhất thiết chư Phật cảnh giới trí tuệ 
quang minh phổ kiến (lâ;—JäñJñ7*Êi 
3H #f hịjšƑ). Khi Thiện Tài hỏi rằng làm 
thế nào để học Bồ tát hạnh và thành tựu nhanh 


284 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


chóng, viên mãn hạnh Phổ Hiền? Tỳ kheo Đức 
Vân đã nói với Thiện Tài rằng ngài thường xuyên 
nhớ nghĩ tất cả cõi Phật trong mười phương và 
quán tưởng phổ quát ánh sáng trí tuệ của chư 
Phật. Đây là pháp môn Niệm Phật, Pháp môn 
này làm cho trí tuệ toả sáng khiến tất cả chúng 
sanh đều niệm Phật, mà muốn niệm Phật thì 
trước hết cần phải xây dựng lòng tin thật vững 
chắc, liễu triệt chân lý, không bị bất cứ điều gì 
làm cho tâm bị loạn động, lay chuyển, vì thế 
mà niệm Phật một cách nhất tâm bất loạn và 
đó chính là cảnh giới của đại định, do có định 
mà có trí tuệ nhờ thế mà thấy rõ mọi hoạt dụng, 
thần biến của chư Phật trong khắp mười phương 
cũng như trang nghiêm tất cả chúng sanh đạo 
tràng. Trong tất cả cõi nước, chư Phật và các 
vị Bồ-tát, tùy theo căn cơ của vô số chúng sinh 
mà thi thiết các thứ phương tiện pháp môn giúp 
chúng sanh hiểu rõ chân lý, đoạn trừ mọi lậu 
hoặc, phiền não, đạt được giải thoát giác ngộ và 
đi khắp mười phương cõi Phật, cung kính cúng 
dường tất cả chư Phật. Tại nơi đây, Thiện Tài 
đạt được Phát Tâm Trụ (5#;Ù›†E) và Tỷ-kheo 
Đức Vân đã hướng dẫn Thiện Tài đến cầu học 
với Tỳ kheo Hải Vân. 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 285 


2. Sägaramegha (Tỳ kheo Hải Vân, #ƒ5š L[, 
). 

Tiếp tục đi về phương Nam, đến nước Hải 
Môn (Sagaramukha), Thiện Tài đã gặp Tỷ 
kheo Hải Vân và được ngài chỉ dạy pháp môn 
Chư Phật Bồ Tát hành Quang minh Phổ nhãn ( 
ñ8 8 b6 L] 7CHH ĐH Z4 J). Tỳ kheo Hải Vân 
dạy rằng, nếu chẳng gieo nhân lành thì không 
thể phát Bồ đề tâm. Phát Bồ đề tâm là phát tâm 
đại bi, phát lòng đại từ... cứu độ tất cả chúng 
sanh... Phát tâm trí tuệ để vào biển nhất thiết 
trí tuệ. 

Tỳ kheo Hải Vân đã bảo Thiện Tài rằng, 
bất cứ khi nào tôi quán chiếu đại dương mênh 
mông, tôi đều tử duy không có gì sâu rộng có 
khả năng dung chứa vô lượng châu báu trang 
nghiêm kỳ diệu, vô lượng chúng sanh và dung 
thọ thân hình to lớn của chúng sanh như biển 
biển cả? Trong thế gian còn có gì rộng lớn hơn, 
vô lượng hơn, thâm sâu hơn, giá trị hơn biển cả? 

Lúc đang suy nghĩ như thế tôi thấy dưới 
biển đột nhiên hiện ra một đóa sen rất lớn, vô 
số bảo vật rực rỡ trang nghiêm, tất cả Bồ tát 
kính tin, mười phương thế giới đều hiển hiện 
bao gồm cả huyễn pháp lẫn thanh tịnh nghiệp, 


286 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


lấy môn vô tránh để trang nghiêm, nhập ấn vô 
vi, trụ môn vô ngại, tùy thuận cảnh giới chư 
Phật, biến mãn mười phương khắp cõi... Trên 
đài sen có đức Như Lai đã thành tựu vô số công 
đức, thần lực bất khả tư nghì, đưa tay phải xoa 
đầu tôi và thuyết giảng pháp môn Phổ nhãn, chỉ 
rõ tất cả cảnh giới của Như Lai, các hạnh của 
tất cả Bồ tát, nói rõ diệu pháp của tất cả chư 
Phật, tất cả Pháp luân đều đồng lúc vận chuyển, 
có thể thanh tịnh tất cả cõi Phật, phá trừ tất cả tà 
luận, dị giáo..., soi sáng tâm hành chúng sanh, 
làm cho tất cả được khai ngộ, hoan hỷ, an lạc. 
Đại dương là một phép ẩn dụ cho kỷ luật tự 
phát. Tỳ kheo Hải Vân sử dụng cái nhìn trực 
quan sâu sắc để soi sáng cấu trúc hình thành 
của các pháp hữu vi sinh diệt và các dạng thức 
của sự thành trụ hoại không và biến nó thành 
một đại dương của trí tuệ thẳm sâu. Hải Môn là 
cửa biển, ẩn dụ này nhắc nhở người thực hành 
hạnh Bồ Tát rằng là, muốn tìm thấy cõi Phật 
thì phải tìm trong biển cả sinh tử luân hồi; Hải 
là biển, Vân là mây, chỉ cho tâm thênh thang 
tự tại trên đại dương mênh mông điệp trùng vô 
ngại. Hải Môn không chứa sinh tử nhưng cũng 
không loại trừ sinh tử mà biến tử sinh thành 
tịnh lạc an nhiên. Tỳ kheo Hải Vân đạt được 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 287 


thượng trí, vì thế nên liễu triệt rằng phiển não 
tức Bồ đề, xa lìa thế gian không thể tìm cầu sự 
chứng ngộ (Phật pháp bất ly thế gian giác). 

Nhờ quán sát đại dương mênh mông thẳm 
sâu tâm của Tỳ kheo Hải Vân quảng đại bao 
la vô tận có khả năng dung chứa tất cả nhưng 
không bị tất cả chi phối. Đứng giữa bờ sinh tử 
nhưng không bị tử sinh buộc ràng, do đại bi tâm 
nên phát tâm ở trong trần gian phiền não mà 
cứu khổ độ sanh. Thâm nhập biển hạnh, biển 
nguyện, biển chúng sanh, biển ngôn ngữ..., với 
tuệ giác siêu việt, xuất nhập vô ngại, trong tất 
cả mười phương vô biên, tùy theo căn cơ sở 
nguyện chúng sanh mà thi thiết phương tiện từ 
bi cứu khổ. 

Quán chiếu để thấy rõ mọi hiện tượng như 
chính nó đang là và phát tâm cứu độ chúng 
sanh là bài học lớn tuyệt vời mà Đồng tử Thiện 
Tài đã học nhờ thế mà đạt được Trị Địa Trụ 
(8HH{E) 

3. Supratishthita (Tỳ-kheo Thiện trụ, #?f£ 
ữ.E). 

Sau khi từ giả Tỳ kheo Hải Vân, Thiện Tài 
tiếp tục cuộc hành trình cầu đạo của mình, Đồng 
tử đến bờ biển của đảo Lanka (Lăng-già) để 


288 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tham vấn Tỳ kheo Thiện Trụ (Supratishthita) và 
được ngài dạy về pháp môn Phổ tốc tật cúng 
dường chự Phật thành tựu chúng sinh vô ngại 
giải thoát (E-ÃJƑSIEŠãñIlBbkjt 7-2 -TttlXffP 
lftƑfJ). Tỳ kheo Thiện Trụ đã nói với Thiện Tài 
rằng là nhanh chóng cúng dường chư Phật thì 
mau thành tựu cửa giải thoát không chướng ngại 
cho tất cả chúng sanh, nhờ thế mà có thê đến, đi 
tùy thích, tự tại vô ngại. Khi đã đạt được trí huệ 
quang minh cứu cánh vô ngại thì không còn có 
bất cứ chướng ngại nào; có thể biết rõ sự khác 
biệt về tâm hành, sự sống và cái chết, sự luân 
chuyền trong ba đời của vô số chúng sanh vì thế 
có thể giải trừ tất cả vô minh trong nội tâm của 
vô số chúng sinh. Có được “Thần thông vô trụ 
vô tác” bằng vào giới luật thanh tịnh, với giới 
luật thanh tịnh thì bất cứ ở đâu, nghĩ, nói hay 
làm bắt cứ điều gì cũng đều có thê hòa hợp với 
đại chúng không bị trở ngại và, đạt được nhiều 
thần lực như Thần túc thông, dạo đi khắp cõi đề 
giáo hóa, làm lợi ích cho vô số chúng sinh bất cứ 
lúc nào và bất cứ nơi đâu. 

Thiện Tài đã tích cực kiểm tra lại các yếu 
tố quan trọng hàng ngày của việc phân biệt đối 
xử trong các giác quan của mình và phát hiện ra 
rằng chúng đã hoàn toàn trở thành hạt giống của 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 289 


trí tuệ. Vì vậy, Thiện Tài không đã còn một chút 
đăn đo gì về chúng nữa. Thiện Tài đã tìm thấy 
phương pháp nhập định nhờ an trú trong giới luật 
thanh tịnh, không bị lừa dối bởi những cực hình 
của cái chết lẫn sự sống, giờ đây đại dương của 
cái chết và sự sống đã chuyền thành đại dương 
của trí tuệ. Thiện Tài đã thấy thân tâm tự tại vì 
không bị chướng ngại bởi kiến chấp dù ở trong 
hay ở ngoài thế giới; không bị chướng ngại bởi 
ranh giới của ô nhiễm và trong sạch, nhờ vậy mà 
kịp thời phụng sự chư Phật một cách rộng khắp 
mười phương trong thoáng chốc, Thiện Tài đã 
đạt được 7w Hạnh Trụ (lế{T1E). 

4. Megha-dramida (Đại sĩ Di già, 7l) 

Thiện Tài đến gặp Đại sĩ Di già ở thành 
Vajrapura (Tự tại) nước Dravidia (Đạt- lý- tỊ 
-đồ) và được chỉ dạy pháp môn Diệu âm đà la 
nỉ quang mình (I BEÄš]É3ÉEH35Ï["]). 

Đại sĩ bảo với Thiện Tài rằng là, muốn thực 
hành viên mãn Bồ tát hạnh điều kiện tiên quyết 
là phải phát đại nguyện, phải phát tâm Bồ đề, 
chủ yếu là trang nghiêm Phật độ, thành tựu tất 
cả chúng sinh, hành Bồ tát hạnh viên mãn, tròn 
đủ các đại nguyện. Nếu hiểu được bản chất của 
các pháp (pháp tánh), hiểu được nghiệp nhân 


290 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


và quả báo của tất cả chúng sinh, tín tâm kiên 
cố, hiểu được ý nghĩa chân thật của Phật pháp, 
thì sẽ được tất cả chư Phật trong mười phương 
hộ trì, bình đẳng với tất cả Bồ Tát, được thánh 
hiền bảo vệ, cung kính cúng dường. 

Di Già Megha là một nhà ngữ pháp. Ý 
nghĩa quan trọng của Dravidia là làm tan biến 
mọi mê muội, loại bỏ những nhận thức sai lầm 
thông qua sự dạy dỗ khôn ngoan. Ông đã được 
Diệu âm đà la ni có khả năng phân biệt rõ ràng 
vô lượng ngữ ngôn của tất cả muôn loài trong 
vô lượng cảnh giới vì thế thâm nhập biển tư 
tưởng... của tất cả chúng sanh và diễn thuyết 
biển pháp cú thâm mật cứu cánh tối thượng. 
Sau khi biết rằng khái niệm vòng tròn (luân) 
âm thanh trang nghiêm đã đánh thức khả tính 
giác ngộ của Thiện Tài vì thế ông đã bảo Thiện 
Tài rằng hãy thâm nhập biển chú thuật để tiếp 
tục nâng cao khả tính giác ngộ nhờ thế Thiện 
Tài đạt được Sanh Quý Trụ (EŠï{E). 

5. Muktaka (Trưởng giả Giải Thoát, ñ#lqE 
1) 

Sau khi rời Vajrapura, Thiện Tài đã du 
hành đến Vanavasin (Trụ Lâm) gặp Trưởng 
giả Giải Thoát, một bậc lỗi lạc và đã khám 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 291 


phá ra một tập hợp với đầy đủ thiết bị và năng 
lực trong các phương tiện (Cụ túc phương tiện 
trụ) bằng pháp môn Nhự lai vô ngại trang 
nghiêm giải thoát (I[I2KffllÐiEBuffrlftF”)). 
Trưởng Giả Giải Thoát đã nhập xuất môn vô 
ngại trang nghiêm giải thoát, trí nhận được 
chư Phật chính là tâm tự tại và mục đích của 
việc hành trì là nhằm chứng đạt trí lực bình 
đẳng của chư Phật. Sau 12 năm du hành cầu 
đạo, khi gặp Trưởng giả Giải Thoát, ông đã 
đã đặc biệt nhấn mạnh rằng, điều cốt yếu của 
việc tu hành là làm cho tâm của một người trở 
nên quảng đại, thanh tịnh, trong sáng; muốn 
được như thế thì hành giả phải tinh tấn thực 
hiện những điểu thiện, tôi luyện bằng hạnh 
nhân nhục và, sử dụng trí tuệ để làm cho tâm 
không trở ngại. An trụ vô ngại hạnh, nên thấy 
được tam muội của chư Phật, đạt đến cảnh giới 
thâm sâu của tất cả các pháp, có được tâm thái 
bình đẳng giữa bản thân, chư Phật và tất cả 
muôn hữu vũ trụ. Tri nhận tất cả đều chỉ là 
huyễn mộng, tất cả sự thấy biết đều là do tâm 
vì thế tinh tấn tu học Phật pháp, tích hợp diệu 
hạnh, điều phục chúng sinh, tịnh các cõi Phật. 
Tất cả đều do Tâm nên phải dùng thiện pháp 


292 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


để hỗ trợ tâm, dùng nước pháp thấm nhuần 
tâm, dùng trí chứng để thanh tịnh tâm, dùng 
tinh tấn, nhãn nhục... để kiên cố tâm... dùng 
Phật thập lực để quán chiếu tự tâm, được vô 
ngại trí, trụ vô ngại hạnh, thường thấy chư 
Phật, chẳng trụ niết bàn... 

Thiện Tài đã du hành mười hai năm để đến 
Vanavasin, thực tế này chỉ ra rằng, mười hai 
mắt xích của điều kiện hóa (Thập nhị Nhân 
duyên) là: Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục 
nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão và tử là 
nội dung của thiển quán. Mười hai mối liên hệ 
của sự tổn tại có điều kiện và có được trí tuệ 
siêu phàm là bài học mà Thiện Tài đã học được 
từ Sagaramegha nên Thiện Tài nhận thức rõ 
nguyên tắc không phá hủy nhưng cũng không 
thủ chấp nơi một sự sống đã hình thành. Trưởng 
giả Giải thoát tuyên bố rằng toàn bộ vũ trụ của 
những hành động yêu thương vô tận của mọi 
trí tuệ là một xã hội thiển định không bị cản trở 
về bản chất, Thiện Tài đạt được Phương Tiện 
Trụ (7I{#). Với tất cả lòng tri ân sâu xa vô 
lượng, Thiện Tài đảnh lễ bái biệt Trưởng giả 
Giải Thoát và lên đường. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 293 


6. Saradhvaja/ Sàgara-dhvaja (Tỳ-kheo Hải 
Tràng, Y8? L[ Fr:). 

Thiện Tài đã tiếp tục đi đến nước Ma Lợi 
già la bên biển biển cõi Diêm phù đề và được 
Tỳ-kheo Hải Tràng chỉ dạy về pháp môn Bá£ 
nhã ba la mật tam muội quang minh (323 
Z& 24 — I X6HH), đây là pháp tối thắng vi diệu, 
chứng được pháp môn này thì có thể thông suốt 
tất cả pháp môn vi diệu của của chư Phật trong 
tất cả thế giới và tùy duyên hóa độ tất cả chúng 
sinh mà không có bất cứ chướng ngại nào. 

Thiện Tài quan sát Tỳ kheo Hải Tràng đang 
nhập đại định. Khắp thân thể Thầy xuất hiện 
vô số cảnh giới, vô số chủng loại..., mặt trời, 
mặt trăng hiện ra nơi mắt chiếu rọi khắp nơi, 
chư Phật hiện ra trên đỉnh đầu và vô số tia sáng 
phát ra từ lỗ chân lông..., toàn bộ cơ thể của 
Tỳ-kheo Hải Tràng trở thành ánh sáng thực 
tại không bị cản trở của cơ thể vật lý sinh học. 
Trong tam muội, thầy có thể quán triệt muôn sự 
muôn vật tương dung, tương nhiếp, một là tất 
cả, tất cả là một mà không một chút trở ngại. 
Với tam muội vi diệu khiến người bệnh được 
lành, người nghèo được sung túc, ô nhiễm biến 
thành thanh tịnh, mọi phiền não khổ đau của tất 


294 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


cả chúng sinh đều đoạn trừ, thành tựu mọi công 
đức, có được thần lực siêu xuất, trí tuệ thấy 
khắp bình đẳng vô ngại không thể nghĩ bàn... 

Thiện Tài đã đợi ở đây suốt 6 tháng 6 ngày, 
cho đến khi Tỳ-kheo Hải Tràng xuất thiển. 
Thầy giải thích rằng thầy đã chứng được Tươmn 
Muội Phổ Nhãn Xá Đắc (%R†3f8), hay Bát 
Nhã Ba La Mật cảnh giới thanh tịnh quang 
mình tam muội (Ñ&27ìMXÊ?ã147*Ìñï#2(HH 
=WEF”]) hay Phổ trang nghiêm thanh tịnh môn 
(+5) 1), với pháp môn này thầy có thể 
nhập vào các cảnh giới trong đó bao gồm các 
biển cảnh giới của Chư Phật một cách không 
chướng ngại. 

Với sự chiếu soi của tuệ giác bát nhã siêu 
việt thì không có gì mà chẳng hiện ra, 

Thiện Tài được thân kiên cố, có được diệu 
pháp, thâm nhập cảnh giới, trụ thanh tịnh giải, 
trí tuệ sáng suốt biến mãn mười phương, cũng 
chính tuệ giác bát nhã siêu việt mà đạt được 
Chánh Tâm Trụ (1F2È‡). 


7. Asha Ưu bà di (Hưu Xả, [£‡2fZ3#5). 


Sau khi đảnh lễ thâm tạ và giả t 
kheo Hải Tràng, Thiện Tài du hành đến 
Samudravetali (nước Hải Triều vườn Phổ 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 295 


trang nghiêm) được chỉ dạy pháp môn Ly u 
An ổn tràng giải thoát (ÑÊZ: 2< fãfiff£IlttT]). 
Là một người rất giàu có, Ưu bà di Hưu Xả cư 
trú trong một trang viên trang nghiêm, tráng 
lệ, bà đã từng phụng sự vô số chư Phật, ai gặp 
bà đều sẽ hết bệnh và được bất thoái chuyển 
vô thượng Bồ đề, vô ngại thanh tịnh. Thiện 
Tài được khuyên là hãy theo học nơi vô số chư 
Phật, tôn trọng, thọ trì, sống đời phạm hạnh, 
phát tâm thực hành vô lượng hạnh nguyện của 
Bồ-tát. Phải tinh tấn tu hành, chứng tất cả các 
pháp mới viên thành đạo Bồ-tát, rồi đi khắp 
các cõi Phật, trang nghiêm tịnh độ, thành tựu 
chúng sanh; giáo hóa, độ tận chúng sanh và 
hộ trì chánh pháp. Muốn được như thế trước 
tiên phải phát tâm Bồ đề vì Bồ đề tâm là điều 
kiện đầu tiên để thành Phật, hạnh nguyện của 
Bồ tát rất rộng lớn vô biên, muốn đạt được 
hạnh nguyện rộng lớn vô biên thì phải tính 
tấn một cách không ngừng nghỉ. Với môn giải 
thoát “Ly ưu an ổn tràng” chẳng khác nào như 
các vị Bồ tát, tâm của Ưu bà di Hưu Xả bao 
la như đại dương có khả năng dung thọ tất cả 
Phật pháp, ý chí kiên cố như núi Tu Di, như 
thần dược đoạn trừ các bệnh phiền não, như 
mặt trời phá tan vô minh si chướng, như đại 


296 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


địa làm chỗ nương tựa, như gió lành, như đèn 
sáng, như vầng mây lớn rưới mưa đại pháp tịch 
diệt... tất cả đều do tâm đại bi vì chúng sanh 
mà giải thoát mọi khổ đau, nghiệp chướng. 

Thiện Tài coi bà là một con người tiêu biểu 
cho những hoạt dụng của trí tuệ và từ bị, vì sự 
kết hợp của lòng từ bi và trí tuệ bà đã đạt được 
tâm thái an ổn và vượt qua ngưỡng cửa của sự 
sống và cái chết để giáo hóa chúng sinh, lý do 
là bà nhận ra rằng cái chết, sự sống của những 
người chưa chứng ngộ chính là bài học để tính 
cần tu học nhằm thể chứng niết bàn, một cảnh 
giới không có sự bắt đầu cũng không có sự kết 
thúc và hoàn toàn tịch lặng, an lạc, Thiện Tài 
đạt được Bất Thối Trụ (†`3BÍ†E). Trong niềm 
rung cảm đến rơi lệ, Thiện Tài thành tâm bái 
biệt tôn sư và tiếp tục cuộc hành trình cầu học 
Bồ tát hạnh, tu tập Bồ tát đạo. 


8. Bhishmottaranirghosha Mục Cù Sa (Tiên 
nhơn Tỳ, IH EE?*fIlLA). 


Thiện Tài đã tìm đến nước Nalayur (Na La 
Tố) gặp Tiên ông Tỳ Mục Cù Sa trong một 
khu rừng trang nghiêm rộng lớn để học môn 


Bồ tát Vô thắng tràng giải thoát (S:š#§ lã 
l§ 8# Bn). 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 297 


Đến Nalayur, Thiện Tài đã khám phá ra nơi 
cư trú của bản chất trẻ trung. Tiên ông Tỳ Mục 
Cù Sa trong một khu rừng được trang hoàng đa 
dạng bởi vì ông sở hữu sự hiểu biết và lòng từ 
bi rộng lớn, luôn luôn bảo vệ chúng sinh. Tiên 
nhân ngôi trên thảm cỏ dưới cây chiên đàn, 
biểu thị hạnh thiểu dục, ít muốn. 

Sau sự thỉnh cầu của Thiện Tài, Tiên ông 
khen ngợi Thiện Tài là người đã phát tâm Vô 
thượng Bồ đề, ban lợi ích, vô úy cho tất cả 
chúng sanh, thường quán chiếu biển trí tuệ của 
chư Phật... Chúng nhơn cũng khen Thiện Tài 
sẽ thành tựu hạnh Bồ tát lớn... tát cạn biển ái 
dục, đóng kín cửa hiểm nạn, đoạn tận mọi vô 
minh mang lại biển trí tuệ tối thắng, cứu chúng 
sinh thoát ly mọi thống khổ. 

Tiên ông tuyên bố đã đạt được môn Bồ tát 
vô thắng tràng giải thoát, tượng trưng cho sự bất 
khả chiến bại. Khi ông đưa tay phải xoa đầu và 
nắm tay Thiện Tài, Thiện Tài bổng thấy mình 
đến khắp mười phương cõi Phật nhiều như số vi 
trần, vô số chư Phật và chúng hội cũng như Phật 
độ thanh tịnh trang nghiêm. Được nghe chư Phật 
tùy thuận chúng sanh thuyết pháp, dùng tri giải, 
thanh tịnh nguyện để thành tựu các lực, ứng hiện 
sắc tướng, trí huệ chói sáng vô ngại 


298 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thiện Tài tự thấy mình ở chỗ chư Phật từ 
một ngày đêm cho đến không thể nói lũy thừa 
cho không thể nói về cõi Phật số kiếp nhiều 
như vi trần. Thiện Tài được tỳ lô giá na tạng 
tam muội quang minh; phổ nhiếp chư phương 
đà la ni quang minh; cực thanh tịnh trí huệ tâm 
tam muội quang minh v.v... Và, khi Tiên nhơn 
Tỳ Mục Cù Sa buông tay Thiện Tài Thiện Tài 
tự thấy mình đang tại chỗ cũ. Với môn Bồ Tát 
vô thắng tràng giải thoát, giống như chư đại 
Bồ Tát, vị Tiên nhơn này đã thành tựu tất cả 
tam muội thù thắng, tự tại trong mọi thời gian, 
chỉ một niệm xuất sanh vô lượng trí tuệ Phật, 
dùng đèn Phật trí chiếu khắp để trang nghiêm 
thế gian, chỉ một niệm vào khắp ba đời của mọi 
cảnh giới, phân thân trong mười phương cõi 
nước, trí thân hiện hữu mọi pháp giới. Tùy theo 
căn cơ chúng sanh mà ứng hiện để mang lại lợi 
ích, công đức, hạnh nguyện thù thắng vô lượng 
vô biên. 

Điều cốt yếu là hãy học tập và thành tựu tất 
cả tam muội thù thắng tối thượng của chư vị Bồ- 
tát nhằm có được giải thoát, tự tại, và trong một 
niệm, xuất sinh vô lượng trí tuệ của chư Phật, 
dùng ngọn đèn trí tuệ của chư Phật chiếu sáng 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 299 


thế gian và làm tất cả những điều lợi ích cho tất 
cả chúng sinh. 

Trên thực tế, thì đây chính là một người đã 
kiểm soát được hành động, ngôn ngữ và tâm 
thức của chính mình, người đã an trú trong đại 
định, trong chánh niệm và thức giác. Được sự 
hướng dẫn của Tiên nhơn Tỳ Mục Cù Sa, tại 
khu rừng trang nghiêm này, Thiện Tài đạt được 
Đồng Chân Trụ (tế †{E). Với tất cả tâm hoan 
hỷ, Thiện Tài thành tâm cúi lễ và ân cần chiêm 
ngưỡng rồi từ biệt Tiên nhơn. 

9. Jayoshmayatana (Bà la Môn Thắng Nhiệt, 
l/739255)00)) 


Thiện Tài đến đến tụ lạc Ishana (Y-sa-na) 
gặp Bà La Môn Thắng Nhiệt, người đang tu 
phương pháp khổ hạnh để cầu nhất thiết trí. Bà la 
môn Thắng Nhiệt biết môn Vô Tận Luân Giải 
Thoát (tt5Sffftllft["]) đã khuyến thỉnh Thiện 
tài leo lên núi dao, gieo mình vào hố lửa thì sẽ 
được những hạnh Bồ Tát thanh tịnh, Thiện Tài 
nghi là ma chướng thế nhưng sau khi nghe mười 
ngàn Phạm Thiên ở trên hư không khuyến thỉnh, 
Thiện Tài đã sám hối và vâng theo lời khuyên 
nhảy vào hố lửa, đang rơi nửa chừng thì chứng 
được Tam muội Bồ tát thiện trụ và Tam muội 


300 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Bồ tát tịch tĩnh lạc thần thông. Thắng Nhiệt là 
người đã thắng được nhiệt não. Ngọn núi giống 
như dao bén, đại diện cho sự sắc bén của trí tuệ 
như thật, chọc thủng mạng lưới vô minh. Bên 
dưới ngọn núi là một hố lửa, tượng trưng cho 
ánh sáng của tuệ giác không thể phá vỡ. Thiện 
Tài nhảy vào biển lửa khi kiến thức của Thiện 
Tài hòa nhập với tuệ giác tổng thể nên đã đạt 
được khả năng tập trung vào sự thanh thản, an 
lạc của sự tnh lặng trước khi Thiện Tài rơi được 
nửa đường. Thiện Tài đạt được Vương Tử Trụ ( 
+1) 

Điều cốt yếu là diệt trừ biển tham ái thế 
gian, dứt sạch mạng lưới xấu ác, đốt sạch tất cả 
phiền não nghi hoặc, diệt hết chướng ngại của 
ba đời. Dùng bánh xe trí tuệ phá tan mê lầm của 
tất cả chúng sinh, khiến họ vững tin, ai cũng 
dũng mãnh tinh tấn, không lùi bước. 

10. Maitrayani (Đồng Nữ Từ Hạnh, 32{T # 
). 

Thiện Tài đã đến thành Simhavijurmbhita 
(Sư tử Phấn Tấn) để tham vấn Đồng nữ Từ 
Hạnh. Đồng nữ Từ Hạnh ngay lập tức đồng 
cảm trong khi vẫn không bị ảnh hưởng bởi thói 
quen hấp dẫn. Đồng nữ Từ hạnh là con gái của 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 301 


Vua Sư Tử Tràng, có 500 đồng nữ hầu hạ, ngồi 
trên tòa báu trong điện Tỳ Lô Giá Na Tạng để 
thuyết giảng diệu pháp. Đồng nữ cư trú trong 
cung điện mà trong những vật dụng trang trí 
trong cung điện này Thiện Tài thấy đều hiện ra 
pháp giới của tất cả chư Phật từ lúc sơ phát tâm 
thực hành Bồ Tát hạnh cho đến lúc viên thành 
đại nguyện và thị hiện nhập Niết bàn. Nền pha 
lê của cung điện tượng trưng cho sự thuần khiết 
nguyên sơ của cơ thể thực tại. Các cột đá kiên 
vững tượng trưng cho sự bảo trì chánh tín. Vách 
bằng kim cương biểu trưng cho Bồ đề tâm kiên 
cố. 500 Đồng nữ tượng trưng cho sự trong trắng 
hồn nhiên. Vô số châu báu biểu thị cho vô số 
chơn ngôn thần chú vi diệu. Nơi cung điện trang 
nghiêm này biểu hiện tri thức và thiện tâm bao 
hàm trọn vẹn trong trí tuệ và từ bi. Đồng nữ 
Từ Hạnh đã nhập môn Bát Nhã Ba La Mật phổ 
trang nghiêm và dạy Đồng tử Thiện Tài pháp 
môn Bát nhã ba la mật phổ trang nghiêm ( 
H27ìWiB28 111ML |), Thiện Tài đã đạt được 
Quán Đảnh Trụ (#ŠÏäÍE). 

Do có đắc Thập Trụ mà Thiện Tài có được 
muôn ức Tổng trì môn, quán chiếu ngũ uẩn đều 
rỗng không, nên vượt qua mọi khổ ách. Do sự 


302 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


thấy biết và hành động đồng nhất, nên Bồ đề 
tâm không mảy may thối chuyển trong bất cứ 
mọi hoàn cảnh, tình huống nào. Tương ứng với 
thực tại bên trong và bên ngoài, vì thế nội lực 
tăng triển, hoa trí tuệ rực sáng và, sử dụng lòng 
từ bi để cứu khổ độ sanh. Dựa trên nền tảng của 
bình đẳng vô ngã, Thiện Tài nhận ra rằng sự bố 
thí siêu việt chính là thực hành hạnh Bồ tát và 
sự bố thí này không một mảy may phân biệt: 
Đẳng tam luân không tịch. Hành giả bố thí, 
phương tiện bố thí, người nhận bố thí đều rỗng 
lặng. Khi thực hành sự bố thí theo cách này, 
hành giả chỉ cảm nhận cái vô tận của chân lý và 
thế giới hiện hữu là vô thường, mong manh và 
vô định. Hành giả phát triển lòng từ chân chính 
nhưng không thủ chấp. 

11. Sudarshana (Tỳ Kheo Thiện Kiến, ®Š lt 

Wữ.E). 


Thiện Tài đã du hành đến nước Trinayana 
(Tam Nhãn) để cầu học pháp môn Bồ rát tùy 
thuận đăng giải thoát (S:WSBBIlIZffllì 
[') với Tỳ kheo Thiện Kiến. Tỳ kheo Thiện 
Kiến tuy tuổi còn trẻ, nhưng phước tướng trang 
nghiêm, oai nghi đức độ; Thầy thường kinh 
hành trong rừng. Do được cảnh giới bình đắng 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 303 


của Phật nên lúc nào cũng đem lòng đại bị giáo 
hóa lợi lạc tất cả chúng sanh. Do muốn khai 
thị pháp nhãn Như Lai, đi theo con đường Như 
Lai mà đi kinh hành không chậm chẳng mau. 
Vì trí tuệ thanh tịnh nên lúc kinh hành, tất cả 
mười phương đều hiện tiền trong một niệm. 
Trong một niệm, tất cả thế giới đều có mặt vì 
đi qua không thể nói lũy thừa không thể nói thế 
giới (bất khả thuyết bất khả thuyết thế giới). Vì 
thành tựu sức đại nguyện nên trong một niệm 
vô số cõi Phật đều nghiêm tịnh v.v... 

Thực hành hạnh tùy thuận hoan hỷ bằng 
những phương pháp thích nghi với thế giới 
thiên nhiên như cỏ cây trong rừng, mục đích 
là đi vào sinh tử để giải thoát chúng sanh ra 
khỏi tử sinh, cũng như truyền cảm hứng hạnh 
nguyện Bồ tát khiến chúng sanh thực hiện tâm 
từ bi vô ngã, sau khi tu chứng trở lại cối sinh tử 
giải thoát khổ đau cho tất cả chúng sanh. Pháp 
môn của chư Phật nhiều như số cát của nhiều 
tỷ sông Hằng. Trong đại định, đồng nhất với 
tâm thanh tịnh của chư Phật, có thể tự tại ra 
vào tất cả pháp giới, thành tựu công đức viên 
mãn; có trí tuệ lớn, có khả năng liễu triệt tất cả 
pháp. tùy theo nhu cầu của tất cả chúng sinh 
mà giáo hóa cứu độ, giúp chúng sanh giải thoát 


304 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


giác ngộ. Thiện Tài đã quan sát Tỳ kheo Thiện 
Kiến đi kinh hành trong rừng như một ví dụ 
điển hình về quá trình tu hạnh Bồ tát. Tỳ kheo 
Thiện Kiến nói rằng thầy còn trẻ và chỉ mới 
xuất gia chưa được bao lâu, nhưng thầy đã có 
được đức hạnh trong sạch đồng thời tuyên bố 
rằng đã từng thực hành phạm hạnh thanh tịnh 
nơi ba mươi sáu hằng hà sa Đức Phật, hoặc chỉ 
một ngày đêm hoặc vô số đại kiếp cung kính 
lắng nghe, chí tâm thọ trì chánh pháp vi diệu 
sâu xa của chư Phật v.v... viên mãn sáu môn 
ba la mật hải v.v... Nghe xong, Thiện Tài đắc 
Hoan Hỷ Hạnh (ÑS‡{T). 

12. Indriyeshvara (Đồng tử Tự Tại Chủ, E 
TH 1} 

Thiện Tài tiếp tục đến cầu học với Đồng 
tử Tự Tại Chủ tại nước Sumukha (Danh Văn), 
vùng đất đại diện cho hương thơm của đạo đức 
lan tỏa khắp mọi thứ và, dòng sông đại diện cho 
giới luật thanh tịnh phạm hạnh cho phép người 
ta tiếp cận thế giới độc lập, cuối cùng bước vào 
đại dương trí tuệ. 

Thiện Tài thầy Đồng tử Tự Tại Chủ đang 
chơi trò gom cát, học trí tuệ của thế gian và 
phân biệt thiện ác với đồng tử Văn Thù Sư Lợi, 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 305 


có kiến thức sâu rộng, tinh thông về tất cả các 
nghệ thuật ứng dụng, cũng như kiến thức về 
viết lách, kỹ thuật ¡n ấn, kế toán, kiểm soát, y 
học, sản xuất, nông nghiệp, công nghiệp, kinh 
tế, thương mại, toán học, khoa học, năng lượng, 
kiến trúc v.v... có khả năng hiểu được các loại 
bệnh tật trên thế gian và có khả năng phân biệt 
được ai có thể đắc quả Thanh văn thừa, ai có thể 
chứng ngộ Bồ tát thừa và, ai có thể chứng đắc 
được Phật quả. Do ngộ được Nhất Thiết Công 
Xảo Thân Thông Trí Pháp Môn (—}J)'1.7t 
3F") nên có khả năng tính đếm được tất cả 
nhiều như số lượng những hạt cát cũng như số 
lượng các dãi ngân hà, số lượng chúng sinh và 
số lượng của chư Phật. Đồng tử Tự Tại Chủ bảo 
rằng thuở xưa đã từng học nhiều phương pháp 
như toán số v.v... với Đồng tử Văn Thù Sư Lợi 
nên được ngộ nhập pháp môn nhất thiết công 
xảo thần thông trí. 

Đồng tử Tự Tại Chủ biết Bồ Tát toán pháp. 
Như một trăm lạc xoa thì bằng một câu chi. 
Câu chi lũy thừa câu chi bằng một a giu đa. A 
giu đa lũy thừa a giu đa bằng na do tha. Na do 
tha lũy thừa na do tha bằng một tần bà ta. Tần 
bà la lũy thừa tần bà la bằng một căng yết la 


306 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


v.v... cho đến bất khả thuyết bất khả thuyết lũy 
thừa bất khả thuyết bất khả thuyết bằng một 
bất khả thuyết bất khả thuyết chuyển. Quả thật, 
đây là một con số khổng lồ không thể nào có 
thể biểu đạt trọn vẹn. 

Đếm cát là một phương pháp liễu tri, nhờ 
đếm cát mà biết được chính xác số lượng thế 
giới, số lượng chư Phật... Đồng tử Tự Tại Chủ 
đã dùng Bồ Tát toán pháp để đếm đống cát rộng 
lớn vô lượng do tuần, biết rõ số cát bao nhiêu 
hạt, đồng thời biết rõ mười phương có bao nhiêu 
thế giới sai khác thứ lớp an trụ ra sao, bao nhiêu 
thế giới dù lớn hay nhỏ kể cả tên gọi của chúng, 
chẳng những thế mà còn biết rõ có bao nhiêu tên 
của tất cả kiếp, danh hiệu của tất cả Phật, tên của 
tất cả Bồ Tát, tên của tất cả chúng sanh, tên của 
tất cả nghiệp, tên của tất cả đế lý. 

Nội dung của kỷ luật đối với Đồng tử là sử 
dụng tài năng thực tế và sáng tạo để vừa tham 
gia với thế giới nhưng đồng thời vượt ra ngoài 
thế giới, cũng như bản chất của kỷ luật đối với 
Đồng tử là kết nối đại dương sinh tử với đại 
dương trí tuệ. 

Người truyền trưởng, một vị thầy của Thiện 
Tài sau này, xem nội dung của kỷ luật là đưa 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 307 


mọi người qua bờ, thay vì ở lại bờ này hay bờ 
kia. Một người thầy khác, nữ thần bóng đêm 
với đôi mắt biết cười, xem lòng trắc ẩn, từ bi 
to lớn là bản chất của kỷ luật. Sự tiến bộ khác 
nhau tùy theo cấp bậc. Tuy nhiên, khi kiến thức 
thấm nhuần, mọi cấp bậc đều có sự liên quan. 
Kết quả là, Đồng tử Tự Tại Chủ tuyên bố rằng 
mình có kiến thức cao đối với tất cả các nghệ 
thuật ứng dụng, cũng như kiến thức về chữ viết, 
kỹ thuật ¡n ấn, giám sát, y học, sản xuất, nông 
nghiệp, thương mại toán học và khoa học... 
Thiện Tài đã học được pháp môn Nhất thiết 
công xảo đại thần thông trí quang minh và đắc 
Nhiêu Ích Hạnh (§Ä32{1). 

13. Prahùtà (Ưu bà di Cụ túc, EÈlŠ3š 5). 


Thiện Tài đi đến ở thành Samudrapratish- 
thana (Hải Trụ) để tham vấn với Ưu bà di Cụ 
túc, một người có hảo tướng uy đức quang minh. 
Mặc dù ngôi nhà của bà trang nghiêm rộng lớn, 
chung quanh tường vách đều được thiết kế toàn 
bằng bảo vật nhưng Ưu bà di Cụ Túc chỉ mặt y 
phục màu trắng và không đeo bất cứ loại trang 
sức giá trị nào. Tuổi bà đã cao và ngôi trên tòa 
báu, chung quanh bà có đến mười ngàn đồng 
nữ xinh đẹp tuyệt vời như thiên nữ vây quanh. 


308 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Cơ thể của mười ngàn đồng nữ đều phát ra mùi 
thơm toả ngát khắp nơi. Chúng sanh nào ngửi 
được mùi thơm đó thì đều được tâm bất thối 
chuyển, không có tâm sân giận, oán thù, tham 
lam, ganh ty, lừa dối, hiểm độc, cũng không có 
tâm hạ liệt hay ngã mạn mà chỉ có lòng bình 
đẳng, đại từ bị, an trụ luật nghi và phát tâm làm 
những điều lợi ích. Ai thấy các đồng nữ đều xa 
ha tham nhiễm... 

Trong nhà của nữ Cư sĩ này chỉ có một cái 
bát nhỏ thế nhưng cái bát nhỏ này có thể cấp 
dưỡng cả muôn tỷ người, với lượng thức ăn rất 
ít nhưng có khả năng đáp ứng cho vô số nhân 
sinh. Vô số người đã được chào đón bởi tình 
yêu thương vô điều kiện, tâm từ bi vô lượng và 
niềm hoan hỷ vô biên và, ai thọ dụng thức ăn 
thì cũng đều được giác ngộ bao gồm cả hàng 
Thanh Văn và Độc Giác, khi đã thọ dụng thực 
phẩm của bà thì đều chứng đắc đạo quả và an 
trụ tối hậu thân. Còn hang Bồ Tát nhất sanh bổ 
xứ thì thành Đẳng Chánh Giác... 

Một bát thức ăn nhỏ nhưng có khả năng 
cung cấp cho vô số khẩu phần tiêu biểu cho 
nhất tâm chân như và lòng từ bi vô lượng. Với 
nhất tâm chân như thì tâm ấy bao trùm thái hư 


Chương II  Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 309 


vô tận. Với lòng từ bị vô lượng thì mang lại lợi 
lạc cho khắp cả pháp giới vô biên. Khi đã an 
trú trong chơn tâm thì tất nhiên núi vọng động, 
kiến chấp, phiển não bị phá hủy, biển phiền não 
mông muội bị tát cạn. Dù sống trong lâu đài 
trang nghiêm nguy nga tráng lệ, nhưng Ưu bà 
di Cụ túc ăn mặc đơn sơ tiêu biểu cho đời sống 
thanh cao vô nhiễm, “An bần lạc đạo”. Mười 
ngàn đồng nữ có mùi thơm mà ai ngửi được đều 
trụ nơi bất thối chuyển là nêu bật hương thơm 
giới đức, phạm hạnh thanh tịnh. 

Nữ Cư sĩ này biết môn giải thoát vô tận 
phước đức. Thiện Tài đã được bà dạy về pháp 
môn Vô tận phúc đức tạng giải thoát (t5 
tRfUMXMEHT ]). Cung kính cúng dường các vị 
Bồ tát, Thanh văn, Duyên giác và bố thí cung 
cấp thực phẩm và vật phẩm cần dùng cho tất 
cả chúng sinh khiến họ được no đủ và mãn 
nguyện cũng như có được tâm thức hỷ lạc vô 
tận, một bài học của đại dương tình thương vô 
phân biệt được tác thành vì đã hoàn thiện tất cả 
các phương pháp thực hành về lòng kiên nhẫn, 
hiểu biết và thương yêu. Thiện Tài đạt được Vô 
Nghịch Hạnh (#tt3#11). 


310 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


14. Vidvan (Cư Sĩ Minh Trí, ñR#í-L). 


Thiện Tài đã đến Mahasambhava (thành 
Đại Hưng) tại ngã tư thành phố đề tham vẫn cư 
sĩ Minh Trí về pháp môn Vô khuất nhiễu hạnh 
và được vị Cư sĩ dạy về pháp môn Tủy ý xuất 
sinh phúc đức tạng giải thoát (B1 “E tifã 
JÄff£Id[ 1). 

Cư sĩ có thể cấp dưỡng mọi người từ các 
vùng khác nhau tất cả những gì họ cần. Cư sĩ 
có mặt trong xã hội để nâng cao truyền thống 
giá trị đạo đức. Ông ngôi trên bảo tòa được thiết 
trí bằng vô số bảo vật hiếm quý trang nghiêm, 
có đủ loại diệu hương, thiên hoa và tiếng nhạc 
hay hơn thiên nhạc. Chung quanh ông có mười 
ngàn quyến thuộc hình sắc đoan nghiêm và tất 
cả họ đều đã thành tựu chí nguyện Bồ Tát. Lúc 
ấy có vô lượng chúng sanh từ mười phương thế 
giới... do nguyện lực Bồ tát mà vân tập đông 
đảo. 

Cư sĩ Minh Trí nhiếp niệm nhìn lên bầu 
trời và, bất cứ thứ gì mọi người mong muốn 
tìm kiếm đều rơi xuống từ hư không. Ông vì số 
đông nói hạnh tích hợp phước đức, hạnh xa lìa 
nghèo cùng, hạnh biết rõ các pháp, hạnh thành 
tựu pháp hỷ thiền duyệt..., hạnh thành tựu vô 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 311 


tận đại oai đức lực hàng phục ma oán.Ông vì 
họ thuyết pháp khiến bỏ lìa chấp trước sanh 
tử thể nhập Phật pháp vị, có được tướng hảo 
tối thượng của chư Phật, ngồi xe Đại thừa, đạt 
được diệu sắc thanh tịnh của chư Phật và, ông 
đã cho họ thấy những thực tế theo những khả 
năng riêng biệt. 

Thông qua việc tư duy, quán chiếu về tính 
không của các thực tại, sự thấu hiểu như thật 
này tạo nên sự giải thoát và dập tắt những thói 
quen ích kỷ khôn ngoan còn tổn tại trên thế 
gian. Đây là nhận thức được phát sinh từ Phật 
pháp, một chân lý vi diệu siêu việt cả thời gian 
và không gian. Do đó, Cư sĩ cho rằng các cộng 
sự của ông giờ đã được sinh vào ngôi nhà Phật 
giáo và điều cốt lõi của thực hành Bồ tát hạnh 
là bất kể nhu cầu của chúng sinh là gì trong 
cuộc sống hàng ngày, một Cư sĩ có trí tuệ đều 
có thể đáp ứng nhu cầu của họ một cách thoả 
đáng đồng thời thuyết giảng Phật pháp để giáo 
hóa họ. 

Cư sĩ Minh Trí vì Thiện Tài hiển bày cảnh 
giới Bồ Tát giải thoát không thể nghĩ bàn và 
Thiện Tài đạt được Vô Khuất Hạnh (#t]1{T). 


312 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


15. Radnachada (Trưởng giả Pháp Bảo Kế, 
bi ). 

Thiện Tài đi đến cầu học với Trưởng giả 
Pháp Bảo Kế tại thành Simhapota (Sư Tử). 
Trưởng giả đạt được môn vô lượng phước đức 
tạng giải thoát môn (ft5ifrfSWwÄflltƑ")), 
ông nói rằng trong quá khứ lâu xa vô số kiếp, 
ông đã từng phát tâm cúng dường đức Vô Biên 
Quang Minh Pháp Giới Phổ Trang Nghiêm 
Vương Như Lai ở thế giới có tên Viên Mãn 
Trang Nghiêm và hồi hướng công đức cho ba 
mục đích: Tất cả chúng sanh đều xa lìa nghèo 
đói khốn khổ; thường gặp Phật và các bậc thiện 
tri thức và; thường chánh pháp giải thoát tất cả 
khổ đau. 

Thiện Tài nhận ra ở Trưởng giả những kỷ 
luật không lẫn lộn. Ngôi nhà của Trưởng Giả 
cao rộng mười tầng, có tám cửa và vô cùng 
hoành tráng vì được kiến thiết bằng vô số châu 
báu, là nơi vân tập của hội chúng thanh tịnh 
trong đó có các vị Bồ tát, chư Phật, tiêu biểu 
cho các giai vị từ Bồ tát Sơ phát tâm cho đến 
Phật quả. 

Tầng thứ nhất dùng để bố thí những thức 
ăn uống. Tầng thứ hai bố thí những y phục quý 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 313 


báu. Tầng thứ ba bố thí tất cả bảo vật trang 
nghiêm. Tầng thứ tư bố thí những thế nữ và tất 
cả trân bảo thượng diệu. Tầng thứ năm có chư 
Bồ Tát bao gồm Ngũ địa Bồ Tát thuyết giảng 
các pháp để lợi ích chúng sanh, thành tựu tất 
cả môn đà la ni môn... trí huệ quang minh siêu 
việt. Tầng thứ sáu có chư Bồ Tát đã thành tựu 
trí tuệ thậm thâm, minh liễu pháp tánh, thành 
tựu môn tổng trì tam muội to lớn không chướng 
ngại, chẳng trụ hai pháp, phân biệt hiển thị vô 
số môn Bát Nhã Ba la mật. Tầng thứ bảy có các 
Bồ Tát được Như hưởng nhẫn, sử dụng phương 
tiện trí phân biệt quán sát nên được xuất ly, có 
thể nghe và thọ trì chánh pháp của chư Phật. 
Tầng thứ tám có vô lượng Bồ Tát, đều được 
thần thông bất thối đọa, hiện khắp mười phương 
pháp giới, là thượng thượng thủ của tất cả Phật 
chúng hội, chỉ dùng một âm thanh mà thuyết 
pháp giáo hóa ở khắp mười phương cõi. Tầng 
thứ chín có chư Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Tầng 
thứ mười có vô số chư Phật đang ngự. 

Thông điệp ở đây chính là bản chất hay trọng 
tâm hiện đã đạt được trong từng mười gial vị 
và, tính vô ngại, độc lập, ôn định, thịnh vượng, 
thái hòa của xã hội được thiết lập bởi yếu tố 
thiền định xuyên qua sự tỉnh cần hành trì giới 


314 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


luật khiến tâm thức của mỗi cá thể được định 
tĩnh, sáng suốt, lòng từ bi và trí tuệ ngày một 
tăng trưởng, phẩm giá đạo đức ngày một hoàn 
thiện, vì thế mà xa lìa tất cả những mông muội, 
si mê. Tám cánh cửa tiêu biểu cho Bát Chánh 
Đạo, đó là con đường Trung đạo, con đường 
đưa chúng sanh đạt đến cảnh giới niết bàn, giải 
thoát biển sanh tử luân hồi đầy khổ đau phiền 
não. Thiện Tài đã học học từ vị Trưởng giả này 
pháp môn đắc Ly $¡ Hạnh (BÊš{T). 

16. Samantanetra (Trưởng giả Phố Nhãn, 
EHRE<). 

Tiếp tục cuộc hành trình cầu hạnh và đạo 
Bồ tát vô cùng gian lao nhưng chẳng hề mệt 
nhọc, chỉ một lòng nhớ nghĩ những lời dạy thù 
thắng của các bậc thiện tri thức khả kính, Thiện 
Tài đã đến Vetramulaka, thành Phổ Môn gặp 
Trưởng giả Phổ Nhãn, trong nước Đằng Căn. 
Ông ta nói rằng ông có khả năng chữa trị những 
bệnh tật và là người thành thạo trong việc kết 
hợp và chế tạo các mùi hương và tùy theo bệnh 
mà chữa trị, sau khi chữa lành bệnh tật, ông 
dùng nước thơm tắm họ, cho họ những loại trang 
sức, quần áo giá trị và bố thí đầy đủ của cải và, 
tùy theo căn cơ mà thuyết pháp, người tham ái 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 315 


thì dạy quán về bất tịnh, người sân hận thì dạy 
quán về từ bi; người ngu sĩ thì dạy phân biệt các 
pháp tướng: người phiển não thì dạy pháp môn 
thù thắng: Vì muốn cho họ phát bổ đề tâm, nên 
xưng dương công đức của tất cả chư Phật. Vì 
muốn cho họ khởi lòng đại bi, nên hiển thị sanh 
tử vô lượng khổ não. Vì muốn chúng sanh tăng 
trưởng công đức thù thắng nên tán thán hạnh 
tu tập vô lượng phước trí. Vì muốn chúng sanh 
phát đại nguyện nên xưng tán công hạnh điều 
phục chúng sanh; thuyết giảng về công hạnh tu 
tập của chư vị Bố tát trong tất cõi để khuyên tu 
hạnh Phổ Hiển; tán dương Bố thí ba la mật để 
họ có đủ tướng hảo của Phật, nói chung vì lợi 
ích to lớn và lâu dài của tất cả chúng sanh mà 
sách tấn họ tu Lục độ ba la mật như bố thí, nhẫn 
nhục, thiển định, phương tiện, lực, trí. 

Qua những công hạnh đó, ngụ ý rằng ông 
đã học môn y học cổ truyễn, thực tế này cho 
thấy rằng ông đã tham gia vào các nghệ thuật 
khôn ngoan của thế gian và nó phản ánh sử 
dụng sự hiểu biết thông minh để hướng dẫn, 
dạy bảo, mà hương thơm của các mùi hương đã 
làm dậy mùi hương của phạm hạnh đồng thời 
biến chúng thành mùi thơm của trí tuệ và sử 
dụng trí tuệ đưa tất cả thế giới vào lãnh địa của 


316 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phật tính. Ông cũng tuyên bố rằng mình biết 
cách làm cho mọi người đều nhận biết được chư 
Phật và sanh tâm hoan hỷ. Thiện Tài đã học 
được từ ông pháp môn Linh nhất thiết chúng 
sanh phổ kiến chư Phật hoan hỷ (ằ—JJÄ#⁄ 
Tí h8 HIĐÊktr | D) và đắc Thiện Hiện 
Hạnh (251/1). 

17. Anala (Vua Vô Yêm Túc, #flRƒ RE -ˆ). 


Thiện Tài du hành đến Taladhvaja (thành 
Đa La Tràng) để tham vấn quốc vương Vô 
Yểm Túc. Trước mặt vua, hai bên có một trăm 
ngàn quân lính mạnh khoẻ, tướng mạo, y phục 
rất hung dữ, tay cầm binh khí, trợn mắt vung 
tay khiến ai cũng phải kinh hồn khiếp vía. Bất 
cứ ai phạm tội đều bị vua nghiêm khắc xử trị. 
Tên của vua Taladhvaja có nghĩa là trí tuệ, kiến 
thức sáng suốt, thuần khiết vì vua Anala đã sử 
dụng nhiều hành vi khác nhau để điều ngự và 
giáo hóa. Ông đã sử dụng sự hiểu biết và tài 
năng của mình trong các phương pháp tạo ra sự 
xuất hiện của những hình ảnh đáng sợ, sử dụng 
những hình phạt như người đáng trị tội thì xử 
trị, người đáng phạt thì phạt, kẻ đáng nhiếp thời 
nhiếp hóa. Trừng phạt các kẻ tội ác, giải quyết 
sự tranh tụng; thương yêu người thế cô sức yếu, 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 317 


làm cho nhân dân chấm dứt sự giết hại, trộm 
cướp, tà dâm. nói sai sự thật, nói độc ác, nói ly 
gián, nói thêu dệt, khiến cho mọi người xa lìa 
tham lam, sân hận, tà kiến. Vua dùng những 
luật lệ như những thiện xảo phương tiện trí 
nhiếp thọ chúng sanh trí, hộ niệm chúng sanh 
trí, thành tựu chúng sanh trí, thủ hộ chúng sanh 
trí độ thoát chúng sanh trí, điều phục chúng 
sanh trí chẳng thể nghĩ bàn nhưng quan niệm 
rằng đó chỉ là những phương tiện huyển hóa vì 
ông biết môn Bồ Tát Như Huyễn Giải Thoát ( 
“le đI|#, Jff£M#]' J). Vì để điều phục chúng sanh 
nên vua sử dụng phương tiện hóa hiện những kẻ 
ác tạo những tội nghiệp và bị hành hình khiến 
dân chúng nghe thấy kinh sợ mà không làm 
việc ác làm các việc lành và phát tâm Bồ đề 
rốt ráo đều trụ ở Nhất thiết trí. Tuy nhiên, vua 
bảo: Thân, ngữ, ý của mình chưa từng não hại 
bất cứ chúng sanh nào vì vua phát tâm ở đời vị 
lai dẫu chịu vô gián thống khổ, nhưng quyết 
không móng niệm làm khổ một con kiến, con 
muỗi, chứ đừng nói là làm khổ con người. 

Vua được môn như huyễn giải thoát vì 
chứng được vô sanh nhẫn, tri nhận các loài hữu 
lậu đều như huyễn như mộng... 


318 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Quốc vương Vô Yếm Túc đã cho Thiện Tài 
vào lâu đài của mình và quan sát những thiết 
kế trang trí lộng lẫy trước khi tuyên bố rằng 
ông ta am tường phương pháp giải phóng mọi 
ma thuật đồng thời giải thích rằng những hình 
ảnh khủng khiếp này là tất cả các biêu hiện siêu 
nhiên của sự đồng cảm to lớn được thiết kế để 
gây sốc cho những người thiếu chân chính từ 
bỏ sự xấu xa. Tuy nhiên, trên thực tế thì không 
một vi sinh vật nào, chứ đừng nói con người bị 
bách hại. Thiện Tài đã học được ở quốc vương 
pháp môn Bồ tát như huyễn giải thoát và đắc 
Vô Trước Hạnh (ft #11). 

Thông điệp lớn ở đây là chỉ dạy tất cả chúng 
sinh, vững tin vào bản chất tốt đẹp vốn có của 
con người, cho dù nhất thời phạm những sai 
lầm, nhưng chỉ cần thành tâm sám hối, quyết 
tâm chuyền hóa thì chắc chắn sẽ được thành 
Phật, vì tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Vì 
vậy, để thành tựu những vị Phật tương lai này, 
cần sử dụng các phương tiện thiện xảo, sẵn 
sàng hy hiến, quên mình vì người, vào trong 
ba đường ác và, với tất cả đại bi tâm, cứu giúp 
tất cả nhưng không bao giờ tự mãn hay chán 
nãn. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 319 


18. Mahaprabha (Vua Đại Quang, “3. —ˆ). 


Thiện Tài du hành đến Suprabha (thành 
Diệu Quang), một thành phố của ánh sáng vô 
cùng kỳ diệu và xinh đẹp, ngang dọc đều mười 
dặm, có tám cửa và có mười ức đường phố (một 
trăm triệu), biểu thị chức năng tính tế của sự 
khác biệt trong sự hiểu biết trong khắp mười 
phương nhưng cũng thể hiện cho từng mười 
hạnh lớn của Bồ Tát. Thiện Tài cảm nhận mặt 
đất, cây cối, tòa nhà, sân thượng và ao hoa của 
thành phố đều được trang trí bằng ngọc vì ông 
là hiện thân của các phương tiện trí tuệ và lòng 
từ bi. Mọi người, chim chóc, các sinh vật của 
thành phố và các vùng xung quanh đều tụ tập 
để bày tỏ lòng tôn kính đối với nhà vua khi 
vua bước vào cánh cửa đắm mình trong lòng 
bi mẫn nhân hậu cao cả. Đối với chúng sanh 
nghèo khốn vua mở các cửa kho để họ tùy thích 
chọn lấy và vua khuyên họ đừng làm việc ác, 
đừng hại chúng sanh, đừng sanh tà kiến, thủ 
chấp. Vua Đại Quang bảo với Thiện Tài rằng, 
tất cả chúng sanh trong thành Diệu Quang đều 
là Bồ Tát phát tâm Đại thừa, do tâm mà thấy 
rộng hẹp, đẹp xấu... bất đồng. 


320 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thiện Tài đã học được ở vị vua này pháp 
môn Đại Từ Tràng Hành giải thoát môn 
(X#X⁄¿ll{Tfñ£M‡Ƒ']) và được Tôn Trọng Hạnh 
(Š{#fT). Bài học quan yếu ở đây là sử dụng 
pháp môn Đại Từ Tràng Hành giải thoát này để 
nhiếp hóa và dẫn dắt tất cả chúng sinh, làm cho 
tất cả chúng sinh an trụ trong tự tính của các 
pháp; dùng pháp môn này để an trú trong lòng 
từ bi, để cắt đứt ái nhiễm sinh tử, để hoan hỷ với 
chánh pháp, cầu tất cả trí tuệ, thanh tịnh hóa 
biển tâm, tăng trưởng tín tâm đem chánh pháp 
giáo hóa thế gian khiến cho tất cả chúng sanh 
đều đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. 
19. Achala (Ưu bà di Bắt Động, 4-#JJf#%Š7§) 


Thiện Tài tiếp tục du hành đến Sthira (nước 
An trụ) để tham vấn với Ưu bà di Bất Động, 
một nữ Cư sĩ mà trong quá khứ ở một kiếp có 
tên Ly Cấu có đức Phật hiệu là Tu Tý, tiền thân 
của bà là con gái duy nhất của Quốc vương 
Điển Thọ. Nữ cư sỹ này đã được Đức Phật Tu 
Tý dạy là hãy phát tâm bất khả hoại để tận diệt 
các phiền não; phát tâm vô năng thắng để phá 
trừ các chấp trước; phát tâm không thối khiếp 
để thể nhập các pháp môn; phát tâm nhẫn nhục 
để cứu các chúng sanh ác; phát tâm không mê 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 321 


hoặc để thọ sanh trong các loài; phát tâm vô 
yểm túc để cầu thường thấy chư Phật; phát tâm 
không biết đủ để lãnh thọ tất cả chánh pháp của 
Như Lai; phát tâm chánh tư duy để phát sanh 
tất cả ánh sáng Phật pháp; phát tâm đại trụ trì 
để chuyển vận tất cả bánh xe chánh pháp; phát 
tâm rộng rải dung thông để tùy theo sở thích 
chúng sanh mà bố thí pháp bảo. Nhờ nghe Phật 
dạy nên Ưu bà di đã phát tâm cầu Nhứt thiết trí, 
Phật thập lực, Phật biện tài, Phật quang minh, 
Phật sắc thân, Phật tướng hảo, Phật chúng hội, 
Phật quốc độ, Phật oai nghi và Phật thọ mạng. 
Tâm của Ưu bà di kiên cố như kim cang không 
có bất cứ phiền não nào có thể chi phối. Ưu bà 
di Bất Động tuyên bố là được môn Bồ Tát Nan 
Tôi Phục Trí Huệ Tạng Giải Thoát Môn (: 
Ä54/ETH£{Á +1 sS2JBUEPlil J). Nữ Cư sĩ được coi 
là một người có tâm bất động do năng lực của 
các đại định vi diệu, thế nhưng bà bảo rằng đã 
đắm mình trong cuộc tìm kiếm không bao giờ 
tự mãn hay nhàm chán đối với đại định và trí 
tuệ tối thượng. Thiện Tài được bà giảng về pháp 
môn Cầu nhất thiết pháp vô yểm túc tam muội 
quang minh và đạt được Thiện Pháp Hạnh 

11T). Bài học lớn ở đây chính là phải phát 


322 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tâm không tự mãn, không nhàm chán, cần cầu 
Phật pháp, tinh tấn hành trì để đoạn trừ phiền 
não, đạt được tuệ giác siêu việt, phát nguyện 
chuyển vận bánh xe chánh pháp để cứu độ tất 
cả chúng sanh. Do vậy mà, trải qua vô lượng 
vị Ưu bà di này thường thấy chư Phật, chư Bồ 
Tát, các bậc chân thiện tri thức, thường nghe 
hạnh nguyện của chư Phật, chư đại Bồ Tát... 
hiện thân khắp chốn, sử dụng ngôn âm thượng 
diệu thanh tịnh để khai ngộ tất cả chúng sanh 
trong mười phương pháp giới. 
20. Sarvagamin (Ngoại đạo Biến Hành, li 
117M). 
Thiện Tài đến Tosala, (thành Đô Tát La) 
để tham vấn Tiên tri Biến Hành và khám phá 
ra sự thực hành chân lý ở một nơi tưởng chừng 
như thế tục. Tosala được biết đến như là nơi 
tạo ra sự vui vẻ khắp chốn. Thiện Tài nhìn 
thấy vị Tiên tri trên ngọn núi ở phía đông 
thành phố Tosala đang đi kinh hành chậm rải 
nhan sắc viên mãn, oai quang chiếu sáng vượt 
xa Đại Phạm Thiên Vương, chung quanh Tiên 
tri Biến Hành có mười ngàn trời Phạm Chúng. 
Ánh sáng rực rố mô tả mặt trời của trí tuệ siêu 
việt vào nửa đêm sinh tử tối tăm. Tiên tri đang 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 323 


đi kinh hành trên đỉnh núi tượng trưng cho sự 
ưu việt cao quý của trí tuệ siêu xuất nhưng bao 
hàm sự đối xứng của tâm từ bi. Ông đã thành 
tựu môn Chí Nhất Thiết Xứ Tùy Thuận 
Biến Hành Bồ Tát Hạnh (®—17]jšBl|Ñ3ãñ 
{Tzj£1{1| 1), Phổ Quán Thế Gian Tam Muội 
Môn, Vô Y Vô Tác Thần Thông Lực và Phổ 
Môn Bát Nhã Ba La Mật Đa, ông đi khắp nơi 
giáo hóa mọi người giúp họ quay về đạo giác 
ngộ giải thoát vô thượng. Thiện Tài đã học 
được từ vị này pháp môn Chí Nhất Thiết Xứ 
Tùy Thuận Bồ Tát Hạnh và đạt được Chơn 
Thật Hạnh (T'T1T). Vị Tiên tri này cho biết 
là ông có mặt khắp nơi trong thế gian bằng 
nhiều thân hình, nhiều hạnh giải ở nhiều cảnh 
giới như Trời, Rông, Dạ xoa, Càn thát bà, A 
tu la, Ca lâu la, Khẩn na la, Ma hầu la già, Địa 
ngục, Súc sanh, Diêm la vương, Phi nhơn, loài 
Người. Vì tất cả mà giảng dạy chánh pháp, sử 
dụng mọi phương tiện thiện xảo khiến cho lợi 
ích, đầy đủ đạo Nhứt thiết trí, đạt được tâm Vô 
thượng đạo, giúp cho hoàn mãn nguyện tịnh 
Phật độ để cứu độ tất cả chúng sanh. Ông cũng 
bảo rằng thường đến mười phương vô lượng 
thế giới các biển chúng sanh, tùy theo tâm 


324 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


nguyện của chúng sanh, dùng các phương tiện 
pháp môn, thị hiện những sắc thân và dùng 
các thứ ngôn âm thuyết pháp để cứu độ. 

Bài học ở đây là, trên căn bản của đại bị 
tâm, được soi sáng bởi đại trí tuệ, dấn thân 
đi khắp mọi nơi, kể cả địa ngục A tỳ, thuận 
theo hạnh Bồ tát, tán thán Bồ đề tâm, dùng Tứ 
Nhiếp Pháp: Bố thí, Ái ngữ, Lợi hành và Đồng 
sự để nhiếp hóa chúng sanh. Giáo hóa chúng 
sanh tin sâu nhân quả nghiệp báo, nỗ lực thực 
hiện các việc lành, tránh xa những điều ác, 
phát tâm bố thí cúng dường, tạo các công đức 
thù thắng, đặc biệt dụng công tu tập để thành 
tựu giải thoát giác ngộ hầu thực hiện viên mãn 
các hạnh nguyện lớn của chư Phật và chư vị 
Bồ tát lớn. 

21. Utpalabhuti (Trưởng giả Chúc Hương, 
sa) Đ< 11 )‹ 

Thiện Tài tiếp tục đến nước Quảng Đại để 
tham vấn Trưởng giả Chúc Hương. VỊ Trưởng 
giả này có sở trường chuyên môn về các loại 
hương trong rất nhiều cảnh giới, đồng thời nắm 
vững phương pháp chế tác tất cả những loại 
hương, biết loại hương nào trị bệnh, loại hương 
nào gây phiễển não, loại hương nào đoạn trừ việc 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 325 


ác, loại hương sanh hoan hỷ v.v... đặc biệt là 
hương Tượng Tạng, chỉ đốt một viên, thì mưa 
thơm bảy ngày... Nếu chúng sanh ngửi được, 
thì suốt bảy ngày đêm hoan hỷ an lạc, không 
bịnh tật, chẳng xâm hại lẫn nhau, lìa xa các ưu 
khổ, không kinh sợ, chẳng hờn giận, thương 
quý nhau và chí ý được thanh tịnh. Trưởng giả 
vì họ thuyết pháp, giúp họ phát tâm Vô thượng 
Bồ đề. Hoặc Hương Ngưu Đầu nếu thoa vào 
thân sẽ không bị cháy khi đi vào trong lửa, hoặc 
hương Hải Tạng chỉ đốt một viên để xông thì 
Chuyển Luân Vương và bốn bộ binh đều bay 
đi giữa hư không. Tại cối Trời Thiện Pháp có 
loại hương Tịnh Trang Nghiêm, chỉ đốt lên một 
nén, thì tất cả chư Thiên đều niệm Phật... 
Chuyển Luân Vương và bốn bộ binh bay 
giữa hư không là tiêu biểu cho tâm thức được 
nâng cao khi đã đạt được sự tập trung, điều này 
minh họa cho Phật tính thường trụ bất biến 
và mùi hương đức hạnh thì luôn toả ngát và 
trường kỳ; chỉ khi nào đồng hành với chư Phật, 
mới biết được chư Phật là bậc đại thức giác, 
có những hoạt dụng thần biến, công đức thù 
thắng, phương tiện thiện xảo không thể nghĩ 
bàn. Điều đó cũng cho thấy sự thành công của 
thực hành gắn bó chặt chế như thế nào với 


326 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


chân tâm bất động. Thiện Tài sắp đạt đến biển 
hạnh nguyện Phổ Hiển, dùng hương trí tuệ để 
tự trang nghiêm khiến tất cả thế giới trở thành 
một thể, bình đẳng về phạm vi, bình đẳng trong 
giáo pháp, bình đắng về thực hành, bình đẳng 
về nhận thức, bình đẳng về diệu dụng, bình 
đẳng trong từ bi, bình đẳng trong tự tại và giải 
thoát... là những bình đẳng tuyệt đối không thể 
nghĩ bàn. Thiện Tài học được pháp môn Điêu 
Hòa Nhất Thiết Hương Pháp (fI—]?ẦỲE 
F5). đắc được Cứu Hộ Chúng Sinh Ly Chúng 
Sinh Tướng Hồi Hướng (RtSŠ——U]ZX“EBff* 
“EIHiHIII), thành tựu viên mãn giới vô trước, 
thanh tịnh trí vô trước... chẳng nhiễm dục trần, 
đoạn trừ ma phiền não. 

22. Vaira (Thuyền trưởng Bà Thi La, #šš⁄¿ 
XIENMIRIlI). 

Thiện Tài đến Kutagara (thành Lâu Các) để 
tham vấn Thuyền trưởng Bà Thi La là người có 
kiến thức sâu rộng về những nơi có châu báu, 
bửu khí, nơi nào có nước xoáy và biết rõ về các 
dòng nước lớn nhỏ, các luôn gió nghịch, thuận, 
nắm vững hải hành, biết rõ thời điểm khởi hành 
và thời điểm cập bến. Ông đưa người đi về an 
toàn, hướng dẫn mọi người thoát biển sinh tử 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 327 


và thể nhập biển nhất thiết trí. Bà Thi La đứng 
trên bờ biển bên ngoài cửa thành. Chung quanh 
ông có hàng trăm ngàn thương gia và có vô số 
người. Bà Thi La vì mọi người nói về pháp biển 
lớn phương tiện khai thị Phật công đức hải. 
Ông ở trên bờ biển để tịnh tu hạnh Bồ Tát đại 
bi tràng. Thấy chúng sanh nghèo khốn trong 
cõi Diêm Phù Đề mà phát tâm tu tập các khổ 
hạnh để tạo nên lợi ích khiến cho sở nguyện 
của họ được thỏa mãn. Trước đem thế lợi bố 
thí đầy đủ sau đem chánh pháp ban bố làm cho 
hoan hỷ, tu các phước hạnh... phát Bồ đề tâm, 
tịnh Bồ đề nguyện, kiên vững sức đại bi, tu đạo 
diệt sanh tử, nhưng chắng nhàm hạnh tử sanh, 
nhiếp hóa tất cả chúng sanh hải, tu công đức 
hải, chiếu rõ tất cả pháp hải, thấy tất cả Phật hải 
và vào Nhất thiết chủng trí hải. 

Thiện Tài phát hiện ra quyết tâm không 
thể lay chuyển của Thuyền trưởng Vaira, một 
người được biết đến như một con người độc 
lập bởi vì ông đã bước vào biển sinh tử nhưng 
vẫn ung dung tự tại vô ngại, với lòng từ bi bao 
la, sử dụng mọi phương tiện thiện xảo để cứu 
vớt chúng sanh. Vaira được miêu tả như một 
vị thuyễển trưởng lèo lái con tàu không dừng 


328 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


lại ở bến gần hay bờ xa mà ở giữa dòng sông 
để vớt người cần cứu vót. Ông tuyên bố là biết 
rõ tất cả các hải đảo, kho báu, các loại châu 
báu trong đại dương nhưng vẫn cực kỳ tịch lặng 
giữa trung tâm của đại dương sinh tử. Tâm thức 
hoàn toàn an tịnh trước những khám phá về vô 
số châu báu ngụ ý cho năng lực đại định và tuệ 
tri như thật là bảo vật vô giá vì đã tri nhận bản 
chất vô ngã của mọi hiện tượng mà dứt trừ mọi 
tham ái. Kiến thức sâu rộng có giá trị để cập 
đến nhiều phẩm chất tự nhiên. 

Để đạt được Phật quả, người ta phải biết rõ 
Phật tánh vô giá. Triệt tiêu ba độc và sóng gió 
phiền não, lậu hoặc thì niết bàn, sự an tịnh tức 
khắc xuất hiện. Thuyễển trưởng ý thức rằng đại 
dương sinh tử đóng vai trò như một cánh cổng 
dẫn đến vũ trụ thực tại siêu nhiên. Số lượng 
ý tưởng trong ý thức tình cảm được thể hiện 
bằng nhịp vỗ lao xao của sóng biển. Màu sắc 
dễ chịu và xấu xa của sóng đại diện cho niềm 
vui của tâm xả bỏ và sự tức giận của tâm thủ 
chấp. Vaira cũng nhận ra chuyển động của mặt 
trời, mặt trăng và các vì sao, cũng như thời gian 
ngày đêm ngắn dài... ngụ ý rằng ông ta nhận 
thức được các tín hiệu âm dương bí ẩn của thế 
giới và có thể sử dụng chúng để giúp đỡ người 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 329 


khác. Vaira cũng nhận thức được sức mạnh của 
các cấu trúc của thân tàu và hiệu quả của hệ 
thống thiết bị máy móc, thể hiện sự hiểu biết 
của ông về sự trưởng thành của khả năng nhận 
thức. Vaira cử các thương gia đến các hòn đảo 
kho báu để thu thập châu báu, sau đó đưa họ trở 
lại đất liền; nó tượng trưng cho sự vượt qua các 
giai vị giác ngộ và khi đã hoàn thành viên mãn 
thì trở về sống trong biển sinh tử luân hồi để 
thực hành hạnh nguyện cứu khổ độ sanh. Vaira 
tuyên bố đã đạt được sự thực hành lòng đại bị, 
ngụ ý rằng phương pháp để có được lòng đại bi 
là không thể phá vỡ mà cần được tăng trưởng. 
Thiện Tài đã học được từ Thuyền trưởng 
Bà Thi La (Vairocana) về Đại Bỉ Tràng 
Hành Môn (S5Ềllf{†Ï"Ì). đắc Bất Hoại Hồi 
Hướng (TS#š3llñ]). Thiện Tài phát tâm đại từ 
bi vô lượng, cả phước đức và trí huệ đều được 
trang nghiêm. Xa la tất cả trần cấu phiền não, 
thể chứng pháp bình đắng, tâm chẳng phân 
biệt thấp cao, nhổ gai xấu ác, diệt mọi nghiệp 
chướng, dùng sức tinh tấn làm hào tường, lấy 
đại định sâu xa làm vườn tược. Dùng mặt nhật 
trí huệ phá tan bóng tối vô minh. Sử dụng 
gió phương tiện nở bừng hoa trí huệ. Dùng 
nguyện vô ngại sung mãn cả Pháp giới. Tâm 


330 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


thường thể nhập nhất thiết trí để một lòng khát 
ngưỡng câu học đạo Bồ tát. 

Với Đại Bi Tràng Hành Môn, như truyền Bà 
Thi La, nếu ai nghe ta thuyết pháp, thì chẳng 
còn lo sợ biển sanh tử, được vào biển nhất thiết 
trí, triệt tiêu biển ái dục, sử dụng trí quang chiếu 
sáng biển tam thế, tát cạn biển khổ của tất cả 
chúng sanh, làm sạch biển tâm của tất cả chúng 
sanh, trang nghiêm thanh tịnh tất cả sát hải, dạo 
khắp biển lớn mười phương, biết rõ biển căn cơ, 
biển hạnh của tất cả chúng sanh và có khả năng 
tùy thuận các biển tâm của tất cả chúng sanh. 
Hãy quán chiếu để thấy rõ biển khổ đau của tất 
cả chúng sinh mà phát tâm thay thế chúng sinh 
chịu khổ và, trên nền tảng của đại bi tâm, ứng 
dụng mọi phương tiện thù ứng ở giữa biển đời để 
thi thiết hạnh nguyện cứu khổ độ sanh. 

Phải phát Bồ đề tâm, giống như các vị Bồ 
tát lớn thường xuyên du hành trong đại dương 
sanh tử nhưng chẳng mảy may ô nhiễm bởi các 
biển phiền não tử sinh, có khả năng xả bỏ biển 
vọng kiến, quán chiếu các biển pháp tánh, dùng 
tứ nhiếp pháp để nhiếp hóa biển chúng sanh, an 
trụ trong biển nhất thiết trí, đoạn trừ biển chấp 
trước của tất cả chúng sanh, bình đẳng trụ nơi 
tất cả biển thời gian, dùng thần thông, theo thời 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 331 


nghi cứu độ và điều phục biển chúng sanh vô 
lượng. 

23. Jayottama (Trưởng giả Vô Thượng 
Thắng, tt [El<7). 

Thiện Tài tiếp tiếp du hành đến Nandihara 
(thành Khả lạc) để tham vấn Trưởng giả Vô 
Thượng Thắng, người có khả năng quản lý, phán 
đoán những sự việc của nhân gian trong rừng 
Vô Ưu và từ bi thuyết pháp khiến diệt trừ mọi 
tham xan tật đố, tâm được thanh tịnh không còn 
ngã mạn, xa lìa ngã và ngã sở, đạt được tịnh tín 
và thường vui thích thấy Phật, phát tâm thọ trì 
Phật pháp nhờ thế mà sanh Bồ tát lực, khởi Bồ 
tát hạnh, nhập Bồ tát Tam ma địa, được Bồ tát 
trí tuệ, trụ Bồ tát chánh niệm, tăng trưởng Bồ 
tát nguyện. Và, Trưởng giả đạt được pháp môn 
Chí Nhất Thiết Xứ Bồ Tát Hạnh (®®——JJ 
tr SfiZ{TššÏ') và môn Đểng Nhất Thiết Trí 
Chư Phật Hỗi Hướng. 

Jayottama tiếng tăm lừng lẫy và hiểu rằng 
cam kết của ông có thể so sánh với cam kết của 
tất cả các Đức Phật. Ông đã giải quyết hiệu quả 
các vấn để của người dân và nỗ lực đến mọi 
nơi và thực hành hạnh thanh tịnh của Bồ tát 
nhằm mang lại an lạc đích thực cho mọi người, 


332 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


khiến Nandihara được mệnh danh là Thành 
phố Hạnh phúc. Vì ưu thế của sự thực hành 
kiên nhẫn, Jayottama được mệnh danh là Đấng 
chiến thắng tối cao. Người ta coi ông là một 
lãnh tụ trước một nhóm doanh nhân và những 
người lớn tuổi ở phía đông thành phố tại rừng 
Vô Ưu. Phía đông thành phố là hiện thân của 
sự tiến bộ bởi những tri thức hiện thực; rừng Vô 
Ưu tượng trưng cho sự bảo vệ khỏi mọi lo lắng 
nhờ sự kiên trì tính tấn tu tập chánh pháp, nhờ 
hành trì Phật pháp mà trí tuệ bừng sáng nên dập 
tắt mọi bóng tối vô minh, tất cả ưu não khổ đau 
đều đoạn tận; giới doanh nhân là mô tả sự học 
hỏi trao đổi bằng tất cả tinh tuý Chánh mạng để 
từ sự thiếu hiểu biết, thiếu lương thiện có được 
trí tuệ, từ bỏ cái ác, chọn lấy cái thiện; Trưởng 
giả của thành phố mô tả việc giáo dục quần 
chúng bằng đức hạnh, bằng nhân cách đạo đức 
khả kính. Bởi vì việc thực hành cam kết bình 
đẳng với tất cả các Đức Phật là điều rất vĩ đại, 
Jayottama tuyên bố có một con đường thực sự 
để trau dỗi các hạnh thanh tịnh của Bồ tát ở khắp 
mọi nơi. Việc hướng dẫn của một Cư sĩ thể hiện 
lòng sùng mộ kéo dài từ cái tuyệt đối xuất phát 
từ cuộc sống bình thường trong mỗi ngày. Tất 
cả những gì mà Trưởng giả thuyết giảng, hướng 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 3ó. 


dẫn đều hướng đến mục đích khai hiển công 
đức của Bồ tát, tri nhận công đức thắng diệu 
của nhất thiết trí, thấy rõ pháp vô ngại, triệt tiêu 
mọi tưởng chấp, thấu rõ lý bất nhị vì sự an lạc 
vô tận không gì khác hơn đó chính là thế gian 
tịch diệt, khiến chúng sanh giải thoát mọi khổ 
hoạn sanh tử, thể ngộ pháp vô y và, mỗi đèn trí 
tuệ thanh tịnh, chuyển vận bánh xe Phật pháp 
trong mọi lúc mọi nơi. Thiện Tài lãnh thọ pháp 
môn Chí Nhất Thiết Xứ Tu Bồ Tát Hạnh 
Thanh Tịnh và được Đẳng Nhất Thiết Chư 
Phật Hồi Hướng (SÈ——UJäÃ[jb3l [ñ) 

24. Sinhavijurmbhita (Tỳ kheo ni Sư Tử 
Tân Thân, fiI-ƒ-#ÄE1.H-JÉ) 


Thiện Tài tiếp tục đến Kalingavana (thành 
Ca Lăng Ca Lam) thuộc Shronaparanta (Thâu 
Na) nơi Tỳ kheo ni Sư Tử Tầng Thân đang 
thuyết pháp để lợi ích quần sanh. Tại vườn Nhật 
Quang có vô số loại cây quý, vô lượng loài hoa 
đẹp, quả ngon, ao trong, suối mát, âm nhạc du 
dương, hương thơm ngào ngạt và rất nhiều bảo 
vật thù thắng trang nghiêm... Và, Thiện Tài 
phát hiện ra rằng có thể tìm thấy sự cam kết về 
mối tương tác tổng hợp tịnh lạc ở mọi lĩnh vực. 
Khu vực được đặt tên là Can Đảm, và thành 


334 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


phố được đặt tên là Tranh Đấu, cả hai đều là 
biểu tượng của việc mạnh mẽ nắm lấy thế giới 
hàng ngày để chấm dứt cuộc đấu tranh giữa 
những ý tưởng tuyệt đối và tầm thường, trong 
sáng và ô nhiễm. 

SinhaviJurmbhita được đặt tên là cái ôm của 
Sư Tử để thể hiện lòng nhân từ không bao giờ 
vơi cạn của Cô. Cô được thể hiện như một Tỳ 
kheo ni để nêu bậc ý nghĩa một người đã thoát 
khỏi giới hạn của thế gian, của ngôi nhà phiển 
não và ngôi nhà ba cõi để bước vào Tăng bảo, 
một Tăng Đoàn của những người đang sống 
đời thanh tịnh, hòa hợp và thức giác. Nữ tính 
của cô biểu thị lòng từ bi trắc ẩn và sự bố thí 
cúng dường của cô thể hiện tâm tôn kính, lợi 
tha quảng đại thông qua sức mạnh kiên nhẫn 
loại bỏ những trang sức giả tạm bể ngoài. Tri 
thức được tượng trưng bằng oai lực và thân lực. 
Ở mức độ nghị lực của tấn lực miên tục này, 
hành giả phải kết hợp kiên nhẫn, trí tuệ và từ 
bi để nắm bắt các thực hành của năm thừa giáo 
mà Nhân thừa được xem là nền tảng của mọi 
nền tảng. 

Khu vườn được trang trí trang nghiêm hoành 
tráng, thể hiện sự hoàn hảo về môi trường trong 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 335 


sạch là kết quả của sự phát triển tâm linh. Vì 
thành tựu nhất thiết trí nên thể nhập Tam ma 
địa và có được ý sanh thân, vì thế Cô thường 
xuyên qua lại khắp mười phương thế giới, hiện 
vô số thân, cúng dường vô số cõi Phật, không 
phân biệt hình tướng ngôn ngữ, thuyết giảng vố 
số pháp môn... 

Thiện Tài đã chứng kiến các đối tượng do 
Sư cô giảng dạy được phân theo từng nhóm và 
các lớp khác nhau như ở Đâu Suất Thiên cung, 
Thiên cung, Long cung, Nhơn cung, tại mỗi 
nơi Cô đều thành kính cúng dường chư Phật và 
thuyết giảng cho tất cả chúng sanh phản ánh 
những nỗ lực giáo dục hòa nhập của cô, bao 
gồm học sinh từ tất cả các trình độ trong đó có 
trình độ đã tiến gần đến sự hiển lộ Phật tánh. 
Đó là học thuyết pháp thân hằng vĩnh, trong đó 
một giai vị bao trùm tất cả các giai vị và mỗi 
giai vị bao trùm khắp pháp giới, tất cả đều hoàn 
thiện lẫn nhau, tạo ra năm mươi ba học thuyết 
và một trăm mười thành phố, tất cả đều riêng 
lẻ, đơn nhất, tuy nhiên, tất cả sự khác biệt đều 
liên kết với nhau và tương tác một cách trác 
việt trọn vẹn vì nhất thiết trí đã được thành tựu 
viên mãn. 


336 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thiện Tài đã học được từ vị Tỳ kheo ni này 
pháp môn Thành Tựu Nhất Thiết Trí Giải 
Thoát. (PXð——UJ“SÑÊMt[”] ), đắc Chí Nhất 
Thiết Xứ Hồi Hướng (2——1J]Jgä3l|h]). Dùng 
tuệ giác siêu việt quán chiếu thấy rõ bản chất 
như thật của mọi hiện hữu trong mọi thời gian 
và không gian do vậy chỉ một niệm có thể 
chứng ngộ tam muội vương của mọi hiện hữu. 
Mộit niệm liễu tri tất cả pháp, do biết các pháp 
như huyễn nên đối với pháp tướng không khởi 
tâm phân biệt, phương tiện hóa hiện vô số thân 
trải qua vô số kiếp thực hành vô số hạnh cúng 
dường bố thí và tùy theo vô số căn cơ sai biệt 
của mỗi một chúng sinh mà thuyết giảng vô số 
pháp môn nhưng không phân biệt bất cứ hình 
tướng, hiện tượng nào vì thể ngộ pháp thân và 
thắng tri tự tính các pháp vốn là Không tính. 
25. Vasumitrà (Bà Tu Mật Đa Nữ, Z7 
Z4). 

Thiện Tài du hành đến vương quốc của 
Durga (nước Hiểm Nạn) tại thành Bửu Trang 
Nghiêm để tham vấn Bà Tu Mật Đa Nữ. 

Thiện Tài nhìn thấy người phụ nữ Vasumitra 
và hiểu được tầm quan trọng của việc cống 
hiến nguồn lực vô tận cho đức hạnh. Người 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 337 


phụ nữ này sống trong một thế giới bẩn thỉu, 
đáng sợ, khiến bất cứ ai cũng khó tin tưởng cô 
ấy; vì vậy, khu vực này được đặt tên là Hiểm 
Nạn. Cô ấy đã đến thăm những thế giới bẩn 
thỉu thông qua thiển định và biến tất cả chúng 
thành những cõi thanh tịnh, trí tuệ; cô ấy ở 
tại thế giới ô nhiễm với lòng từ bi vô hạn và, 
không bị nhiễm ô tổn hại bởi những tiếp xúc 
với những trần cảnh uế trược, đó là lý do tại 
sao thành phố của cô đang sống được đặt tên 
là Thành phố Bửu Trang Nghiêm nghĩa là có 
những châu báu quý giá trang nghiêm; ngôi 
nhà của cô thì vô cùng đồ sộ, tráng lệ và dung 
nhan của cô thì đoan nghiêm hảo tướng tuyệt 
trần. 

Tên của Vasumitra có nghĩa là bạn của thế 
giới, gợi ý rằng cô ấy là vị thầy và một người 
bạn của những người khác. Nữ tính của cô ấy 
tượng trưng cho sự vi diệu tối thượng, cũng 
như ở giữa sự trói buộc mà không bị nó trói 
buộc nói lên ý nghĩa phiền não tức Bồ đề. Bề 
ngoài thì có vẻ nhiệt tình nhưng bên trong thì 
trang nghiêm thanh tịnh. Người phụ nữ này 
sống ở phía bắc của quảng trường thị trấn, ngụ 
ý rằng con đường điên cuồng nguy hiểm trong 


338 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đêm dài sinh tử là nơi sinh sống của những 
sinh vật phát sáng, là nơi an trú của những vị 
Bồ tát có đây đủ trí tuệ. 

Trong kiếp quá khứ nhờ nương theo thần 
lực của chư Phật, thấy rõ diệu lực của các 
đức Như Lai đã nên giác ngộ, Cô thành tâm 
đảnh lễ chư Phật, cúng dường một đồng và 
được Văn Thù Sư Lợi đồng tử, vị thị giả của 
Đức Phật Cao Hạnh chỉ dạy nên phát tâm vô 
thượng Bồ đề. 

Vasumitra tuyên bố đã đạt được sự an nhiên, 
vô ngại tự tại khi sống trong ô uế mà không bị 
nhiễm ô nhờ vào sự hiểu biết hoàn hảo của cô ấy 
về thực tại. Đồmg nữ Vasumitra tiếp tục nói rằng 
vì cô được Bồ tát giải thoát môn “Ly tham dục 
tế” nên hiện thân tùy theo sở thích của chúng 
sanh, nếu chư thiên thấy cô, thì cô là Thiên nữ 
xinh đẹp tuyệt vời. Nếu nhơn hay phi nhơn thấy 
cô, thì cô là nữ nhân hay phi nữ nhân. 

Nếu ai vì tâm tham dục tìm đến cô, thì cô 
thuyết pháp khiến họ hết tham dục và đạt được 
cảnh giới Bồ tát vô trước Tam ma địa. 

Ai nắm tay cô, rời khỏi chỗ ngồi của cô, 
nhìn cô, ôm cô và hôn cô thì đều thoát ly tham 
dục và được nhiều loại Tam ma địa tương ứng. 
Bất cứ chúng sanh nào thân cận cô đều lìa tham 


Chương II  Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 339 


dục và được thể nhập Bồ tát nhứt thiết trí hiện 
tiễn giải thoát vô ngại. 

Nắm tay cô ấy biểu thị mong muốn được 
chuộc lỗi. Lên chỗ ngồi của cô ấy có nghĩa là 
sự chiến thắng của trí tuệ Không tính. Nhìn cô 
ấy nghĩa là chứng kiến sự thật phá trừ những 
vọng tưởng sạch sẽ tức tịnh tướng đối với nữ 
sắc và ôm lấy cô ấy nghĩa là thành thật đối diện 
với thực tại hiển thị lý sắc tức thị không. Hôn 
cô ấy đòi hỏi phải có được sự hướng dẫn, biểu 
thị kiến thức tạo ra sự tập trung và thể hiện 
trách nhiệm cao về lý tưởng bất xả ly chúng 
sanh do thế được Bồ tát Tam ma địa nhiếp tất 
cả chúng sanh và không bao giờ từ bỏ, trong 
khi sự giàu có, cung điện tráng lệ biểu thị sức 
mạnh của sự tập trung tức định lực bao trùm 
mọi thứ một cách trọn vẹn. Ly tham dục là khơi 
dậy ý niệm giác ngộ; bố thí của cải là biểu hiện 
tâm thức ly tham, xả bỏ. Một đồng tiền có thể 
không nhiều lắm, nhưng thái độ có thể từ bỏ 
một thứ gì đó có giá trị dù với một giá trị không 
lớn cũng giống như việc bố thí một số tiền lớn, 
thì đây được gọi là kho chứa đức hạnh vô tận. 
Vấn đề ở đây không là giá trị vật chất mà chính 
là thiện tâm, là tấm lòng từ bi lợi tha tế vật. Vấn 
đề ở đây cũng không phải nhiều hay ít, vì chỉ 


340 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


một niệm nhất tâm thì biến khắp mười phương 
thế giới. Thiện Tài được vị này dạy về pháp 
môn Ly Tham dục tế Giải Thoát (ÑÊ#3 XS 
#£It|']) nên đắc Vô Tận Công Đức Tạng Hồi 
Hướng (155715 /1ãH DỊ ). 

26. Veshthila (Cư Sĩ Tì Sắc Chi La, #Z]E 
#ÊIm.L (M44: ZEKñØ?). 

Thiện Tài đến Shubhaparamgama (thành 
Thiện Độ) tham vấn Cư sĩ Tì Sắt Chi La còn 
được gọi là Trưởng giả An Trụ. Trưởng giả 
quan niệm rằng chưa từng có Đức Phật nào 
nhập Niết Bàn vì Ông hiểu rằng niết bàn là 
trạng thái tâm thức vắng lặng, tịch tĩnh. Niết 
bàn vượt lên trên thời gian và không gian nên 
không có nơi chốn nhập hay xuất và, chư Phật 
luôn thường trú khắp nơi. 

Cư sĩ Tì Sắc Chi La bảo rằng ông đã được 
môn “Bất bát Niết bàn tế”, vì thế ông không 
nghĩ rằng Đức Phật đã nhập Niết bàn, đang 
nhập Niết bàn hay sẽ nhập Niết bàn. 

Ông biết rõ mười phương tất cả thế giới các 
đức Như Lai rốt ráo đều không nhập Niết bàn, 
ngoại trừ vì để điều phục chúng sanh mà thị 


hiện nhập niết bàn. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 341 


Ông cũng tuyên bố rằng khi ông mở cửa tháp 
của đức Chiên Đàn Tòa Như Lai, ông liền có 


^ 232 


được Tam ma địa: “Phật chủng vô tận” nên trong 
mỗi niệm nhập Tam ma địa này, ông liễu tri vô 
lượng sự vi diệu thù thắng. Trong khoảng một 
niệm thấy vô lương vô số Đức Phật, được môn 
“Bất bát Niết bàn tế” chẳng khác nào như các vị 
Bồ tát lớn dùng nhứt niệm trí liễu tri cả tam thế, 
một niệm thể nhập hết thảy Tam ma địa. 

Với tuệ giác siêu việt các đức Như Lai hoàn 
toàn không có tâm phân biệt đối với tất cả 
pháp. Liễu tri tất cả Phật đều bình đẳng. Như 
Lai và tất cả chúng sanh đều bình đẳng. Biết rõ 
tất cả các pháp tự tánh thanh tịnh, không động 
chuyển, nên hiện thân khắp tất cả thế gian, an 
trụ Phật pháp ấn để khai ngộ tất cả chúng sanh. 

Thiện Tài đã học cách cam kết ổn định mọi 
gốc rễ của mọi diệu lực một cách thích hợp. 
Veshthila được biết đến như một Cư sĩ có trí tuệ 
và kiến thức rộng lớn và toàn diện. Điều ông 
khẳng định mục đích là để chứng minh rằng 
chư Phật và chúng sinh từ vô thỉ kiếp đến nay 
vốn đều bình đẳng: sử dụng tháp Chiên Đàn và 
Tòa Như Lai như một công cụ tượng trưng để 
truyền đạt điều này, nhằm giáo dục chúng ta 


342 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


về bản chất và biểu tượng của chúng ta chẳng 
khác nào như Phật tánh nguyên sơ trên pháp tòa 
tánh không tôn quý. Khi nhận ra rằng vật chất 
giống như hư không và những hình tướng chỉ 
là những phóng chiếu, thì đó chính là đạt được 
sự hiểu biết bằng đôi mắt giác ngộ vì đã liễu tri 
“sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc, 
sắc chính là không không không chính sắc”; 
Niết bàn là cõi thanh tịnh tịch lặng, không có 
biên cương, không có trú xứ, không có bắt đầu 
hay kết thúc, không có hiện tại, quá khứ hay 
tương lai, vì niết bàn siêu lên trên tất cả mọi 
hình tướng, danh ngôn và khái niệm và tên gọi. 
Do vậy, Veshthila tuyên bố rằng ông đã đạt 
được tự tại vô ngại, không bị tiêu diệt, đồng 
thời luôn luân lưu trong trí tuệ vô tận của chư 
Phật. Thiện Tài đã được ông hướng dẫn về pháp 
môn Bất niết bàn tế giải thoát môn (T*f‡= 
5*/Zf#£IMẬƑ ']) và đạt được Nhất thiết thiện căn 
hôi hướng (—J)ˆ*f-5#?illli]) 
27. Avalokitesvara (Quán Tự Tại cũng còn 
có tên là Quán Thế Âm, fãũ EI ƒE'#£f, iBñ|E: 
l ME). 

Thiện Tài đến Núi Potalaka (Bổ đà lạc ca) 
tham học với Bồ tát Quán Tự Tại. Thiện Tài 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 343 


gặp Bồ tát Quán Thế Âm và Ngài đã dạy Thiện 
Tài tầm quan trọng của việc tương tác với tất cả 
các sinh vật có tri giác. Potalaka là một ngọn 
núi được bao phủ bởi những bông hoa nhỏ màu 
trắng ngát hương tượng trưng cho sự khiêm 
tốn, trong sạch và lòng từ bi của một bậc giác 
ngộ. Bồ tát Quán Thế Âm có mặt trong biển 
sinh tử, ngụ ý rằng, với lòng từ bi, lúc nào Ngài 
cũng ở trong chốn khổ đau để cứu thoát chúng 
sinh. Hai quy tắc khác tạo nên phẩm chất của 
Vairocana (Đức Phật Tỳ Lô Giá Na), là nguyên 
lý tri giác siêu việt được đại diện bởi Bồ tát Văn 
Thù Sư Lợi và, vô số hạnh nguyện to lớn, được 
đại diện bởi Bồ tát Phổ Hiền. 

Bồ tát Quán Thế Âm ngôi trên đỉnh núi 
với những bông hoa nhỏ màu trắng để biểu 
thị rằng mọi người không nên dù chỉ thực hiện 
một điều ác nhỏ hoặc từ bỏ dù chỉ một chút 
đức hạnh. Ở sườn phía tây của ngọn núi, suối 
chảy êm đểm lấp lánh, khu rừng cây rọp bóng 
xanh tươi, cỏ thơm mềm mại phủ trùm mặt đất. 
Phương Tây biểu thị một vị trí đòi hỏi giáo dục 
con người bằng sức mạnh trí tuệ sắc bén. Bồ 
tát Quán Thế Âm ngồi trên một tảng đá kim 
cương, xung quanh là các vị Bồ tát đang ngồi 
trên những tảng đá khảm ngọc, vì chúng Bồ 


344 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tát giảng thuyết về pháp đại từ bi để nhiếp thọ 
tất cả chúng sanh, điều này thể hiện trí tuệ kim 
cương kết hợp với lòng từ bi nhu hòa nhẫn nhục 
là một sự kết hợp hoàn hảo. Bồ tát tuyên bố đã 
hoàn thành giải thoát nhờ hạnh nguyện đại từ 
bi, chứng tỏ Bồ tát Quán Thế Âm đã đại diện 
lòng đại từ bi cho tất cả chư Phật trong suốt 
nhiều kiếp lâu xa như thế nào. Kết quả là tất cả 
các cấp độ tình thương bao la cùng tuôn trào 
với sự đồng cảm lớn lao vô tận. 

Sau đó, Bồ tát Ananyagamin (Bồ tát Chánh 
Thú) từ giữa hư không xuất hiện và đứng trên 
đỉnh của dãy núi bao quanh bởi nhiều hành tinh, 
làm rung chuyển trái đất và phát ra ánh sáng 
rực rõ đến nỗi nó làm lu mờ ánh sáng của tất 
cả các thiên thể. Bồ tát Ananyagamin (Chánh 
Thú) từ giữa hư không là vì tri thức chân chính 
không có chỗ dừng chân hay bám trụ. Những 
ngọn núi xung quanh tượng trưng cho sự gắn 
bó sai lầm của chúng sinh với thế giới bị điều 
kiện hóa, trong khi những trận động đất biểu 
thị sự tan biến của những ảo tưởng với sự xuất 
hiện của giác ngộ. Ánh sáng sáng hơn cả mặt 
trời, mặt trăng và các vì sao là ánh sáng của trí 
tuệ thanh tịnh, ánh sáng của thế gian không thể 
tiếp cận được. Sự xuất hiện của Ananyagamin 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 345 


tại chỗ của Bồ tát Quán Thế Âm tượng trưng 
cho sự trở lại của trí tuệ siêu việt đối với lòng từ 
bi. Đức Như Lai thị hiện ở bất cứ đâu, với tâm 
đại bi, Bồ tát Quán Thế Âm đều có mặt để trợ 
thủ chư Phật. Bằng tâm đại từ bi, Bồ tát sử dụng 
rất nhiều phương tiện thiện xảo khác nhau, tùy 
thuận chúng sanh để giúp chúng sanh khai ngộ, 
chấm dứt hết thảy khổ đau, hưng phát tâm Bồ 
đề và an trú trong Không tánh. 

Bồ tát Quán Thế Âm đã thành tựu viên mãn 
môn Bồ tát đại bi hạnh giải thoát và sử dụng 
pháp môn này liên lỉ bình đẳng giáo hóa tất cả 
chúng sanh. Mặc dù Bồ tát thường trú nơi tất 
cả chư Phật, nhưng lại hiện trước tất cả chúng 
sanh. Bồ tát có thể sử dụng hạnh bố thí hay ái 
ngữ, lợi hành, đồng sự để nhiếp hóa chúng sanh. 
Hoặc thị hiện sắc thân, hay âm thanh hoặc oai 
nghi, thần biến hay hiện thân đồng chủng loại 
để khai ngộ chúng sanh. 

Bồ tát Quán Thế Âm nguyện luôn luôn cứu 
hộ tất cả chúng sanh, khiến chúng sanh không 
sợ hải, không nhiệt não, không nghèo khốn, 
khổ đau... Đặc biệt Ngài nguyện cho tất cả 
chúng sanh nhớ đến ngài, xưng danh hiệu ngài, 
hoặc thấy thân ngài, thì đều giải thoát tất cả sự 


346 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


bố úy và phát tâm Vô thượng Bồ đề mà không 
mảy may thối chuyển. 

“Này Thiện nam tử! Ta chỉ được môn Bồ tát 
đại bi hạnh này” 

Bồ tát Quán Tự Tại đã dạy Thiện Tài rằng: 
Thiện Tài đã phát tâm Đại thừa để nhiếp hóa 
chúng sanh; khởi tâm chánh trực để chuyên cầu 
Phật pháp, có năng lực đại bi thâm trọng để 
cứu hộ tất cả chúng sanh. Tiếp nối diệu hạnh 
Phổ Hiền, thâm tâm đại nguyện thanh tịnh viên 
mãn. Tinh tấn cầu học Phật pháp, nỗ lực vun 
bôi thiện căn, hết lòng kính thuận các bậc thiện 
tri thức. Được khởi sinh từ biển lớn trí huệ công 
đức của Bồ tát Văn Thù Sư Lợi. Tâm đã thành 
thục viên mãn thần lực Phật, đạt được Tam ma 
địa quang minh rộng lón, thường thấy chư Phật, 
trí huệ thanh tịnh rỗng suốt như hư không, có 
khả năng tự tỏa sáng và còn vì người mà giáo 
hóa lợi sanh và, luôn an trú trí huệ tối thượng 
của các đức Như Lai. 

Thiện Tài được Bồ tát Quán Thế Âm chỉ 
dạy pháp môn Đại B¡ Hạnh Giải Thoát Môn 
(CXãÊ{Tñ#£IlftƑf) để hết lòng thương yêu mọi 
chúng chúng với tâm vô uý và từ bị vô lượng. 
Thiện tài đạt được Đểng Tùy Thuận Nhất 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 347 


Thiết Chúng Sanh Hồi Hướng (S£ŠBllÑ—1)] 


2^©“£3RlIn]) 
28. Ananayagamin (Bồ tát Chánh Thú, IE 
KHE). 


Thiện Tài đến cầu học với Bồ tát Chánh 
Thú vị đã được môn Phổ Môn Tốc Tật Hành 
giải thoát (#Ÿ[*]3RƑS{Tf£Mt["]) có thể đến các 
cảnh giới Phật một cách nhanh chóng và thấu 
triệt tâm địa của tất cả chúng sinh mà hiện thân 
thuyết pháp giáo hóa. 

Thiện Tài đã tiếp nhận được cam kết đặc 
trưng cho chân như thanh tịnh. Bởi vì trí tuệ và 
lòng từ bi đồng cảm không phải là hai điều khác 
biệt, Bồ tát Chánh Thú có nghĩa là bậc Tiến 
Lên Chân Chánh, đã ở trên ngọn núi Bổ-đà- 
lạc-ca với Bổ tát Quán Thế Âm. Bồ tát Chánh 
Thú tuyên bố rằng ngài đến từ Đông phương 
thế giới Diệu Tạng cõi nước của đức Phật Khổ 
Thắng Sanh đến đây, ở cõi đó ngài được môn 
“Phổ môn tốc tật hành” nhờ thế có đủ thần biến 
du hành vô lượng vô số cõi Phật để cúng dường 
chư Phật. Không chỉ ở phương đông, mà tất cả 
mười phương Bồ tát cũng đều thi thiết tâm từ bi 
của mình một cách nhanh chóng như thế. 


348 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thế giới phương đông tràn ngập những 
điều kỳ diệu vì trí tuệ và tri kiến quảng đại 
của một Bồ tát đối với các mô hình, sắc thái 
phương tiện được liên tục thi thiết nhưng 
không bị vướng mắc do tâm không chấp thủ 
vào bất cứ sự kiện nào. Các dạng tri kiến mầu 
nhiệm riêng biệt xuất hiện từ bản tâm, vang 
vọng, phóng chiếu khắp mười chiều mà không 
một mảy may biến đổi đó là tự tại đi đến mọi 
phương một cách nhanh chóng và đồng hành 
với chư Phật ở khắp mọi nơi chỉ trong một 
niệm. Đã hàng nhiều số kiếp, mỗi bước chân 
của Bồ tát đi qua vô số cõi Phật nhiễu như số 
vi trần để cung kính cúng dường từng mỗi vị 
Phật và bằng những hạnh nguyện lớn đã không 
ngừng giáo hóa vô lượng vô số chúng sanh là 
mỗi bài học lớn. Vì bản chất của trí tuệ là toàn 
diện và bao trùm tất cả, nên nó phát triển vượt 
tốc, vượt qua những phán đoán cảm tính và 
sự thông minh; vì vậy chỉ trong một niệm, Bồ 
tát Chánh Thú đã đi qua nhiều cõi Phật. Ngài 
thủ đắc môn “Phổ môn tốc tật hành” kỳ diệu 
và thể hiện đại bi tâm song hành với trí tuệ tối 
thắng, đưa dẫn đến những thành tựu tốt đẹp và 
trở thành những hoa trái thù thắng tối diệu. Bồ 
tát thấu hiểu tâm căn của tất cả chúng sinh, 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 349 


tùy theo căn cơ, ý nguyện của chúng sinh, 
bằng nhiều phương tiện thù ứng, hoặc phóng 
quang, hoặc bố thí, hoặc thuyết pháp v.v... 
khiến chúng sanh có được trí tuệ vô phân biệt, 
phát khởi tâm Bồ-để, phân thân khắp mười 
phương, pháp giới, bình đẳng thuyết pháp để 
cứu độ tất cả chúng sinh. Thiện Tài được Ngài 
chỉ dạy pháp môn Bồ Tát Phổ Môn Tốc Tật 
Hành Giải Thoát và đắc được Chân Như 
Tướng Hôi Hướng (S/IIR3In]). 


29. Mahadeva (Thân Đại Thiên, kKZ##). 


Thiện Tài đến thành Dvaravati (Đọa-la-bát- 
để) tham vấn thần Đại Thiên, người có pháp 
Môn Vân Võng giải thoát (5š8#fllfft['*]) và 
cứu độ chúng sinh bằng những lời thuyết giáo 
tuôn xuống như mưa từ những đám mây từ 
bi cũng như bằng những mảnh lưới, thần Đại 
Thiên hóa hiện khối tài sản to lớn và ban cho 
Thiện Tài để cúng dường chư Phật đồng thời 
biến hiện những cảnh giới bất tịnh, những thân 
thể ghê rợn và nạn binh lửa, bệnh tật... để giúp 
kẻ có tâm bất thiện kinh sợ từ bỏ những hạnh ác 
và tu tập những pháp lành. 

Thiện Tài đã đạt được cam kết không thủ 
chấp, không vướng mắc. Dvaravati có nghĩa là 


350 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


có một cánh cửa và, tên của địa điểm này xuất 
phát từ thực tế là có một cánh cửa trí tuệ giải 
thoát lớn để giác ngộ chúng sinh hữu tình khi 
một người đã giác ngộ đó là Bồ tát. Mahadeva, 
vị thần vĩ đại sở hữu “Vân Võng giải thoát”, 
với pháp môn này Thần Đại Thiên có thể hóa 
hiện vô số vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, mã 
não, hỏa diệm bảu, ly cấu tạng bảu, đại quang 
minh bảo... như ý ma ni v.v... và, vô số các 
loại hoa, hương, y phục, tràn phan, âm nhạc... 
vô số bảo vật và bảo Thiện Tài mang đi cúng 
dường các đức Như Lai và bố thí cho chúng 
sanh giúp sanh thực hành hạnh bố thí nhằm xả 
bỏ những điều khó bỏ để huân tập thiện căn và 
phát tâm vô thượng Bồ đề. 

Thần Đại Thiên dùng những phương tiện 
như vậy, khiến chúng sanh bỏ những hạnh bất 
thiện mà tu pháp lành, trừ tất cả chướng Ba la 
mật để đầy đủ Ba la mật. Khiến họ vượt khỏi 
tất cả đường hiểm chướng ngại mà đến chỗ vô 
ngại. hiển thị các dấu hiệu của thiện và ác, khen 
thưởng và răn đe một cách kịp thời và, liên tục 
đáp ứng bằng nhiều phương tiện thù ứng. Kết 
quả là, ông được miêu tả như một thực thể của 
các thiên thể. Ngoài sức mạnh tính thần của 
những vị thần thông thường, tất cả các vị thần 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 351 


siêu nhiên đều là tấm gương của những chúng 
sinh muốn giác ngộ. Mahadeva rửa mặt bằng 
bốn bàn tay lấy nước từ bốn đại dương. Điều 
này thể hiện sự thi thiết rộng rải Tứ nhiếp pháp 
để tịnh hóa chúng sanh. Mahadeva tuyên bố đã 
đạt được “Vân võng giải thoát”, mà ông mô tả 
là mưa giáo lý từ những đám mây từ bị bao la 
và cứu độ chúng sinh bằng lưới mây. Mahadeva 
hiện thực hóa những núi vàng, bạc và đá quý, 
sau đó ông trao cho Thiện Tài để thực hành 
hạnh bố thí. Điều này chứng tỏ lòng từ bi bao 
la kỳ diệu được tạo ra bởi tri kiến không giả 
tạo là vô tận với những phương tiện tối hảo của 
các hạnh nguyện tối thắng. Ông thường phát 
tâm cúng dường các phẩm vật thù thắng lên chư 
vị Bồ tát và các đức Như Lai cũng như bố thí 
cho tất cả chúng sanh để vun trồng công đức và 
khuyến tấn chúng sanh thực hành hạnh bố thí 
cúng dường đồng thời thực hành các lời chỉ dạy 
của các bậc thiện tri thức để vun bổi công đức 
và trí tuệ nhưng không bị những hạnh lành trói 
buộc để tự biến mình thành một kẻ thủ chấp vô 
minh. Thiện Tài được vị thần này hướng dẫn 
pháp môn Bồ Tát Vân Võng Giải Thoát và đắc 
Vô Phược Vô Trước Giải Thoát Hồi Hướng 
(EfEf/EE-Z7 HH ii [n] ). 


352 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


30. Sthavara (Địa thần An Trụ, fEÖ##). 


Thiện Tài đến nước Ma Kiệt Đề để tham 
vấn nữ Địa thần An Trụ. Thiện Tài nhận ra 
rằng mình có một cam kết vô hạn để bình đắng 
với pháp giới vũ trụ. Những nhân tố để có thể 
khiến Bồ tát đi khắp cõi Phật và được Phật thọ 
ký đó là học và hành tất cả hạnh nguyện của 
Bồ tát, các loại pháp môn thanh tịnh, các tam 
muội vô tận, những thần thông rộng lớn, năng 
lực đại tự tại và các pháp môn bất hoại... Để 
đạt được giác ngộ, phải tinh tấn trau dồi Giới, 
Định, Tuệ. Sthavara được đại diện như một nữ 
thần trái đất vì lòng từ bi làm nên tảng và tạo ra 
nhiễu phương pháp và thực hành khác nhau để 
hỗ trợ và cứu giúp chúng sinh. VỊ nữ Địa thần 
này là hiện thân của lòng từ bị bao la, trong 
khi vị Thiên thần Mahadeva đại diện cho chức 
năng vi tế của trí tuệ thanh tịnh. Thiện Tài nhìn 
thấy Sthavara được bao quanh bởi một triệu 
nữ thân trái đất, tất cả đều tỏa sáng; nó tượng 
trưng cho cách mà từ bị và trí tuệ đã phát huy 
hết khả năng của chúng và, những tập khí làm 
ô nhiễm sự trong sạch đã biến mất. Chân của 
Sthavara chạm đất và các mỏ đá quý đột nhiên 
mọc lên, sự kiện này cho thấy lòng từ bi bao la 


Chương lII s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 353 


có thể khai mở kho báu của mãnh đất tâm linh 
tiểm ẩn vi diệu như thế nào, cho phép tâm trí 
được khai dụng trọn vẹn mà không có bất cứ 
một cuộc đấu tranh cam go cay đẳng nào. Khi 
Thiện Tài đến chỗ địa thần An Trụ, chư Thần 
đã bảo nhau rằng Thiện Tài sẽ vì khắp chúng 
sanh mà làm chỗ sở y, vì chúng sanh phá bỏ lốt 
vỏ vô minh, sẽ xô dẹp mọi tà luận và dị đạo... 
Tại đây, Thiện Tài đã học được pháp môn Bất 
Khả Hoại Trí Huệ Tạng Giải Thoát (T*8] 
J££0S:jmfñ#£H[ |), tu tam muội, học quỹ tắc, 
quán thần thông, nhập vi diệu mà được trí huệ 
bình đẳng, hiểu rõ thậm thâm các pháp và đắc 
Nhập Pháp Giới Vô Lượng Hồi Hướng (À3* 
7® Sĩïhl [1] ), 
31. Vasanti (Chủ Dạ Thần Bà San Bà Diễn 
Đề, XšII¿jIK-EfXftU,X44 : #MI£##). 
Thiện Tài đến thành Kapilavastu (Ca tì la) 
nước Ma yết đà tham vấn pháp môn Hoan Hỷ 
Địa với vị dạ thần Bà-san-bà-diễn-để, người 
cứu độ những người lạc đường trong rừng rậm, 
núi cao, trên đất bằng và trên biển cả v.v... để 
giải thoát chúng sinh ra khỏi mọi phiển não, 
khổ đau. Thiện Tài cũng xin được học đạo Nhất 
thiết trí để từ trong đó mà đến bực Thập lực. 


354 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thiện Tài đến Kapilavastu, nhìn thấy nữ 
dạ thần Vasanti và đạt được trạng thái hoan hỷ 
(Hoan Hỷ Địa). Kapilavastu được gọi là thành 
phố màu vàng và tượng trưng cho trí tuệ hợp 
nhất với con đường trung đạo. Bà là nữ thần 
bóng tối, tượng trưng cho trí tuệ vô biên trong 
bóng tối sinh tử. Mười một vị hướng dẫn tiếp 
theo, bắt đầu từ nữ thần ban đêm này, đểu là 
phụ nữ, tượng trưng cho lòng đại bi của các 
bậc Bồ tát, như người mẹ hiển ban cho con tất 
cả. Các Ngài có thể hóa hiện hình tướng trong 
khắp mười phương vì các Ngài ở trong hàng Bồ 
tát, có hạnh nguyện hộ trì và cứu tế thế gian dù 
vẫn không rời khỏi chúng hội của chư Phật. 

Nữ thần Bóng đêm mặc một bộ quần áo 
màu đỏ với một chiếc mão Phạm Thiên, thân 
màu chơn kim, ngọc báu làm trang sức, hình 
mạo đoan nghiêm, ngôi trên tòa Hương liên hoa 
tạng sư tử tất cả các chòm sao và ngôi sao lấp 
lánh hiện rõ trên cơ thể cô ấy. Nó tượng trưng 
cho cách mà giai đoạn đầu tiên tích hợp các quy 
tắc của mọi cấp độ, dẫn đến sự nhận thức đầy 
đủ về sự hiểu biết đặc biệt rộng rãi về lòng bi 
mẫn. Nữ thần tuyên bố rằng bà đã đạt được sự 
giải thoát bằng ánh sáng của trí tuệ, thứ đã loại 


Chương lII s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông Xộ 210) 


bỏ bóng tối vô minh trong tất cả chúng sinh và 
rằng bà có thể là người hướng dẫn hoặc cung 
cấp nơi nương tựa, nơi trú ẩn, con đường và ánh 
sáng vào những đêm tối tăm bão tố nguy hiểm 
để giải thoát chúng sinh khỏi nỗi sợ hãi bóng 
tối. Điểu này chứng tỏ việc thực hành lòng từ 
bi sâu xa chân xác và toàn diện như thế nào. Bà 
cũng nói rằng bà đã là một phụ nữ trong nhiều 
kiếp, thực hành lời dạy của chư Phật, thể hiện 
lòng từ bi sâu sắc đến mức bà không muốn rời 
bỏ thế giới vì bà hiểu mọi thế giới tốt xấu đều 
xuất phất từ tâm. Thiện Tài đã được bà hướng 
dẫn về pháp môn Phá Nhất Thiết Chúng Sinh 
Ám Pháp Quang Minh Giải Thoát (Ä——U)JZ 2 
#EEfIIH*3-RRf£lftF'*]) và chứng đắc Hoan Hỷ 
Địa (Pramudità-Bhùmi, f1). 

32. Samantagamambrirashrivimalaprabha 
(Dạ Thân Phổ Đức Tịnh Quang 3?{5*#3⁄+E 
7⁄8. 

Thiện Tài tìm đến Dạ Thần Phổ Đức Tịnh 
Quang ở Bồ đề tràng, nước Ma kiệt đà để tham 
vấn Dạ Thần Phổ Đức Tịnh Quang về pháp 
Môn: Ly Cấu Địa (ÑŒữữHH), làm thế nào để 
tu Bồ Tát địa, xuất sanh Bồ Tát địa và thành 
tựu Bồ Tát địa. Dạ thần cũng đã dạy Thiện Tài 


356 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


mười pháp để viên mãn công hạnh của một Bồ 
Tát. 

Thiện Tài đã hiểu được giai đoạn của sự 
trong sạch (Ly Cấu Địa) sau khi nhìn thấy nữ 
Dạ thần SamantagambhiraShrivimalaprabha 
tại địa điểm giác ngộ (Bồ đề Đạo tràng). Vì 
lòng từ bi sâu xa vô lượng mà trong thế giới 
hàng ngày gắn bó chặt chẽ với ý thức cứu độ cơ 
bản, điểu này cũng xảy ra ở nơi giác ngộ. Nữ 
thần Bóng đêm tuyên bố rằng bà đã đạt được 
sự giải thoát nhờ niềm hoan hỷ của thiền định 
an lạc đã lan toả khắp thế giới. Đó là bởi vì 
thiển là nền tảng của mọi kỷ luật căn bản, nhờ 
thiển quán mà nhận thức chân xác về bản chất 
như thật của mọi sự vật ở khắp mọi nơi. Bà cho 
biết bà đã thực hiện nhiều giai đoạn thiển định 
khác nhau cho đến khi loại bỏ phiền não và 
đau khổ cho chúng sinh trong khi hoàn toàn 
tập trung suy nghĩ của mình vào việc cứu độ 
và bảo vệ chúng sinh và tùy theo căn cơ của 
chúng sanh mà hóa độ: bà sử dụng mọi phương 
tiện để thành tựu tất cả chúng sinh; tất cả những 
điều này là một phần của thiển định. Dạ Thần 
được môn Giải thoát Bồ Tát Tịch Tịnh Thiền 
Định Lạc Phổ Du Bộ và luôn dạy mọi người 
rằng hãy giữ tâm thanh tịnh vì tâm thanh tịnh 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 357 


thì sẽ thấy Phật; giữ mắt thanh tịnh thì sẽ thấy 
tướng hảo trang nghiêm của Phật, bà hiểu rõ 
biển âm ngôn của tất cả chúng sinh, liễu triệt 
Như Lai chẳng đến đi, vì đã đoạn tận không và 
thời gian, cũng chẳng phải sinh vì pháp thân 
tuyệt đối bình đẳng, chẳng phải diệt vì chẳng 
có tướng sanh..., ở nơi giải thoát môn này mà 
tăng trưởng tư duy quán sát, thành tựu kiên cố 
trang nghiêm, xa lìa vọng tưởng phân biệt mà 
bi tâm cứu độ hết thảy chúng sanh, ở trong đêm 
dài sanh tử mà siêu xuất trí tuệ quang minh. 
Thiện Tài còn được bà hướng dẫn pháp Môn: 
Ly Cấu Địa, pháp môn Tịch Tịnh Thiên Định 
Nhạo Phổ Du Bộ Giải Thoát (SlffZZ#Z 
illf2PfEIMIFT), đắc Ly Cấu Địa (Vimalà- 
Bhùmi, Ñ£J£¡N). 

33. Pramuditanayanajagadvirocana (Hỷ 
Mục Quan Sát Chúng Sinh H ZŠ 2 “-E 
ft). 

Thiện Tài đến phía bên phải Bồ để tràng 
để tham vấn Dạ thần Hỷ Mục Quan Sát Chúng 
Sinh về pháp Môn Phát Quang Địa. Nữ dạ thần 
này trong kiếp quá khứ vốn là Hóa Thân của 
Bồ tát Phổ Hiển. Trong quá khứ Dạ Thần cũng 
đã từng tu hành với Thiện Tài. 


358 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Dạ thần gia hộ cho Thiện Tài được tăng 
trưởng thành thục các thiện căn từ việc thân 
cận thiện tri thức. Thiện Tài đạt được giai đoạn 
Phát Quang Địa khi nhìn thấy nữ thần ban đêm 
Pramuditanayana] Agadvirocana. Lúc bấy giờ 
Dạ thần ngôi trên tòa sư tử Liên hoa tạng, nhập 
Phổ hỷ tràng giải thoát, hóa hiện vô lượng thân 
nhiếp hóa và thành thục tất cả chúng sanh. 
Lập trường của lòng trắc ẩn là đúng đắn; nó 
đòi hỏi phải hành động dựa trên nhận thức và 
trau đồi lòng khoan dung và lòng tốt. Đôi mắt 
hoan hỷ quán chiếu chúng sanh là tên của nữ 
thần; đôi mắt hoan hỷ biểu thị lòng khoan dung 
và độ lượng, quán chiếu thế giới chúng sanh 
biểu thị không từ bỏ chúng sinh. Vô số chúng 
sinh từ mọi lỗ chân lông trên cơ thể của bà Nữ 
thần bóng đêm đã xuất hiện và phát ra nhiều 
âm thanh vi điệu bao trùm 10 hướng để thuyết 
pháp một cách chi tiết về các nhánh của mười 
con đường siêu việt; hiện vô số thân hình và tận 
dụng mọi phương tiện để giáo hóa và thành tựu 
chúng sanh đạt được được nhất thiết trí, điều 
này chứng tỏ công việc giảng dạy thâm nhập 
khắp mọi nơi như thế nào. 


Chương lII  Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 359 


Nữ thần bóng tối tuyên bố rằng bà đã tu 
hành nhiều Kiếp, đã từng là bửu nữ của Chuyển 
Luân Pháp Vương... và đã được đánh thức bởi 
Pháp môn Giải Thoát Đại Thế Lực Phổ Hỷ 
Tràng. Trong quá trình của quá khứ xa xưa, đã 
chỉ ra cách kích hoạt các chức năng phức tạp 
dựa trên kiến thức cơ bản và thực hành lòng 
từ bi không giới hạn về thời gian; đó là bởi vì 
sự tăng trưởng của trí tuệ siêu việt, trong khi 
thực hành lòng từ bi vô lượng bi tiếp tục được 
khai dụng. Thiện Tài đã học được từ bà pháp 
môn Đại Thế Lực Phổ Hỷ Tràng Giải Thoát 
(X?17)®£ =li#£lltj' ]) đắc Phát Quang Địa 
(Prabhàkarì-Bhùi, 5#3Ÿ-HH) 


34. Samantasattvatranojahshri (Phổ Cứu 
Chúng Sinh Diệu Đức, 3? $7. “E#fl3-1X 
#). 

Thiện Tài đến tham vấn nữ Dạ thần Phổ Cứu 
Chúng Sinh Diệu Đức và thấy nữ thần bóng tối 
SamanfasattvatranoJahshri trong cùng một hội 
tòa và hiểu được giai đoạn cực kỳ quang minh 
rực rỡ. VỊ này viên mãn trí tuệ, thanh tịnh và từ 
bi, vì Thiện Tài mà thị hiện Bồ Tát điều phục 
chúng sanh, phóng Trí đăng phổ chiếu thanh 
tịnh tràng quang minh giữa chặng mày, chiếu 


360 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


khắp thế gian và trở lại chiếu vào đảnh Thiện 
Tài khiến thành tựu Cứu cánh thanh tịnh luân 
tam muội. Những người được sinh ra trong trú 
xứ của bậc giác ngộ, không bao giờ lìa giác 
ngộ, vì vậy, nữ thần đã có mặt tại nơi Đức Phật 
thành đạo. Thiện Tài đã nhìn thấy Nữ thần xuất 
hiện trong mọi cõi giới, để tùy theo căn cơ giải 
thoát chúng sinh khiến cho chúng sanh đoạn trừ 
s¡ mê, đạt được Quang minh Thanh tịnh Nhất 
thiết trí. Chư Phật, nhiều như chuỗi hạt, tượng 
trưng cho những phần thưởng khác nhau của 
tuệ giác đạt được qua nỗ lực tinh tấn hành trì. 
Sự ra đời của một vị vua từ một bông sen tượng 
trưng cho sự tinh khiết của trí tuệ. 

Nữ thần bóng đêm đại diện cho sự kết hợp 
của trí tuệ và lòng từ bi. Nữ thần tuyên bố đã 
nhận được tự do từ một trắm mười vị Phật trước 
đó, bà cũng tuyên bố là đã có mặt cùng với vô 
số chư Phật ở các phương khác. Khi tâm như 
Phật, tất cả hành động như Phật, tất cả ý nghĩ 
như Phật, thì không có gì trong mười phương cõi 
không phải là Phật, đây là ý nghĩa Phật nhiều 
như vi trần trong các cõi nước. Là một sai lầm 
khi coi bất cứ điều gì hoặc bất kỳ ai khác ở ngoài 
Phật. Nữ thần cũng tuyên bố đã trở thành một 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 361 


linh hồn bóng đêm, một hoàng đế, cũng như các 
thực thể khác, trong nhiều thế kỷ và cùng với 
vô số chư Phật. Tất cả những hóa thân này đều 
tượng trưng cho các cấp độ khác nhau của những 
pháp môn chứng ngộ giác ngộ. Kết quả là, khi 
thực hành và nhận thức va chạm với nhau, chư 
Phật sẽ hiển lộ một cách tự nhiên. Đây không 
phải là cái thấy đúng nếu chúng ta nhận thấy 
bất cứ điều gì khác ngoài sự thực hành và chứng 
ngộ của mình. Ngay cả khi chúng ta bị bắt buộc 
phải tìm kiếm những linh kiến, chúng chỉ là 
những ảo giác thoáng qua, không phải là chư 
Phật chân chính Thiện Tài được Dạ thần hướng 
dẫn pháp môn Phổ Hiện Nhất Thiết Thế Gian 
Điều Phục Chúng Sinh Giải Thoát (##Ê——J] 
THỊỂIBJ{A#Ẩ-£#fIlftƑ | ), là cảnh giới của bậc 
an trụ Phổ Hiền hạnh và đắc Diệm Huệ Địa 
(Arcismatì-Bhùmi, /jSŠft). 

35. Prashantarutasagaravati (Dạ Thần Tịch 
Tịnh Âm Hải, 3⁄4Ê##Zï#-E1%#ft). 

Thiện Tài đến chỗ Dạ thần Tịch Tịnh Âm 
Hải và đảnh lễ, nhiễu quanh dạ thần, cầu học 
pháp tu Bồ Tát hạnh, bước lên Nan thắng địa. 
Giai vị này Bồ tát nhờ nhập định đạt được trí 
huệ, liễu ngộ Tứ Diệu Đế và chân như, đoạn trừ 


362 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


nghi ngờ và biết phân biệt hiểu rõ pháp hữu vi 
là vô ngã; đồng thời tinh cần hành trì những trợ 
pháp khác vì một pháp thanh tịnh chứng ngộ thì 
tất cả pháp cũng chứng ngộ. 

Nữ dạ thần tuyên bố đã đạt được môn Giải 
thoát Bồ tát Niệm niệm Xuất sinh Quảng đại hỷ 
Trang nghiêm có khả năng mang lại những dòng 
hạnh phúc trong mọi suy nghĩ và với thệ nguyện 
bình đẳng thanh tịnh. Bà cũng vì Thiện Tài mà 
nói sự nghiệp, cảnh giới, phương tiện và pháp 
quán của môn giải thoát này. Dạ thần ứng cơ 
thuyết pháp cứu độ chúng sinh, khởi tâm thanh 
tịnh bình đẳng, tâm ly cấu, tâm kiên cố... mà 
khiến chúng sanh đều thọ hỷ lạc, lìa xa ác đạo, 
được vui nhân thiên, cho đến Nhất thiết trí, từ 
đó mà được đại hoan hỷ pháp quang minh hải, 
điều này minh họa tính phổ quát của niềm vui 
thiền định, của đạo Bồ Tát, sự tôn thờ lẫn nhau 
của các nguyên tắc và thực hành và giá trị to 
lớn của nó đối với cuộc sống. Bà cũng tuyên 
bố rằng trải qua nhiễu kiếp đã từng thủ hộ rất 
nhiều đạo tràng cho chư Phật và sẽ trợ giúp tất 
cả các vị Phật của kiếp này, cũng như tất cả các 
vị Phật tương lai của tất cả các cõi trong nhiều 
kiếp, chứng minh rằng trái tim của thiển định 


Chương lII s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 363 


hoàn toàn được tiếp nối từ quá khứ, hiện tại và cả 
đến tương lai Thiện Tài học được từ nữ Dạ thần 
này pháp môn Niệm Niệm Xuất Sanh Quảng 
Đại Hỷ Trang Nghiêm Giải Thoát (5⁄511“‡ 
li K=1Efff£H[' ]) cũng như mười đại pháp 
tạng để đạt được môn giải thoát này và, đắc Nan 
Thắng Địa (Sudurjayà-Bhùmi, ŠÉ?#). 

36. Sarvagararakshasambhavatejahshri 
(Dạ Thần Thủ Hộ Nhất Thiết Thành, “ƑfŠ 
—=J# 3-15). 

Thiện Tài thấy nữ thần bóng đêm Sarvanaga- 
rarakshasambhavateJahshri trong hội chúng 
của Đức Phật, ngôi trên tòa sư tử Nhất thiết bửu 
quang minh ma ni vương, vô số dạ thần vây 
quanh, hiện vô số thân mà điều phục chúng 
sanh. Tại đây, Thiện Tài hỏi dạ thần về phương 
pháp lợi ích chúng sanh, phương pháp nhiếp 
vô thượng để nhiếp chúng sanh, làm thế nào 
để thuận theo lời Phật dạy, để gần ngôi Pháp 
vương và cũng tại đây học về Hiện Tiền Địa. 
Nữ dạ thần có thể giúp cho chúng sinh an trụ 
trong Bồ Đề tâm và đạo Nhất Thiết Trí; bà tuệ 
tri chỗ thấy biết của chư Phật, khai thị pháp 
tạng của chư Phật, đây đủ thệ nguyện, không 
còn chướng ngại... 


364 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Nữ thần này đại diện cho sự bảo vệ suy 
nghĩ của các chúng sanh cũng như nâng cao 
sức mạnh tri thức và hiểu biết của tâm trí. Bà 
ấy tuyên bố đã đạt được môn Giải Thoát Thậm 
Thâm Tự Tại Diệu Âm, thể hiện âm thanh tự 
tại sâu xa vi diệu không phân biệt và có khả 
năng diễn đạt mọi chân lý để dạy dỗ các chúng 
sanh và tự do thể hiện mọi tri kiến, dùng pháp 
thí mà hóa độ chúng sanh khiến sanh bạch 
pháp cầu trí huệ vô lậu, khởi mười thứ quán 
sát pháp giới để nhóm họp thiện căn, được 
pháp trợ đạo, thấu rõ oai đức không cùng của 
chư Phật, cũng như thể nhập cảnh giới nan tư 
của Như Lai. Từ đây mà thành tựu mười môn 
đại oai đức đà la ni luân và mười ngàn đà la ni 
luân quyến thuộc, ở trong đây mà vì hết thảy 
chúng sanh tuyên thuyết diệu pháp. Thủ Hộ 
Nhất Thiết Thành dạ thần cũng nhập Như Lai 
vô sai biệt pháp giới môn hải, nói đại pháp 
âm nhiếp hóa chúng sanh trụ hạnh Phổ Hiễn. 
Và môn giải thoát hy hữu này đã được dạ thần 
chứng được trong vô lượng đời quá khứ, trong 
vô lượng đời quá khứ đã vì chúng sanh “thủ 
hộ tâm thành, bỏ tâm giới thành mà an trụ nơi 
pháp thành Nhất thiết trí vô thượng””!. 


7I H( Thích Trí Tịnh, Sđd., tập 4, tr.468 


Chương lII s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 365 


Thiện Tài được Nữ dạ thần hướng dẫn 
pháp môn Thậm Thâm Tự Tại Diệu Âm Giải 
Thoát (SH Z1U #f#£ltƑ) và, đắc Hiện 
Tiên Địa (Abhimukhì-Bhùmi¡, #ÄfïHR). 


37. Sarvavrikshapraphullanasukhasamvasa 
(Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa, Blñ⁄#——?)] 
BliE+1⁄8). 

Thiện Tài đến tham vấn với Dạ thần 
Khai Phu Nhất Thiết Thụ Hoa về môn 
Viễn Hành Địa. Thiện Tài thấy nữ dạ thần 
Sarvavrikshaphullanasukhasamvasa trong 
hội chúng của Đức Phật và hiểu được giai 
đoạn của cuộc hành trình dài. Giữa sự tự do 
của sinh tử, nữ thần này nhập vào sinh tử và 
thực hiện hạnh lợi tha. Nữ thần tuyên bố đã 
đạt được sự giải thoát bằng cách phát ra ánh 
sáng rực rỡ của niềm vui bao la (Pháp Môn 
Giải thoát Bồ tát xuất sanh quảng đại hỉ quang 
minh), ngụ ý rằng bà đã đạt được bốn tâm vô 
lượng: từ, bi, hỷ, xả. Nhập môn giải thoát này 
có thể biết được trí phương tiện thiện xảo của 
Như Lai, thuận theo và thực hành lời dạy của 
Như Lai, khởi nguyện được hết thảy diệu bửu 
tư cụ nhiếp khắp chúng sanh, ở nơi các trần 
không còn đắm nhiễm, chấp trước, khởi tâm 


366 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


bình đẳng, đại bi, tâm kim cang lợi ích chúng 
sanh... cho đến khởi tâm khiến tất cả chúng 
sanh rốt ráo Thập lực trí quả. 

Dạ thần đã tu nhiều kiếp và có kiếp là đồng 
nữ Bửu Quang Minh, phò trợ vua Nhất Thiết 
Pháp Âm Viên Mãn Cái, chính là đức Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai ngày nay. Nhà vua tổ chức một 
thí hội lớn, với sự tham dự của thiếu nữ Bửu 
Quang Minh, con của một vị đại trưởng giả 
và sáu mươi người hầu cận. Nhà vua ngày nay 
là đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana) và 
nữ thần bóng tối là thiếu nữ Bửu Quang Minh 
(Viên ngọc ánh sáng) mô tả giai đoạn của sự 
đồng cảm thực sự trong một thời điểm khủng 
khiếp khi có rất nhiều đau khổ. Đức vua Nhất 
Thiết Pháp Âm Viên Mãn Cái biểu thị sự hiểu 
biết, sáu vạn phi tần biểu thị lòng từ bi bao trùm 
sáu cõi chúng sinh, bảy trăm hoàng tử biểu thị 
sự tu tập về Thất giác chi, thiếu nữ là viên ngọc 
Ánh sáng, đại diện cho lòng từ bi và, sáu mươi 
phụ nữ trẻ tại buổi tiệc suy ngẫm về sáu cấp độ 
của lòng từ bi kết hợp với sự hiểu biết, trí tuệ. 
Việc nhà vua là Phật Tỳ Lô Giá NÑa (Valrocana) 
tượng trưng cho trí tuệ có được từ các hoạt động 
hàng ngày. Thiện Tài được nữ dạ thần hướng 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 367 


dẫn về pháp môn Xuất Sinh Quảng Đại H 
Quang Minh Giải Thoát (H1“ElX‡{3£BR 
ñgllft†ffl), đắc Viễn Hành Địa (Dùramgamà- 
Bhùmi, šấƒTHU). 

38. Sarvajagadrakshapranidhanavirya- 
prabha (Đại nguyện Tỉnh Tiến Lực cứu hộ 
Nhất Thiết Chúng Sinh, Kff‡Š 7) 
ĐJ#+ 1X). 


Thiện Tài tiếp tục đến tham vấn với Dạ thần 
Đại nguyện Tĩnh Tiến Lực cứu hộ Nhất Thiết 
Chúng Sinh, còn gọi là Nguyện Dũng Quang 
Minh Thủ Hộ Chúng Sinh Dạ Thiên về pháp 
môn Giáo hóa chúng sinh linh sinh thiện căn 
giải thoát Bất Động Địa. Thiện Tài thấy nữ 
thần ở trong đại chúng ngôi trên tòa sư tử Phổ 
Hiện Nhất thiết cung điện ma ni vương tạng, 
đạt đến trạng thái tĩnh lặng mà hiện thân nhật 
nguyệt tinh tú ảnh tượng, tùy nơi tâm chúng 
sanh mà đều được thấy. Thiện Tài ở tại đây mà 
phát khởi mười tâm nơi thiện tri thức, nhân đó 
mà được đồng hạnh với Dạ thần cùng chư Bồ 
Tát. Danh hiệu của Đại Nguyện Tinh Tấn Lực 
Cứu Hộ Nhất Thiết Chúng Sanh có nghĩa là 
“Năng lượng ánh sáng của lời thể bảo vệ tất cả 
chúng sanh” và, nó cho thấy sức mạnh của hạnh 


368 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


nguyện quảng đại trong việc cứu hộ muôn loài, 
hay hiểu một cách đơn giản, sức mạnh lời thể là 
động lực thúc đẩy thực hiện những sứ mệnh cứu 
tế một cách mãnh liệt không ngừng nghỉ. Thiện 
Tài nhìn thấy dạ thần ngôi trên ngai nạm ngọc, 
phản chiếu nơi ở của mọi sinh vật; nó cho thấy 
mục đích cơ bản của hiểu biết trong tri thức 
minh bạch - tuệ giác siêu việt biểu hiện ở mọi 
nơi, mọi lúc như thế nào. Cơ thể của Nữ thần 
bóng tối phản chiếu mặt trời, mặt trăng và các 
vì sao, bà là hiện thân của lòng từ bi cứu độ tất 
cả chúng sinh trên khắp các thế giới dưới dạng 
các thực thể sinh động khác nhau, tùy thuộc vào 
trạng thái tâm trí, căn cơ của mỗi chúng sanh. 
Nó là phần kiến thức, là tuệ giác khi nó xuất 
hiện trong những hoàn cảnh và điều kiện tương 
ứng. Nữ thần bóng tối nói rằng bà đã tùy tâm 
hiện thân giáo hóa chúng sinh theo những cách 
nuôi dưỡng thiện tâm. Tất cả năng lượng của 
đức hạnh phát triển khi cốt lõi của vô ngã được 
thể hiện. Nhiều phép loại suy khác nhau được 
đề xuất ở đây, chẳng hạn như mức độ hiểu biết 
của các bậc giác ngộ giống như mặt trời trong 
dải ngân hà, không có ngày và đêm, không có 
hạnh phúc hay đau khổ. Nữ thần sử dụng chúng 


Chương lII s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 369 


để trả lời câu hỏi rằng bà đã được thúc đẩy để 
theo đuổi sự giác ngộ trong bao lâu, chứng tỏ 
rằng sự giải thoát, giác ngộ không thể tính bằng 
thời gian. Theo nữ thần, một vị Phật thị hiện 
với danh hiệu của nhà vua có tên Thắng Quang. 

Vua chiếu sáng không gian, phá tan mọi u 
tối với tiếng nói của sự thật, đã ngồi ở nơi giác 
ngộ trong một trăm năm trong quá khứ xa xôi. 
Ánh sáng Chiến thắng, vị vua của không gian 
và thời gian này, có một người con trai, thái tử 
Thiện Phục, người sở hữu hai mươi tám trong số 
ba mươi hai tướng của một vị chuyển luân thánh 
vương. VỊ hoàng tử đã sống cuộc đời phạm hạnh 
suốt 500 năm sau khi giải thoát các tù nhân khỏi 
nhà tù. Giống như tiếng vang, Đức Phật biểu thị 
trí tuệ vô lậu. Nhà vua tượng trưng cho trí tuệ, 
hoàng tử tượng trưng cho lòng từ bi thiết thực 
và, nhà tù tượng trưng cho phạm vi hành động 
của lòng nhân từ. Sống cuộc đời thánh thiện 
500 năm, sau đó xả bỏ có nghĩa là sẵn sàng 
phát tâm xả bỏ thân mạng cho mục tiêu cứu độ 
chúng sanh và, buông bỏ huyễn thân sinh diệt 
để thể nhập vào chân thân thực tại. Thái tử chỉ 
sở hữu hai mươi tám đại tướng, bốn trong số đó 
đã bị thiếu kể từ thời kỳ thứ tám. Thiện Tài đã 
được nữ dạ thần hướng dẫn pháp môn Giáo hóa 


370 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Chúng sinh Linh sinh Thiện căn Giải thoát 
(L2: ®?lRf“MM']), đắc Bất Động 
Địa (Acalà-Bhùmi, 4#JJ). 


39. Sutejomandalaratishri (Diệu Đức viên 


Mãn, fã|Bl1ffk). 


Thiện Tài du hành đến vườn Lumbini (Lâm- 
tỳ-m) thánh địa nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
đản sanh để tham vấn nữ Dạ thần Diệu Đức Viên 
Mãn và học về pháp môn Ứ vô lượng kiếp biến 
nhất thiết xứ thị hiện thọ sanh tự tại giải thoát 

(1#tãLJJfl—U]BR7=t SE H7EffMtP"). 

Giai vị của một trí tuệ tốt (Thiện Huệ Địa) 
được đánh dấu bằng sự hoàn hảo của sự hiểu 
biết và trí tuệ siêu việt, cũng như khả năng khéo 
diễn giải các giáo pháp; do đó mang nghĩa là 
Thiện Huệ Địa, một mảnh đất, một tâm địa, 
một giai vị có năng lượng trí tuệ rất tốt. Nữ thần 
mô tả mười tạng thọ sanh của các Bồ Tát và nói 
rằng bà đã được tái sinh tự do trong nhiều kiếp 
vô tận. Bồ Tát thành tựu pháp này tức đồng 
sanh nhà Như Lai, ở trong mỗi niệm được tăng 
trưởng thiện căn cho đến đạt được Nhất thiết 
trí, Phật pháp hiện tiền. Nữ thần nói rằng bà 
sinh tại vườn Lumbini vì bà biết Đức Phật sẽ 
thị hiện ở đó. Hơn nữa, Đức Phật được sinh ra 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 371 


trong mọi khu vườn Lumbimi là không gian của 
tất cả các thế giới trong mười phương vì Như 
Lai không đến và đi, hay dừng lại trong thời 
gian. Thiện Tài đã học được từ nữ dạ thần này 
pháp môn “ vô lượng kiếp biến nhất thiết xứ 
thị hiện thụ sinh tự tại giải thoát” (ï*#t5ï 
#)Jiiũi— ]BR7R#ÄE H #ff£lltƑ', đắc Thiện 
Huệ Địa (Sàdhumatì-Bhùmi, #ŠSã 1h). 

40. Gopà (Cù Ba, ‡Š}# 7). 

Thiện Tài đến thành Kapilavastu (Ca-tỳ-la) 
tham vấn nữ thánh Thích ca Cù- Ba và được 
học về pháp môn Pháp Vân Địa. Pháp Vân Địa, 
một giai vị giống như giai đoạn nguyên sơ vì trí 
tuệ và từ bi hay nói một cách đời thường, kiến 
thức và sự đồng cảm là đồng thời. Tên của Gopa 
có nghĩa là “trông chừng” hay “bảo vệ” và, nó 
tượng trưng cho việc duy trì nền tảng của lòng 
từ bi bao la. Trong tiền kiếp hóa thân quá khứ, 
Gopa là phối ngẫu của Thái Tử Oai Đức Chủ, 
biểu thị niềm vui, lòng tốt và lòng trắc ẩn trong 
sự thật. Bà cũng được cho là phối ngẫu của Thái 
Tử Oai Đức Chủ trong nhiều kiếp trước, đại diện 
cho mối liên kết không thể phá vỡ giữa trí tuệ 
và lòng từ bi. Một vị nữ thần tên là Vô Ưu Đức 
đã xuất hiện trong Tiếng vọng chung của Ánh 


ST) Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


sáng Chân lý, cùng với mười ngàn Chủ cung 
điện thần đều chào đón Thiện Tài. Sau đó cùng 
Thiện Tài đến giảng đường Phổ Hiện Pháp Giới 
Quang Minh tìm Gopa. Thiện Tài nhìn thấy 
Gopa ngôi trên Sư tử bửu liên hoa tòa và được 
bao quanh bởi tám vạn bốn nghìn cung nữ thuộc 
dòng dõi hoàng gia, mỗi người đại điện cho một 
trong tám vạn bốn nghìn căn bệnh. Gopa tự nhận 
mình là vợ của một hoàng tử, một hóa thân trước 
đó của Đức Phật hiện tại; Cô và chồng đến gặp 
Đức Phật vào thời đó để nghe Giáo pháp. Nó đại 
diện cho cuộc hôn nhân không thể tách rời của 
trí tuệ và lòng từ bi vào thời điểm này. Thiện 
Tài đảnh lễ nơi chân của thánh nữ Gopa và hỏi 
làm cách nào mà ở trong sanh tử chẳng bị lỗi 
sanh tử làm ô nhiễm, làm sao để rõ pháp tự tánh 
mà chẳng trụ Nhị thừa... cho đến cách thức tu 
những hạnh lành không thôi nghỉ. Sau đó, Gopa 
đã vì Thiện Tài mà nói mười pháp giúp viên 
mãn hạnh Bồ Tát nhơn đà la võng phổ trí quang 
minh, mười pháp để thừa sự thiện tri thức, cảnh 
giới của Quán sát nhất thiết Bồ Tát tam muội hải 
giải thoát môn. Thiện Tài cũng học từ Cô pháp 
môn Nhất thiết Bồ tát Tam muội hải pháp 
(—9]£lš—IE#XF và đắc Pháp Vân Địa 
(Dharmameghà-Bhùmi, ÿ*ZEHi). 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 373 


Nhờ tham học với những bậc thầy lớn có thể 
làm tăng trưởng trí tuệ do vậy mà hiểu thấu mọi 
suy nghĩ và hành động của tất cả chúng sinh 
đồng thời tương ứng với tất cả tuệ giác siêu việt 
của chư Phật, thành tựu Nhân Đà La Võng Phổ 
Trí. Do quán sát chúng sanh đời trước cho đến 
hiện tại điều này tiêu biểu cho sự tăng trưởng 
từng bước của trí tuệ siêu việt của hàng Thập 
Địa. Sau khi tôn kính tham học với ba mươi 
chín vị Thiện tri thức đã có thể làm tăng trưởng 
trí tuệ nhờ thế mà có những nhận thức sâu sắc 
và chân xác, đặc biệt là hiểu rõ tâm hành của 
tất cả chúng sanh và tương ứng trí tuệ với tất cả 
chư Phật, thành tựu viên mãn Bồ tát hạnh. 

41. Maya (Ma Gia phu nhân, ZRiZ A). 

Thiện Tài đến gặp Ma Gia phu nhân để 
tham vấn, ngay khi khởi lên ý muốn này liền 
chứng Trí quán Phật cảnh giới. Thiện Tài nhìn 
thấy Maya trên hành tinh này và khám phá ra 
quá trình giác ngộ kỳ diệu thông qua việc tạo 
ra trí tuệ dựa trên lòng từ bi. Hoàng hậu Maya 
biểu thị sự hiện diện thường xuyên của lòng từ 
bi sâu sắc và vô lượng trên thế giới. Thiện Tài 
sặp Chủ Thành Thần Bảo Nhãn dạy phải giữ 
gìn tâm thành, chẳng tham các cảnh giới, nhân 


374 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


nơi tịnh tu tâm thành mà có thể tích tập các 
thiện pháp. Thiện Tài cũng gặp Thiện Nhãn La 
Sát Quỷ Vương và được Quỷ vương nói mười 
pháp để được thân cận chư thiện tri thức, mười 
môn tam muội để thường hiện thấy chư thiện 
tri thức cũng như được hướng dẫn đến chỗ tìm 
thiện tri thức. Nhân đó Thiện Tài thấy Hoàng 
hậu Maya ngồi trên tòa Như Ý Bửu Liên Hoa 
trong Phổ Nạp Thập Phương Pháp Giới Tạng 
lâu các. Hoàng hậu Maya trên tòa sen báu đó 
hiện sắc thân siêu tam giới, siêu quá tất cả thế 
gian, hiện vi trần số môn phương tiện để lợi ích 
chúng sanh. Maya phu nhân nói bà đã thành 
tựu Bồ Tát đại nguyện trí huyễn giải thoát môn, 
do đây mà thường làm mẹ của chư Phật, Bồ 
Tát, cho đến tận thế giới hải tất cả Tỳ Lô Giá 
Na Như Lai đều vào thân bà mà thị hiện đản 
sanh thần biến tự tại. Việc bà là mẹ của Đức 
Phật thể hiện lòng từ bi bao la tạo nên sự hiểu 
biết rộng lớn. Maya phu nhân còn nói bụng bà 
có thể dung hội hết thảy chúng hội nhưng thân 
ấy chẳng lớn thêm, cũng chẳng chật hẹp, chư 
Bồ Tát và pháp chúng ở trong đây như tự thấy 
mình ở đạo tràng thanh tịnh nghiêm sức, đây là 
biểu ý thể hiện diệu dụng của lòng từ bi rộng 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 375 


lớn, tạng đại bi vô tận nhiếp hóa chúng sanh và, 
thân - tâm ấy lượng phải đồng như hư không 
mới có thể dung nhiếp hết thảy, cũng là sự biểu 
hiện của sự sự vô ngại pháp giới. Điều này cũng 
có nghĩa là, giống như hư không, làn sóng của 
những hành động tình thương vĩ đại của Đấng 
Toàn Thiện là vô lượng. Thiện Tài đã học được 
pháp môn Đại Nguyện Trí Huyễn Giải Thoát 
(CXRHZt' 4 Jf£IIft['”]) từ Maya phu nhân . 

42. Surendràbhà, (Thiên Chủ Quang, 
.%#Z'). 

Thiện Tài tiếp tục đến cung trời Đao 
Lợi, cõi trời thứ ba mươi ba (S.Trayastrimsa, 
P.Tavatimsa) để tham vấn đồng nữ Thiên Chủ 
Quang còn gọi là Thiên Quang đồng nữ, là con 
gái của? Thiên vương Chánh Niệm. 

Thiện Tài đã bị đồng nữ này thu hút sự chú 
ý hoàn toàn đối với tất cả sự thật thông qua 
sự tỉnh thông về tri thức và lòng trắc ẩn (trí 
tuệ và lòng từ bi). Đồng nữ tuyên bố đã cúng 
dường vô số chư Phật trong nhiều kiếp, chẳng 
la chư Phật Như Lai đẳng chánh giác, ở chỗ 
chư Phật Như Lai mà nghe Bồ Tát vô Ngại 
niệm thanh tịnh trang nghiêm giải thoát môn 
cũng như tin hiểu, thọ trì chưa từng gián đoạn. 


3/6 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Khi đó cô chỉ là một người bình thường, để 
chứng minh rằng con đường giác ngộ tâm linh 
đã được hoàn thành, thì có thể tự tại tùy tâm 
để cứu khổ chúng sinh, không còn xu hướng 
tìm kiếm tự do bên ngoài của ô uế hay trong 
sạch: chỉ cần lái con tàu bản chất của thực tại 
và giương buồm của sự đồng cảm thực sự, với 
tri thức rộng lớn như một con thuyền. Tại đây, 
Thiện Tài đã học được pháp môn Vô Ngại 
niệm thanh tịnh trang nghiêm giải thoát (t 
ST UERrfHtƑ ]). 

43. Vishwamitra (Biến Hữu đồng tử, 3ã 
Äf-£ÑIl). 

Thiện Tài đến thành Kapilavastu (Ca-tỳ-la) 
để tham vấn với đồng tử Biến Hữu. Thiện Tài 
đã học cách làm thế nào để trở thành một vị thầy 
am tường về chân lý phổ quát. Vishwamitra 
không nói øì với Thiện Tài, thay vào đó đề nghị 
Thiện Tài đến tham vấn Shilpabhijna (Thiện 
Tri Chúng Nghệ Học Bồ Tát Tự Trí), thể hiện 
tiêu chuẩn của người hướng dẫn là để lại chỉ 
dẫn cho người kế tiếp và chỉ trả lời các câu hỏi 
liên quan đến những vấn đề chưa giải quyết 
được. Điễu này phản ánh một thực tế là người 
chân chính không bao giờ cô đơn vì họ luôn 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 377 


có bạn bè giúp đỡ trong việc học tập. Thiện 
Tài đã học được pháp môn Thuyết đắc Vô Sở 
Đắc. Đồng tử Biến Hữu không nói gì và yêu 
cầu Thiện Tài đến gặp trực tiếp Đồng tử Thiện 
Chủng Nghệ là bởi vì trên thực tế, đến giai 
đoạn thứ bốn mươi ba thì đã được giải thoát vô 
ngại thanh tịnh trang nghiêm, đạt đến đỉnh cao 
của trí tuệ, tất cả vốn vô sở đắc, không có gì để 
biểu hiện hay hiển thị. Tuệ giác siêu việt xuyên 
thấu pháp giới, tất cả các pháp đều được hoàn 
bị, cho nên tất cả các pháp đều là Phật pháp và, 
thanh tịnh pháp thân được thành tựu. 

44. Shilpabhijna (Thiện Tri Chúng Nghệ, 
TA] A5 Bà J ). 

Thiện Tài đến gặp đồng tử Thiện Tri Chúng 
Nghệ để tham vấn. Đồng tử Thiện Tri Chúng 
Nghệ tuyên bố rằng mình có pháp môn Tứ thập 
nhị tự mẫu và nhập Bốn mươi hai môn Bát Nhã 
ba la mật cũng như vô lượng vô số môn như vậy. 
Đồng tử đi vào nhiều tầng tuệ giác siêu việt bằng 
cách lặp đi lặp lại liên tục bốn mươi hai âm vị 
mẫu tự. Bởi vì những sự kiện này bao gồm tất cả 
các bản văn, nên nhớ một là nhớ tất cả và nhớ 
tất cả là nhớ một — đây là cửa ngõ của trí tuệ. Sở 
hữu cánh cửa giải thoát tri thức của mọi kỹ năng 


378 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


của lòng từ bi viên mãn (JElBllli2ZII-3#4W#Ìr 
FfÙ Ngài đã dạy Thiện Tài bốn mươi hai mẫu 
tự Hoa Nghiêm. thống nhiếp toàn diện từ giai vị 
đầu tiên đến giai vị bốn mươi hai cảnh giới đại 
thiện tri thức không thể nghĩ bàn, vì thế nên đến 
giai vị thứ bốn mươi ba thì không có gì để nói, 
không có gì để biểu thị, vì mỗi mẫu tự đều có 
nhịp điệu, tiết thái, âm lượng, âm vận, âm vị và 
tần suất âm thanh giao hưởng, chuyển vận tổng 
hợp tấu tiết nhịp nhàng, trùng trùng vô tận biến 
khắp pháp giới, siêu việt tất cả các loại âm nhạc 
thế tục và nó cũng bộc lộ một cách toàn diện trí 
tuệ bát nhã mà Thiện Tài đã có duyên lành lãnh 
hội được từ tất cả các bậc Thiện hữu tri thức, 
những vị thầy tốt trong quá khứ. 

Đồng tử cũng nói với Thiện Tài rằng Bồ Tát 
muốn vào đời hành đạo cũng cần phải thông 
tường các thiện xảo của thế gian và xuất thế 
gian, những cách thức, nghề nghiệp nuôi sống 
cũng phải thấu rõ, phải hiểu những văn tự toán 
số, y thuật trị bệnh, khéo quán sát thiên văn, 
địa lý... có như vậy mới có thể tùy nguyện, 
tùy nghi làm lợi ích cũng như nhiếp hóa chúng 
sanh. Tuy nhiên, Bồ Tát ở trong các pháp này 
không hề có mảy may tâm đắm nhiễm, có thể 
phân biệt rành rõ giữa phương tiện và cứu cánh, 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 379 


ở trong đây mà tùy thuận tu hành, trí nhập suốt 
thấu, không ngu tối nghi ngại, không ngoan 
độn, ưu não, trầm một mà hiện chứng tự tại. 
Thiện Tài đã học được pháp môn Thiện tri 
chúng nghệ học Bồ tát tự trí. 

Bản giao hưởng dù đã kết thúc trong không 
khí hoan hỷ ngập tràn, nhưng với Thiện Tài thì 
việc học tập vẫn chưa kết thúc dù đã hiểu biết 
tất cả các nghệ thuật vì ước vọng của Thiện Tài 
là thông suốt toàn bộ các môn kỹ nghệ tinh xảo 
nhất của cả thế lẫn xuất thế gian. 

45. Bhadrottamà (Ưu Bà Di Hiền Thắng, ÊZŸ 
l8 58). 

Thiện Tài đến thành Bà Đát Na nước Ma 
Kiệt Đà gặp Ưu bà di Hiền Thắng, một nữ cư 
sĩ Phật giáo đã hướng dân Thiện Tài về môn 
giải thoát Vô y xứ đạo tràng. Bhadrottama nói 
rằng bà chỉ đạt được pháp môn Vô Y Xứ đạo 
tràng giải thoát (t£ps3817f£IIft[]) và dùng 
để dạy người. Bà cũng thành tựu môn Vô rận 
tam muội. có thể xuất sanh tất cả trí tánh, nhãn 
- nhĩ - tỷ - thiệt - thân - ý vô tận, công đức, trí 
huệ, thần thông cũng vô tận; tự mình khai ngộ 
sau đó trở lại độ nhân, lục căn đều là công đức 
tụ, hoạt dụng tự tại mà chắng CÓ SỞ ÿ. 


380 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Bà khuyên Thiện Tài tiếp tục cuộc hành 
trình cầu đạo của mình, Thiện Tài đã học được 
pháp môn này từ Ưu bà di Hiền Thắng. Ở giai 
đoạn này thân tâm không còn nương vào sự 
sanh diệt, tất cả đều là đạo tràng vô cầu, vì 
thế mà Ưu bà di Hiền Thắng muốn Thiện Tài 
không bám chấp vào tất cả công đức như thế thì 
chánh pháp mới thật sự trường tôn. 

46. Muktasara (Kiên Cố Giải Thoát, Eš|ñ| 
ÑựpHht<Š 5i). 


Thiện Tài đến thành Bharukaccha (Ốc 
Điền) tham vấn trưởng giả Kiên Cố Giải Thoát 
và nhận ra rằng sống trong thế giới không dính 
mắc với những suy nghĩ của chính mình là con 
đường dẫn đến sự giải thoát thuần túy. Thiện 
Tài học được từ trưởng giả một lòng thanh tịnh, 
tinh tấn cầu đạo giải thoát không ngừng nghỉ, 
ở nơi chánh pháp không có giãi đãi, không thôi 
dứt mà cũng chẳng có tâm cấp trước. Đó cũng 
chính là pháp môn Vô Trước niệm thanh tịnh 
trang nghiêm giải thoát (55:ïÄ DI BuffE 
li) mà Thiện Tài được học ở đây. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 381 


47. Suchandra (trưởng giả Diệu Nguyệt, 12 
HE'!'. 


Thiện Tài đến tham vấn Cư sĩ Suchandra 
trong cùng một thành phố. Thiện Tài khám phá 
ra rằng sự giác ngộ tri kiến thanh tịnh giải thoát 
không gì khác hơn đó là sử dụng ánh sáng của 
trí tuệ và tình thương bao la để giải trừ những 
mê lầm của chúng sinh. Thiện Tài đã học được 
học pháp môn Tịnh Trí quang minh từ vị trưởng 
giả này. Trong nhà của trưởng giả Diệu Nguyệt 
thường có ánh sáng chói loà chiếu thấu không 
trung, tượng trưng cho Trí tuệ siêu xuất, biểu 
hiện cho Đại viên Cảnh trí (BI?) và Vô 
Cấu thức (J8), một tấm gương trí tuệ trong 
suốt rực sáng trọn vẹn, một tâm thức thanh tịnh 
tuyệt đối, không có bất cứ gì không trong sạch, 
không có bất cứ gì không rõ ràng, thật vi diệu 
nhiệm mầu chẳng còn gì để biểu đạt và, đây 
chính là đã là thành tựu viên mãn báo thân. 

48. Ajitasena (Vô Thắng Quân, ft? 
7). 

Thiện Tài tiếp tục du hành đến thành Roruka 
(Xuất Sinh) để tham vấn Trưởng giả Vô Thắng 
Quân. Thiện Tài đã quan sát Ajitasena và nắm 
bắt được cách khám phá những hình thức vô 


382 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tận trong vô biên. Thành Roruka tượng trưng 
cho những cam kết chính đưa dẫn đến các hoạt 
động tâm linh. Trưởng giả Ajitasena, tượng 
trưng cho sự chiến thắng những điều xấu xa, 
khổ đau của sinh tử. Các hiện thân vô tận của 
Phật là tổng thể của tất cả tam thân. Trong vô 
tướng, chúng là những pháp thân vô tận. Thiện 
Tài đã học được pháp môn Vô fận tướng giải 
thoát (È55†Hf£ltF]). Sau khi thành tựu pháp 
môn này, trong một điểm sáng nhỏ có thể nhìn 
thấy cả cõi bảo vương, trong một giọt nước có 
thể nhìn thấy cả biển chư Phật ảnh hiện trùng 
điệp, trong ánh sáng hóa hiện vô tận hóa thân. 
Trưởng giả Vô Thắng Quân giới thiệu Thiện 
Tài đến tham vấn Bà la môn Tối tịch Tịnh nhằm 
nêu bậc ý nghĩa từ giải thoát Vô tận tướng, xuất 
sanh Tối tịch tịch, đưa Thiện Tài trở về với sự 
tịch tịch tối thắng. 

49. Shivaragra (Tối Tịch Tĩnh, š#⁄##š#Ê 
F3). 

Thiện Tài đến Tụ Lạc Chi Vi Pháp phía 
nam thành để tham vấn Bà la môn Tối Tịch 
Tĩnh. Thiện Tài nhận thức rõ tầm quan trọng 
của ý nguyện nói theo cách của những thứ ngôn 
ngữ thành thật. Theo nghĩa thông thường hơn là 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 383 


tầm thường, trong những tiếng ồn ào náo động 
mà không kích động, Brahmin ShIvaragra có 
nghĩa là sức mạnh tịch lặng siêu phầm. Ý tưởng 
rằng bản chất của mọi ngôn từ là chân thật và 
đều có thể dẫn đến việc đưa ra một tuyên bố 
phơi bày chân lý, nhân nơi chân thành ngữ mà 
được không thoái chuyển nơi đạo Vô thượng bồ 
đề, ở nơi thành nguyện mà được mọi điều như 
ý, được xuất sanh vô lượng công đức. Thiện 
Tài đã học được pháp môn Thành nguyện ngữ 
giải thoát (B5 ff£Mt["]) này chỗ Bà la môn 
Tối Tịch Tĩnh. Thành nguyện ngữ với ý nghĩa 
căn bản là trước phải thanh tịnh hóa bản thân, 
ba nghiệp thân, ngữ, ý hoàn toàn thanh tịnh, thì 
mới có thể thành tựu tam thân: Pháp thân, báo 
thân và hóa thân, sau đó mới có đủ đức hạnh để 
tịnh hóa chúng sanh, tịnh Phật quốc độ vì thế 
ông giới thiệu Thiện Tài đến đồng tử Đức Sinh 
và Đức Hữu. 
50. Shrisambhava và Shrimati (đồng tử 
Đức Sinh và đồng nữ Hữu Đức, f3“ #ƒ J¿. 
HH 24). 

Thiện Tài đến thành Sumanamukha (Diệu Ý 
Hoa Môn) tham vấn đồng tử Đức Sinh và đồng 
nữ Hữu Đức. Thiện Tài nhìn thấy Shrisambhava 


384 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


và Shrimati và khám phá ra mọi hiện tượng trên 
thế gian đều hư ảo; an trú trong trí tuệ và từ 
bi hoàn hảo, thành tựu viên mãn quả vị Đắng 
giác. Cả hai đồng tử và đồng nữ đều tuyên bố 
là đã đạt được sự giải thoát vô minh, có nghĩa 
là họ nhận ra rằng cõi của chư Phật và chúng 
sinh là kết quả hư ảo của tri thức. Không có gì 
là thật hay giả trong trạng thái ảo tưởng; Tưởng 
và vật, chất và hình không đối lập nhau; cơ thể 
và môi trường là hợp nhất, độ sáng và phản xạ 
của chúng nhân lên vô tận. Theo đó, họ khẳng 
định rằng bản chất của các trạng thái ảo tưởng 
là không thể nghĩ bàn. Sau đó, họ bảo Thiện 
Tài đến thỉnh vấn Bồ tát Di Lặc, một vị Phật 
sẽ thị hiện trong tương lai. Một đời sống này 
là một đời sống vô sanh, không phải là một đời 
sống theo trình tự thời gian. Thiện Tài đã học 
được pháp môn Huyễn trụ giải thoát. Trong 
bốn mươi chín pháp đầu, một số thuộc về trí 
tuệ và một số thuộc về từ bi, trong giai đoạn 
thứ năm mươi có đồng nam và đồng nữ đồng 
lúc xuất hiện, tượng trưng cho sự thành tựu viên 
mãn của cả trí tuệ lẫn từ bi và, đồng nam và 
đồng này đã nói với Thiện Tài rằng những gì họ 
đạt được là Cánh Cửa Giải Thoát như huyễn, về 
các pháp thế gian đều huyễn hóa, với mục đích 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 385 


biết huyễn để lìa huyễn. Thoát khỏi ảo tưởng ở 
đây ám chỉ việc sống trong ảo tưởng để chuyển 
hóa ảo tưởng, tức chuyển thức thành trí thì mới 
có thể quan sát tất cả chúng sinh và liễu triệt tất 
cả oai lực thần biển của vô lượng chư Phật v.v... 
đều là hư ảo. Huyễn trụ hàm ý trụ mà vô trụ, 
vô trụ mà trụ, tuy có việc phải làm để phụng sự 
muôn loài, nhưng trong các pháp không có việc 
gì phải làm (vô sở hành). Qua đó Thiện Tài có 
thể thăng tiến trong lưới ảo tưởng nhưng không 
bị ngăn trở . Đồng nam và đồng nữ đã khuyến 
thỉnh Thiện Tài đến gặp Bồ tát Di Lặc. Sau khi 
chia tay, Thiện Tài sám hối những ác nghiệp ác 
trong quá khứ và lên đường. Sám hối là tịnh hóa 
tầng vô minh căn bản cuối cùng, nghĩa là với 
Định lực, Thiện Tài đã nhận ra tầng vô minh 
căn bản cuối cùng và thoát ra khỏi nó. Sau đó 
phát nguyện phụng sự tất cả thiện hữu tri thức 
và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, rồi nhập 
vào cảnh giới của Bồ tát Di Lặc. 
51. Maitreya (Bồ tát Di Lặc, 7#) #£E). 
Thiện Tài cảm thấy thoải mái và rạng rỡ 
hơn khi bước vào lâu đài Tỳ Lô Giá Na Trang 
Nghiêm Tạng ở Samudrakaccha (nước Hải 
Tạng) tại vườn Đại Trang Nghiêm và Thiện 


386 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Tài nhìn thấy Bồ tát Di Lặc và nhận ra con 
đường đến Phật quả chỉ trong một đời. Vườn 
Đại Trang Nghiêm tượng trưng cho sự trang 
nghiêm của chư Phật với trí tuệ và lòng từ bị 
đi vào biển sinh tử. Các phương pháp giác ngộ 
tất cả chúng sinh khác nhau nhưng chỉ với cùng 
một mục đích duy nhất đó là chuyển hóa biển 
khổ đau đầy ba đào phiền não thành biển cả 
thanh tịnh giải thoát, an lạc. Cánh cửa đóng lại 
khi Thiện Tài bước vào lâu đài. Thiện Tài nói 
rằng bên trong lâu đài là không gian vô tận, 
rộng lớn vô lượng tựa như hư không. Thiện Tài 
đã quan sát những khung cảnh trang nghiêm 
màu nghiệm trong lâu đài, bao gồm các hoạt 
động trong quá khứ, hiện tại và tương lai của 
Bồ tát Di Lặc, cũng như các vị Phật mà Thiện 
Tài phụng sự. Tất cả đều truyền tải những sự 
thật một cách kỳ diệu đến Thiện Tài và Thiện 
Tài được nghe pháp âm sâu xa vi diệu, được vô 
lượng các môn tổng trì, an trụ trong cảnh giới tự 
tại giải thoát bất khả tư nghị của Bồ tát. Thiện 
Tài học được pháp môn Nhập Tam Thế Nhất 
Thiết Cảnh Giới Bất Vọng Niệm Trí Trang 
Nghiêm Giải Thoát Môn (ÀÄ —=†#—-Ö]JEã 5#? 
TY Ê1 H-ỂUBUEE HUẾT 1). 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 387 


Kinh Hoa Nghiêm đã vận dụng rất hoàn 
hảo giáo lý về môi trường, qua đó mỗi một 
bông hoa là mỗi một thế giới, đầy sinh động và 
linh hoạt, mỗi một chiếc lá, mỗi một tia nắng là 
mỗi một đức Như Lai, thân Phật xuất hiện khắp 
mười thế giới, không có bất cứ nơi nào mà Tam 
thân của Đức Phật không có mặt và, bằng vào 
tịnh hạnh, Thiện Tài đã có khả năng quán sát 
mọi chúng sinh và tất cả mọi hiện hữu. Trải qua 
quá trình Thập trụ, Thập hạnh, Thập hồi hướng 
và Thập địa, một cách liên li Thiện Tài đã thâm 
nhập và phát huy đúng mức Bồ đề tâm, đạt đến 
cứu cánh tối hậu đó là giác ngộ hoàn hảo - đỉnh 
cao của Bồ tát hạnh, được Bồ tát Di Lặc, vị 
Phật kế tiếp làm biểu tượng. Bồ tát Di Lặc là 
sự thể hiện cụ thể của sự kết tập viên mãn tâm 
bổ đề. Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt nhấn mạnh: 
“Vong thất Bồ đề tâm, tu chư thiện pháp, thị 
danh ma nghiệp” (S2 1È › lÉãlS‡*, 
2£ 1Ì” 3) có nghĩa là quên mất tâm Bồ để mà 
tu tập các điều thiện đó đều gọi là ma nghiệp. 

Khi Thiện Tài đến thỉnh vấn Bồ tát Di Lặc, 
bằng vào lòng từ bi vô lượng và với phương 
tiện thiện xảo, Ngài đã sử dụng hai trắm hai 
mươi hai câu ẩn dụ để diễn đạt nội dung của bồ 


388 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đề tâm. Hai trăm hai mươi hai câu ngụ ngôn nội 
hàm nhiều ý nghĩa và giá trị nhưng có thể được 
chia thành hai phần căn bản : 118 câu đầu tiên 
giải thích về Bồ để tâm thuộc về sự tin, hiểu và 
thực hành; 103 câu cuối cùng là Bồ đề tâm của 
sự chứng ngộ đột phá. Bồ đề tâm có khả năng 
dung chứa tất cả Phật pháp. Bồ để tâm có đủ 
tất cả công đức, do vậy nếu ai có thể sử dụng 
viên mãn tất cả những phẩm chất tốt đẹp nhất 
tâm thức của mình, thì có thể đạt được vô lượng 
công đức thù thắng. Bồ đề tâm vừa là năng lực 
vừa là động lực nhưng cũng vừa là mục tiêu 
thúc đẩy Thiện Tài quyết tâm lên đường để dấn 
thân cho lý tưởng cao đẹp của Bồ tát đạo. Bồ 
tát Di Lặc đã dạy Thiện Tài hãy đến thỉnh giáo 
Bố tát Văn Thù Sư Lợi. 

52. Manjushri (Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, % 
ĐT). 

Thiện Tài tiếp tục cuộc hành trình cầu đạo 
của mình, đi qua 110 mười thành phố mới đến 
được thành Tô Ma Na ở nước Phổ Môn. Tuy 
nhiên, lúc nào Thiện Tài cũng nghĩ nhớ đến ân 
đức giáo dưỡng tác thành của Bồ tát Văn Thù 
Sư Lợi. 


Chương lII s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 389 


Lúc bấy giờ, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi từ xa 
đưa cánh tay phải, trải qua một trăm mười do 
tuần để xoa lên đỉnh đầu của Thiện Tài để gia 
trì đồng thời nhắc nhở rằng: “Nếu thối thất 
tín tâm, sẽ sanh ra mệt mỏi, được chút ít mà 
cho là đủ, thì không thể phát khởi tất cả hạnh 
nguyện”. Bằng trí tuệ phương tiện, Bồ-tát Văn 
Thù Sư Lợi đã khiến cho Thiện Tài được vô 
lượng dũng lực và trí tuệ để thâm nhập vào các 
hạnh nguyện lớn của Bồ Tát Phổ Hiền. 

Trải qua qua một trăm mười thị trấn, tượng 
trưng cho sự bảo đảm đồng bộ, nhất quán 
trong những lý tưởng mà Thiện Tài đã theo 
đuổi. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi xuất hiện trong 
sự đồng nhất với tất cả chư Phật và vô lượng 
chúng sinh tất cả đều có cùng Phật tánh thanh 
tịnh bình đẳng. Bồ tát Văn Thù Sư Lợi đã 
hướng dẫn Thiện Tài thành tựu những gì cần 
thành tựu, thực tế đó cho thấy rằng sau khi đạt 
được đại giác ngộ thì bậc đại giác ngộ không 
khác gì với bất cứ một người bình thường nào 
chỉ khác chăng đó là có đủ từ bi và trí tuệ để 
tùy theo mọi căn cơ mà ứng dụng mọi phương 
tiện thiện xảo nhằm giúp mọi chúng sanh giải 
thoát mọi khổ đau. Thiện Tài coi tất cả những 
người giáo hóa mình nhiều như những nguyên 


390 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


tử trong những dãi ngân hà của nhiều tỷ thế 
giới, theo nghĩa cụ thể thì đó là sự hiểu biết về 
cơ thể thực cũng tràn ngập trong vũ trụ thực 
và do đó Thiện Tài xem mọi thứ không phải 
là duy nhất mà chính hiện thân trí tuệ của Bồ 
tát Văn Thù Sư Lợi. Thiện Tài đã học được ở 
Ngài Vô Biên Tế Đà La Ni pháp Môn. 

Một khi có trí tuệ hoàn hảo thì không còn 
bị ngăn ngại, chẳng những thế mà còn có thể 
đạt được vô lượng thành tựu thiện xảo của tất 
cả các vị Bồ Tát như Bồ tát Văn Thù. Trong 
cuộc gặp lại Thiện Tài ở lần thứ hai, Bồ Văn 
Thù Sư Lợi một lần nữa nhấn mạnh sự cần 
thiết của việc cúng dường Phật pháp một cách 
không mệt mỏi và không bao giờ buông bỏ Bồ 
đề tâm. Thiện Tài rất mong được gặp Bồ-tát 
Phổ Hiển nên phát tâm nguyện rộng lớn như 
hư không giới. 

53. Samantabhadra (Bồ tát Phổ Hiền, *?Ê 


Ti MP), 


xi 


Ñ 


lI 


1 


Cuối cùng với các môn Tổng Trì đã chứng 
đắc từ Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, Thiện Tài nhìn 
thấy Bồ tát Phổ Hiển ngôi trên tòa sư tử Bửu 
Liên Hoa trong hội chúng ở trước mặt Đức 
Phật. Thiện Tài nhập vào tất cả cõi Phật và đại 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 391 


tam muội nhiều như hạt bụi. Điễu này minh 
họa Phật tính vĩnh cửu và sự thực hành của 
nó vì lợi ích lâu dài chung. Bấy giờ, thiện ngộ 
được biển đại hạnh nguyện thực dụng của Bồ 
tát Phổ Hiền, đồng nhất với Phổ Hiển và chư 
Phật, tràn ngập khắp vô số cõi trong một thân, 
bình đẳng về mọi phương diện và tự do giải 
thoát vô lượng vô biên không thể nghĩ lường. 

Thiện Tài cẩn thận quan sát toàn thân oai 
đức viên mãn, rộng lớn của Bồ tát Phổ Hiền 
và thấy rằng xuyên qua lỗ chân lông của Bồ 
tát Phổ Hiền, mà bước vào tất cả các cõi Phật 
trong mười phương. Trong lỗ chân lông của 
Phổ Hiển, đi một ngày, hoặc một năm, hoặc dù 
là số lượng nhiều như hạt bụi không thể nghĩ 
bàn trong vô lượng kiếp cõi Phật, nhưng vẫn 
không thể ra khỏi một lỗ chân lông của Phổ 
Hiển; mỗi một niệm biến khắp vô biên các cõi 
để điễu phục, giáo hóa tất cả chúng sanh khiến 
thành Vô Thượng Chánh Đắng Chánh Giác. 
Thiện Tài nhận ra rằng tất cả những thiện căn 
đều do gần gũi và phụng sự các bậc thiện tri 
thức nhiều như vô số hạt bụi. Lúc đó Thiện Tài 
thể nhập vào biển hạnh nguyện của Bồ tát Phổ 
Hiền. Bồ-tát Phổ Hiển sau đó nói với Thiện Tài 
về mười lời nguyện lớn: 


392 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


. Đảnh lễ tôn kính chư Phật, 
. xưng tán đức Như Lai, 

. Cúng dường rộng khắp, 

. Sám hối nghiệp chướng, 

. Tùy hỷ công đức, 

. Thỉnh chuyển pháp luân, 

. Thỉnh Phật trụ thế, 

. Luôn theo học Phật, 

. Hằng thuận chúng sinh, 

10. Thảy đều hồi hướng. 

Mười nguyện lớn, mỗi nguyện đều dung 
nhiếp chín hạnh nguyện khác, tương tức tương 
nhập, tương duyên tương sinh, trong nhân có 
quả, trong quả có nhân, trùng trùng vô tận và sự 
sự vô ngại đạt đến ba thân viên mãn tối thượng: 
Pháp thân, Báo thân và Hóa thân. Cũng với 
nguyện lớn thứ mười này, Pháp môn niệm Phật, 
một pháp môn hiện đang phổ cập rộng rải mọi 
nơi đã được đặc biệt nhấn mạnh. 

Từ lúc gặp Bồ tát Văn Thù Sư Lợi cho đến 
khi gặp Bồ tát Phổ Hiền, cứ mỗi lần Thiện Tài 
giả biệt vị ân sư của mình để lên đường, Thiện 
Tài đều xúc động đến rơi lệ hoặc biểu tỏ lòng 
tri ân vô hạn qua sự thành tâm đảnh lễ, chiêm 
ngưỡng v.v... nhất là trên đường đi tìm vị ân 


\© œ ¬lì Œ CC: Ð> C) t 


Chương lII s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 393 


sư kế tiếp, không lúc nào Thiện Tào không nhớ 
nghĩ và nỗ lực hành trì những bài học lớn mà 
Thiện Tài đã học được. Lòng tri ân và báo ân 
vô cùng lớn lao của Thiện Tài đối với những 
bậc thiện hữu tri thức, người đã hướng dẫn cho 
mình những pháp môn thù thắng là một bài học 
lớn vượt thời gian và không gian. 

Nói tóm lại, Năm mươi ba nơi mà Đồng tử 
Thiện Tài đã lặn lội đến tham học là một tấm 
sương sáng của một đức tin kiên cố, là một bài 
học vô giá của sự tinh cần, là khuôn thước mẫu 
mực của lòng kiên nhẫn, là nền tảng tổng thể 
và vô cùng quan yếu của hạnh nguyện Bồ tát, 
khởi đầu từ việc phát nguyện và kết thúc bằng 
hạnh nguyện lớn của Bồ tát Phổ Hiền. Đồng tử 
Thiện Tài thác tín cuộc đời của mình nơi Bồ 
đề tâm mà Thiện Tài đã hưng phát, trân trọng 
chấp nhận và nỗ lực hành trì, vì thế cuộc hành 
trình cầu đạo dù có gian nan nhưng không nhụt 
chí, dù có thử thách nhưng chính đó là những 
cơ hội, biến gian lao nghịch cảnh thành thuận 
duyên, chuyển hóa những chướng duyên thành 
động lực và biến thành năng lực để thành tựu 
nguyện lực, thành tựu viên mãn Bồ đề tâm và 
thực hành rốt ráo Bồ tát hạnh để cuối cùng đạt 
được cứu cánh tối thượng. Từ đó bài học lớn vô 


394 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


giá mà chúng ta có thể ứng dụng vào cuộc đời 
của chính mình đó là hãy vững tin vào chánh 
pháp, hãy hưng phát Bồ đề tâm và hãy tinh 
cần thực hành lý tưởng Bồ tát đạo nhằm biến 
những khó khăn, thách đố thành niềm an lạc, 
giải thoát vô biên vì khi đã phát Bồ đề tâm, đã 
hành Bồ tát đạo thì dẫu cho đối diện với bất cứ 
tình huống nào, chúng ta cũng có đủ nội lực 
để vượt qua lý do là vì lòng từ bi bao la và tuệ 
giác siêu việt chính là nguồn sống và sức sống, 
một sức sống mà ở đó sự khổ đau của tha nhân 
chính là niềm đau khổ của riêng mình vì thế mà 
không ngừng dấn thân để cứu khổ độ sanh với 
tâm thức hoàn toàn bình đắng vô ngã. 

Thật ra trong cuộc sống, sức khỏe và bệnh 
tật, sự sống và cái chết, niềm vui và nỗi buồn, 
thành công và thất bại, hạnh phúc và khổ đau 
... những vấn để mà ta gặp phải đều tương tựa 
lẫn nhau và có mặt trong nhau. Nếu chúng ta 
có thể thăng hoa và an trú trong từ bi, lợi và vô 
ngã, nhận ra được tính duyên khởi của muôn 
hữu vũ trụ, đối với tất cả các pháp đều bình 
đẳng thì khi đối diện với khó khăn, nghịch 
cảnh, đó chính là những cơ hội để chúng ta ứng 
dụng bài học nhẫn nhục vô sanh, là cơ hội để 
thực hành hạnh Bồ tát vô tận, lòng biết ơn và 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 395 


sự hiểu biết vô biên, từ đó mà vào nhà Pháp 
Vương, thể nhập Pháp thân Như Lai không đi 
cũng không đến. 

Các bài học trong giai đoạn cuối cùng gồm 
mười ba trú xứ và mười ba nhân vật hết sức tiêu 
biểu. Những bài học nổi bật đó là lòng từ bi và trí 
tuệ lúc nào cũng đồng hành, sẵn sàng dấn thân 
vào biển sanh tử để cứu độ chúng sanh, chính 
trong biển sanh tử mà giải thoát mọi phiền não 
khổ đau, tuy nhiên, khi đi vào trần thế thì phải 
có đủ kiến thức về mọi ngành nghề từ công 
nghệ kiến trúc, khoa học kỹ thuật số cho đến 
toán học, sử học, ngữ ngôn học, âm nhạc học, y 
học..., tất cả mọi thứ đều am tường để tùy theo 
căn cơ mà phương tiện thiện xảo giáo hóa; đặc 
biệt là phải vượt lên chính mình, đập tan bản 
ngã thấp hèn, không thủ chấp những công đức 
do mình tích lũy, học xả bỏ và biến những nhiệt 
não thành tịch lặng an nhiên, luôn nuôi dưỡng, 
tăng trưởng Bồ để tâm, vun bồi lòng biết ơn và 
báo ân và cuối cùng là nhập vào hạnh nguyện 
lớn của Bồ tát Phổ Hiển tiêu biểu là mười đại 
nguyện. VỊ thầy thứ năm mươi mốt của Thiện 
Tài là Bồ tát Di Lặc, một vị Phật tương lai đã 
cho thấy cảnh giới của một viễn ảnh tươi sáng 


396 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


an lạc không ở tương lai xa xôi mà chính là 
ngay bây giờ và ở đây, nơi nhân cách siêu việt 
của Bồ tát Di Lặc đang chờ ngày thị hiện nơi 
cõi ta bà để mở ra Long Hoa tam hội. Trong lâu 
đài nguy nga tráng lệ với những cấu trúc vô tận 
dung chứa vô số tòa nhà có kích thước tương 
đương. Thiện Tài nhìn thấy bức tranh toàn cảnh 
về hạnh nguyện của Bồ tát Di Lặc đồng lúc 
cảm nhận được cuộc sống trôi qua trong một 
thời gian ngắn và học được con đường dẫn đến 
giác ngộ chỉ trong một đời. Kế đó Thiện Tài 
đã gặp lại Bồ tát Văn Thù Sư Lợi, vị thầy đầu 
tiên đã hướng dẫn Thiện Tài lên đường học hỏi 
Bồ tát hạnh và Bồ tát đạo và, Bồ tát Văn Thù 
đã vượt thời gian và không gian đến với Thiện 
Tài và soi sáng Thiện Tài bằng ánh sáng của trí 
tuệ vô hạn, hướng dẫn Thiện Tài đạt đến khả 
năng kiểm soát vô tận đối với nhận thức, củng 
cố sức mạnh của đức tin và sự tập trung vào 
hiểu biết cao hơn, đưa Thiện Tài vào biển Bồ 
tát hạnh. VỊ thầy lớn thứ năm mươi ba và cũng 
là vị thầy cuối cùng là Bồ tát Phổ Hiền, người 
tượng trưng cho sự biểu hiện tích cực và cao độ 
của Bồ tát hạnh đã hướng dẫn Thiện Tài thành 
tựu viên mãn những gì cần thành tựu. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 397 


1. Những Bài Học Về Thập Trụ 


Năm mươi ba nơi tham học của Thiện 
Tài Đồng tử nhằm biểu đạt cho việc tu hành 
cũng cần phải nương vào phần vị. Trong đó, 
pháp Thập tín nương vào Bồ Tát Văn Thù 
(vì Tín chưa có phần vị nên ở đây chỉ có một 
người). Mười thiện tri thức đầu tiên từ Tỳ kheo 
Meghashri (Đức Vân) đến Đông nữ Maitrayani 
(Từ Hạnh) là những người mà Thiện Tài Đồng 
tử nương vào để học pháp Thập trự”. 

Giai đoạn đầu tiên, được gọi là nơi trú ngụ 
của nguôn cảm hứng, là khi người tầm đạo tập 
trung suy nghĩ của mình vào trí tuệ phổ quát, 
tối thượng của chư Phật thì phát khởi Thập Tín 
Tâm, không khởi tà kiến, đa văn, không phạm 
các trọng tội, tin sâu Tam bảo, thọ trì các hạnh 
của Bồ tát, an trụ trong tính không, hành trì 
giáo pháp của cổ Phật. Các Hành giả ở giai vị 
này tham gia vào trí tuệ giác ngộ, phụng sự chư 
Phật, hướng dẫn chúng sanh từ bỏ điều ác, học 
hỏi đức tính từ bi, hạnh nguyện lớn của Bồ tát, 
phát nguyện ở lại thế gian, với tâm an nhiên tự 
tại, tu học các pháp môn, có nhiều công đức, sử 


72_ Sa môn Trừng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh Sớ, Sảd., quyên 55, tr. [392 


398 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


dụng những phương tiện thiện xảo để cứu độ 
chúng sanh giải thoát mọi vô minh phiền não. 
Đây là giai vị Sơ Phát Tâm Trụ. 

Thứ hai là Trì Địa Trụ. Tâm ý thanh tịnh và 
đồng cảm, mong muốn mang lại an lạc, hạnh 
phúc đích thật cho tha nhân; thuận theo tính 
không, tu tập vô số pháp môn với hạnh nguyện 
hành động theo lời Phật dạy, lời nói ôn hòa, 
phù hợp, hiểu biết, xa lìa sĩ mê. 

Thứ ba là Tu Hành Trụ còn gọi là Ứng 
Hành Trụ. Khi dạo khắp mười phương, với trí 
tuệ vốn có, Bồ tát quán sát mọi hiện tượng và 
hiểu rõ chỉ là giả tạm, là không tính, là vô ngã, 
là giả danh. 

Thứ tư Sinh Quí Trụ. Nhờ diệu hạnh ở trước 
thầm hợp với diệu lí, đã sinh vào nhà Phật làm 
con bậc Pháp vương: tức hạnh đông với Phật, 
chịu ảnh hưởng khí phần của Phật, như thân 
trung ấm tự tìm cha mẹ, cả hai thầm hợp, nhập 
vào chủng tính Như lai., được phân biệt bằng 
cách Diệu hạnh thường xuyên khế hợp với diệu 
lý đức tin sâu sắc và trong sáng; Các hành giả ở 
cõi này cố gắng học hỏi, thực hành, tăng trưởng 
và thành tựu trí tuệ của tất cả chư Phật trong ba 
đời và nhập vào chủng tính Như lai, bình đẳng 
với tất cả chư Phật. 


Chương lII s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 399 


Thứ năm là Phương Tiện Cụ Túc Trụ. Có 
đầy đủ phương tiện thiện xảo do thực hành vô 
số căn lành, bồi dưỡng những phẩm chất tốt 
đẹp với mục tiêu giải thoát chúng sanh ra khỏi 
đau khổ, thúc đẩy niềm tin chân chính, hiểu rõ 
các thực thể là vô hạn, các pháp hữu vi là vô 
ngã, không thể sở hữu gì cả. 

Thứ sáu là Chính Tâm Trụ. Không bị tác 
hưởng bởi sự hiểu biết về lẽ sinh diệt bất tận 
của muôn hữu vũ trụ, vì liễu triệt lý vô thường, 
giả hữu, luôn an trụ vững nơi chánh pháp, chân 
lý. Thân tâm giống Phật. 

Thứ bảy là Bất Thoái Trụ. An trụ trong tính 
không, tinh tấn hành trì Tam giải thoát môn: 
Không, vô tướng và vô nguyện; thấu triệt lý 
tương tức, tương nhập một là nhiều và nhiều là 
một, biểu hiện tương ứng với ý nghĩa và ý nghĩa 
tương ứng với biểu hiện v.v... 

Thứ tám là Đồng Chân Trụ. Sự an nhiên, 
trong sạch, không tì vết từ ý nghĩ, lời nói và 
hành động. Biết rõ tham dục của vô số chúng 
sanh trong nhiều cảnh giới; sự hình thành và kết 
thúc của các cõi nhưng tâm không bị não loạn; 

Thứ chín là Pháp Vương Tử Trụ còn gọi 
Liễu Sinh Trụ. Được sanh ra từ giáo pháp của 


400 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


chư Phật tiếp nối Phật quả; hiểu được sự có 
mặt, nguồn gốc của bệnh tật, tập quán nghiệp 
tồn tại như thế nào và bằng vào phương tiện gì 
để giải thoát mọi trói buộc, hiểu rõ những diễn 
biến khác biệt của vũ trụ, trong quá khứ, hiện 
tại và tương laI. 

Thứ mười là Quán Đảnh Trụ. Đã là con 
của Phật nên có sứ mệnh đảm trách các Phật 
sự vì thế Phật dùng nước trí tuệ rưới trên đỉnh 
đầu. Bồ tát ở giai vị này có đủ ba biệt tướng: 
Độ chúng sinh tức thành tựu mười chủng trí để 
hóa độ chúng sinh; Thể nhập cảnh giới sâu xa 
mầu nhiệm; Học rộng mười chủng trí, liễu tri 
tất cả pháp. 

2. Các Bài Học Về Thập Hạnh 

Sudhana (Thiện Tài) đã học được pháp 
Thập hạnh với 10 bậc thầy gồm có: Sudarshana, 
Indriyeshvara, Prabhuta, Vidvan, Ramachuda, 
Samantanetra, Anala, Mahaprabha, Achala, và 
Sarvagamin”. 

Thứ nhất: Hoan Hỷ Hạnh. Bồ tát thực hạnh 
Bố thí ba la mật (Dana-paramita) để triệt tiêu 


73. Sa môn Trừng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh Sở, Sảd. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 401 


tham lam, ích kỷ và mang lại niềm hoan hỷ cho 
tha nhân. Bố thí trên căn bản vô phân biệt, cả 
người cho, người nhận và vật bố thí đều bình 
đẳng, tịch lặng. Đặc biệt là thực hành hạnh Pháp 
thí. Thực hành bố thí như thế hành giả chỉ cảm 
nhận cái vô tận của chân lý và thế giới hiện hữu 
là vô thường mong manh, giả tạm. Hành giả 
phát triển lòng từ chân chính theo cách này mà 
không chấp thủ. Hành giả nương theo diệu đức 
không thể nghĩ bàn của chư Phật để tùy thuận 
chúng sanh trong khắp mười phương với tất cả 
tâm hoan hỷ. 

Thứ hai: Nhiêu ích hạnh. Trên nền tảng 
của Giới ba la mật (Sila), một nếp sống đạo 
đức siêu việt, thì dù đóng bất cứ vai trò nào, 
thi thiết bất kỳ công việc gì hành giả vẫn giữ 
được những nguyên tắc, kỷ luật và sự tự chủ 
nguyên sơ; các giác quan dù tiếp xúc nhưng 
không bị những đối tượng vật chất chi phối và, 
cũng không thèm khát quyền lực, địa vị, của 
cải hay sự thống trị. Nhờ hiểu rằng vạn vật là 
hư ảo, hành giả có thể chiến thắng sinh tử và 
niết bàn; giải thoát bản thân và tha nhân; đạt 
được sự tĩnh lặng, toàn vẹn, sáng suốt và an 
lạc, đồng thời giáo hóa giúp mọi người thấm 
nhuần những phẩm chất đạo đức cao quý, tuyệt 


402 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đối bình đẳng không thiên vị, thấu rõ thực tại 
Không tính, cắt đứt gốc rễ mọi tham ái, mọi 
khái niệm, đoạn trừ mọi chấp thủ, để đạt được 
tự do và, đứng vững một cách hợp lý trong lý 
tưởng, hạnh nguyện, tinh cần tu tập, thoát ly 
phiền não và vận dụng mọi phương tiện để 
mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh.. 

Thứ ba: Vô Sân Hận Hạnh. Bồ tát thực 
hành hạnh nhẫn nhục ba la mật (Ksanti) do có 
được nhận thức như thật về muôn hữu vũ trụ. 
Trau đồi tâm nhu hòa, khoan dung, rộng lượng, 
tránh làm tổn thương bất cứ ai và bất kỳ sự sống 
nào. Hành giả nỗ lực hiển dương Phật pháp 
giúp mọi chúng sanh giải thoát tất cả điều ác, 
đoạn trừ lòng sân hận... Vượt qua nỗi khổ niềm 
đau bằng cách quán chiếu để thấy rõ sự tự tính 
của năm uẩn là rỗng không, vô ngã. Ý thức rõ, 
người đánh mất tâm nhẫn nhục là người đang 
thất bại. Thành công chỉ có thể đạt được khi đối 
diện mọi tình huống gian khó, bất toại ý nhưng 
lòng luôn kiên trì nhẫn nhục, không nóng vội, 
không hận thù, không hiểm ty. 

Thứ tư: Bất khả chiến bại được hình thành 
bởi năng lượng Tỉnh tấn ba la mật (Virya- 
paramita). Hành giả rút ngắn lộ trình hướng 
đến giải giác ngộ bằng sự tinh tấn chân chính. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 403 


Tinh tấn vừa là năng lực nhưng đồng thời cũng 
vừa là động lực thúc đẩy hành giả vượt qua 
mọi chướng duyên và thuộc tính của chúng 
đây chính là Vô Tận Hạnh cũng còn gọi là Vô 
khuất nhiễu hạnh. Với hạnh này Bồ tát phát 
tâm cứu độ tất cả chúng sinh, giải thoát mọi 
phiển não khổ đau. 

Thứ năm: xa lìa tâm sĩ mê mông muội. Bằng 
sự thực hành thiên định ba la mật (Dhyana 
samadhI - paramita), hành giả an trú trong 
chánh niệm thức giác, tư tưởng trở nên hoàn 
toàn định tỉnh, không bị chi phối, không còn 
mê muội, quang minh và thanh tịnh. Với tất 
cả định tỉnh, luôn nhớ và ứng dụng giáo pháp 
trong mọi nơi mọi lúc để tự độ và hóa độ chúng 
sanh. Nhờ nhận như thật về các hiện tượng mà 
lòng từ bi ngày càng lớn rộng. Thiền định vừa 
là trụ cột của an định, vừa là định hướng và vừa 
là nhiên liệu thắp sáng mọi suy nghĩ, lời nói 
và hành động, khiến xa lìa mọi si loạn và đây 
chính là Ly Sĩ Loạn Hạnh. 

Thứ sáu: thực hành Trí tuệ ba la mật (Prajna) 
sẽ đưa dẫn đến thành tựu rốt ráo tuệ giác siêu 
việt. Tâm ý, ngôn ngữ và hành động của hành 
giả đều sáng suốt, thanh tịnh, vô nhiễm, nhận 
thức rõ rằng ý tưởng, lời nói và hành vi không 


404 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


có thực thể tuyệt đối (ngã thể), thấy rõ tự tính 
các pháp là Không, giải phóng khỏi ách nô lệ 
vì không còn bị mê hoặc bởi những hiện tượng 
huyễn hóa; nhờ thế sống trong bản chất như 
thật giữ đời thường một cách tự tại vô chướng 
ngại. Hành giả nhận ra thật tướng của mọi hiện 
hữu là không tướng, thật tính của của các pháp 
là không tính nhưng không đánh mất động lực 
của Bồ đề tâm cứu độ muôn loài ngược lại luôn 
mở rộng khả năng đồng cảm và hạnh nguyện 
lợi tha... đây chính là Thiện Hiện Hạnh, với 
hạnh này Bồ tát không đắm trước nhưng không 
bao giờ rời bỏ hạnh nguyện giáo hóa độ sanh. 
Thứ bảy: ứng dụng Phương tiện Ba La 
Mật (Dpaya) với tâm thức không thủ chấp; các 
phương tiện thiện xảo được thi thiết với tất cả 
sự bình đẳng vô phân biệt. Hành giả giáo hóa 
chúng sanh nhờ vào lòng tận tụy và sức mạnh ý 
chí to lớn của mình dựa trên những phương tiện 
thù ứng với căn cơ trình độ của từng đối tượng 
được giáo hóa để giúp họ giải thoát phiền não 
khổ đau, tuyệt đối không buồn phiền chán nản, 
hoặc thối chí, cũng chẳng tham trước các pháp 
mà luôn cúng dường chư Phật và tinh tấn cần 
cầu giáo pháp, toàn tâm thực thi các phương 
tiện thiện xảo để giáo hóa chúng sanh cho đến 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 405 


khi đạt được sự thành tựu viên mãn, đây chính 
là Vô Trước Hạnh. 

Thứ tám: Nguyện Ba La Mật (Pranidhana). 
Nếu không có thệ nguyện rộng lớn thì sự tu 
tập và sứ mệnh hóa độ sẽ khó thành tựu nhất 
là Bồ đề nguyện. Hành giả không bao giờ thối 
thất hạnh nguyện của mình. Nhận thức rõ mọi 
hiện tượng như chúng đang là, liễu triệt mọi sự 
đều vô thường nên phát nguyện mang ánh sáng 
Phật pháp soi sáng mọi nơi giúp chúng sanh 
hữu tình an trú trong tâm giải thoát bất động. 
Vẫn còn một chúng sanh nào khổ đau thì Bồ 
tát nguyện không thủ chứng niết bàn, Bồ tát 
tôn trọng căn lành trí tuệ, do vậy lúc nào nỗ 
lực thành tựu hạnh nguyện lớn của Bồ tát, đây 
chính là Tôn Trọng Hạnh. 

Thứ chín: Lực Ba La Mật: (Bala-paramita), 
trên nền tảng của đại hùng, đại lực, đại từ bị, 
với trí tuệ vốn có, những phương tiện thiện xảo, 
thích ứng với căn cơ trình độ của chúng sanh 
được ứng dụng một cách đa dạng và linh hoạt 
trong khả năng có thể. Hành giả khám phá những 
chiều sâu vô tận của khả tính giác ngộ nơi mỗi 
chúng sanh mà hướng dẫn họ tu tập với tất cả 
sức mạnh nội tại có để ngộ nhập Phật tri kiến và 


406 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


trở thành ngọn hải đăng soi đường dẫn lối cho 
những chúng sanh khác và giúp họ nâng cao khả 
tính giác ngộ và thành tựu viên mãn cứu cánh tối 
hậu, đây chính là Thiện Pháp Hạnh, với hạnh 
này. Bồ tát chứng đạt được bốn môn Đà la ni vô 
ngại đồng thời thành tựu được các thiện pháp 
giáo hóa chúng sanh hộ trì Phật pháp khiến cho 
Phật pháp thường trụ khắp mười phương. 

Thứ mười: Trí tuệ la la mật (PraJna paramita 
- Bắc tông) hay Xả ba-la-mật (upekkha 
pAramI — Nam tông), là thực tập chân lý. Trí 
tuệ hay Xả được thành lập trên sự hiểu biết vô 
song. Tại đây, các hành giả đạt được sự hiểu và 
phân biệt đâu là chánh kiến đâu là tà kiến; hiểu 
biết về hậu quả của tất cả các hành động theo 
thời gian; hiểu biết về năng khiếu, thực tế và 
cân nhắc; sự hiểu biết về phương hướng, mục 
tiêu mà con đường ấy dẫn đến; hiểu biết về sự 
ô uế hoặc tính thanh tịnh và thời gian thích hợp 
hoặc không thích hợp của tất cả các thời nhập 
định và xuất định; sự hiểu biết tất cả các lĩnh 
vực; sự hiểu biết về nhận thức về trước và sau 
v.v... Hành giả hộ trì chánh pháp của tất cả chư 
Phật vì lợi ích giải thoát khổ đau của toàn thể 
chúng sanh. Đạt được trí tuệ tối thượng và xả 
bỏ, không thủ chấp bất cứ điều gì dù là thuộc 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 407 


phạm trù chơn đế hay tục đế, đây chính là Chân 
Thực Hạnh, vói hạnh này ngôn và hành của Bồ 
tát hoàn toàn hợp nhất vì Bồ tát thành tựu viên 
mãn chân đế và tục đế dung thông vô ngại. 

3. Những Bài Học Về Thập Hồi Hướng 

Thiện Tài đã học Mười Hồi Hướng từ 10 bậc 
đạo sư sau đây: Utpalabhuti, Varra, Jayottama, 
Sinhavijurmbhita, Vasu Mitra, Veshthia, 
Avalokiteshvara, Ananyagamin, Mahadeva, 
Sthavara'1. 

Bài học đầu tiên được biết đến là sự tận tâm 
hướng đến tất cả chúng sanh để tùy duyên hóa 
độ mà không có bất cứ thủ chấp nào rằng là 
mình hóa độ chúng sanh. Hành giả sẽ ngày một 
phát huy tâm từ bi vô lượng. Những cống hiến/ 
hạnh nguyện giá trị này sẽ không chỉ tự giúp 
mình thành tựu được hạnh nguyện rộng lớn của 
Bồ tát mà còn giúp cho tất cả chúng sanh giải 
thoát mọi khổ đau, bất hạnh, đây chính là Cứu 
hộ Nhất thiết Chúng sinh Ly chúng sinh tướng 
Hỗi hướng là giai vị thực hành Tứ nhiếp pháp 
và Lục độ ba la mật để cứu độ tất cả chúng sinh 
một cách bình đẳng 


74 Sa môn Trừng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh Sở, Sảd. 


408 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thứ hai với hạnh nguyện bất khả thối 
chuyển, hành giả sẽ đạt được niềm tin bất khả 
xâm phạm vào chư Phật và chư Bồ tát, vào 
những phẩm chất/công đức và giáo lý của chư 
Phật, vào sự thanh tịnh; con đường giác ngộ tối 
thượng và sự chứng ngộ tối thượng. Hành giả 
tích lũy công đức, tăng trưởng công đức và tìm 
thấy hạnh phúc, an lạc trong công đức. Hành 
giả cũng cống hiến tâm trí của mình để phù 
hợp với bản chất sống động, cống hiến cho sự 
thật chưa hình thành trong khi tinh cần thi thiết 
những phương tiện đã được thiết lập; đầu tư cho 
việc hành trì trong khi từ chối liên kết với các 
cấu trúc của những những dính mắc đối với lợi 
ích cũng như phương pháp giả lập, đây chính 
là Bất hoại Hồi hướng, đối với tam bảo có một 
đức tin bất hoại và hồi hướng thiện căn này cho 
sự lợi ích của tất cả chúng sanh.. 

Thứ ba, đối với tất cả chư Phật, chư Bồ tát 
trong ba đời đều phát tâm sùng kính một cách 
bình đẳng. Những người thực hành lòng sùng 
kính này không có cảm giác thích hay không 
thích đối tượng được nhìn thấy; suy nghĩ trong 
sáng, tự do, hoan hỷ và không có phiền muộn 
hay lo lắng. Phát tâm mở rộng hạnh nguyện 
Bồ tát, xưng tán sự không thể nghĩ bàn trụ xứ 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 409 


của chư Phật, an lạc thiển định vô song của chư 
Phật. Trong sinh tử không đắm trước, chẳng lìa 
xa Bồ đề. Hành giả hồi hướng cống hiến, phẩm 
chất của mình để giúp người khác hoàn thành 
hạnh nguyện, hoàn thiện các hạnh Bồ tát và, 
giữ vững quyết tâm giác ngộ, buông bỏ kiêu 
mạn và đạt được tâm thanh tịnh, vô ngã, từ bị 
quảng đại như các vị Bồ tát; đây chính là Đẳng 
nhất thiết Phật hồi hướng. 

Thứ tư là kiên trì hoàn thành mọi phương 
tiện thiện xảo cho mục tiêu giáo hóa. Những 
người thực hành hạnh nguyện Bồ tát này mong 
ước rằng sức mạnh của những phẩm chất của 
mình có thể lan toả khắp mười phương pháp 
giới và tất cả chúng sanh. óc mong công đức 
của mình bao gồm mọi hạnh nguyện của Bồ tát, 
mọi chân lý, mọi oai lực vi diệu, mọi phương 
tiện giáo hóa ứng cơ, mọi pháp môn thiển 
định... Hành giả có thể thành tựu bản thệ, tịnh 
hóa và thánh thiện bản thân, tránh làm tổn hại, 
hiểu biết rõ ràng, hiểu rõ chân lý tối thượng, đạt 
được niềm tin không ô nhiễm. Có thể xuất hiện 
một cách nhanh chóng và tương ứng trong mọi 
lĩnh vực, truyền bá chánh pháp khắp mọi nơi, 
có năng lực thần thông du hành khắp cõi để tùy 


410 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


theo căn cơ của chúng sanh diễn thuyết khiến 
chúng sanh đạt được nhận thức chân thực ngay 
lập tức và khắp mọi nơi đây là Chí nhất thiết 
xứ Hồi hướng, nguyện đem tất cả căn lành có 
được, cống hiến, hồi hướng đến tất cả mọi nơi 
để nhờ đó chúng sanh đều có được lợi ích. 

Thứ năm là sử dụng nguồn công đức không 
giới hạn để hôi hướng cho tất cả chúng sanh 
một cách vô giới hạn. Tích lũy công đức vô tận 
từ sự phát tâm cúng dường rộng lớn Hành giả 
thành tâm sám hối, loại bỏ những chướng ngại 
do những nghiệp bất thiện gây ra trước đây, tùy 
hỷ với các lành. Tôn kính tất cả các bậc giác 
ngộ, cầu xin sự giáo huấn của các bậc Bồ tát, 
tín thọ những chỉ dạy và tinh tấn thực hành và, 
tìm thấy niềm vui trong đức hạnh của tất cả chư 
Phật. Hành giả nhận thức rằng mọi thứ đều là 
hư ảo, nhưng liên lỉ phát triển hạnh Bồ tát để 
bước vào cảnh giới tự do vô tận trong khi sử 
dụng phương tiện thù ứng cho sứ mệnh giáo 
hóa độ sanh nhằm tịnh Phật quốc độ, thành tựu 
chúng sanh một cách vô tận. 

Thứ sáu là Tùy thuận Bình đẳng Thiện 
căn Hồi hướng. Tinh cần hành trì Phật pháp để 
vun bôi các căn lành, với tâm vô ngã hồi hướng 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 411 


các căn lành cho tất cả chúng sanh một cách 
vô phân biệt, được chư Phật gia bị, tất cả thiện 
căn đều thành tựu tốt đẹp. Khi Bồ tát thực hành 
hạnh vô ngã lợi tha, sẽ trau dôỗi tuệ giác để chế 
ngự cảm giác, nhận thức, hành động... Tùy theo 
nhu cầu phát tâm bố thí. Khi bố thí tài vật cho 
mọi người, luôn cầu nguyện rằng mọi người 
sẽ phát triển các kiến giải và đức tính tương 
ứng; khi chia sẻ y phục, cầu nguyện rằng mọi 
người sẽ tăng trưởng ý thức xấu hổ và đạo đức; 
khi tặng hoa, cầu nguyện rằng mọi người sẽ trở 
nên hài lòng với mọi người xung quanh; hương 
thơm thì nguyện người danh thơm, uy tín; khi 
phát thuốc, hy vọng rằng mọi người sẽ trở nên 
khỏe mạnh trong mọi khía cạnh của cuộc sống 
từ tinh thần đến thể chất để hướng đến thành 
tựu giải thoát giác ngộ. 

Thứ bảy là Tùy thuận Đẳng quán Nhất 
thiết Chúng sinh Hồi hướng: Túc nuôi lớn tất 
cả gốc lành để hồi hướng làm lợi ích cho tất cả 
chúng sinh. Trau dôi đức hạnh, tăng trưởng căn 
lành bình đẳng hồi hướng cho tất cả chúng sanh 
những gì họ mong cầu mà không tiếc nuối; mở 
rộng lòng từ bi, cầu nguyện mọi loài sẽ không 
thiếu thốn về vật chất hay đạo đức, luôn cảm 


412 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


thấy hoan hỷ, an lạc, sẽ thoát khỏi mê lầm, có 
được những suy nghĩ trong sáng không chấp 
ngã và, sẽ có thể đạt được trí tuệ tối thượng mà 
không gặp khó khăn gì. 

Thứ tám là Như tướng Hồi hướng. Đúng 
với thật tướng, tất cả các căn làng đã thành tựu 
đều đem hồi hướng cho tất cả húng sanh. Một 
tâm hồn chân chính là sự tận tâm. Hành giả sẽ 
đạt được một trí nhớ hoàn hảo và thoát khỏi sự 
nhầm lẫn và phân tâm. Phát tâm tu dưỡng lòng 
từ bi vô lượng, tu tập mọi pháp tu giác ngộ, 
thông suốt mọi giáo lý, thể nhập chân lý thâm 
sâu, tưởng nhớ tất cả chư Phật trong mọi thời và 
sống trong thế giới với không một chút giải đãi 
mệt mỏi để truyền đạt cảm hứng giáo hóa người 
khác và, kích hoạt vô số phương pháp giải thoát 
những tư tưởng tà kiến, có được chánh kiến. 
Những phẩm chất này được các hành giả tôn 
trọng mà không phải lệ thuộc, bị áp đặt bởi bất 
cứ điều gì, không dựa vào bất cứ điều gì, cũng 
không có không định kiến và chỉ tuân theo chân 
lý vô ngã bình đẳng. 

Thứ chín là Vô phược Vô trước Giải thoát 
Hồi hướng. Hồi hướng các phẩm chất thánh 
thiện của mình với một tâm giải thoát, không 
ràng buộc. Hành giả không tự hào tự phụ, 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 413 


nhưng cũng không tự hạ mình, bán rẻ phẩm 
tính; những phẩm chất tốt đẹp được trau dồi là 
vì lợi ích của tất cả chúng sinh và tinh tấn thực 
hạnh hạnh Phổ Hiền. 

Thứ mười là Pháp giới Vô lượng Hồi hướng. 
Tu tập tất cả căn lành không giới hạn và nguyện 
đem hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong vô 
lượng vô số thế giới đều có được công đức thù 
thắng và đoạn trừ tất cả phiền não khổ đau. 
4. Các Bài Học Về Thập Địa 

Thiện Tài Đồng tử học pháp Thập địa với; 

VasantI, 

Samantagamambrrra shrivimalaprabha, 

Pramuditanayana Jagadvirocana, 

SamantasattvatranoJahshrl, 

Prashantarufasagaravati, 

SarvagararakshasambhavateJahshri, 

SarvavrIkshapraphullanasukhasamvasa, 

SarvaJagadrakshapranidhanavrryaprabha, 

SuteJomandalaratishri và Gopà 5. 

Bài học thứ nhất là Hoan Hỷ. Ở giai vị 
này hành giả có được sự an tĩnh, hỷ lạc đầy 
sức sống, vắng mặt sự giận tức. Đắc Hoan hỷ 


75_ Sa môn Trừng Quán, Đại Phương Quảng Phật Hoa 
Nghiêm Kinh Sở, Sảd. 


414 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


địa (TH, pramuditä-bhũmi): Bồ Tát hoan 
hỷ thắng tiến đến giác ngộ. Hưng phát Bôồ-đề 
tâm, thệ nguyện cứu độ tất cả chúng sinh thoát 
khỏi Luân hồi sinh tử, phá trừ ngã chấp, bố thí 
những không cầu phước báo; thể chứng tính Vô 
ngã (anatman) của mọi hiện hữu (dharma). 

Ở giai vị thứ hai, thanh tịnh, phạm hạnh, 
có thể đạt được qua mười trạng thái tính thần: 
trung thực, dịu dàng, tinh tấn, khôn ngoãn, 
điểm tĩnh, nhân từ, trong sạch, không dính mắc, 
cởi mở và không kiêu hãnh. Do nghiêm trì giới 
luật là xa lìa tất cả cấu uế, Bồ tát chứng Ly cấu 
địa (ÑÉZH; vimalä-bhũmi) nhờ sự nghiêm trì 
Giới luật ($1la) và thực tập thiền định (dhyäãna, 
samadhI). 

Bước vào giai vị thứ ba, Bồ tát chứng được 
Phát Quang địa (3T; prabhäkãrT-bhũmi): 
Bồ Tát liễu tri lẽ Vô thường (anitya), khổ, bất 
toại ý, nên hành trì tâm nhẫn nhục (ksãnti) 
mỗi khi gặp chướng ngại trong lúc thi thiết các 
phương tiện cứu độ tất cả chúng sinh. Bồ Tát 
tận trừ tam độc tham, sân, s1, thành tựu được 
bốn cấp định an chỉ (dhyãna) của Bốn xứ, 
chứng được ngũ thông. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 415 


Giai đoạn thứ tư là giai đoạn đốt sạch mọi 
tà kiến điên đảo. Hành giả đạt đến cấp độ này: 
Diệm huệ địa (ñ&SšHl; arcismati-bhũmi) bằng 
cách huân tu trí tuệ siêu việt và quán chiếu mọi 
hiện hữu trong mọi cảnh giới, liễu triệt bản chất 
đích thật của mọi hiện tượng và thiêu rụi mọi tà 
kiến bằng trí tuệ siêu việt. Ở cấp độ này, hành 
giả dụng công tu tập về trí tuệ bát nhã và 37 
phẩm trợ giúp đạt được giác ngộ (bodhipaksika- 
dharma). 

Bước thứ năm là Cực nan thắng địa (liLŠ 
JBˆHH; sudurja-yä-bhũmi), Hành giả nhập định, 
nhờ định mà đạt được trí tuệ, do vậy tỏ ngộ 
chân như, Tứ thánh đế, đoạn tận tâm nghi ngờ 
và có được sự phân biệt về các các thuộc quá 
khứ, hiện tại và vị lai. Giai đoạn này hành giả 
vẫn tiếp tục tu tập 37 Bồ đề phần để phát huy 
và tăng trưởng năng lượng thanh tịnh. 

Giai đoạn thứ sáu là Hiện tiên địa (ĐiRÍI 
HU; abhimukhT-bhũ-mi). Hành giả triệt ngộ lý 
duyên khởi, tiêu biểu là 12 nhân duyên nên liễu 
ngộ lý vô ngã, tính không, chuyển 8 thức thành 
4 trí, đạt được tuệ giác siêu việt nhưng vì lòng 
từ bi không nhập niết bàn mà hiện diện trong 
biển khổ sanh tử để khổ độ chúng sanh nhưng 
không bị tử sanh chi phối. Niết bàn của giai vị 


416 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


này chính là vô frụ xứ Niết-bàn (apratisthita- 
nIrväana). 

Giai vị thứ bảy là Viễn hành địa (51T; 
dũrañgamaä-bhu-mn). Hành giả có đủ năng lực 
và phương tiện và thần lực nhiệm mầu để giáo 
hóa độ sanh tùy theo ý nguyện. 

Giai đoạn thứ tám là Bất động địa (T-ð) 
HH; acalã-bhũmi). Hành giả đạt được tâm bất 
động trong mọi tình huống vì liễu ngộ mọi hiện 
tượng chỉ là những khái niệm mơ hồ, điên đảo, 
thấu triệt lý phi khái niệm và không bị các pháp 
lừa dối. Hành giả xác định một cách chân xác 
thể tính như thật của các pháp, thể hiện trọn 
vẹn đức hạnh và nhận thức rõ lúc nào sẽ chứng 
thành Phật quả. 

Thứ chín là Thiện Huệ Địa (SŠ‡Hl; 
sadhumati-bhu-mn). Đây là giai đoạn mà Trí 
huệ Bồ Tát đã hoàn toàn viên mãn, có đủ Thập 
lực (da$abala), Lục thông (sadabhijña), Tứ tự 
tín và Bát giải thoát đồng thời liễu triệt tất cả 
chân lý giải thoát và tuyên dương chân lý giải 
thoát. Hành giả phát triển toàn diện tuệ giác siêu 
việt, không còn mảy may quan niệm tà kiến sai 
lầm, có đầy đủ thần lực và vận dụng thần lực để 
lưu bố chánh pháp, cứu khổ độ sanh. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 417 


Giai vị thứ mười là Pháp vân địa (3E5EHl; 
dharmameghä-bhũmi). Đây là giai đoạn Bồ 
Tát đạt được nhất thiết trí (sarvajña-tã) và đại 
hạnh. Đây cũng là giai đoạn đạt được pháp thần 
hoàn toàn viên mãn, sự chứng ngộ ở mức độ 
toàn giác của các vị Bồ tát này đã được chư 
Phật ấn chứng, tiêu biểu như Bồ tát Văn Thù 
Sư Lợi (mañjus1), Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ 
tát Di Lặc, Bồ tát Phổ Hiền... 

Có thể nói, phẩm Nhập Pháp Giới là một 
trong những phẩm kinh trọng tâm nhất của Kinh 
Hoa Nghiêm. Qua việc tái hiện hành trình vần 
du cầu học của Thiện Tài Đồng tử, hành giả 
học Phật có thể lập nên bản đồ tu học cho riêng 
mình từ sơ phát tâm cho đến quả vị Viên giác. 
Nếu Kinh Lăng Nghiêm qua hình ảnh ngài A 
Nan gặp nạn mà thấy được sự quan yếu giữa 
việc học phải đi đôi với tu - với hành thì ở đây, 
Kinh Hoa Nghiêm, qua hình ảnh của Thiện Tài 
Đồng tử, ta thấy được sự tối cần thiết giữa việc 
tu phải đi đôi với học, giữa sự tự nỗ lực của cá 
nhân với sự trợ duyên của Thây - bạn. 

Thiện Tài Đồng tử chính là hiện thân của 
chính mỗi hành giả đang đi trên đạo lộ giải 
thoát; dạy chúng ta mỗi một sắc cảnh qua mắt 


418 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đều là thiện pháp, mỗi một người chúng ta gặp 
gỡ đều là Thiện tri thức và mỗi một chướng 
ngại trong đời đều là một thiện duyên giúp ta 
thăng tiến. Chính sự nỗ lực cầu học và tấn tu 
không ngừng chính là nhân tố căn bản của Bồ 
để tâm, thêm vào đó là dùng Thập trụ, Thập 
hạnh, Thập hồi hướng, Noãn, Đảnh, Nhẫn, Bi, 
Trí, Hạnh... làm tư lương, gia hạnh mà nhập 
thế hành Bồ Tát đạo, khiến chúng sanh đồng 
quy pháp tánh, đây mới thật sự là ý nghĩa rốt 
ráo của Nhập pháp giới. 

Vì thấy được tầm quan trọng của việc cầu 
học mà trong Hoa Nghiêm Kinh Thám Huyễn 
Ký (quyển 18), tổ Pháp Tạng có nói: “Thiện tri 
thức là khuôn phép, là thắng duyên lớn, giúp 
phá trừ kiến chấp ngã mạn, xa lìa các niệm ma 
vi tế, nương thành hạnh, nương hiển vị, hiển 
bày sự sâu rộng và nêu rõ lý duyên khởi”. 

Qua phẩm Nhập Pháp Giới, chúng ta liễu 
triệt rằng Pháp giới chính là nhân gian và nhân 
gian chính là pháp giới vì lẽ thế gian và xuất 
thế gian là bất nhị. Có thể nói Nhập pháp giới 
là giáo nghĩa vô cùng trọng yếu của tư tưởng 
Hoa Nghiêm. Với 53 chặn đường cầu học của 
Đồng tử Thiện Tài đã hiển thị công phu tu tập 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 419 


luôn gắn liền với trần thế và, dù ở trong trần 
thế nhưng không bị trần thế làm nhiễm ô hay 
chướng ngại. Thực tế này phản ánh Phật pháp 
không khác thế gian và thế gian không khác 
Phật pháp và, dù không một mảy may sai biệt 
nhưng cũng không có bất cứ sự pha trộn hay 
lẫn lộn nào, như trong phẩm Thập Hạnh {-ƑƒT 
nu) đã dạy : ”PBÈX-T-3š|HÏRHjZ › †RiRljš 3# 
U85 : 3Š ` IEÍHITSE EÃI › 7Rf#fE7EPI|7” 
(Phật pháp bất dị thế gian pháp, thế gian pháp 
bất dị Phật pháp, Phật pháp, thế gian pháp vô 
hữu tạp loạn, điệc vô sai biệt. ) 

Năm mươi ba vị thầy mà Thiện Tài đã học 
hỏi, không chỉ có những vị Bồ tát và chư Tăng 
ni, mà các đối tượng còn gồm có vua chúa, 
trưởng lão, thiện nam, tín nữ tại g1a và cả những 
người ngoại đạo Bà la môn, thậm chí có những 
doanh nhân v.v... không phân biệt địa vị, nghề 
nghiệp hoặc giới tính vì có các nhà toán học, 
truyền trưởng, thiếu niên kể cả kỹ nữ... Trong 
số 53 vị thầy tài đức, nữ giới chiếm khoảng một 
phân tư, thể hiện sự bình đẳng về phái tính, địa 
vị xã hội, nghề nghiệp, tuổi tác v.v... và điều 
này khẳng định Phật tánh nơi mỗi chúng sanh 
vốn tuyệt đối bình đẳng, vô sai biệt và, ai cũng 
có thể là thầy của chúng ta. Mỗi vị thầy đều có 


420 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


những phương tiện và kỹ năng khác nhau, thực 
tế này cho thấy pháp nào cũng là pháp Phật, có 
thể mang lại lợi ích an lạc, giải thoát cho tất cả 
chúng sinh và đó chính là đỉnh cao hiện thân 
của tư tưởng Hoa Nghiêm: Sự Sự Vô Ngại Pháp 
Giới, đó cũng chính là hiện thân của Bi - Trí tối 
thắng vì Bồ đề tâm và Bồ tát hạnh đã thành tựu 
viên mãn. 


IV. Kinh Hoa Nghiêm 
và Pháp môn Tịnh Độ 

Kinh Hoa Nghiêm là một bộ Kinh lớn, chứa 
gần như toàn bộ tư tưởng trác tuyệt của Phật 
giáo, từ Phật giáo nguyên thủy cho đến Đại 
thừa uyên áo. Ngoài việc trình bày chân lý bất 
biến của vạn pháp, con đường tu tập tiến đến 
pháp giới nhất chân, những tư tưởng triết học 
hướng đến trực diện nhân sinh quan và vũ trụ 
quan... Kinh còn là tấm bản đồ vẽ lại toàn thể 
kiến trúc của vũ trụ thế giới, nguồn gốc của 
muôn hữu chúng sanh cũng như sự vận hạnh 
của sum la vạn tượng, mở ra cánh cửa hướng 
đến những cảnh giới an vui, chân thường, hay 
nói cách khác là Tịnh độ (quốc độ thanh tịnh). 

Cảnh giới Tịnh độ, điển hình ở đây là Tây 
phương Tịnh độ được nói trong phẩm Hoa Tạng 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 421 


Thế Giới thứ năm. Theo đó mô tả vũ trụ được 
khắc hoạ giống đoá sen ngàn cánh (đây chỉ là 
đơn vị toán số biểu trưng), Kinh gọi là Liên hoa 
đài tạng. Nơi mỗi cánh hoa là một quốc độ và 
cũng là y báo của mỗi vị Phật, hợp thành vô số 
thế giới, trong biển thế giới vô tận đó, ở tầng thứ 
13 có thế giới Ta Bà - cũng gọi là Nam Diêm 
Phù Đề, cõi nước hiện tại của chúng ta đang 
sinh sống, do Đức Phật Tỳ Lô Giá Na làm giáo 
chủ”° và thế giới Cực Lạc — nằm ở hướng Tây, 
do Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ. Tuy nhiên, 
ngược lại với Ta bà ngũ trược, cực khổ”, cũng 
ví như nhà lửa tam giới”, chúng sanh trong đó 
luôn bị những khổ não trôi lăn trong sinh tử 
luân hồi, thì Tây phương Cực Lạc lại là thế giới 
chỉ thuần an vui, không có các khổ, không có 
tam đồ lục đạo...”?. Và giáo nghĩa Hoa Nghiêm 
tông, đặc biệt là ở hai phẩm Nhập Pháp Giới 
và Nhập Bất Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ 


76 Giáo chủ cõi Ta Bà là Thanh tịnh Pháp thân Tỳ Lô Gia 
Na Phật, cũng tức Viên mãn Báo thân Lô Xá Na Phật hay 
Ứng thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Nên khi Đức Thích Ca 
Mâu Ni nhập định thuyết Hoa Nghiêm thì chính là dùng 
pháp thân Tỳ Lô Giá Na thuyết pháp. 

77 KinhA Di Đà 

7§_ Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí Dụ thứ 3, Sđd. 

79_ Kinh Vô Lượng Thọ 


422 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Hiền Hạnh Nguyện được xem là những hướng 
dẫn chủ yếu chỉ cho chúng sanh cảnh giới bất 
tư nghì đó ở Tây phương cũng như pháp môn 
niệm Phật hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ. Thông 
qua Kinh Hoa Nghiêm có thể thấy, pháp môn 
Tịnh Độ đã được Đức Thế Tôn nói khá sớm, 
ngay từ những buổi đầu thành đạo cũng như 
pháp môn Tịnh Độ được xem là đỉnh cao của 
Triết học Hoa Nghiêm tông, cùng với thế giới 
của Đức Tỳ Lô Giá Na, hằng hà sa thế giới hải 
trong biển Hoa Tạng mà hợp thành pháp giới 
nhất chân, pháp môn nhất thừa. 

Khác với Kinh Quán Phật Tướng Hải, Kinh 
Phật Bất Tư Nghì Cảnh Giới chủ trương “phổ 
niệm”, hay Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Dược Sư, 
Kinh A Súc Phật, Kinh A Di Đà... chủ trương 
“chuyên nệm”, Kinh Hoa Nghiêm với tông chỉ 
chủ - bạn tương dung, nhất - đa tức nhập mà 
chủ trương bất nhị - bất ly, phổ - chuyên đồng 
thời. Qua đó, pháp môn Tịnh độ được nói trong 
Kinh Hoa Nghiêm không ngoài năm tác dụng: 
“Niệm pháp thân Phật để thẳng vào tự tánh của 
chúng sanh, Niệm công đức Phật sinh ra báo 
thân và hóa thân của các Đức Phật, Niệm danh 
tự Phật để thành tựu phương tiện thanh tịnh hay 
nhất, Niệm Phật Tỳ Lô Giá Na để chóng nhập 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 423 


pháp giới Hoa Nghiêm và Niệm Phật A Di Đà 
ở thế giới Cực Lạc để viên mãn đại nguyện Phổ 
Hiền”®%, 

Phẩm Như Lai Xuất Hiện có nói: Bỗồ-tát Ma- 
ha-tát phải nên biết tự tâm, niệm niệm thường 
có Phật thành Chánh giác. Vì sao? Vì chư Phật 
Như Lai chẳng lìa tâm này mà thành Chánh 
giác, nhằm chỉ rõ pháp môn niệm Phật trực chỉ 
Phật tánh có trong mỗi chúng sanh, tức tâm tức 
Phật, do đó niệm Phật nói cách khác chính là 
niệm tự tánh thanh tịnh trong chính mình. Từ 
việc niệm Phật mà thấy Phật - chúng sanh bản 
chất đồng nhất thể, ở bất cứ đâu đều là thấy thân 
Như Lai... tất cả cảnh giới thế gian đều là cảnh 
giới Như Lai, do đó phẩm Thập địa nói “Thập 
địa Bồ Tát thỉ chung bất ly niệm Phật” nghĩa 
là Bồ Tát từ sơ địa cho đến Đẳng giác từ trước 
đến nay chẳng la niệm Phật. Hay đến phẩm 
Nhập pháp giới, khi Thiện Tài Đồng tử tham 
học cùng với 53 bậc thiện tri thức, trong đó 
dưới sự chỉ dẫn của Bồ Tát Văn Thù, Thiện Tài 
Đồng tử đã đến gặp Tỷ kheo Đức Vân đầu tiên, 
tại đây Tỷ kheo Đức Vân đã dạy cho Thiện Tài 


§0_ Bành Tế Thanh, Định Tuệ dịch, Luận Hoa Nghiêm Niệm 
Phật Tam Muối, Nxb Tông Hợp, 2006, tr.22 


424 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


pháp “Úc niệm Nhứt thiết chư Phật cảnh giới trí 
huệ quang minh phổ kiến” (Nhớ nghĩ hết thảy 
cảnh giới của chư Phật, trí tuệ quang minh thấy 
cùng khắp) cũng như nêu lên hai mươi mốt môn 
niệm Phật khác như Trí quang phổ chiếu niệm 
Phật môn, Linh nhất thiết chúng sanh niệm 
Phật môn, Linh an trụ lực niệm Phật môn... cho 
đến Trụ hư không niệm Phật môn. Tiếp đến là 
Trưởng giả Giải Thoát, cư sĩ Bệ-sắc-chi-la, đây 
đều là những vị nương vào pháp môn niệm Phật 
mà kiến tánh, giải thoát. Tỷ kheo Đức Vân nói: 
“Ta được sức thắng giải tự tại quyết định, tín 
nhãn thanh tịnh, trí quang chói sáng, thấy khắp 
các cảnh giới khỏi tất cả chướng ngại, quán sát 
khéo léo, phổ nhãn sáng suốt, đủ hạnh thanh 
tịnh”! đây là pháp niệm Phật Pháp thân. Lại 
nói: “Qua đến cõi nước mười phương cung kính 
cúng dường tất cả chư Phật. Thường nhớ tất cả 
chư Phật Như Lai. Tổng trì tất cả chánh pháp 
của chư Phật. Thường thấy tất cả chư Phật mười 
phương”, đây là nói về niệm Phật Báo thân và 
Hóa thân“, cũng tức tùy thuận Pháp thân mà 
phát khởi nghiệp dụng ra hai thân còn lại. Song 


8I H( Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập 4, tr. 107 
82_ Sdd.,tr.32 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 425 


vì pháp thân trùm khắp nên báo thân và hóa 
thân cũng cảm ứng không cùng, phẩm Như Lai 
Thọ Lượng nói: “khắp cả không gian”, phẩm A 
Tăng Kỳ nói: “khắp cả thời gian”, nơi mỗi niệm 
mà hiện thân, nơi mỗi niệm mà thuyết pháp... 
đều lấy chân tâm làm thể, ba thân tương ưng mà 
nhập niệm Phật tam muội, niệm Phật được như 
vậy thì “hai bên bình đẳng, sinh diệt nhất như, 
tận kiếp vị lai không có gián đoạn”®°. 

Ngoài ra, Hoa Nghiêm tông còn đề cập đến 
một môn niệm Phật khác ngoài Tự tánh niệm 
Phật đó là Xưng danh hiệu Phật hay còn gọi là 
phương pháp trì danh. Môn này dành cho hàng 
có căn cơ thấp hơn hai hạng trước, nhờ nương 
vào Phật hiệu mà dứt bặt vọng tưởng, hiện tiền 
kiến Phật. Như Đức Phật có dạy: “Thiện nam 
thiện nữ nào muốn thể nhập tam muội Nhứt 
hạnh nên ở chỗ thanh vắng xả bỏ những ý nghĩ 
loạn động không giữ lại bóng dáng ngoại cảnh 
nhiếp tâm chuyên nhứt hướng về đức Phật một 
lòng xưng danh hiệu ngài, tùy theo phương 
hướng đức Phật mình hiện xưng danh đang ngự 
ngôi ngay ngắn lại mật hướng về phương đó, 
nếu chuyên chú theo dõi nơi một Phật niệm 


83_ Sdd.,tr36 


426 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


niệm được liên tục tức trong niệm đó có thể 
thấy các đức Phật quá khứ, vị lai, hiện tại. Tại 
sao như thế? Là vì công đức niệm một đức Phật 
vô lượng vô biên cùng với công đức niệm vô 
lượng chư Phật không sai biệt, Phật pháp thật 
không thể dễ suy lường được, bình đẳng không 
có sai khác đều nằm trên Nhất như”%. Do đó, 
phẩm Hiền Thủ cũng nói: 

“Nếu được tâm niệm Phật bất động 

Thời thường thấy được vô lượng Phật 

Nếu thường thấy được vô lượng Phật 

Thời thấy Như Lai thể thường trụ”. 

Đây là môn lấy việc trì danh làm phương 
tiện để thể nhập Như Lai thể tánh thường trụ. 
Tuy nhiên, trong Vãng Sanh Yếu Tập (quyển 
H, phần I, Đại sư Genshin (942-1017) của 
Tịnh Tông Nhật Bản đã nêu lên vấn đề Niệm 
Phật tam muội đạt được chỉ bằng tâm niệm hay 
xướng danh? Và để trả lời cho câu hỏi này, Đại 
sư Trí Giả trong Ma Ha Chỉ Quán có nói: Đôi 
khi xướng và niệm song hành, đôi khi niệm 
trước và xướng sau đôi khi xướng trước rồi đến 
niệm. Khi xướng và niệm tiếp nối liên tục bất 
84 Ht. Thích Minh Lễ dịch , Kinh Văn Thủ Sư Lợi Sở 

Thuyêt Ma Ha Bát Nhã Ba la Mật 


Chương III = Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 427 


đoạn như vậy, mỗi tâm niệm cũng như mỗi âm 
thanh đều được ngưng chú vào A Di Đà. Tuy 
nói niệm Phật nhưng chẳng có chấp ngã và 
ngã sở, nói niệm Phật nhưng chẳng chấp người 
niệm, pháp niệm... đó mới thật là niệm Phật rốt 
ráo, như phẩm Như Lai Tùy Hảo Quang Minh 
Công Đức nói: “Chư Phật và Bồ Tát cũng như 
vậy, nói ngã, nói ngã sở... mà thiệt ra không 
ngã, không ngã sở”. 

Tại sao lại nói niệm Phật Tỳ Lô Giá Na để 
chóng nhập pháp giới Hoa Nghiêm? Vì Đức Tỳ 
Lô Giá Na chính là pháp thân của Đức Phật 
Thích Ca, pháp thân ấy cùng với pháp thân của 
mười phương chư Phật trong tận hư không khắp 
pháp giới bình đắng không hai. Do đó, niệm 
danh Đức Tỳ Lô Giá chính là niệm Phật pháp 
giới, niệm hết thảy Phật, pháp giới của chư Phật 
dung nhiếp trọn đủ, cùng khắp. Pháp giới Tỳ 
Lô chính là Di Đà, bản thể Di Đà chính là pháp 
giới Tỳ Lô, Ta Bà - Cực Lạc không ngoài Hoa 
Tạng, tùy nơi tâm nhiễm - tịnh của chúng sanh 
mà thấy cảnh Phật bất đồng, quốc độ sai khác, 
sắc - sắc dị biệt... đâu biết rằng thỉ chung vốn 
bất động, chân như tuyệt đối. Vì mang nghĩa 
lý dung nhiếp viên mãn này nên nói niệm Đức 


428 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Tỳ Lô để chóng nhập pháp giới Hoa Nghiêm, 
hay nói cách khác, ở trong niệm Pháp thân bình 
đẳng mà thể nhập pháp giới nhất chân, thuần 
một thể chân đế. 

Tuy nhiên chúng sanh mang nặng thức 
tâm phân biệt, phiền não nhiễm ô, bị nghiệp 
chướng, vô minh che mờ bản giác nên thấy 
cảnh tục — chân chẳng đồng; do đó ở phẩm cuối 
cùng của Kinh đã lấy việc niệm Phật cầu sanh 
Tây phương làm chỗ hồi hướng chung cuộc, chỉ 
rõ chân - tục sai khác, tịnh - uế phân minh để 
chúng sanh có thể nương theo Đại nguyện của 
Phật mà bối trần hiệp giác, tức xả vọng hoàn 
chơn, cầu sanh An Dưỡng. Mười hạnh Phổ 
Hiền là nhân tố thù thắng để phát khởi và an 
trú trong Bồ đề tâm, từ đây mà dũng xuất tín - 
hạnh - nguyện tam tư lương cầu sanh Tịnh Độ. 
Sở dĩ chúng sanh ở Ta Bà muốn mau chóng 
thành tựu Đạo nghiệp thì cần phải phát nguyện 
cầu sanh là vì “Những người mới học tập pháp 
này, mong ước đạt được Chánh tín, nhưng lòng 
quá khiếp sợ; họ sợ rằng đang ở trong thế giới 
Ta-bà này thì khó thường được gặp Phật để trực 
tiếp cúng dường, nên đức tin khó mà thành tựu; 
vì vậy, họ muốn thối lui. Nhưng nên biết, đức 
Như Lai có phương pháp đặc biệt để giữ gìn 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 429 


đức tin ấy. Đó là vận dụng Nhân duyên nhất 
tâm niệm Phật để tùy nguyện vãng sinh về các 
cõi Phật, để thường được thấy Phật, vĩnh viễn 
xa la các đường ác dữ”. Lại vì: “nếu ai chuyên 
tâm niệm đức Phật A-di-đà, ở thế giới Cực Lạc 
về phía Tây thế giới này; và, bao nhiêu phước 
thiện làm được đều hồi hướng cầu sinh về thế 
giới ấy, thì chắc chắn được vãng sinh; đồng 
thời, vì được luôn luôn thấy Phật nên không 
bao giờ bị thối lui”%5. Cũng như trong Luận Hoa 
Nghiêm Niệm Phật Tam Muội nói, “Vì báo độ 
của đức Tỳ Lô, hàng Nhị thừa và phàm phu 
không có phần được tiếp dẫn. Nhưng Cực Lạc 
thì có chia ra làm chín phẩm, mọi loài đều được 
tham dự. Một khi được vãng sinh, cắt ngang 
dòng sinh tử, đủ thấy sự hơn kém giữa Ta-bà và 
Cực Lạc”. Do đây, mà ở phẩm Kinh cuối cùng, 
Phổ Hiền Bồ Tát đã tích cực khuyến sách đại 
chúng trong Hoa Tạng hải hội cầu sanh Cực 
Lạc để viên mãn quả vị. 

Thế nhưng, muốn sanh về Tịnh độ cần phải 
có phương pháp; có lòng tin (tín), sự hành trì 
(hạnh) và chí nguyện cầu sanh (nguyện). Ba 
nhân tố này gọi là tam tư lương Tịnh độ. 


85 Tỷ kheo Thích Giác Quả dịch, Sđd., tr.262 


430 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Nhân tố đầu tiên được xem là quan trọng, 
căn bản nhất của việc cầu sanh Tịnh độ là phát 
tâm Bồ đề. Tâm Bồ để là “tâm đại bi vì cứu khắp 
tất cả chúng sanh, tâm đại từ vì khắp giúp tất 
cả thế gian, tâm an lạc vì làm cho tất cả chúng 
sanh diệt tất cả khổ, tâm lợi ích vì làm cho tất cả 
chúng sanh lìa ác pháp, tâm ai mẫn vì có ai kinh 
sợ thời đều giữ gìn, tâm vô ngại vì rời bỏ tất cả 
chướng ngại... cho đến tâm trí huệ vì vào khắp 
biển Nhứt thiết trí huệ”*. Ở phẩm Nhập Pháp 
Giới, Bồ Tát Di Lặc nói với Thiện Tài Đồng tử 
rằng: “Bồ đề tâm là sanh xứ của Bồ Tát, vì là nhà 
sanh ra của Bồ Tát”, hay “nếu quên mất tâm Bồ 
đề mà tu các pháp lành thì đều là việc của ma”( 
XD ! Ếññ££x ' 21M ° ). Kinh 
Vô Lượng Thọ cũng nói yếu tố căn bản của việc 
cầu sanh dù là thượng phẩm, trung phẩm hay hạ 
phẩm đều lấy Bồ đề tâm làm nhân hạnh đi đầu. 
Do đó nói, phát tâm Bồ đề là điều kiện cần và 
đủ của pháp môn Tịnh độ. Tuy nhiên, để phát 
Bồ đề tâm trước hết phải gieo trồng thiện căn 
và thân cận, gần gũi với liệt vị tri thức. Tỷ kheo 
Hải Vân đã dạy Thiện Tài: “Thiện nam tử! Nếu 
các chúng sanh chẳng gieo trồng căn lành thời 


86 HT Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập 4, tr. 13-114 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 431 


chẳng thể phát tâm Vô thượng Bồ đề. Cần phải 
được phổ môn thiện căn quang minh, đủ chơn 
thiệt đạo tam muội trí quang, xuất sanh những 
phước hải quảng đại, tăng trưởng pháp bạch tịnh 
không có lười nghỉ, thờ thiện trí thức chẳng mỏi 
nhàm, chẳng kể thân mạng, không thể cất chứa, 
tâm bình đẳng như mặt đất không có niệm cao 
hạ, tánh thường từ mẫn với tất cả chúng sanh, 
nơi các loài sanh tử chuyên niệm chắng bỏ, hằng 
thích quán sát cảnh giới Như Lai. Có như vậy 
mới phát được tâm Vô thượng Bồ để””. Cũng 
như: “nếu chẳng gieo căn lành, chẳng được 
thiện hữu nhiếp thọ thời chẳng được chư Phật hộ 
niệm”%%, Nên nói, gieo trồng thiện căn, gần gũi 
tri thức là nhân hạnh của Bồ đề tâm, mà Bồ đề 
tâm là nhân hạnh của Tịnh độ, cũng là nhân tố 
Nguyện trong tam tư lương, nhờ nguyện này mà 
hành giả chân thật cầu sanh cũng như dạy người 
cầu sanh, tự lợi - lợi tha viên mãn. 

Nếu Bồ đề tâm hay Nguyện là yếu tố căn 
bản của pháp tu niệm Phật thì Hạnh chính là 
con đường, phương pháp đề hiện thực hóa tâm 
nguyện đó. Trong phẩm Nhập pháp giới, khi 


87 HT Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập 4, tr. 13 
8§§_ HT Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập 4, tr. 169 


432 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Thiện Tài Đồng tử đến học pháp với Tỷ kheo 
Đức Vân, ngài đã dạy cho Thiện Tài môn “Úc 
niệm nhứt thiết cảnh giới chư Phật trí huệ quang 
minh phổ kiến”, là môn nhớ nghĩ hết thảy cảnh 
giới của chư Phật cũng như nêu lên hai mươi mốt 
môn niệm Phật khác, đây là những môn trực chỉ 
lý tánh niệm Phật hay pháp niệm xưng danh như 
đã nói ở trên... tất cả đều biểu ý cho việc muốn 
sanh Tịnh Độ không thể không niệm Phật. 

Bên cạnh đó, khi Thiện Tài đến tham vấn 
Bồ Tát Phổ Hiền, Thiện Tài tại đây đã nhập 
Phổ Hiền hạnh, hạnh đó trùm khắp pháp giới, ở 
trong một niệm viên mãn Phổ Hiển đức, nương 
đây mà dạo chơi khắp pháp giới, tham quan 
lễ kính chư Phật mười phương, điều này biểu 
trưng cho ý nghĩa hành giả nào muốn thể nhập 
pháp giới Tịnh độ mười phương, được thân cận 
gần gũi cúng dường chư Phật trước phải khế 
nhập đại hạnh Phổ Hiển, cũng như “muốn trọn 
nên công đức của Phật, thời phải tu mười điều 
hạnh nguyện rộng lón”*?. Mười hạnh nguyện 
Phổ Hiền ở phẩm cuối cùng của Kinh văn chính 
là tổng kết cho pháp hành Tịnh độ, là trợ duyên 
cho pháp tu niệm Phật, nương nơi đại hạnh này 


89 HT Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập 4, tr.821 


Chương II s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 433 


cùng với sự thực hành trì danh mà hành giả thể 
nhập pháp giới. 

Tuy nhiên, giữa nguyện và hạnh vốn tương 
dung tương nhiếp, không có phân biệt, nguyện 
làm tiền đề cho hạnh, hạnh trở lại làm viên mãn 
đại nguyện, như Bồ Tát Văn Thù nói trong Văn 
Thù Vấn Kinh (bản dịch của Mạn-đà- la-tiên, 
triều Lương): “Con muốn thấy Phật chính thực 
để làm lợi ích hết thảy chúng sinh. Con quán 
thấy đức Phật với như tướng, bất dị tướng, bất 
động tướng, bất tác tướng... Quán như thế, 
là chánh quán Như lai, lợi ích hết thảy chúng 
sinh”, Cũng như hành hạnh Phổ Hiện là để 
cầu sanh Tịnh độ, niệm Phật cầu sanh Tịnh độ 
là để viên mãn đại nguyện Phổ Hiền (Luận Hoa 
Nghiêm Niệm Phật Tam Muội). Do đó, nguyện 
và hạnh tuy hai mà một, tương hỗ cho nhau, có 
mặt trong nhau, thiếu một trong hai đều không 
thể được. Điều này một lần nữa xác tín lý tương 
tức, tương nhập, tương dung, tương nhiếp của 
giáo nghĩa Hoa Nghiêm. 

Cuối cùng, để có thể an trú trong Nguyện, 
tinh tấn trong Hạnh thì nhất định phải thiết lập 
Chánh tín. Nên cả Kinh Hoa Nghiêm - phẩm 


90 Daisetz Suzuki, Sđd., tr.482 


434 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Hiền Thủ và Đại Trí Độ Luận đều nói: “Tín vi 
đạo nguyên, công đức mẫu” (Lòng tin là mẹ 
công đức, là nguồn gốc của đạo). Tổ Long Thọ 
khẳng định: “ Phật pháp như đại hải, do tín năng 
nhập” (Phật pháp như biển cả, nhờ đức tin mới 
có thể thâm nhập””!, hay Bồ Tát Văn Thù nói 
trong phẩm Nhập pháp giới: “Này Thiện nam 
tử! Nếu rời tín căn thời tâm yếu kém, lo sợ ăn 
năn công hạnh chẳng tròn đủ, thoái thất tinh cân, 
nơi một thiện căn sanh lòng trụ trước, với chút 
ít công đức đã cho là đủ. Chẳng thể phát khởi 
hạnh nguyện, chẳng được thiện tri thức nhiếp 
thọ, chắng được Như Lai ức niệm, chẳng biết 
được pháp tánh như vậy, lý thú như vậy, pháp 
môn như vậy, công hạnh như vậy, cảnh giới 
như vậy, đều không thể biết khắp, biết nhiều, 
tột nguồn đáy, hiểu rõ, xu nhập giải thoát, phân 
biệt, chứng biết, chứng đắc, tất cả điều trên đây 
đều không thể được””. Do đó nói, không có 
tín thì cũng không có nguyện và hạnh, lòng tin 
chân chánh sẽ thiết lập đại nguyện kiên cố và 
đại hạnh chuyên nhất, đây là chiếc kiền ba chân 
không thể thiếu cũng như là ba hành trang căn 
bản của hành giả Tịnh độ. Yếu nghĩa về pháp 


9 Đại Trí Độ Luận, Sđd. 
92 HT Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., tập 4, tr.783 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 435 


giới Phật trong Hoa Nghiêm chính là những giáo 
lý sơ khai của Tịnh độ, một pháp tu đáp ứng với 
mọi căn cơ của chúng sanh, được xem là phương 
tiện nhiếp hóa chúng sanh của ba đời chư Phật; 
dựa trên học thuyết duyên khởi và pháp giới nhất 
chân, pháp môn Tình độ được xem là một trong 
những tư tưởng, pháp tu trọng yếu của Đại thừa 
Phật giáo, dưới sự hoằng truyền của chư tổ sư, 
đại đức mà pháp môn Tịnh độ ngày càng được 
phổ cập và ứng dụng hành trì, phát triển thành 
một trong những tông phái lớn của Phật giáo là 
Tịnh độ tông hay Tịnh tông. 

Về sau, chư tổ Hoa Nghiêm tông trong các 
SỐ sao của mình cũng nêu thêm những phương 
pháp niệm Phật khác như: Duyên cảnh niệm 
Phật môn, Nhiếp cảnh duy tâm niệm Phật môn, 
Tâm cảnh câu mẫn niệm Phật môn, Tâm cảnh 
vô ngại niệm Phật môn, Trùng trùng vô tận 
niệm Phật môn”, hay: Xưng danh niệm, Quán 
tượng niệm, Quán tưởng niệm, Thực tướng 
niệm”... 

Ngoài ra, việc hành trì pháp môn niệm Phật 
còn thể hiện công hạnh lợi tha của một Bồ Tát, 
93 Thanh Lương tô sư, Hoa Nghiêm Kinh sớ, Sđd. 


94 Tông Mậttô sư, #oa Nghiêm kinh hành nguyện phẩm biệt 
hành sớ sao 


436 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


ở trong hạnh quả này mà thể nhập lý chân, đồng 
thời cũng là để viên mãn Bồ đề tâm, Bồ Tát 
hạnh như phẩm Phổ Hiền nhấn mạnh. Hay như 
trong Kinh Đại Bảo Tích, khi Bồ Tát Di Lặc hỏi 
Phật về mười tâm nguyện mà nếu nương đây 
chuyên niệm A Di Đà Phật, khi mạng chung sẽ 
được vãng sanh về cõi Cực Lạc, thì Đức Phật đã 
dạy như sau: “Này Di Lặc! Mười tâm nguyện 
như vậy chẳng phải kẻ phàm ngu bất thiện đủ 
phiền não mà phát được. 

Những gì là mười tâm nguyện? 

‹ - Một là đối với tất cả chúng sanh phát khởi 
tâm đại từ không làm tổn hại. 

«©- Hai là đối với tất cả chúng sanh phát khởi 
tâm đại bi không làm bức não. 

° Ba là đối với chánh pháp của Phật phát 
khởi tâm ưa thích thủ hộ chẳng tiếc thân 
mạng. 

- . Bốn là đối với tất cả pháp phát sanh thắng 
nhẫn không có tâm chấp trước. 

° _ Năm là phát tâm nguyện thanh tịnh cung 
kính tôn trọng chẳng tham lợi dưỡng. 

- Sáu là phát tâm cầu Phật Nhứt thiết chủng 
trí không hề quên mất bất luận thời gian 
nào. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 437 


©- Bảy là đối với tất cả chúng sanh phát tâm 
tôn trọng cung kính không hạ liệt. 

- Tám là chắng ham thế luận đối với Bồ đề 
phân sanh tâm quyết định. 

‹ . Chín là tâm thanh tịnh trồng các thiện căn 
không tạp nhiễm. 

-_ Mười là đối với chư Phật Như Lai rời bỏ 
các tướng phát khởi tâm tùy niệm”””. 

Qua đây có thể thấy, pháp môn niệm Phật 
không chỉ đơn thuần là việc cầu sanh Tịnh 
độ để viên mãn quả chứng mà còn là phương 
tiện lợi tha vô cùng tích cực và thù thắng. Chỉ 
khi thật sự phát Bồ đề tâm và tùy thuận hạnh 
nguyện hành Bồ Tát hạnh, vì sự giải thoát và 
giác ngộ của muôn loài chúng sanh thì khi 
đó hành giả Tịnh độ mới có thể khế nhập chí 
nguyện Bồ đề của Đức Phật A Di Đà mà sanh 
về An dưỡng. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm, mở đầu cho hành 
trình cầu học của Thiện Tài là Pháp môn niệm 
Phật do Tỳ kheo Đức Vân truyền đạt và, kết thúc 
của cuộc hành trình cầu đạo, ý niệm Tịnh độ 
cũng đã được nêu bật trong Mười hạnh nguyện 


95 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Kinh Đại Bảo Tích, cuốn 5, Pháp 
hội Phát Thắng Chí Nguyện thứ 25 


438 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


của Bồ tát Phổ Hiền. Nếu người nào sắp lâm 
chung mà thọ trì Thập Đại Nguyện Hạnh của 
Bồ tát Phổ Hiền thì sẽ được vãng sanh về cảnh 
giới Cực Lạc và gặp Đức Phật A Di Đà. 

Có người hỏi rằng vì lý do gì sau khi mạng 
chung không sanh về thế giới Hoa Tạng như 
Kinh Hoa Nghiêm đã khai thị mà nhiều bậc 
Thiện hữu trị thức trong Kinh Hoa Nghiêm lại 
để cao pháp môn niệm Phật để vãng sanh về 
thế giới Tây phương Cực lạc như Tỳ kheo Đức 
Vân dạy về môn Vô Ngại Trí Tuệ Niệm Phật 
(DEfTSS©S.1/8Ƒ]), Trưởng Giải Thoát dạy 
môn Duy Tâm Niệm Phật (6: ⁄2:ĐBI )); Dạ 
thần Tường Vô Cấu Quang Chủ dạy về môn 
Quán Đức Tướng Niệm Phật (lU5‡H3:00Ƒ?). 


Để trả lời cho câu hỏi này, vào thời Đường 
(F{t), ngũ tổ của Hoa Nghiêm tông là ngài 
Tông Mật (ZZ2#) đã dạy rằng Tịnh độ của đức 
Phật A Di Đà không thể tách rời thế giới Hoa 
Tạng “l![ ”f§BU. 1Ú EÑ| {- Ñf #5 5t †H 7È rH TÍ,. Trên 
căn bản của lời dạy này, rõ ràng lý tương 
tức, tương nhập viên dung vô ngại của Hoa 
Nghiêm đã như một khẳng chứng không thể 
phủ bác. 


Chương III s Toát yêu tư tưởng Hoa Nghiêm Tông 439 


Tịnh độ là cứu cánh tối hậu của hành giả 
niệm Phật, khi nói đến tịnh độ, cõi nước thanh 
tịnh, kinh Hoa Nghiêm chủ trương nếu Tâm 
thanh tịnh thì thấy thế giới thanh tịnh, ngược 
lại nếu tâm ô nhiễm thì thấy thế giới nhiễm 
ô. Ai cũng muốn chuyển bất tịnh thành thanh 
tịnh, nhưng khái niệm ô nhiễm và thanh tịnh thì 
bất đồng vì tùy theo nghiệp thức khác nhau mà 
thấy biết do thế cũng sai biệt. Chân lý này một 
lần nữa xác minh tất cả đều do tâm tạo. 


0hư0nt % 
NHẬP PHÁP GIỚI HOA NGHIÊM 


L. Phương Pháp Hành Trì 


Nói về phương pháp hành trì của Hoa 
Nghiêm tông thì có rất nhiều, được ghi chép 
trong các sớ sao của chư vị tổ sư. Trong đó, 
nổi tiếng nhất là sáu phương pháp hành trì 
được nêu ra bởi tổ Hiền Thủ (Pháp Tạng), thâu 
tóm gần như tinh hoa cốt yếu của Kinh Hoa 
Nghiêm, giúp hành giả sau này nương theo các 
pháp quán mà tu tập để đoạn trừ vọng tưởng, 
quy hướng nguồn chân. Sáu phương pháp này 
được tổ Pháp Tạng soạn trong Tu Hoa Nghiêm 
Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn Nguyên Quán (I£#ŠZ 
EIESãiì5]jiM), gồm: Hiển nhất thể, Khởi 
nhị dụng, Thị tam biến, Hành tứ đức, Nhập ngũ 
chỉ và Khởi lục quán. 


442 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


1. Hiển nhất thể (#ñ—fŠ) 


Đây là thể tự tánh thanh tịnh viên minh có 
trong mỗi chúng sanh, xưa nay vốn tự tròn đủ, 
cũng gọi là chân tâm, chân như, Như Lai tạng 
hay Phật tính..., bất sinh bất diệt, bất tăng bất 
giảm, biến khắp pháp giới. Song, thể tính ấy chỉ 
hiển hiện khi không bị phiền não, vọng tưởng 
ngăn che và ngược lại. Như ánh sáng của mặt 
trời chưa từng mất đi, tánh sáng ấy chỉ bị ngăn 
ngại khi có mây mù che lấp, khi mây tan thì lập 
tức ánh sáng hiển hiện. Đây chính là ý nghĩa 
của Hiển nhất thể. Hành giả tu tập trong bất kỳ 
phương tiện, pháp môn nào đều không ngoài 
mục đích “Hiển nhất thể” này. 


2. Khởi nhị dụng (ÈB— R]) 

Từ nơi thể thanh tịnh viên minh trên mà khởi 
ra hai dụng: Hải ấn sum la thường trụ dụng và 
Pháp giới viên minh tự tại dụng. 

2.1. Hải ấn sum la thường trụ dụng 
(ŒIEHlZš#?8 EM) 

Hải ấn là chân tâm bản giác, tánh giác ấy 
khi không có vọng niệm che lấp thì trùm khắp 
hư không pháp giới, không có chỗ nào ngăn 
ngại. Như ánh sáng mặt trời khi không có mây 


Chương IV s Nhập pháp giới Hoa Nghiêm 443 


mù che khuất thì ánh sáng ấy chiếu trùm lên 
muôn vật, không có phân biệt; hay như gió 
ngừng thổi thì sóng sẽ lặng, muôn vạn tượng 
trạng đều in bóng trên mặt nước mà hiển hiện. 
Cũng vậy, thể tánh chỉ có một, vốn tĩnh lặng, 
tịch diệt, vạn pháp chỉ nương gá vào vọng niệm 
mà hiển hiện, lìa vọng niệm thì chỉ còn lại một 
thể chân như thường trụ, cũng chính là Hải ấn 
tam muội. Nên Kinh nói: 

“Chúng sanh hình tướng đều chẳng đồng 

Hành nghiệp, âm thịnh cũng vô lượng 

Tất cả như vậy đều hiện được 

Hải ấn tam muội oai thần lực”. 

(phẩm Hiển Thủ) 

Hay Kinh Pháp Cú cũng nói: “Sum la và 
vạn tượng là dấu ¡n của nhất pháp”. Nhất pháp 
cũng chính là nhất thể, bản giác hay Hải ấn tam 
muội. 

2.2. Pháp giới viên mình tự tại dụng 
(5S7TIBRIHH H£H) 

Pháp giới viên minh tự tại dụng cũng chính 

là Hoa Nghiêm tam muội'. Tức tu muôn đức 


1 Pháp Tạng tổ sư, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn 
Nguyên Quán 


444 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


vạn hạnh, khế hợp chân lý mà thành tựu mọi 
diệu dụng trùm khắp, viên mãn Bồ đề. Ở trong 
chân như tánh mà hành mọi công hạnh, hành 
mọi công hạnh mà vắng bặt tánh tướng, không 
thấy năng sở, lấy đây mà trang nghiêm đoá 
hoa Diệu giác, hạnh từ chân như lưu xuất và 
trở lại trang nghiêm tánh chân. Do đó, chân đã 
trùm khắp thì không hạnh nào mà không tu, 
vọng - chân không hai thì tướng tướng vắng 
lặng, hiển dụng pháp giới viên minh tự tại. Nên 
phẩm Hiền Thủ nói: “Thí, giới, nhẫn, tấn và 
thiển định Trí tuệ, phương tiện, thần thông thảy 
Tất cả như vậy đều tự tại Do Phật Hoa Nghiêm 
tam muội lực”. 

Và theo tổ Pháp Tạng, Hải ấn sum la thường 
trụ dụng thuộc về y báo (X5Ä) và Pháp giới 
viên minh tự tại dụng thuộc về chánh báo (1E 
#4). 

3. Thị tam biến (7z —3) 

Từ hai dụng trên, mỗi dụng đều cùng khắp 
pháp giới hư không giới nên nói là biến, gồm: 
Nhất trần phổ chu pháp giới biến, Nhất trần 
xuất sanh vô tận biến và Nhất trần hàm dung 
không hữu biến. 


Chương IV s Nhập pháp giới Hoa Nghiêm 445 


3.1. Nhất trần phổ chu pháp giới biến 
(—Eš Tí lñ|Ì2;7ï- Mi) 

Đây là ý nghĩa nhất trần (một hạt bụi) trùm 
khắp pháp giới, hạt bụi không có tự thể, tánh 
riêng, chỉ nương theo chân mà lập, chân đã vô 
cùng thì trần cũng cùng khắp, nên Kinh nói: 

“Những vi trần trong Hoa Tạng giới 

Trong mỗi mỗi trần thấy pháp giới 

Bửu quang hiện Phật như mây nhóm 

Chư Phật như vậy cõi tự tại”. 

(phẩm Hoa Tạng Thế Giới) 


3.2. Nhất trần xuất sanh vô tận biến 
(—RKIH #6: ) 

Như đã nói ở trên, trần vốn không có tự 
tánh, chủ thể, chỉ nương vào chân mà giả lập, 
vì chân trùm khắp pháp giới nên, cụ đức viên 
mãn nên dụng khởi ra cũng muôn vàn sai biệt, 
song tướng - tánh dung nhiếp, hàm chứa trong 
nhau. Đây cũng là ý nghĩa lý - sự vô ngại pháp 
giới, trùng trùng vô tận nhiếp nhập lẫn nhau. 
Nên Kinh nói, pháp giới nằm trên đầu sợi lông 
hay đại địa nằm trong hạt cải... cũng chính là 
biểu trưng cho ý này. Hạt bụi không những xuất 
sanh hết thảy pháp mà trong chính nó còn trọn 


446 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đủ các tánh đức, không thiếu mảy may nào. 
Trong Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng Tận Hoàn 
Nguyên Quán, tổ Pháp Tạng có giải thích thêm 
cho việc này như sau: Do tướng hư vọng của 
hạt bụi che lấp chân như nên là nhiễm, tướng ấy 
vốn trống rống không thật nên là tịnh; tánh của 
hạt bụi đồng với nhất như nên là chân, tướng thì 
do duyên sanh giả hữu mà có nên là tục; tướng 
của hạt bụi biến thiên trong mỗi niệm nên là 
sanh tử, tướng sanh diệt ấy thật cũng chẳng có 
nên là Niết bàn... Vì trong mỗi hạt bụi thấy vô 
cùng tướng, chứa vô tận tánh nên nói Nhất trần 
xuất sanh vô tận biến. 


3.3. Nhất trần hàm dung không hữu biến 
S..... 

Hạt bụi có tướng thấy nên là Sắc, tánh thì 
vốn không nên là Không, giữa Sắc và Không 
không có ngăn ngại nên nói trong hạt bụi hàm 
dung không - hữu hay không - sắc. Đây cũng là 
ý nghĩa Sự sự vô ngại pháp giới trong tứ pháp 
giới, thấy được sắc và không hiện diện trong 
mỗi một pháp, lớn thì tận hư không pháp giới, 
nhỏ thì trên đầu sợi lông, hạt bụi mới thật gọi là 
chân quán. Ở trong cảnh chân quán thấy không 
hai không khác, không lìa sanh tử cũng chẳng 


Chương IV s Nhập pháp giới Hoa Nghiêm 447 


bỏ Niết bàn, ở trong thế gian mà chẳng chấp 
chắng ly. Như câu chuyện của Thiền sư Duy 
Tín đời Tống, sau khi ngộ đạo Ngài đã thốt lên 
rằng: “Trước khi gặp thiện tri thức, tôi thấy núi 
là núi, sông là sông; sau khi gặp thiện tri thức 
và được chỉ dạy, tôi thấy núi chẳng phải núi, 
sông chắng phải sông; và sau ba mươi năm, 
tôi thấy núi vẫn là núi, sông vẫn là sông”. Đây 
cũng chính là lý bất nhị “Nhất tức nhất thiết”. 
4. Hành tứ đức (T15) 

Tức nương theo cảnh năng biến mà hành 
bốn đức, gồm: Tùy duyên diệu dụng vô phương 
đức, Oai nghi trụ trì hữu tắc đức, Nhu hòa chất 
trực nhiếp sanh đức và Phổ đại chúng sanh thọ 
khổ đức. 

4.1. Tùy duyên diệu dụng vô phương đức 
(B1/2H®t 715) 

Vì muôn pháp là giả danh, duyên khởi, 
tánh thì vốn không nên ở trong các sắc trần tùy 
thuận nhân duyên mà khởi phát nghiệp dụng, 
nương nơi chân như mà thực hành muôn hạnh, 
lợi ích chúng sanh. Như Phật nói tùy bệnh mà 
cho thuốc hay ở trong mưa Pháp tùy căn cơ mà 
được thấm nhuần. Kinh Hoa Nghiêm chỉ ra lý - 


448 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


sự vô ngại, sự - sự vô ngại là để xiển dương đại 
hạnh Bồ Tát, ở trong pháp quán này mà muôn 
đức, diệu dụng được viên mãn. Do đó, tổ Pháp 
Tạng nói, vì lòng đại bi mà tùy duyên, vì có 
đại trí mà được diệu dụng: ở trong giả danh mà 
độ sanh là tùy duyên, lìa hai tướng năng sở là 
diệu dụng; lý tức sự là tùy duyên, sự tức lý là 
diệu dụng... Nơi chân tục không có sai khác 
mà ứng hoạt diệu dụng lợi sanh trùm khắp pháp 
giới nên nói đây là đức tùy duyên diệu dụng vô 
phương. 

4.2. Oai nghỉ trụ trì hữu tắc đức 
(Jjk§1-††#iRIlfŠ) 

Pháp này lập ra là để phá trừ những kiến 
chấp của kẻ mê cho rằng tướng - tánh không hai, 
Phật - chúng sanh đồng nhất mà phá bỏ những 
oai nghi phép tắc thường tình. Tổ nói sở dĩ chân 
như chỉ thuần một, Phật thể cũng chắng hai, 
tuy nhiên vẫn cần phải cần tu các giới hạnh, oai 
nghi, huân tập tam vô lậu học là vì bản thể của 
mỗi chúng sanh như hạt châu ma ni vốn là sáng 
sạch, nay lại bị bụi bặm bám dơ khiến tánh sáng 
ấy không thể phát huy được, nên cần phải lau 
chùi, mài dũa làm hiển phát tánh sáng vốn có 
ấy. Cũng như Phật tính vốn thường hằng, nay 


Chương IV s Nhập pháp giới Hoa Nghiêm 449 


lại bị vô minh che lấp nên cần phải tu tập, rèn 
luyện, thực hành những oai nghi, giới hạnh để 
thể tánh sáng suốt ấy được hiển lộ. Hay nói như 
ngài Thần Tú trong Pháp Bảo Đàn Kinh: “Thời 
thời cần phất thức, vật sử nhạ trần ai” (luôn luôn 
phải lau chùi, chớ để dính bụi dơ). Do đó, Kinh 
nói, “Giới là cội gốc của Bồ để”, cũng là “cội 
gốc của hết thảy điều lành””. Và, tuân giữ giới 
hạnh, trụ trì oai nghi, phép tắc chính là một trong 
những đức cần có của một Bồ Tát để thể nhập 
pháp giới Hoa Nghiêm. 

4.3. Nhu hòa chất trực nhiếp sanh đức 
(6# Hi]ấ f8) 

Sớ văn nói, trí tuệ chiếu soi chân như là chất 
trực, từ bi cứu độ muôn loài là nhu hòa; nhu thì 
chế phục phiên não, hòa thì như lý tu hành. Chất 
trực là chân như, nhu hòa là duyên khởi; chất 
trực thì bất biến, nhu hòa lại tùy duyên. Ở trong 
sanh tử mà dùng “tùy duyên bất biến, bất biến 
tùy duyên” làm đức lợi sanh, vì đại nguyện tự 
lợi - lợi tha mà hành hạnh ngay thẳng, hòa dịu 
để nhiếp phục chúng sanh, như Kinh nói: “Chất 
trực, nhu nhuyến và kham năng. Điễểu phục, 


^ 


tịch tịnh và thuần thiện” (phẩm Thập địa). 


2_ Kinh Phương Đăng 


450 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


4.4. Phổ đại chúng sanh thọ khổ đức 
(đfi\t #8) 

Đây là đại hạnh Bồ Tát thay chúng sanh 
chịu khổ, không vì lợi ích cá nhân mà rộng độ 
muôn loài, kẻ thân người sơ đều bình đẳng hết 
thảy... Phổ đại chúng sanh thọ khổ là đức lớn 
của Đại Bồ Tát sẵn sàng dùng thân mình chịu 
khổ thay chúng sanh, ở trong tam đồ lục đạo vì 
chúng sanh mà giáo hóa, độ thoát. Như Kinh 
nói: 


“Trong mỗi mỗi địa ngục 

Trải qua vô lượng kiếp 

Vì cứu độ chúng sanh 

Mà nhẫn được khổ này” 

(phẩm Quang Minh Giác) 

Tuy xả thân rộng độ muôn loài như vậy 
nhưng lại không có mảy may tâm cầu báo đáp, 
làm hết thảy hạnh mà chân tâm chỉ thuần một 
đức thanh tịnh, rỗng rang như hư không, bởi 
lễ: 

“Hư không chẳng nghĩ: ta làm gì? 

Ta làm thế nào? Làm vì ai?” 

(phẩm Như Lai Xuất Hiện) 


Chương IV s Nhập pháp giới Hoa Nghiêm 451 


5. Nhập ngũ chỉ (Á ?¡ IE) 

Đây là môn nương bốn đức năng hành ở 
trên đã nói mà tu, khi đã tường tận ngay tướng 
là không thì tướng mất, tâm chân như hiển 
hiện, thể nhập pháp giới. Hay nói cách khác, 
đây là môn tu Chỉ để thể nhập pháp giới Hoa 
Nghiêm. Năm môn gồm: Chiếu pháp thanh hư 
ly duyên chỉ, Quán nhân tịch bạc tuyệt dục chỉ, 
Tánh khởi phôn hưng pháp nhĩ chỉ, Định quang 
hiển hiện vô niệm chỉ và Lý sự huyễn thông 
phi tướng. 

5.1. Chiếu pháp thanh hư ly duyên chỉ 
(5ï ft IE) 

Tức khi biết các pháp xưa nay vốn không, 
chân như vẳng lặng, đều từ nhân duyên khởi 
thì ngay cả quan niệm về duyên cũng không 
còn. Trí năng duyên tịch lặng, cảnh sở duyên 
tức không, ly khai đối đãi, chân - tục không 
hai, rỗng rang thanh tịnh, không có chỗ nương 
gá... chính là ý nghĩa dùng chỉ quán thấy các 
pháp ha duyên, thanh tịnh như hư không. Như 
Kinh Duy Ma nói: “pháp chẳng thuộc nhân, 
cũng chẳng thuộc duyên”. Và, theo Trung 
Luận thì: 


452 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


“Như chư pháp tự tánh 
Bất tại ư duyên trung 

Dĩ vô tự tánh cố 

Tha tánh diệc phục vô.” 
(4155) 1# 
“#h)/#m 

}j#4H tu 
{thlt7NS®& 

Nghĩa là: 

Như tự tánh các pháp 
Chẳng ở trong các duyên 
Vì tự tánh là không 

Tha tánh cũng không có. 


5.2. Quán nhân tịch bạc tuyệt dục chỉ 
đi \ SH ẤN IE) 

Đây là môn quán quán ngũ uẩn giai không, 
vạn pháp chắng có mà đoạn trừ mọi tham cầu. 
Sớ nói, sự hòa hợp của năm uẩn là nhân, nó là 
tịch bạc vì không có chủ tể, từ đó mà sanh tâm 
ly dục, ly tham (tuyệt dục) nên gọi là quán nhân 
tịch bạc tuyệt dục chỉ. Hay nói như Tâm Kinh 
Bát Nhã, quán ngũ uẩn giai không... để viễn ly 
điên đảo vọng tưởng, cứu cánh Niết bàn. 


Chương IV s Nhập pháp giới Hoa Nghiêm 453 


5.3. Tánh khởi phôn hưng pháp nhĩ chỉ 
(E65 l* TH IL) 

Dụng khởi phát từ thể gọi là tánh khởi, hiện ra 
muôn hình vạn trạng sai biệt là phồn hưng, chân 
lý ấy vốn thường hằng như vậy nên gọi là pháp 
nhĩ. Vì ở trong pháp nhĩ, các pháp tùy duyên mà 
hiện khởi cũng như chính pháp nhĩ hòa với tự 
tánh làm một nên nói tánh khởi phồn hưng pháp 
nhĩ chỉ, đây cũng là ý nghĩa “Từ gốc vô trụ mà 
lập nên vạn pháp” trong Kinh Duy Ma. 

5.4. Định quang hiển hiện vô niệm chỉ 
(2Ã #5 LE) 

Đây là môn chỉ quán khiến chúng sanh nhập 
vào trong cảnh chánh định, ở trong định này 
vắng bặt mọi tư duy, tính toán, mọi sự mọi việc 
đều tự nhiên thành tựu, như ánh sáng của minh 
châu toả chiếu cùng khắp, không bị bụi mù và 
mây khói Nhị thừa hay ngoại đạo ngăn che. 
5.5. Lý sự huyên thông phi tướng chỉ 
(SEZEx32EJBIEL) 

Tức sự giả tướng cùng với lý tánh không 
tương nhiếp, ẩn hiện trong nhau nên gọi là huyển 
thông. Ở trong pháp quán này mà bặt cả hai 
tướng, lý - sự nhiếp nhập nên gọi là phi tướng. 


454 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


6. Khởi lục quán (#7XẼ#) 

Trên đã nói về tu Chỉ, tiếp là nói về tu Quán. 
Trong sớ nói, tu Chỉ chỉ có thể đối trị tâm chấp 
trước của phàm phu và nhị thừa, chỉ có tu Quán 
mới có thể đối trị những lỗi nhỏ hẹp, vi tế của 
tâm, do đó Chỉ - Quán hỗ trợ cho nhau, thành 
tựu cho nhau. Và bởi vì sự - lý vô ngại, định - 
tuệ tương thông nên căn cứ trên “chỉ tức quán” 
của năm môn trước mà cũng có thể nói “quán 
tức chỉ” của sáu môn sau. Sáu môn gồm: Nhiếp 
cảnh qui tâm chân không quán, Tùng tâm hiện 
cảnh diệu hữu quán, Tâm cảnh bí mật viên dung 
quán, Trí thân ảnh hiện chúng duyên quán, Đa 
thân nhập nhất cảnh tượng quán và Chủ bạn hỗ 
hiện đế võng quán. 

6.1. Nhiếp cảnh qui tâm chân không quán 
(ấn Bi 2Ù E2 BH) 

Đây là pháp quán quán tất cả pháp đều do 
tâm tạo ra (nhất thiết duy tâm tạo), không có 
một pháp nào độc lập ngoài tâm nên nói qui 
tâm. Từ vọng tâm mà hoạt hiện các pháp sai 
biệt, tâm đó lại trở lại dính mắc vào các pháp. 
nên nói tâm hiện cảnh, cảnh lại sanh tâm, tâm 
chẳng chấp cảnh thì cảnh chẳng vào tâm. Ở 


Chương IV s Nhập pháp giới Hoa Nghiêm 455 


trong pháp quán mà đạt được trí tuệ sâu xa, 

nhiếp nhập các cảnh về lại tâm chân không. 

6.2. Tùng tâm hiện cảnh diệu hữu quán 
(È2ÙĐJã09H th) 

Môn trước là nói chư tướng thâu về trong 
một thể, vạn pháp qui về một niệm tâm; môn 
này nói từ thể mà khởi ra dụng, từ tâm mà sinh 
khởi nên muôn pháp, các hạnh cũng từ đây mà 
đầy đủ, trang nghiêm báo độ. Nói thâu tướng 
về thể là để hiển thị pháp thân, nói từ thể khởi 
hạnh là để phô bày sự tu hành báo thân. Từ một 
niệm tâm mà sinh khởi muôn đức, muôn hạnh 
trang nghiêm nên nói “Pùng tâm hiện cảnh 
diệu hữu quán”. 

6.3. Tâm cảnh bí mật viên dung quán 
(2558 4 I|NHiEDi ) 

Đây là pháp quán quán tâm vô ngại và cảnh 
vô ngại, tâm - cảnh viên dung, tương nhiếp 
tương nhập. Chư Phật chứng ngộ tâm vô ngại 
mà đạt được thanh tịnh pháp thân, chứng cảnh 
vô ngại mà thành tựu Tịnh độ, các thân của 
Như Lai, Bồ Tát cùng với Tịnh độ nương ở vô 
ngại, một thân hiện khắp cõi nước, cùng khắp 
cõi nước hiện ra trong một thân. 


456 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


6.4. Trí thân ảnh hiện chúng duyên quán 
(L8 tÈxÊN) 

Đây là pháp quán quán diệu dụng của trí 
thể, tịch lặng mà chiếu soi, bình đẳng mà vô 
ngại, thấy rõ tướng duyên không có, chỉ thuần 
một tánh chân như ở trong các pháp, như ánh 
mặt trời chiếu khắp muôn tượng, khiến người 
mắt sáng được thấy mà kẻ mù cũng được lợi 
ích, muôn vật nhờ đây mà sinh trưởng. Trí thể 
Như Lai cũng vậy, chiếu soi vạn pháp. Vì ở 
trong trí thể chỉ có một mà ảnh hiện các duyên 
nên nói “trí thân ảnh hiện chúng duyên quán”. 
6.5. Đa thân nhập nhất cảnh tượng quán 
c? œ.... 

Đây chính là ý nghĩa của sự sự vô ngại pháp 
giới, mười thân của Đức Tỳ Lô Giá Na nhiếp 
nhập vô ngại lẫn nhau. Phật thân, Bồ Tát thân, 
Thanh văn thân, Duyên giác thân, chúng sanh 
thân, quốc độ thân, nghiệp báo thân... hàm 
nhiếp trong nhau, chẳng phải một thân diệt để 
các thân khác sanh mà là nói một thân là nói 
các thân còn lại và ngược lại, tương tức và đồng 
thời. 


Chương IV s Nhập pháp giới Hoa Nghiêm 457 


6.6. Chủ bạn hỗ hiện đế võng quán 
(tTff.H Bi NIỂN) 

Pháp quán này lấy chủ đối với bạn. Chủ là 
tự, bạn là tha; một pháp là chủ, tất cả pháp là 
bạn, một thân là chủ, tất cả thân là bạn; chủ là 
chủ đối với bạn đồng thời cũng là bạn của bạn. 
Chẳng hạn A đối với B thì A là chủ, B là bạn, 
nhưng B đối với A thì B là chủ, A là bạn. Do 
đó, khi nói bất kỳ một pháp nào thì trong đó 
đều bao gồm cả chủ và bạn, tự và tha, ảnh hiện 
trùng trùng, sự sự vô ngại, bi trí vô tận. 

Trên đây là những pháp quán do tổ Pháp 
Tạng căn cứ trên yếu nghĩa của Hoa Nghiêm 
mà lập ra. Ngoài ra cũng có thể thực hành pháp 
Tam quán (lý - sự vô ngại quán, sự - sự vô ngại 
quán và châu biến hàm dung quán) do sơ tổ Đỗ 
Thuận lập ra như đã nói ở trước... Chung quy 
không ngoài mục đích làm hiển hiện nhất thể 
của chúng sanh và pháp giới, khiến hành giả 
thấy rõ lý nhất tâm chân như và pháp giới trùng 
trùng duyên khởi mà ở trong vô trụ, vô chấp 
tướng thực hành muôn hạnh, vun bồi muôn 
đức, trưởng dưỡng tịnh giới, hành Bồ Tát đạo, 
tự tại vô ngại. Từ đó mà thể nhập Hoa Tạng hải, 
trụ Hoa Nghiêm tánh, trang nghiêm pháp giới, 
viên mãn quả chứng. 


458 Thích Viên Lý ° H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


IL. Quả Vị Tu Chứng 


Hoa Nghiêm tông chủ trương vạn pháp 
đồng nhất thể, thể tính ấy bất sinh bất diệt, 
uyên nguyên và thanh tịnh, cũng gọi là Nhất 
tâm hay Nhất niệm. Thiên Thai tông gọi là Phật 
tính, Thiển tông gọi là Bản lai diện mục hay 
Pháp tướng tông gọi là Căn bản trí, Như Lai 
trí... Mục đích rốt cùng của Hoa Nghiêm tông 
là dẫn dắt chúng sanh thể nhập bản thể căn bản 
trí đó, cũng tức là nhập pháp giới, viên mãn 
quả vị Tối chánh giác. Như phẩm Như Lai Hiện 
Tướng đã nói: 

“Nếu có người tin hiểu 
Cho đến các đại nguyện 
Đây đủ trí huệ sâu 
Thông đạt tất cả pháp” 

Cho đến: 


“Có thể nơi thân Phật 
An trụ cõi trí huệ 
Mau vào Như Lai địa 
Bao trùm khắp pháp giới `. 
Sống trong pháp giới Hoa Nghiêm là sống 
trong diệu dụng của chân tâm, thể hòa với 


3 H( Thích Trí Tịnh dịch 


Chương IV s Nhập pháp giới Hoa Nghiêm 459 


muôn tượng trong vũ trụ, an trú trong đại tánh 
viên mãn của pháp giới nhất chân, chính là 
pháp giới tịnh - uế không hai, khổ - lạc chẳng 
khác, không ngoài Hoa Tạng, Như Lai tạng. 

Như đã nói ở trước, Hoa Nghiêm là pháp 
môn Đại thừa Viên giáo, vượt hẳn nhị biên và 
rốt ráo cả tam thừa!, nên quả chứng của Hoa 
Nghiêm cũng là quả chứng tối cùng và viên 
mãn nhất, nói như Thiền tông là: “trực chỉ chân 
tâm, kiến tánh thành Phật”, Tịnh tông là: “Tự 
tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ”..., là cảnh giới 
xứng tánh bất khả tư nghì, không thể suy lường, 
Niết bàn tịch diệt. 

Tuy nhiên, cảnh giới cao nhất của Hoa 
Nghiêm tông lại không chỉ dừng lại ở việc thấy 
Tánh mà lại là “Trụ tánh nhập thế”; ở trong 
chân tánh mà hành hạnh độ sanh, hành hạnh 
độ sanh mà chẳng thấy năng - pháp - sở độ, 
tức người cứu độ và chúng sanh được cứu độ, 
nơi chân đế mà chẳng hoại tục đế, hồi hướng 
hết thảy vào thế giới Nhất thừa, cũng tức nhập 
pháp giới Hoa Nghiêm - đây chính là diệu 
dụng cao nhất của Hoa Nghiêm tánh. Do đó có 
thể nói, pháp chứng của Hoa Nghiêm là pháp 


4_ Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát thừa 


460 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


“Phật thừa - Bồ Tát đạo”. Nếu Đức Tỳ Lô Giá 
Na là đại diện cho Pháp thân, nhất thể, Phật 
thừa thì Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền 
là đại diện cho trí và hạnh; trụ nơi ba đức này 
mà viên mãn quả chứng Hoa Nghiêm, nơi thân 
sanh tử mà chứng nhập Niết bàn, trong đất Ta 
Bà mà trồng sen Tịnh Độ, đâu đâu cũng là Đạo 
tràng, đâu đâu cũng là Phật pháp; như thiển sư 
Triệu Châu (,..,778-897) thời nhà Đường đã 
bình về “Văn-thù không có trên Ngũ Đài Sơn”: 


“lR[mzTïLlL {3š 
2ä im 
mất HH 
IEHRRMI2F ri KE”. 

(Hà xứ thanh sơn bất đạo tràng 

Hà tu sách trượng lễ Thanh Lương 
Vân trung túng hữu kun mao hiện 
Chính nhãn khan thời phi cát tường). 
Nghĩa là: 

Núi xanh khắp chốn vốn đạo tràng 
Nào cần nương sậy lạy Thanh Lương 
Trong mây cho dẫu sư tử hiện 

Nhìn thẳng thì ra chẳng cát tường. 


Chương 5 


TRIẾT LÝ HOA NGHIÊM TÔNG 
DƯỚI GÓC NHÌN KHOA HỌC 


L. Hoa Nghiêm Tông và Vũ Trụ Học 

Vũ trụ học (Cosmology) là môn khoa học 
nghiên cứu về toàn bộ vũ trụ, những vật chất, 
năng lượng, không gian, thời gian, những thiên 
hà, thiên thể, hành tinh rộng lớn (vĩ mô) cho 
đến những cấu trúc nguyên tử, sinh vật nhỏ bé 
(vi mô) mang tính thực tại bên ngoài. Cũng có 
thể nói, Triết học tự nhiên, Vật lý học, Sinh 
vật học, Triết học duy vật hay Thiên văn học... 
cũng là những chi phần của Vũ trụ học. 

Trước đây, khi nền Khoa học tự nhiên còn 
sơ khai, con người chỉ cho rằng Trái Đất mà 


462 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


ta đang sống là hành tinh duy nhất trong vũ 
trụ, con người trên Trái Đất là những sinh vật 
chủ tế và duy nhất tổn tại dưới hình thức sinh 
vật có trí tuệ. Mãi cho đến khi thuyết Nhật tâm 
của Nicolaus Copernicus được công bố (thế kỷ 
XVI) thì lúc đó con người mới thật sự chấp nhận 
Trái đất chỉ là một hành tinh bé nhỏ trong dải 
ngân hà và con người chỉ là một trong những 
thực thể sống trong thế giới vô tận, từ đó mà bắt 
đầu hướng mô thức tư duy phóng tầm ra vũ trụ 
rộng lớn để khám phá thế giới vĩ mô bên ngoài 
Trái đất. Khi những truy vấn đạt đến giới hạn 
và dần đi vào bế tắc, con người ban đầu tin rằng 
thật có thế giới ngoài Trái đất, nơi con người ký 
thác niềm tin vào đấng toàn năng, hay còn gọi là 
Thiên đàng. Song, khi các nền văn minh bắt đầu 
du nhập và giao thoa lẫn nhau, con người ngày 
càng có nhiều cơ hội để tiếp nhận cũng như lĩnh 
hội nhiều luồn tri thức đa dạng, điển hình ở đây 
là cuộc gặp gõ giữa Phật giáo và Khoa học (xem 
thêm “Phật giáo và Khoa học” — cùng tác g1ả). 
Cuộc gặp gỡ ấy đã mở ra cánh cửa tư duy đa 
chiều cho con người hơn trong việc tiếp cận sự 
vô cùng của vũ trụ, thông qua việc Phật giáo 
bổ sung cho Khoa học và ngược lại, Khoa học 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 463 


hỗ trợ chứng minh cho Phật giáo. Trong sự gặp 
gỡ đó, giáo lý của Hoa Nghiêm tông đã phần 
nào lý giải và bổ trợ cho những thiếu sót mà 
Khoa học vẫn chưa thể nào chạm đến được về 
mô hình không gian vũ trụ, về cấu trúc thế giới 
đa tầng mà Phật giáo gọi là Liên Hoa tạng. 
Ngay từ đầu, con người đã ngạc nhiên trước 
các ngôi sao và luôn quan tâm đến việc xác 
định mối quan hệ giữa chúng trong tương quan 
hệ thống của các thiên thể. Việc quan sát các 
vì sao đã tạo ra một lĩnh vực nghiên cứu rất 
quan trọng, đó là thiên văn học hay vũ trụ học. 
Thiên văn học gắn liền với khoa học thuần túy 
liên quan đến việc đo khoảng cách, đánh giá 
và phá hủy các vì sao cũng như chuyển động 
của chúng. Tất cả các tính toán được thực hiện 
liên quan đến trái đất và cách các chuyển động 
giữa các hành tinh ảnh hưởng đến mức độ vật lý 
của loài người. Thiên văn học hiện đại luôn tìm 
kiếm câu trả lời cho những câu hỏi liên quan 
đến nguồn gốc của loài người và khả năng kết 
thúc sự tổn tại của con người. Đó là một lĩnh vực 
thú vị của nghiên cứu. Kiến thức của cá nhân về 
vũ trụ và các thiên hà đã gây thêm áp lực cho 
các tôn giáo trong việc xác định các định đề lâu 


464 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đời của họ liên quan đến đấng sáng tạo và tạo 
ra sự sống. Đạo Phật, điển hình là Hoa Nghiêm 
tông không gặp phải tình trạng tiến thoái lưỡng 
nan nào vì Đức Phật không khuyến khích các 
đệ tử của Ngài suy nghĩ về những điều vượt 
quá tầm hiểu biết của họ. Tuy nhiên, dưới sự 
nghiên cứu về vũ trụ của con người thông qua 
khoa học, cho thấy rằng Đức Phật đã nhận thức 
rõ về bản chất của vũ trụ rằng nó không được 
tạo ra bởi một đấng toàn năng nào cả. Ngài chỉ 
ra rằng trái đất chỉ là một chấm nhỏ cùng với 
vô số hành tinh khác trong không gian vô hạn, 
và tất cả đều nằm trong quy luật sinh diệt, biến 
dị không cùng. 

Qua các phẩm như Thế Giới Thành Tựu, 
Hoa Tạng Thế Giới hay A Tăng Kỳ... trong 
Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã chỉ ra thế giới 
mà chúng ta đang sống chỉ là một thể giới nhỏ 
bé trong vô số thế giới ngoài kia, con người 
chỉ là một trong hằng hà sa chúng sinh trong 
pháp giới... điều mà mãi đến tận sau này, Khoa 
học mới dần khám phá ra được. Chẳng hạn như 
trong phẩm Thế siới Thành tựu thứ 4, quyển 7, 
khi mô tả về hình tướng của biển thế giới, Bồ tát 
Phổ Hiền nói rằng: “Chư Phật-tử! Thế giới hải 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 465 


có nhiều hình tướng sai khác, hoặc tròn, hoặc 
vuông, hoặc chẳng phải tròn vuông, hoặc hình 
như nước xoáy, hoặc hình như núi, hoặc hình 
như cây, hình như bông, hoặc hình như cung 
điện, như hình chúng- sanh, như hình Phật, có 
thế-giới vi-trần-số hình sai khác như vậy”!. 
Cũng trong phẩm này, Bồ tát Phổ Hiển đã 
nói về nhân duyên sanh khởi biển thế giới như 
sau: “Chư Phật-tử! Thế-giới-hải có mười việc 
mà chư Phật trong ba đời quá-khứ, hiện-tại, vỊ- 
lai đã nói, hiện nói và sẽ nói. Những gì là mười? 
Chính là nhơn-duyên khởi thế-giới-hải, chỗ trụ- 
nương của thế-giới-hải, hình-trạng của thế-giới- 
hải, thể-tánh của thế-giới-hải, sự trang-nghiêm 
của thế-giới-hải, sự thanh-tịnh của thế-giới-hải, 
Phật xuất hiện nơi thế-giới-hải, kiếp trụ của thế- 
giới-hải, kiếp chuyển biến sai biệt của thế-giới- 
hải, môn vô-sai-biệt của thế-giới-hải”?... Những 
lý thuyết này phát nguồn từ khá sớm, được tìm 
thấy trong hầu hết các Kinh điển Phật giáo nói 
chung, Kinh Hoa Nghiêm nói riêng và, gần như 
đã trở thành lối tư duy định hình của văn hóa 
Đông phương, đặc biệt là Ấn - Hoa - Tạng. 


I1 Hi Thích Trí Tịnh dịch 
2 S4d. 


466 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Vào cuối thiên niên kỷ thứ nhất, giáo lý 
Phật giáo đã tồn tại được gọi là Thời Luân, 
đại diện cho một bánh xe thời gian. Phần tôn 
giáo được thể hiện bằng nhiều khái niệm vũ 
trụ học và thiên văn học; có rất nhiều cuộc nói 
chuyện về thiên văn học và những vấn đề liên 
quan trong các bản văn Thời Luân. Không tính 
đến niên đại muộn của nó, thiên văn học của 
nó có ý nghĩa hơn và trông giống với các hiệp 
ước trước đó trong giáo lý Phật giáo hơnỷ. Ảnh 
hưởng của giáo lý thiên văn học Ấn Độ đã mở 
rộng ra ngoài Tây Tạng. Người Tây Tạng kế 
thừa các mô hình vũ trụ học. Trong ba thế kỷ 
qua, họ đã có được kiến thức địa lý và thiên văn 
về việc quan sát vũ trụ, trái đất hình cầu và mô 
hình địa tâm. 

Khoa học Thiên văn Tây Tạng cung cấp sự 
kết hợp của các khía cạnh tính toán và quan 
sát thiên văn tương tự như các truyền thống cổ 
xưa khác. Các học viên đã phát triển một niên 
giám mà qua đó có các tính toán toán học chi 
tiết kết hợp các khía cạnh chiêm tinh và thiên 


3. JKotyk - 2020 - Cited by 5 — The Chinese Buddhist 
Approach to Sclence: the Case of Astronomy and 
Calendars - Jeffrey Kø/yk - Journal of Dharma Studies 3 
(2):273-289 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 467 


văn. Những thập kỷ qua đã cho thấy Phật giáo 
Tây Tạng giàu có như thế nào với lịch sử thiên 
văn học (Kotyk, 2020). Giáo lý của Đức Phật 
trình bày một hệ thống bên ngoài liên quan đến 
chuyển động của các hành tinh và đo thời gian 
và một hệ thống bên trong chứng kiến các chu 
kỳ năng lượng và hơi thở của cơ thể con người, 
hệ thống này gần với các hệ thống bên ngoài 
hơn. Nó cũng giải thích tại sao các Phật tử được 
truyền cảm hứng để thiền định khi nhật thực xảy 
ra) (Kotyk, 2020). Do đó, điều này giải thích tại 
sao nghiên cứu thiên văn học lại quan trọng vì 
kiến thức thiên văn rất hữu ích. Những người 
theo đạo Phật có lịch nghiên cứu thiên văn học 
được các cá nhân sử dụng để xác định ngày và 
giờ cụ thể của nhật thực, thời điểm thích hợp để 
nông dân trồng trọt và các hoạt động khác như 
tính thời gian cho các lễ hội Phật giáo. 

Khi nói về Vũ trụ, Albert Einstein (1879- 
1955), một khoa học gia vĩ đại đã được trao 
tặng giải Nobel, cha đẻ của thuyết tương đối 


4 by] Kotyk - 2020 - Cited by 5 — The Chinese Buddhist 
Approach to Sclence: the Case of Astronomy and 
Calendars - Jeffrey Kø/wk - lournal of Dharma Studles 3 
(2):273-289 (2020). J Kotyk, Sảd. 

5_ JKoftyk, Sđd. 


468 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


với phương trình nổi tiếng E = mc? (equation 
mass-energy relation, øravitatIon mass-energøy 
equivalence) đã chứng minh rằng cả không 
gian lẫn thời gian đều không thể tách lìa vật 
chất; sự khám phá của ông rất tương thích với 
giáo nghĩa Hoa Nghiêm. Hơn 2600 năm trước 
đây, Kinh Hoa Nghiêm đã nói về sự vận hành 
của thời gian và không gian. Tất cả muôn hữu 
vũ trụ đều thiên di, biến dịch, vô thường trong 
từng khoảnh khắc. Sự vô thường này rất tương 
hợp với thuyết tương đối của Albert Einstein 
khi nhà bác học vĩ đại này tuyên bố là không 
có không gian và thời gian tuyệt đối vì chiều 
rộng của không gian và độ dài của thời gian 
đều có thể thay đổi (Khác với quan điểm của 
nhà vật lý học cổ điển Isaac Newton vào đầu 
thế kỷ XVII, cho rằng không gian và thời 
gian là tuyệt đối, không di dịch). Năm 1915, 
AIlbert Einstein đã để xuất các phương trình 
về sự biến dạng của không gian và thời gian 
có liên quan đến động lượng và năng lượng. 
Từ đây cũng có thể lý giải cho sự tương đối 
của thời gian theo các kiếp sống trong từng 
cảnh giới khác nhau của Phật giáo cũng như 
mô hình không gian đa chiều trong mạng lưới 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 469 


không gian chung của các thực thể sống trên 
lập trường Hoa Nghiêm tông. 

Giáo sư Stephen Hawking (1942-2018), 
bậc thầy của vũ trụ “Master of the Universe”9, 
một nhà khoa học đại thông thái đã nói: “The 
boundary condition of the universe 1s that 1t has 
no boundary” (Điều kiện giới hạn hữu biên của 
vũ trụ là vô biên, vô giới hạn)”. Những khám 
phá của nhà khoa học vĩ đại này đã có những 
tương thích lý thú đối với giáo nghĩa Hoa 
Nghiêm. Một nhà vật lý người Mỹ khác, Giáo 
sử Fritof Capra (1939), trong tác phẩm “The 
Tao of Physics”, đã ca ngợi sự tương đồng 
đáng kinh ngạc giữa Kinh Hoa Nghiêm và các 
lý thuyết của vật lý học hiện đại. David Bohm 
(1917-1992), giáo sư Đại học London, người để 
xuất thuyết vũ trụ toàn ảnh (The Holographiec 
Universe) cho rằng vũ trụ như một tổng hành 
dinh truyền tin vĩ đại của một toàn thể nguyên 
vẹn, nơi đó mọi hiện hữu trong vũ trụ đã có 
mặt nơi một khu vực vô hình nào đó bên ngoài 
không gian và thời gian. Qua khám phá này, 
học thuyết của David Bomh đã có những gặp 


6_ Đài BBC 1989 


7A BriefHistory of Time, Thích Viên Lý dịch, VTLVN và 
THĨTG, 2002 


470 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


gỡ nhất định với những luận giải về Hoa Tạng 
giới của Hoa Nghiêm. 

Ở thế kỷ XX, các nhà thiên văn học đã khám 
phá và thiết lập nhiều mô hình khác nhau của 
vũ trụ, trong số đó mô hình có ảnh hưởng nhất 
là thuyết “Big Bang” (Vụ nổ lớn). Thuyết Big 
Bang cho rằng khoảng 15 tỷ năm trước, một 
vụ nổ lớn đã diễn ra tại một điểm kỳ dị và vũ 
trụ giãn nở nhanh chóng, dần dần hình thành 
nên thế giới như bây giờ. Theo thuyết này thì 
không chỉ mọi thứ trong vũ trụ đang tiến hóa, 
mà chính vũ trụ cũng là đối tượng của sự tiến 
hóa. Tuy nhiên thuyết này vẫn còn có những 
tra vấn mặc dù năm 1964, hai khoa học gia 
Arno PenzIas và Robert Wilson đã phát hiện 
ra bức xạ phông vũ trụ có nhiệt độ khoảng 3K 
trong bầu trời đầy sao và, với phát hiện này 
đã cho thấy là thuyết Big Bang là thuyết đáng 
tin cậy. 

Đầu năm 2003, những thành quả của Vệ 
tình DỊ hướng VI sóng Wilkinson (WMAP) 
đã đạt được các mức độ chính xác nhất về các 
thông số vũ trụ và cho thấy là phù hợp với 
thuyết nhiệt dư còn sót (lạm phát). 

Có một số quan niệm cho rằng Phật giáo 
không phải là khoa học vì Phật giáo vượt qua 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 471 


khoa học trên nhiều lĩnh vực, ví dụ điển hình là 
khi chứng được Lục thông và Tam minh, các 
vị Bồ Tát hay chư Phật không cần vay mượn 
những phương tiện thiết bị như các nhà khoa 
học để thấy, nghe, ngửi v.v... Tuy nhiên, kể từ 
đầu thế kỷ 19, nhiều nhân vật hiện đại đã lập 
luận rằng rất hợp lý khi so sánh Phật giáo với 
các khám phá của khoa học như quá trình thiên 
văn học là một thí dụ điển hình. Có một điểm 
chung giữa tư tưởng Phật giáo và các phương 
pháp khoa học của thiên văn học. Kinh điển Phật 
giáo thúc đẩy sự nghiên cứu theo kinh nghiệm 
và tuệ giác, hướng dẫn mọi người đến với 
những lời dạy của Đức Phật và kiểm tra chúng, 
thấy hiểu chúng trước khi chấp nhận chúng. 
Trong Thất giác chỉ (+25! %,P. Sattabojjhanga, 
5. saptabodhyangam]), Trạch pháp Giác chi (Fễ 
b5, sa. dharmapravicaya) đã đặc biệt nhấn 
mạnh đến điều này. Vũ trụ học Phật giáo cho 
rằng vũ trụ không có khởi đầu hay kết thúc (Vô 
thủy vô chung). Thuyết vũ trụ tuần hoàn áp 
dụng cho cả hai khái niệm trên. Do đó, Phật 
giáo là tôn giáo duy nhất có thể giải thích cấu 
trúc của vũ trụ và chỉ ra cách mọi cá thể liên 
quan đến sự tổn tại. 


472 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Đức Phật không nói nhiều về hệ thống thế 
giới vật chất hay các thiên hà, mà nói về các 
thế giới ở các chiều không gian khác mà những 
hành giả đã phát triển khả năng tâm linh có thể 
tiếp cận được. Khái niệm về một hệ thống thế 
giới bao gồm các thế giới ở các chiều không 
gian khác là rất lớn theo nghĩa là một hệ thống 
của thế giới vật chất và tất cả các thiên hà của 
nó với tất cả các chiều khác được gọi là một 
lokadhatu. Một tập hợp khổng lỗ của ba nghìn 
đại thiên hệ thống lokadhatu như vậy; như 
một nhóm được gọi là Tri Sahasra Mahasasra 
lokadhatu (Tam thiên đại thiên thế giới). Có vô 
số trisahasra Mahashasra lokadhatus tổn tại. 
Trên thực tế, thiên hà của chúng ta chỉ là một 
trong nhiễu thiên hà và, nó là một phần của duy 
nhất một lokadhatu (vũ trụ). 

Đức Phật gần như không trả lời những câu 
hỏi liên quan đến sự sự khởi nguôn của vũ trụ, 
con người từ đâu mà có? Thế giới bắt đầu từ 
khi nào? Được tạo tác ra sao?... Và khi được 
hỏi rằng tại sao vũ trụ lại tồn tại ngay từ đầu, vì 
nó là một nơi đầy đau đón và khổ sở. Nếu đó là 
một khái niệm khủng khiếp như vậy, thì ai đã 
nghĩ ra nó ngay từ đầu? Trong kinh Malunkya 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 473 


có thuật lại rằng khi Đức Phật được hỏi câu hỏi 
này, Ngài đã trả lời bằng cách nói rằng muốn 
biết câu trả lời giống như người bị một mũi tên 
tẩm độc găm vào mắt, thay vì yêu cầu được điều 
trị ngay lập tức, anh ta lại hỏi danh tính của cha 
mẹ kẻ bắn, nguồn gốc của những vật liệu tạo 
nên mũi tên v.v... tất cả đều là những câu hỏi 
không phù hợp và không cần thiết vì trước khi 
được biết đầy đủ những điều đó, anh đã bị mũi 
tên độc ấy kết liễu sự sống. Có mười ba câu hỏi 
thuộc loại không thiết thực, Đức Phật không 
phí phạm thì giờ để giải đáp vì Ngài đã tuyên 
bố rằng chúng không những không quan trọng 
mà còn không thể giải quyết được thực trạng 
đau khổ mà chúng sanh đã và đang đối diện. 
Đức Phật dạy, những ai đang đau khổ, nên nỗ 
lực tương tác với vũ trụ để giải thoát bản thân 
và những người khác thoát khỏi vòng đau khổ 
trong cuộc sống. 

Mặc dù Đức Phật không nói nhiễu về thế 
giới vật chất hay giải thích về sự sáng tạo của 
vũ trụ, nhưng Phật giáo không hề có những 
quan điểm trái chiều khi mô tả vũ trụ được tạo 
thành từ “các nguyên tử” (paramiir; us) vật chất 
không thể bị cắt, phá hủy, chiếm lấy, hoặc nắm 


474 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


bắt theo bất kỳ cách nào là phần nhỏ nhất của 
vật chất. Trong Phật giáo, chữ sloka-dhiitu là 
từ điển hình cho vũ trụ. Nó để cập đến một nơi 
đã cấu thành bởi nghiệp (Karma). Vũ trụ cũng 
được duy trì thông qua nghiệp và tan rã bởi tác 
động của nghiệp. 

Kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra) mô 
tả một vũ trụ được tạo thành từ vô số thế giới 
trên các cõi đều liên kết với nhau và bao trùm 
lẫn nhau. Phép ẩn dụ về Lưới của Đế Thích 
trong Kinh Hoa Nghiêm, được các chư Tổ và 
các nhà hiển triết Hoa Nghiêm mở rộng thêm, 
được sử dụng để mô tả quan điểm của họ về 
thế giới như một mạng lưới liên kết với nhau. 
Toàn bộ vũ trụ được xem như một mạng lưới 
đa chiều với các điểm kết nối với nhau, trùng 
trùng vô tận, bao gồm tất cả những cá thể chứa 
trong nó và phản chiếu ánh sáng vô tận. Mỗi 
mảnh ghép của cá thể được xem là chứa đựng 
toàn bộ của tổng thể. 

Tất cả mọi thứ chỉ tổn tại trong mối liên hệ 
với những thứ khác và không thể tổn tại độc lập. 
Đây là một trong những niềm tin cơ bản của 
Phật giáo, của triết lý Hoa Nghiêm. Thế giới là 


8. Hành động, tạo tác và hậu quả lâu dài của chúng 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 475 


một bản giao hưởng của các sự kiện được kết 
nối với nhau, tất cả đều có tác động lẫn nhau. 
Theo đó, không thể có nguyên nhân đầu tiên 
hay sự hình thành vũ trụ từ hư vô, như thuyết 
Big Bang đề xuất. Bởi vì vũ trụ không có bắt 
đầu hay kết thúc, chỉ có một vũ trụ theo chu kỳ 
là tương thích với Phật giáo. Sự phát triển của 
sự sống và nhận thức, như đã nêu trong nguyên 
tắc chung, là kết quả của mối liên hệ lâu dài của 
vật chất với các dòng tâm thức. 

Cần phải hiểu khái niệm về đại thiên thế giới 
nghìn khối lập phương, còn được gọi là tam thiên 
đại thiên thế giới, để hiểu được thế giới quan của 
Phật giáo trước tiên chúng ta phải hiểu khái niệm 
về đại thiên thế giới nghìn khối lập phương, còn 
được gọi là tam thiên đại thiên thế giới. Kinh 
Hoa Nghiêm mô tả “một thế giới duy nhất” là 
núi Tu Di, các dãy núi và biển xung quanh, cũng 
như bốn vùng đất rộng lớn, đều được coi là một 
địa cầu duy nhất. Các cõi trời Sơ thiền của cõi 
Sắc giới là thiên đường của vị thần mạnh nhất 
trong tất cả các vị thần đại diện cho giới hạn trên 
của một vũ trụ duy nhất. Các hành giả thiền cao 
hơn trong cõi Sắc giới như Nhị thiển, Tam thiển 
và Tứ thiển và cõi Vô sắc giới cũng như chư Phật 


476 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


thì tổn tại bên ngoài thế giới này, nhưng sáu loại 
sinh vật khác đều cư trú trong cùng một thế giới. 
Trên thế giới này cũng có mặt trời, mặt trăng và 
các chòm sao. Theo thuật ngữ hiện đại, một thế 
giới duy nhất có thể được coi là tương đương với 
hệ mặt trời. 

Theo kinh văn (phẩm A Tăng Kỳ), một “tiểu 
thiên thế giới” là tập hợp của một ngàn thế giới 
riêng lẻ. Các nhà thiên văn học hiện đại sẽ phân 
loại đây là một thiên hà. Hoa-Nghiêm-Só-Sao 
nói: Một Tiểu-thiên-thế-giới (1,000 Tiểu thế 
giới), tức kể Trời Sơ-thiển; một Trung-thiên-thế- 
giới (1,000,000 Tiểu thế giới), tức kể Trời Nhị- 
thiển; một Đại-thiên-thế-giới (1,000,000,000 
Tiểu thế giới), tức kể Trời Tam-thiển. Luận Tỳ- 
Bà-Sa nói: “Bề rộng của Trời Sơ-thiển che bốn 
châu thiên hạ. Bề rộng của Trời Nhị-thiển che 
một cõi Tiểu-thiên. Bề rộng của Trời Tam-thiển 
che một cõi Trung-thiên. Bề rộng của Trời Tứ- 
thiền che một cõi Đại-thiên”9. Do đó, Tiểu-thiên- 
giới có 1.000 cõi Sơ-thiền, Trung-thiên giới có 
1.000 cõi Nhị-thiển, Đại-thiên giới có 1.000 cõi 
Tam-thiển và, che trùm trên cõi Đại-thiên chỉ có 
1 cõi Tứ-thiễn. 


9 Hi Thích Thiền Tâm dịch, trích Phật học tỉnh yếu, Sảd. 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 477 


Mặc dù chúng không được bao gồm trong 
tam thiên đại thiên thế giới, nhưng sẽ không 
chính xác khi cho rằng ba tầng Thiễn trên trong 
sắc giới và các giai đoạn của vô sắc giới vượt 
qua không gian và thời gian. Bầu trời của Nhị 
thiển, Tam thiền và Tứ thiển có ranh giới vật 
lý và tuổi thọ riêng biệt cho các cư dân. Mặt 
khác, thế giới vô sắc giới không có ranh giới 
và không bị ràng buộc bởi thời gian hay không 
gian. Mặc dù vậy, nó vẫn phải tuân theo thời 
gian và những ai cư trú ở đó cũng phải tuân 
theo các quy tắc tương tự. 20000 Đại Kiếp 
trong ngôi nhà của họ trong Không vô biên 
xứ (7E ## Š jš - S. Àkàzànantyàyatana. P. 
Àkàsànaïcàyatana), 40000 Đại Kiếp trong Thức 
vô biên xứ (558 ft 3Š JjZ, S. Vijããnanantyãyatana, 
P. iññãnañcãyatana), 60000 Đại Kiếp trong Vô 
sở hữu xứ (## f #ï Jš, S: ãkimcanyäyatana, 
P: Àkiñcaññãyatana) và, 80000 Đại Kiếp 
trong Phi tưởng phi phi tưởng xứ. (3E #l 3E 
3E #H lễ; S: naivasamjñäã-näsamjñãyatana, P: 
Nevasañña-nasanñayatana). 

Nhìn chung, thiên văn học - vũ trụ học hiện 
đại luôn tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi 
chưa được trả lời liên quan đến nguồn gốc của 
loài người, sự tổn tại của muôn trùng thế giới 


478 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


và khả năng kết thúc sự tôn tại đó - điều mà từ 
nhiều ngàn năm trước Đức Phật đã khai thị một 
cách hết sức chi tiết. 

Ở vào thời kỳ cổ xưa, người ta tin rằng trái 
đất là trung tâm của vũ trụ, các vì sao, mặt trăng 
và mặt trời đều quay quanh trái đất. Vào thời 
Trung cổ phương Tây, quan điểm này thường 
được công nhận. Giordano Bruno (1548 - 1600) 
nhà toán học và nhà thiên văn học người Ý đã 
can đảm nêu ra thuyết Nhật Tâm của Nicolaus 
Copernicus rằng là các ngôi sao là những mặt 
trời bên ngoài Thái dương hệ và có những hành 
tinh của chính nó bao quanh, ông cũng tuyên 
bố rằng các hành tinh này có khả năng hình 
thành sự sống và rằng vũ trụ là vô tận và không 
có thiên thể nào được xem là ở trung tâm. Năm 
1593, nhà thiên văn học Bruno đã bị Tòa án dỊ 
giáo Roma tiến hành việc xét xử, với sự chủ trì 
của Hồng y Bellarmino, vì ông đã phủ nhận 
một số giáo lý Công giáo quan trọng như: Ba 
Ngôi, thiên tính của Chúa Kitô, sự đồng trinh 
của thánh mẫu Maria v.v... Năm 1600, ông bị 
tòa án kết tội và bị hỏa thiêu tại Roma. 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học, 
mọi người đều hiểu rằng trái đất mà chúng ta 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 479 


đang sống không phải là trung tâm của vũ trụ, 
mà chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ bao 
la, ngay cả mặt trời cũng không phải là trung 
tâm của vũ trụ. Hơn 2600 trước đây, trong Kinh 
Hoa Nghiêm, Đức Phật đã dạy rằng trái đất và 
mặt trời không phải là trung tâm của vũ trụ vì 
vũ trụ không có trung tâm và không có giới hạn. 

Đức Phật dạy trái đất, mặt trăng và mặt trời 
đều xoay quanh núi Tu Di, một tiểu thế giới 
không phải là một thái dương hệ mà là một dãi 
ngân hà. Vì vậy Đức Phật nói một ngàn thiên 
hà gọi là tiểu thiên thế giới, một ngàn tiểu thiên 
thế giới gọi là trung thiên thế giới, một ngàn 
trung thiên thế giới gọi là đại thiên thế giới tức 
một tỷ thiên hà. Đức Phật nói rằng một đơn vị 
thế giới nằm trong một thế giới lớn, một thế 
giới lớn được gọi là Sa-bà thế giới và, một thế 
giới Sa-bà là nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thị 
hiện để giáo hóa độ sanh. Một thế giới Sa-bà có 
một tỷ thiên hà và bức hoạ đồ không phải bằng 
phẳng mà là ba chiều. 

Trong Kinh Hoa Nghiêm mô tả núi Tu Di ở 
giữa, được bao quanh bởi mặt trời và mặt trăng 
trên sườn núi Tu Di, trên đó có các tầng trời 
khác nhau như: Tứ thiên vương, Đao lợi, Dạ- 
ma, Đâu-suất-đà, Hóa lạc, Tha hóa tự tại. Cõi 


480 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Sắc: Sơ thiền có 3 cõi trời Phạm chúng, Phạm 
phụ, Đại phạm. Nhị thiền có 3 cõi trời Thiểu 
quang, Vô lượng quang, Quang Âm. Tam thiền 
có 3 cõi trời Thiều tịnh, Vô lượng tịnh, Biến 
tịnh. Tứ thiền có 9 cõi trời Vô Vân, Phước sinh, 
Quảng quả (Vô tưởng), Vô thiển, Vô nhiệt, 
Thiện kiến, Thiện hiện, Sắc cứu cánh, Ma-hê- 
thủ-la. Cõi Vô sắc gồm có Không vô biên xứ, 
Thức vô biên xứ, Vô sở hữu xứ, Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ... 

Thế giới Sa-bà có một tỷ tiểu thiên thế giới 
(thập ức) và, một tỷ núi Tu Di. Mỗi thế giới có 
sáu cõi trong đó có cối người v.v... và hai mươi 
tám cõi trời. Cõi Sa-bà không phải là toàn thể 
vũ trụ. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng có vô số thế 
giới giống như thế giới Sa-bà và, vô lượng đại 
thiên thế giới có bảo quang rực rõ chiếu sáng 
khắp cả mười phương và vô số thế giới tạo thành 
biển thế giới Hoa Nghiêm trang nghiêm vô tận. 
Vũ trụ được mô tả trong Kinh Hoa Nghiêm là 
vô tận, lơ lửng giữa hư không và vô lượng thế 
giới rực sáng khắp cả mười phương. Với vũ trụ 
vô tận được khai thị trong Kinh Hoa Nghiêm 
thì số lượng đó nhiều gấp hàng tỷ lần vũ trụ mà 
các nhà khoa học hiện đại có thể quan sát. 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 481 


Các nhà khoa học hiện đại mô tả vũ trụ rằng 
là, sự kết hợp của nhiễu ngôi sao tạo thành một 
thiên hà khổng lô, thiên hà có hệ mặt trời được 
gọi là Ngân hà. Dải Ngân hà (Milky Way), với 
đường kính khoảng từ 100,000 đến 180,000 
năm ánh sáng, ước tính có khoảng 100 - 400 
tỷ ngôi sao được chứa ở trong, độ dày trung 
tâm khoảng 12.000 năm ánh sáng. Vận tốc của 
ánh sáng là khoảng 300.000 km mỗi giây. Một 
năm ánh sáng là khoảng 9,7 nghìn tỷ km. Như 
thế 180,000 năm ánh sáng của đường kính Dải 
Ngân hà sẽ là rất dài; tuy nhiên, có những thiên 
hà cách mặt đất này khoảng 20 tỷ năm ánh sáng 
là những phát hiện mới nhất, như thế thì nếu so 
sánh với biển thế giới của Kinh Hoa Nghiêm 
với ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mười phương thì 
rõ ràng tuệ giác siêu việt của Đức Phật là không 
thể nghĩ bàn. 

Kinh Hoa Nghiêm đã không chỉ dẫn trước 
các nhà thiên văn học hiện đại về vũ trụ hàng 
nhiều thế kỷ mà trong lĩnh vực toán học, Kinh 
Hoa Nghiêm cũng đã đi trước rất xa vì Kinh 
Hoa Nghiêm đã sử dụng đến một số lượng rất 
lớn, tổng cộng gồm 126 đơn vị và gọi chúng 
là lũy thừa, một khái toán học quan yếu được 


482 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Kinh Hoa Nghiêm sử dụng đã cách nay hơn 
2600 năm, có thể nói là sớm nhất. Dĩ nhiên 
các ngành khoa học tự nhiên không thể tách 
rời toán học vì toán học là nơi mà từ đó các 
lý thuyết về vũ trụ học được phát sinh. Toán 
học về vũ trụ, Kinh Hoa Nghiêm đã hiển thị 
những biểu thức tổng quát nhưng rất chỉ tiết ví 
dụ như trong phẩm Nhập Pháp Giới khi Đồng 
tử Thiện Tài đến nước Danh Văn đã được đồng 
tử Tự Tại Chủ dạy về “Nhất thiết công xảo thần 
thông trí pháp môn”, đây là môn toán học mà 
Tự Tại Chủ gọi là Bồ Tát toán pháp. Những 
con số được nêu tiêu biểu như: Một Lạc xoa 
(laksa) là 100.000. Một trăm Lạc xoa bằng một 
Câu chi (tức 10.000.000), Câu chi câu chi là 
một A giu đa (Ayuduo) (A giu đa = Câu chị ^2, 
tức Ix10^14), A giu đa A giu đa là một Na do 
tha (Na do tha = A giu đa^2, tức Ix10^28), Na 
do tha Na do tha là một Tần bà ta (Tần bà la = 
na do tha^2, tức Ix10^56), Tần bà la Tần bà 
la là một Căn yết la (Căn yết là = tần bà la^2, 
tức I1x10^112)... cho đến một A Tăng Kỳ sẽ 
= 10^101, 493, 305, 292, 610, 318, 652, 755, 
325, 638, 410, 240 tức 10 và 101, 493, 305, 
292, 610, 318, 652, 755, 325, 638, 410, 240 Số 
0 theo sau. Và cuối cùng. Bất khả thuyết bất 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 483 


khả thuyết sẽ bằng A Tăng Kỳ^262144. Đây là 
một con số vô cùng lớn và, với một con số lớn 
mà Kinh Hoa Nghiêm đã nêu ra như vậy cho 
thấy khái niệm về vũ trụ của Phật giáo vượt 
xa tổng số các hạt cơ bản (elementary particle) 
trong vũ trụ là mười mũ tám mươi như hiện này 
chúng ta có thể biết. 

Qua đây có thể thấy, bằng sự giác ngộ và 
dưới con mắt thực chứng của Đức Phật, Ngài 
đã có thể thấy được tổng thể cấu trúc, kiến trúc 
của vũ trụ và pháp giới cách đây gần ba ngàn 
năm mà không hề sử dụng bất kỳ một công cụ 
Khoa học nào. Phải đến tận sau này, khi văn 
minh Khoa học tiến bộ, con người mới bắt tay 
vào nghiên cứu thế giới rộng lớn ngoài kia và, 
trong một giai thời nhất định nào đó, Khoa học 
và Phật giáo đã thật sự tao ngộ và đối thoại 
trên nhiều phương diện khác nhau. Thật không 
ngạc nhiên khi cho rằng, Phật giáo là Khoa học 
và Phật giáo vượt trên Khoa học, như Albert 
Einstein từng nói: “If there 1s any religion 
that would cope with modern sclentific needs, 
If{ would be Buddhism. Buddhism requires 
no revision to keep 1t up to date with recent 
scIentific finding. Buddhism need no surrender 
IS VI€W f{O sclence, because I( embrances 


484 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


science as well as øoes beyond science”!° (Nếu 
có một tôn giáo nào đáp ứng được các nhu cầu 
của khoa học hiện đại thì đó là Phật giáo. Phật 
giáo không cân sửa đổi những quan điểm của 
mình để cập nhật với những khám phá mới của 
khoa học gân đây. Phật giáo không cần phải 
từ bỏ quan điểm của mình để phù hợp với khoa 
học, vì Phật giáo bao hàm cả khoa học cũng 
như vượt ra ngoài khoa học). 


H. Hoa Nghiêm Tông Và Siêu Hình Học 


Nếu Vũ trụ học hay Thiên văn học tập 
trung nghiên cứu về các khía cạnh thực tại bên 
ngoài của thế giới, của vật chất tổn tại khách 
quan ngoài tư duy con người thì Siêu hình học 
(Metaphysica) lại chú trọng tìm hiểu bản chất 
của thế giới hay nói cách khác là truy nguyên 
bản thể vạn hữu, những sự thật nội tại mà mắt 
thường không thể thấy được, Aristoteles gọi là 
“Khoa học thần linh”. Những câu hỏi như: Vị 
trí khởi thủy của con người trong vũ trụ là gì? 
Đâu là bản chất của sự thật? Thực tại bên ngoài 
là chủ quan hay khách quan? Bản thể của sự vật, 
hiện tượng, thời gian, không gian là gì?... đều là 


10 Arthur ZaJonc, 7he new Physics and Cosmolosy, Oxford 
University Press, New York, 2004 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 485 


những vấn đề mà Siêu hình học quan tâm. Khác 
với Triết học phương Tây cổ đại cho rằng có duy 
nhất một đấng toàn năng (Thượng đế) sáng lập 
và tạo ra con người và thế giới, hay thuyết Big 
Bang cho rằng vũ trụ được lập nên từ một cú nổ 
lớn... Ngày nay, qua lăng kính Khoa học, con 
người đã và đang suy xét lại những niềm tin của 
mình trong quá khứ và đặt ra câu hỏi đâu mới 
thật sự là nguồn cội của muôn hữu? 

Vào thế kỷ XX, Alfred North Whitehead - 
một nhà Triết học, Toán học người Anh đã thực 
hiện một công trình nghiên cứu dùng Khoa 
học thực nghiệm để giải thích cho những lĩnh 
vực vốn thuộc về trừu trượng trên cương vị lập 
luận dung hòa cả thực tại lẫn siêu nhiên, đạo 
đức và Khoa học, bản thể và hiện tượng. Ông 
nói, có người thích cái nên là, có người chú 
trọng cái đang là, có người là nhà Đạo đức, có 
người là nhà Khoa học, còn ông thì thuộc cả 
hai'!. Quan điểm Khoa học này cùng với giáo 
lý Lý - sự vô ngại hay Sự - sự vô ngại trong 
Kinh Hoa Nghiêm có không ít tương đồng, 
tạo nên mắc xích giao thoa giữa Siêu hình học 
tích nhập của Khoa học với Hoa Nghiêm tông 


II Alfred North Whitehead, 4n Anthology, The Macmillan 
Company, New York, 1961 


486G Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Tương nhập của Phật giáo. Và tác phẩm “Siêu 
hình học tiến trình” của Whitehead đã trở 
thành một trong số những phép biện chứng tư 
biện về siêu hình học được đem ra để so sánh 
và đối chiếu với pháp siêu hình Hoa Nghiêm, 
mở đầu cho cuộc hội ngộ của Siêu hình học 
Đông - Tây, Bản thể luận giữa Phật giáo và 
Khoa học. Ngoài ra, thế kỷ XIX - XX cũng là 
thế kỷ của sự hội nhập tri thức giữa các nền 
học thuật, một trong số đó là sự ra đời của 
Thuyết nguyên tử của John Dalton trong thế 
kỷ XIX hay Thuyết tương đối của Einstein ở 
thế kỷ XX... Những lý luận Vật lý này đã hỗ 
trợ không nhỏ trong việc lí giải một số mệnh đề 
Siêu hình. Francis H.Cook nói, cả hai thuyết 
siêu hình học của Whitehead và thuyết tương 
đối của Einstein đều chứa những tương đồng 
đáng kinh ngạc với giáo nghĩa Hoa Nghiêm 
tông trong phần lớn chứ không phải toàn bộ, 
trên tinh thần thay vì ngôn ngữ và nội dung'?. 

Giáo nghĩa Hoa Nghiêm tông cho rằng các 
pháp trong vũ trụ khởi thành đều do duyên và 
đấng toàn năng duy nhất sáng tạo ra vạn hữu 


12 Francis H.Cook, Hua-yen Buddhism: 7e .Jewel net oƒ 
Tnrdra, University Park and London: Pennsylvania Sftate 
University Press, 1977, p.73 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 487 


là “chân như - duyên khởi”, các nhân duyên 
từ trong chính nội - ngoại tại kết hợp hài hòa, 
tương hỗ với nhau mà sinh ra muôn pháp. Bản 
chất các pháp là tính Không bất biến và thực 
tại bên ngoài là diệu hữu tùy duyên. Chính các 
pháp duyên nhau vô tận mà sinh ra muôn pháp 
nên các pháp không có tự tính; chân không và 
diệu hữu tương dung lẫn nhau mà do đó, các 
pháp hàm chứa trong nhau, trùng trùng duyên 
khởi, trùng trùng nhiếp nhập, lý - sự vô ngại, 
sự - sự vô ngại, nói một là nói tất cả và ngược 
lại, luôn tỐn tại trong tương quan vô tận. Pháp 
quán này dựa trên cấu trúc thể - dụng của thực 
tính tôn tại mà Khoa học Tây phương gọi là 
Chủ thuyết ngộ đạo'3. Và khi quán chiếu đến 
cùng bản chất lý thể bên trong muôn pháp, sự 
chứng ngộ tánh Không cũng chính là sự thâm 
nhập cảnh giới mà Hoa Nghiêm tông gọi là bất 
khả tư nghì, Khoa học siêu hình gọi là phi tư 
biện. Dưới góc nhìn của lý thuyết nguyên tử thì 
vật chất được cấu thành từ các hạt rời rạc, chịu 
ảnh hưởng của các lực điện từ, gắn kết với nhau 
như các hành tính quay quanh Mặt trời. Thậm 


13 Alfred North Whitehead, Thanh Lương Thích Thiện 
Sáng dịch, Siêu hình học tiên trình và Triết học Phật giáo 
Hoa Nghiêm tông, Nxb Tôn giáo, Hà Nội, 2010, tr. L2 


488 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


chí, trong vật lý học, còn có thuyết cho rằng 
các hạt hạ nguyên tử (subatomic particle) là hạt 
nhỏ hơn nhiều nếu so với nguyên tử. Tùy theo 
tiêu chuẩn mà các hạt hạ nguyên tử được phân 
chia thành nhiều loại khác nhau; tuy nhiên ba 
loại hạt hạ nguyên tử ổn định đó là: electron, 
profton và neutron. Các electron thì quay chung 
quanh hạt nhân còn proton và neutron thì tạo 
nên hạt nhân. Vô số “Vi trần” mà Kinh Hoa 
Nghiêm đề cập chính là các hạt hạ nguyên tử 
cực nhỏ mà ngày nay trong vật lý học nói đến. 

Ngoài ra, theo thuyết này, vật chất luôn 
tồn tại trong trạng thái có đầy đủ các điều kiện 
tích hợp thay vì tổn tại độc lập và riêng lẻ, 
tương tự như vậy cho đến mở rộng tư duy đến 
vô cùng của thế giới vĩ mô... đều không thể 
tìm thấy một cá thể tổn tại nào tách biệt có mặt 
với hợp thể. Điều đó cũng giống như mối liên 
hệ giữa vật chất (khối lượng) và năng lượng 
qua thuyết tương đối của Einstein (E=mc?). 
Khối lượng và năng lượng là hai phạm trù 
riêng biệt nhưng lại gắn kết đặc biệt với nhau, 
thậm chí là chính nhau, vật chất là nơi để 
năng lượng phát huy tác dụng và năng lượng 
là công cụ giúp hoàn thiện cấu trúc vật chất 
cũng như là động cơ để vật chất chuyển động, 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 489 


như Whitehead nói, “vật thể chẳng qua cũng 
là năng lượng trong thể liên tục thời không 
của trường năng lượng vô hạn ấy”. Hay 
Whitehead trong quan điểm siêu hình học của 
mình đã phát biểu rằng hiện hữu tôn tại tức là 
sử dụng ảnh hưởng nhân (quả) tương đương 
với cái thấy của Hoa Nghiêm về một pháp 
giới, nơi các pháp vận hành như một nguyên 
nhân, tiền đề cho các pháp khác. Theo đó, học 
thuyết của Whitehead được xem như là “suối 
nguồn nguyên sơ của sáng tạo tính”, là biểu 
hiện của lý “một trong nhiều” theo giáo nghĩa 
sự - sự vô ngại của Hoa Nghiêm tông”. 

Từ các quan kiến Khoa học trên có thể 
thấy, các pháp (sắc) luôn tổn tại trong dòng 
chảy của tánh Không hay lý - sự, thể - tướng 
- dụng luôn nằm trong một trường tương quan 
vô cùng vô tận, bất khả phân ly, nhiếp nhập vô 
ngại. Niels Bohr (1885-1962), nhà vật lý người 
Đan Mạch, người từng đạt giải Nobel vật lý 
năm 1922 nói: “Isolated material particles are 
abstractions, their propertiles being definable 
and observable only through theIr Interaction 


14 Thanh Lương Thích Thiện Sáng dịch, Sđd., tr. IS 
15 ?K#f7u, Creativity and Taoism, New York: Harper rand 
Row, 1963 


490 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


with other systems” (Các hạt vật chất bị biệt 
lập thì chỉ là những thứ trừu tượng, các thuộc 
tính của chúng chỉ có thể xác định và quan sát 
được thông qua tương tác của chúng với các 
hệ thống khác). Hay Stephen Hawking - nhà 
toán học, vật lý học người Anh, giáo sư Toán 
học tại Đại học Cambridge nói: ““[he quantum 
world 1s one of virtual particles continually 
fluctuating 1n and out of existence, even 1n a 
Vacuum, oŸ supersfrings vibrating and twisting 
1n ten or eleven dimenslons, most of which are 
“rolled up” and Invisible, oŸ a reality in which 
øravifatlon, spacetIne and maffer are or were 
merged in one “instanton”!° (Thế giới lượng tử 
là thế giới của các hạt ảo không ngừng dao 
động qua lại giữa hiện hữu và cả hư không, của 
siêu dây rung động và biến dạng trong mười 
hoặc mười một chiều kích. Phần lớn những 
chiều kích ấy bị cuốn lên và vô hình của một 
thực tại trong đó lực hấp dẫn, thời không và vật 
chất được hoặc đã được kết hợp lại trong “sát 
na hiện tiền`). 


16 Giáo sư Ketth Ward, Religion and the quantum worild, 
được phát biêu tại Gresham College, UK , ngày 
09/03/2005. 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 491 


Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, từ chân tâm 
rỗng lặng hay từ Như Lai Tạng, Phật tánh, 
Chân như, Pháp tánh... Từ trong tâm do bất 
giác vọng động nên khởi sanh muôn hữu vũ trụ. 
Nhà toán học và vật lý lượng tử Von Neumann 
(1903 -1957) cũng đã tuyên bố rằng: “Nếu 
không có sự hiện hữu của ý thức thì không có 
bất cứ gì là thật”. Nguyên lý “nhất thiết duy 
tâm tạo” này của Phật giáo cùng với những 
lý luận của Khoa học gần đây đã phá vỡ mọi 
định kiến sai lầm trước đây của con người khi 
cho rằng có một đấng sáng thế sáng tạo ra tất 
cả. Thay vào đó, tâm con người dưới tác động 
của các duyên mà cấu thành nên hết thảy, từ 
nơi tâm của chính chúng sanh, thanh tịnh hay 
nhiễm ô mà cảnh giới sống hiện ra thanh tịnh 
hay nhiễm ô, an lạc hay đau khổ. Phẩm Hoa 
Tạng Thế-giới thứ 5, từ quyển § đến hết quyển 
10 mô tả rất rõ về “Hoa Tạng Thế Giới Hải” 
được trang nghiêm thanh tịnh là do đức Tỳ Lô 
Giá Na Như Lai đã trải qua vô lượng kiếp trong 
vô lượng thế giới tu hạnh Bồ tát bằng vô số 
đại nguyện thanh tịnh. Và qua lời dạy được ghi 
lại trong Phẩm này, chúng ta hiểu: Tâm thanh 
tịnh thế giới thanh tịnh, tâm ô nhiễm thế giới ô 


492 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


nhiễm, vì thế muốn thanh tịnh Phật độ trước hết 
phải tự tịnh chính mình. 

Chư Phật và chư đại Bồ tát đều có thần lực 
vượt lên trên thời gian và không gian. Trong 
phẩm Nhập bất tư nghì giải thoát cảnh giới Phổ 
Hiền Hạnh Nguyện thứ 40, quyển 81 cho thấy 
với nguyện lực của Bồ tát Phổ Hiển, mỗi một vị 
Phật, trong cõi Phật không thể nghĩ bàn trong 
vô số hạt bụi không thể nghĩ bàn, Đại Bồ tát có 
thể ứng hiện khắp tất cả các cõi Phật... 

Ngoài ra, Kinh Hoa Nghiêm đặc biệt nhấn 
mạnh về núi Tu di trong hạt cải và mỗi lỗ chân 
lông phóng ra vô số ánh sáng với vô số chư 
Phật... hay Pháp giới trong mỗi hạt bụi cực 
nhỏ. “... Lại thấy đức Như-Lai, ở mỗi lỗ lông, 
niệm niệm xuất hiện vô lượng cõi Phật phật, 
biển ánh sáng nhiều như số hạt bụi. Mỗi ánh 
sáng có vô lượng cõi Phật với số lượng ánh 
sánh nhiều như hạt bụi là quyến thuộc, mỗi mỗi 
biến khắp tất cả pháp giới, tiêu diệt tất cả khổ 
đau của tất cả chúng-sanh””. Kinh dạy rằng tất 
cả đều do tâm mà mọi hiện tượng dài hay ngắn, 
rộng hay hẹp ... Vì thế mà biết vô lượng kiếp là 


17 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., phẩm Nhập Pháp Giới thứ 
30 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 493 


một niệm, biết một niệm là vô lượng kiếp. Kinh 
Hoa Nghiêm nói: Kiếp ngắn Một kiếp bằng một 
kiếp dài Một kiếp bằng vô số kiếp, Vô số kiếp 
bằng một kiếp... Một kiếp không thể diễn tả 
bằng một niệm, Một niệm bằng một kiếp không 
thể kể xiết. Do thần lực của Phật, Bồ tát lớn 
Phổ Hiễn quán sát khắp tất cả thế giới hải xong, 
Bồ tát Phổ Hiển bảo với tất cả chư vị Bồ Tát 
trong chúng hội đạo tràng rằng: “Chư Phật-tử! 
Chư Phật Thế Tôn có trí-huệ thanh tịnh không 
thể nghĩ bàn, biết rõ sự hình thành và hoại diệt 
của tất cả thế giới hải; biết biển nghiệp của tất 
cả chúng-sanh, biết tất cả sự an lập của pháp 
giới hải, tuyên thuyết tất cả Phật hải vô biên, 
vào tất cả biển căn-dục, một niệm biết khắp tất 
cả ba đời, hiển thị tất cả nguyện hải vô lượng 
của Như-Lai, thị-hiện tất cả Phật thần-biến-hải 
...!8. Những lập luận trên đây có thể được giải 
thích trên lập trường quan điểm của Einstein về 
việc co dãn không - thời g1an. Bên cạnh đó, vào 
đầu thế kỷ XX, sự giãn nở thời gian đã được 
Joseph Larmor (1897-1900) tuyên bố qua phép 
biến đổi Lorentz. Henri Poincaré (1895-1900) 


18 Ht Thích Trí Tịnh dịch, Sđd., Phẩm Thế Giới Thành Tựu 
thứ 4 


494 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


đã để xuất nguyên lý chuyển động tương đối. 
Nhiều khoa học gia khác đã tán đồng thuyết 
tương đối của Albert Einstein và, thực tế này đã 
chứng minh những gì mà Đức Phật và các vị Bồ 
tát lớn đã tuyên thuyết là chân lý. 

Tuy nhiên, Siêu hình học tích nhập hữu cơ 
của Whitehead hay các lý thuyết của vật lý học 
hiện đại chỉ dừng lại ở sự tương thích giữa sắc - 
duyên - không của Tiểu thừa Phật giáo mà chưa 
thể thấy được tư tưởng Viên giáo vắng bặt năng 
- sở, sắc - không của Hoa Nghiêm tông. Mặc 
dù thế, ta vẫn thấy được sự tương đồng trong 
lý luận là vì vốn dĩ giáo nghĩa Hoa Nghiêm đã 
hàm nhiếp cả sự tích nhập này của tạng giáo 
Tiểu thừa, thông qua pháp tu chỉ quán “hữu ngã 
vô môn” - một trong Ngũ giáo chỉ quán của 
Hoa Nghiêm tông. Và, bản thể của vũ trụ thế 
giới ngoài là pháp giới vô tận duyên khởi thì 
cũng chính là chân lý nhân - quả, bởi lẽ “pháp 
giới duyên khởi là cực điểm của tất cả những 
thuyết nhân quả” '., 


19 Junjiro Takakusu, Cương Yếu Thiết Học Phật Giáo 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 495 


II. Tịnh Độ Tông qua Lăng Kính Khoa 
Học Thực Nghiệm 


Một trong những tư tưởng lốn mà Hoa 
Nghiêm tông đưa ra trong đó không thể không 
kể đến thuật ngữ “Tịnh độ”. Ở phẩm Nhập 
pháp giới, Thiện Tài Đồng tử đã lần lượt cầu 
học với 53 vị thiện tri thức và cuối cùng, sau 
khi đã viên mãn pháp học lại nương theo sự 
chỉ dạy của chư Bồ Tát mà cầu sanh Tịnh độ. 
Phẩm cuối cùng của Kinh Hoa Nghiêm cũng là 
phẩm nói lên Thập hạnh Phổ Hiền và Phổ Hiền 
Bồ Tát cũng là người đã dẫn dắt chúng hội hồi 
hướng cầu sanh Tây phương Cực Lạc, cõi Tịnh 
độ (Dewachen) của Đức Phật A Di Đà. Qua đây 
có thể thấy, tư tưởng của Tịnh độ tông chính 
xác là được dẫn xuất từ pháp môn Viên giáo 
Hoa Nghiêm. Tuy nhiên, đây là yếu nghĩa khó 
hiểu và khó tin nên đã có không ít lập luận trái 
chiều xoay quanh vấn đề này. Song, ngày nay, 
cùng với sự tiến bộ không ngừng của Khoa học 
công nghệ, Khoa học thực nghiệm mà những tư 
tưởng áo mầu của Kinh đã được chứng minh và 
phổ cập cũng như cảnh giới Cực Lạc Tịnh độ 
được nói trong Kinh không còn dừng lại chỉ là 
những tưởng tượng trong tư duy con người. 


496 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Ngoài việc thông qua thấu kính siêu hình 
học tích nhập để làm sáng tỏ giáo nghĩa siêu 
hình học tương nhập của Hoa Nghiêm tông 
thì cũng có thể từ góc độ vũ trụ học và siêu 
hình học mà lý giải cảnh giới Tịnh độ trong 
Phật giáo. Khoa học thực nghiệm gần đây đã 
chứng minh ngoài thế giới mà ta đang sống còn 
có vô số thế giới nằm ngoài sức tưởng tượng 
cũng như khả năng khám phá của con người. 
Trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đã nói đến 
thế giới Hoa Tạng (phẩm 5) gồm nhiều quốc 
độ khác nhau ngoài nơi sinh sống hiện tại của 
con người. Theo đó, cối Cực Lạc cũng là một 
quốc độ trong Hoa Tạng thế giới. Hay trong Cổ 
thư Tây Tạng cũng có nêu lên ba cõi Tịnh độ. 
Trong đó, thế giới Cực Lạc nằm ở phương Tây 
trong cối Tịnh độ của năm Đức Phật”... Tây 
phương Cực Lạc là cõi nước được kiến tạo bởi 
công đức và đại nguyện lực của Đức Phật A 
Di Đà, nơi mà con người không thể dùng thiết 
bị công nghệ hiện đại khám phá ra được, dùng 
giác quan thông thường mà thấy được, chỉ có 
thể thông qua năng lực tu tập mới có thể thể 


20 W.Y. Evans-Wentz, 7ibefan Book oƒthe Dead, Oxford 
University Press, 2000 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 497 


nhập được mà thôi. Và dĩ nhiên, trên góc độ Vũ 
trụ học thì ta không thể không tin cõi giới này 
có thật, chỉ là con người đã thấy được hay chưa 
mà thôi. 

Tánh không là tư tưởng lớn của Phật giáo, 
Hoa Nghiêm tông chỉ ra vạn pháp giai không, 
đều do nơi tâm thức của con người hoạt hiện ra 
và nhờ các duyên hội đủ mà thành hình. Các 
pháp đó bao gồm cả thân, tâm và khí thế giới, 
dù là Ta Bà uế độ hay Tây phương Tịnh độ 
cũng đều không ra ngoài nguyên lý này. Bản 
chất của Cực Lạc cũng chính là lý tánh không, 
được tạo ra từ tâm niệm, đan kết bằng nguyện 
lực và công đức của Đức Phật A Di Đà, vì là 
pháp được lập nên từ nguyện lực và công đức 
nên cũng chỉ có thể dùng nguyện lực và công 
đức mà thể nhập. Hai điều kiện này ngôn ngữ 
Khoa học gọi là năng lượng, cũng tức nói muốn 
thâm nhập vào một trường năng lượng tối cao 
thì mỗi các thể muốn thâm nhập phải có cùng 
tần số rung động bằng hoặc tương đương. Như 
Nikola Tesla nói: “Nếu bạn muốn hiểu những 
bí mật của vũ trụ hãy nghĩ đến năng lượng, tần 
số và rung động”. 

Theo Kinh điển, cõi Cực Lạc cách thế giới 
chúng ta đang sống rất xa (mười vạn ức cõi 


498 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


Phật) và không thể dùng Báo thân bình thường 
có thể đến được, chỉ có thể thông qua niệm lực 
mà được Phật tiếp dẫn. Đây chính là hình thức 
kết nối tâm thức và ảnh hưởng từ trường theo 
ngôn ngữ Khoa học, có đôi nét tương đồng 
với lý thuyết Hiệu ứng cánh bướm (Butterfly 
effect) của Edward Norton Lorenz (1960): “chỉ 
cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể dẫn 
đến một cơn bão ở Texas”. Do đó, một niệm 
tâm nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến một cảnh 
giới lớn, trên góc độ vật chất hiện hữu thì con 
người thấy có khoảng cách, không gian, thời 
gian biến thiên xa gần nhưng ở trong một niệm 
tâm thức và cộng hưởng lẫn nhau thì chúng vốn 
bằng Không. Đó cũng chính là diệu dụng của 
tâm và niệm lực. 

Eugene Wigner (1902-1995), nhà vật lý 
kiêm toán học người Hungary, từng thắng giải 
Nobel vật lý năm 1963 nói: “The very study 
of the external world led to the conclusion 
that the content of the consciousness 1s an 
ultimate reality. Particles only exist when 
observed, and so the reality of particles entaIls 
that conscIousness 1s a fundamental element of 
reality” (Càng nghiên cứu thế giới bên ngoài, 
càng dẫn tới kết luận rằng nội dung của ý thức 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 499 


là thực tại tối hậu. Hạt chỉ hiện hữu khi được 
quan sát, và như thế thực tại của hạt bắt buộc 
rằng ý thúc là yếu tố cơ bản của thực tại). 

Năm 2002, nhà vật lý người Úc gốc Trung 
Ping Koy Lam cùng với các cộng sự tại Đại 
học Australian National University (ANU) đã 
thực hiện thành công thí nghiệm hiện tượng 
rối lượng tử hay liên đới lượng tử (Quantum 
Entanglement) của các quang tử (photon). Đây 
là thí nghiệm chứng minh trạng thái lượng tử 
của các vật thể dù cách xa đến đâu vẫn có mối 
liên kết đặc biệt với nhau. Thí nghiệm được 
tiến hành khi các nhà vật lý chuyển thông tin 
của các quang tử qua chùm laser và nhận ra 
rằng ngay khi chùm laser chứa thông tin dữ liệu 
ban đầu bị hủy thì ngay lập tức tại một vị trí 
cách xa Im khác lại xuất hiện một chùm laser 
giống hết như vậy mà không hề có sự chuyển 
động cơ học từ điểm này sang điểm kia và hai 
chùm sáng này hoàn toàn giống hệt nhau. 

Hay vào năm 2008, các nhà Khoa học tại 
Thụy Sĩ cũng đã tiến hành một thí nghiệm 
tương tự lên hai photon khác nhau. Chúng được 
tách ra đặt tại hai trạm của hai ngôi làng cách 
nhau 18km và truyền qua cáp quang. Các nhà 
Khoa học thật sửng sốt khi bắt đầu quan sát 


500 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


và phân tích một photon ở trạm này thì cũng 
đồng lúc biết được tính chất của photon ở trạm 
kia, tức hai photon này đã gần như sao chép lẫn 
nhau ngay tức thì trong khoảng cách I8km. Các 
nhà Khoa học lý luận rằng nếu chúng liên kết 
và gửi tín hiệu cho nhau bằng cách di chuyển 
cơ học thì nó phải di chuyển với vận tốc không 
tưởng, gấp hàng triệu lần tốc độ ánh sáng. Sự 
phát kiến này đã làm chấn động giới Khoa học 
gia lúc bấy giờ, Einstein còn cho rằng đây là 
một hiện tượng “ma quái” khi thông tin được 
chuyển tức thời qua không gian mà không có 
bất kỳ sự chuyển động nào từ các hạt cơ bản, 
tức không gian không “trống rỗng” như giác 
quan con người cảm nhận. Theo đó, các hạt cơ 
bản như photon, electron, proton, neutron, và 
ngay cả nguyên tử, đều có thể xuất hiện đồng 
thời tại hai hoặc nhiều địa điểm khác nhau, cho 
đến không thể khẳng định rằng chúng là một 
hạt xuất hiện cùng lúc tại nhiều địa điểm hay 
là nhiễu hạt tương đồng hoàn toàn nhau tại các 
địa điểm khác nhau. Qua đây, hiện tượng rối 
lượng tử cũng cho rằng không gian, thời gian 
và số lượng là các đại lượng không thật, chúng 
chỉ phát sinh trong tâm thức của người quan sát 
khi điều kiện đầy đủ. 


Chương V s Trit lý Hoa Nghiêm tông dưới góc nhìn Khoa học 501 


Căn cứ trên thực nghiệm khoa học này mà 
có thể giải thích cho các để cập trong Tịnh độ 
tông như sự tiếp dẫn của Đức Phật A Di Đà chỉ 
trong một niệm qua mười vạn ức Phật độ hay 
khả năng phân thân cùng khắp của chư Phật 
cho đến trong sát na thấy Phật rõ ràng (phân 
minh tại mục tiền)... qua sự thấu thị tức thời 
các thông tin tương tức tương nhập trong không 
gian. 

Như đã nói ở trên, Khoa học ngày càng 
tiến bộ và thông qua một cách nào đó có thể lí 
giải tính siêu hình trong Phật giáo. Tuy nhiên, 
nếu không phải thông qua năng lực tu tập, nội 
chứng tâm linh mà chỉ bằng lí luận đối đãi thì 
vẫn chưa thể thể nhập biển tánh vi diệu, nhiệm 
sâu của Phật Pháp, như kẻ cùng tử mãi ở ngoài 
cửa của Đạo, đây cũng chính là ý nghĩa bất khả 
tư nghì trong giáo lý Hoa Nghiêm tông, của tư 
tưởng Triết học Phật giáo. 


Chương 6 
TỐNG KẾT 


Hoa Nghiêm tông là một trong những tông 
phái lớn của Phật giáo, yếu nghĩa của Hoa 
Nghiêm vô cùng thâm sâu và nhiệm màu, là 
pháp môn Viên giáo trực chỉ tự tánh mà chỉ 
có Phật cùng Phật mới có thể thấu rõ cùng tột 
được. Với áo nghĩa tuyệt luân trác tuyệt chở 
đầy lòng bi mẫn, hạnh nguyện của chư Phật đó, 
Kinh Hoa Nghiêm được xem như là một đại 
Pháp bảo trong Phật giáo. 

Tông chỉ của Hoa Nghiêm trình bày chân 
lý vạn pháp do tâm sinh, tâm làm chủ tất cả. 
Tâm vọng thì thấy các pháp ảnh hiện sai biệt, 
cao - thấp, tốt - xấu..., tâm chân thì cùng với 
pháp giới đồng quy nhất thể. Bản tâm ấy từ 
xưa đến nay chưa từng thay đổi hay mất đi, 


504 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


bất sinh bất diệt, thể tánh như như bình đẳng 
không có cao hạ, cũng tức là chân như. Sum la 
vạn tượng đều ở trong một niệm tâm, pháp giới 
đều do tâm, tâm ấy trùm khắp hư không pháp 
giới nên nói “mười phương quốc độ đều nằm 
trên đầu sợi lông” hay “pháp giới ở trong hạt 
cải”... Tuy nhiên, vạn pháp trong vũ trụ muốn 
thành đều phải nhờ nhân duyên nên trên mặt 
hiện tượng, tướng trạng thì Có, bản chất là tính 
Không, không có chủ tế; Có - Không tương 
nhiếp tương nhập nên nói Lý - sự vô ngại hay 
Sự - Sự vô ngại. 

Ngoài ra, tư tưởng Hoa Nghiêm còn mang 
đậm màu sắc triết lý hiện thực thông qua hình 
ảnh Thiện Tài Đồng tử tham phương cầu học. 
Từ đó có thể thấy, muốn thể nhập tự tánh chơn 
tâm của mình, hành giả không thể không trau 
dưỡng nội tâm, dẹp trừ cống cao ngã mạn, hành 
trì giới luật, phát nguyện lợi sanh và cần cầu 
tri thức. Có như vậy mới có thể viên mãn Bồ 
đề tâm, Bồ Tát hạnh mà an trú trong pháp tánh 
Hoa Nghiêm, ngay nơi tự lợi - lợi tha viên mãn, 
ở trong sắc trần vẫn tự tại vô ngại mà thể nhập 
Nhất chân pháp giới, tức lý tánh đồng nhất thể 
của vạn pháp. 


Chương VI + Tổng kết 505 


Pháp môn Tình độ trong Kinh Hoa Nghiêm 
chính là phương tiện của chư Phật, Bồ Tát dẫn 
dắt chúng sanh vào Đạo, nương theo niệm lực, 
nguyện lực mà hàng phục vọng tâm, phá mê 
khai ngộ. Khi tâm đã tĩnh, niệm đã chuyên thì 
ngay đó chính là cảnh giới của Chánh định. 
Theo nghĩa này thì các pháp môn tu hành trong 
Phật pháp đều là phương tiện, nhân nơi “ngón 
tay” phương tiện này mà thấy được “mặt trăng” 
tự tánh, cùng với Hải ấn tam muội hay Hoa 
Nghiêm tam muội không hai không khác. Đây 
cũng chính là lý viên dung vô ngại, bất khả tư 
nghì của Nhất thừa viên giáo. 

Ngày nay, với sự tiến bộ vượt bật của Khoa 
học công nghệ, con người ngày càng có nhiều 
điều kiện để khám phá thực tại tự nhiên lẫn siêu 
nhiên bên trong chính con người và thế giới, vũ 
trụ. Sự phát kiến những định đề, định lý mới 
trong Khoa học đã vô tình tạo nên cuộc gặp øố 
giữa Khoa học và Phật giáo. Từ những cuộc đối 
thoại tưởng chừng như là hai đường thẳng song 
song ø1ữa Khoa học thực nghiệm với Khoa học 
tâm linh lại mang lại những giá trị đáng kể khiến 
thế giới thật sự ngưỡng vọng trước trí tuệ của 
Đức Phật và nhận ra mối liên kết chặt chẽ, logic 


506 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


giữa Phật giáo và Khoa học. Khoa học Phật 
giáo là môn học về Tâm, thấu rõ và an trú trong 
chân tâm thì chân lý hiện tiễn, trí tuệ viên mãn, 
mỗi con người là mỗi tiểu vũ trụ trong pháp 
giới và mỗi chúng sanh là mỗi vị Phật trong 
tương lai... đều từ nơi cái tâm này. Vì những 
tư tưởng tuyệt luân thâm áo tương ứng chân 
lý muôn đời bất biến đó mà không phải ngẫu 
nhiên khi nhà Vật lý học lỗi lạc Albert Einstein 
nói: ““Ihe religion of the future w1ll be a cosmic 
religion. It would trascend aperson God and 
avoid dogmas and Theology. Covering both 
the naturaland spiritual, it should be based on 
a relig1ous sense, arising from theexperience of 
all things, natural and spiritual, as a meaningful 
unity. Buddhism ansers this description”! (Tôn 
giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn câu. 
Nó sẽ vượt lên trên mọi thần linh, tránh các 
giáo điều và thân học. Nó bao trùm cả phương 
diện tự nhiên và tỉnh thần (siêu nhiên), đặt trên 
căn bản của ý nghĩa tôn giáo, phát xuất từ kinh 
nghiệm về tổng thể, tự nhiên và tỉnh thần, hợp 
thành một nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật Giáo 
sẽ trả lời hay đáp ứng được các điều kiện đó). 


1 Arthur ZaJonc, Sđd. 


Chương VỊ ° Tổng kết 507 


Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh đầu tiên do 
Đức Phật tuyên thuyết. Trong Phật giáo Đại 
thừa, Kinh Hoa Nghiêm chiếm một vị trí cực 
kỳ quan trọng và cùng vô thù thắng, Kinh Hoa 
Nghiêm đã không chỉ thuyết minh về Phật tánh 
thanh tịnh viên mãn, viên dung vô tận và vô 
ngại, mà còn hiển thị một hệ thống cấu trúc tinh 
tường và như thực về tính tương duyên, tương 
sinh, tương tức, tương nhập, trùng trùng duyên 
khởi của pháp giới; đặc biệt đã nêu bật trạng 
thái tự chứng ngộ của Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni và thần lực vô biên của chư Phật và vô số các 
vị Bồ tát vì lòng bi mẫn đã thị hiện qua các thân 
hình ở nhiễu giai tầng khác nhau trong nhiều 
xã hội và vô số thế giới như một xác chứng cụ 
thể về sự bình đẳng tuyệt đối giữa những giai 
cấp và đẳng cấp được phân chia bởi tri kiến nhị 
biên vốn là một trong những cội nguồn đưa dẫn 
đến khổ đau liên lỉ. Hành trì Kinh Hoa Nghiêm 
với Bồ để tâm viên mãn và Bồ tát hạnh rộng 
lớn, hành giả sẽ thành tựu viên mãn sở nguyện 
khi thật sự an trú trong biển thế giới Hoa tạng 
rực sáng vô tận nhưng đồng thời vẫn đồng hành 
với tất cả chúng sinh trong biển khổ phiền não 
vô biên mà không bị phiền não nhiễm ô để cứu 


508 Thích Viên Lý s H0A NGHIÊM KHÁI LUẬN 


độ chúng sinh như một sứ mệnh thiêng liêng 
cao cả nhưng cũng là một bổn phận và trách 
nhiệm đối với con người và xã hội nơi chúng ta 
đang hiện hữu. Cuối cùng tất cả mỗi hành giả 
đều là hiện thân của Đức Tỳ Lô Giá Na Như 
Lai (Vairocana) với tất cả ý nghĩa vi diệu và 
giá trị chân thật như chính Ngài mà nội dung tư 
tưởng Hoa Nghiêm đã biểu thị. 

Ngoài tư tưởng trọng yếu như đã nêu trên, 
Kinh Hoa Nghiêm còn nói về vũ trụ quan và 
nhân sinh quan, đồng thời các lĩnh vực khác 
như: nghệ thuật, công kỹ nghệ, khoa học, toán 
học, ngôn ngữ học, âm nhạc học, y học, xã hội 
học, giáo dục học, triết học, văn hóa v.v... cũng 
là những yếu tố quan trọng tạo nên góc nhìn đa 
chiều cho tư tưởng Phật giáo nhập thế của Hoa 
Nghiêm tông, cấu thành sự tổng hòa các phân 
cực g1ữa chân và tục, vừa cao siêu, thâm áo lại 
vừa chân thực, gần gũi. 


Hoa Kỳ, ngày 04 tháng TÌ năm 2001 


TÀI LIỆU THAMI KHẢO 


- Ht Thích Đức Nhuận, Khái Luận Triết Lý Kinh 
Hoa Nghiêm, Viện Triệt Lý Việt Nam & Triệt 
Học Thê Giới, California, USA, 2000. 

- Đoàn Trung Còn, Các Tông Phái Phật Giáo, 
NXB Tông Hợp. 

- f#Z\.EÀ, Sẽ lý tí f3 ñ# ÿX |R|, 1972 

- 1 XP, DCÌqĐU8 PH9J/\( T6 E0) HJẤT 
đế -Riệt 7WH RÐ 

- MÌNH, ƒìW4#ÊNuff Nay - (PH-ƑElli), 
2018 

- Kính Kim Cang 

- HT Thích Trí Tịnh dịch, Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh, Nxb Tôn Giáo, 2016 

- HT Thích Thiền Tâm, Phật học Tinh Yếu, Nxb 
Tôn Giáo, 2016 

- Tý kheo Giới Hoàn, Như Hòa dịch, Hoa 
Nghiêm Kinh Yêu Giải 

- Trưởng lão Tịnh Sự dịch, Tạng Vô Tỷ Pháp, Bộ 
Phân Tích Vibhanga, Nxb Tôn Giáo 


510 Tài Liệu Tham Khảo 


- Từ điển Phật học Huệ Quang 

- HT Giới Nghiêm, Giải về các cõi trời (Sagøa 
katha), Nxb Phương Đông 

- Nàgảrjuna, HT Thiện Siêu dịch, Đại Trí Độ 
Luận, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam ân 
hành, 1997 

- Kinh Đại Bát Niết Bàn 

- Ni trưởng Hải Triều Âm dịch, Thanh Lương 
Quôc Sư Sớ Sao 

-_ Vansubandhu, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng 
Kinh (Việt dịch), Luận Thập Địa Kinh, Hội Văn 
Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuât bản 

- }PƑ5)XiRi3SÌ, SẼ RE ZARD 

- Kinh Kim Quang Minh 

- Kinh Nhân Vương 

- Kinh Giải Thâm Mật 

- Asanga, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh 
(Việt dịch), Nhiệp Đại Thừa Luận, Hội Văn Hóa 
Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuât bản 

- HNWmDSEET1 2 E4 se, HE ÊP ƒT HH 24, LH 
ft lim fi, 2021 

- Thanh Lương Trừng Quán, Linh Sơn Pháp Bảo 
Đại Tạng Kinh (Việt dịch), Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh Tùy Sớ Diễn Nghĩa Sao, 
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuât 
bản 


Tài Liệu Tham Khảo 511 


- Thanh Lương Trừng Quán, Lĩnh Sơn Pháp Bảo 
Đại Tạng Kinh (Việt dịch), Đại Phương Quảng 
Phật Hoa Nghiêm Kinh SỚ, Hội Văn Hóa Giáo 
Dục Linh Sơn Đài Băc xuât bản 

- Lý Thông Huyền, Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng 
Kinh (Việt dịch), Tân Hoa Nghiêm Kinh Luận, 
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuât 
bản 

- Sa môn Hồ Cát Tạng, Linh Sơn Pháp Bảo Đại 
Tạng Kinh (Việt dịch), Hoa Nghiêm Du Ký, Hội 
Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc xuất bản 

- Sa môn Pháp Tạng thuật, Linh Sơn Pháp Bảo 
Đại Tạng Kinh (Việt dịch), Hoa Nghiêm Kinh 
Thám Huyện Ký, Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh 
Sơn Đài Băc xuât bản 

- Kính Pháp Bảo Đàn 

- Thiền sư Diên Thọ, Tông Cảnh Lục 

- NãgãrJuna, Trung Luận 

- Ht Thiện Siêu dịch, Thành Duy Thức luận 

- Kinh Lăng Già 

- GS. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai, Tánh Khởi 
Và Duyên Khởi, Nxb Tôn Giáo, Hà Nội, 2003 

- Kinh Viên Giác 

- Kính Thủ Lăng Nghiêm 

- Kinh Pháp Cú 

- Kinh Phật Tự Thuyết 


512 Tài Liệu Tham Khảo 


- Asvaphosha, Tỷ kheo Thích Giác Quả dịch, 
Luận Khởi Tín Đại Thừa, Nxb Thuận Hóa - 
Huê, 2012 

- Kinh Pháp Hoa 

- _https://quangduc.com/a57053/phap-gioi 

- Kinh Đại Nhật 

- Tông Mật tổ sư, Viên Giác Kinh Lược Sớ Tự 
Chú 

- Trần Hoàng Hùng, “Tâm” Trong Kinh Điển 
Phật Giáo Băc Truyên, Nghiên cứu Tôn giáo sô 
7&8 (157), 2016 

° Pháp sư Tịnh Không, Tịnh Độ Đại Kinh Giải 
Diễn Nghĩa 

- IS, 6ÊN (SSR)X7Tt 2Ÿ Dh) ~ PT HD 
Ƒä -\/\ ' S mỗi ¡ fFZMffDLEI L5 
H9šlãn, ~SLE2EffÐ lim x5 H 441-460 (PH 
7¿ 2010 ), 3| 5#Rã:£L 

- Gs. Hồng Dương Nguyễn Văn Hai, Bốn Pháp 
Giới, 2009 

- =SElÊ2R, ERAm)JNWRISEZS†R3l, +ŠSšRí)⁄7rn 
P3, XIEŸiff 1E, 2006 

--_ Vasubandhu, Vãng Sanh Luận Chú 

- Kinh Bồ Tát Anh Lạc Bổn Nguyện 

s 1 H7Š TÊN, (S:Rk)27T* Ẩñ ) „,CBETA 

- Đại sư Thanh Lương, Thích Nguyên Chơn dịch, 
Hoa Nghiêm Pháp Giới Huyền Cảnh, 2016 


Tài Liệu Tham Khảo 513 


- Duy Tắc Thiền sư, Ht. Duy Lực dịch, Yếu Chỉ 
Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, 2009 

- Nguyễn Thế Đăng, Đi Vào Kinh Hoa Nghiêm, 
Nxb Thiện tri thức, 2015 

- lế lỗ £H li, tế Bất Èš ZÊ X< đã 

- IEHñ, # ®š ấy Èš 7 ñỗã 

- EEŠ3RLIXSSREXT)ĐƑĐ)S BÀI, SẼ Rế 2L 7T ZA 
?, ề_L, A1 lộ XIEjBiet, 2006 

- Bát Nhã Tâm Kinh 

- Kinh Thắng Man 

- Kinh Tịnh Danh 

: Trừng Quán Đại sư, Hoa Nghiêm Kinh Hành 
Nguyện Phâm Sớ 

- DaIsetz Teitaro Suzuki, Trúc Thiên dịch, Thiền 
Luận, quyên hạ, Nxb Phật học viện Quôc tê, 1989 

- I)F5)ASimìh, SšRš ©TJ-ƒ 

- Tiến sĩ Lâm Như Tạng, Nghiên cứu kinh Hoa 
Nghiêm 

- Pháp sư Nhất Như, Lê Hồng Sơn dịch, Tam 
Tạng Pháp Sô, Nxb Phương Đông, 2011 

- XSTEI#S2X)SBiI, #šRxZ= l2fLI|RHf#, 
1E%ï lã 1E, 2002 

- Nhân tử Nguyễn Văn Thọ, Phật học chỉ nam, 
chương 15, California, USA, 2015 

- Phật Quang đại từ điển 


514 Tài Liệu Tham Khảo 


- Tết BL2<ƑLIIĂNIÌEIiUb, TEiẾt 2€ | XÃI Í, 
CBETA f-fIEtfÃbÈ Version 2021 

: SÊRXZ4nk, EH-Í Z4| 1H 2 n8 SE BRE)2A 7T St 
H946, IE7R2K 1 J19, 199-232, 
Graduate Institute of Religious Studies, Nanhua 
University, 2012 


- MÃ, (Sš©ñIJf S1) 

© XE PDỦU, SE JRX 7 \H lbã Mũ TE )2 2TR Họ /ỐX TÊD ~ TA 
ñJ, E|X65SH2ZVFI—SF“N 

- HHšE, SEjãx7/ HA AĐ ~ ĐT 2u, LÊ |J \TƑ 
E£H 

- Kinh Duy Ma Cật 

- Kinh Tương Ưng Bộ 

- Đức Đạt Lai Lạt Ma, Hồng Như dịch, Lamrim 
Đại Luận Toát Yêu, 2010 

- Kinh A Di Đà 

- Kinh Vô Lượng Thọ 

- Bành Tế Thanh, Định Tuệ dịch, Luận Hoa Nghiêm 
Niệm Phật Tam Muội, Nxb Tông Hợp, 2006 

- Ht, Thích Minh Lễ dịch , Kinh Văn Thù Sư Lợi 
Sở Thuyêt Ma Ha Bát Nhã Ba la Mật 

: Tông Mật tổ sư, Hoa Nghiêm kinh hành nguyện 
phâm biệt hành sớ sao 

- Kinh Đại Bảo Tích 

- Pháp Tạng tổ sư, Tu Hoa Nghiêm Áo Chỉ Vọng 
Tận Hoàn Nguyên Quán 


Tài Liệu Tham Khảo 515 


- Kinh Phương Đẳng 

- J Kotyk - 2020 - Cited by 5 — The Chinese 
Buddhist Approach to ScIence: the Case of 
Astronomy and Calendars - Jeffrey KøØy# - 
Journal of Dharma Studies 3 (2):273-289 

- Đài BBC 1989 

- A Brnief History of Time, Thích Viên Lý dịch, 
VTLVN và THTG, 2002 

-_ Arthur ZaJonc, The new Physlcs and Cosmology, 
Oxford University Press, New York, 2004 

-_Alfred North Whitehead, An Anthology, The 
Macmillan Company, New York, 1961 

- Francis H.Cook, Hua-yen Buddhism: The Jewel 
net of Indra, University Park and London: 
Pennsylvania State University Press, 1977 

-_Alfred North Whitehead, Thanh Lương Thích 
Thiện Sáng dịch, Siêu hình học tiến trình và 
Triết học Phật giáo Hoa Nghiêm tông, Nxb Tôn 
giáo, Hà Nội, 2010 

- TR8ủUt7U, Creafivity and Taoism, New York: 
Harper rand Row, 1963 

- Giáo sư Keith Ward, Religion and the quantum 
world, Gresham College, UK, 2005. 

-_ Junjiro Takakusu, Cương Yếu Triết Học Phật Giáo 

- W.Y. Evans-Wentz, TIbetan Book of the Dead, 
Oxford University Press, 2000 


Cùng Tác Giả 


Sách Đã Xuất Bản 


- Pháp Tu Quan Âm (dịch) 

- Trung Luận (dịch) 

- Phật Giáo Và Tâm Lý Học Hiện Đại (dịch) 

- Bước Vào Thiền Cảnh (dịch) 

- Đại Cương Triết Học Trung Quán (dịch) 

- Đại Tạng Kinh Nhập Môn (dịch) 

- Cầm Nan Nhân Sinh (dịch) 

- The Four Sublime States: Doctrine & Practice 1n 
Buddhism. 

- Thập Nhị Môn Luận (dịch) 

- Phật Giáo Hướng Dẫn Thế Kỷ 21 (dịch) 

- Phủ Định Thức & Biện Chứng Pháp Trung Quán 
(dịch) 

- Thiền Trong Nghệ Thuật Bắn Cung (dịch) 

- Thơ: Giọt Sương Huyễn Hóa 


518 SÁCH CÙNG TÁC GIẢ 


+ Thơ: Hoa Nở Trời Tây 

- Lược Sử Thời Gian (dịch) 

- Con Đường Dẫn Tới Hạnh Phúc Đích Thực (dịch) 

- Tứ Vô Lượng Tâm 

- Beginning And Development Of Buddhist 
Education In Vietnam (Luận An Tiến Sĩ) 


- Dharma Of Leadership: A Journey For Leaders 
From The Teaching Of The Buddha. 


+ Taking Refuge In The Buddha, Dharma, Sangha 
And Receiving The FIve Precepts. 


- _ Buddhist Meditation Practice 


- Bát Chánh Đạo: Con Đường Dẫn Đến An Lạc 
Đích Thực. 


- Phật Giáo Và Khoa Học 

- Phật Giáo Và Phân Tâm Học 

- Phật Giáo Và Xã Hội 

° The Key To Happiness: The Buddha way 

- Phật Giáo Và Giáo Dục 

- Kinh Tứ Thập Nhị Chương — Dịch & Giảng 
- Kinh Bát Đại Nhân Giác — Dịch & Giảng 

- Phật Giáo Và Thiên Nhiên 

- Lược Sử Phật Giáo Ân Độ 

- Lược Sử Phật Giáo Tại Canada 

- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Cuốn I 


SÁCH CÙNG TÁC GIẢ 519 


- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Cuốn 2 

- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Cuốn 3 

- Thiền Chánh Niệm 

- Thiền Tứ Niệm Xứ 

- Cẩm Nang Thành Lập Tổ Chức Phi Lợi Nhuận và 
Tự Viện 

- The Handbook of Building the Best Nonprofit 
Organ1zations and Temple. 

-_ Pháp Môn Niệm Phật 

-  Mindfulness Meditation 

- Kinh Viên Giác dịch và giảng giải 

- Hoa Nghiêm Khái Luận 


Sách Sắp Xuất Bản 


- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Cuốn 4 
- Tổng Quan Lịch Sử Phật Giáo Thế Giới — Cuốn 5 
- Phật Giáo Và Chính Trị 

- Phật Giáo Và Nữ Giới 

- Phật Giáo Và Nghệ Thuật 


